OSHO 


BIÉN CHUYỂN 
MẬT TÔNG 

Bài nói thêm về 
Bài thơ hoàng đế của Saraha 


HÀ NỘI - 11/2009 


OSHO 


TANTRIC 

TRANSPOMATION 

Purther Discourses on the 
Royal Song of Saraha 



Muc luc 


1 . Bản đồ mật tông 1 

2. Tự do có giá trị hcyn 35 

3. Phá vỡ bốn lớp xi 71 

4. Tin cậy không thể bị phản bội 107 

5. Từ không tới không 145 

6. Tôi một mình là đủ 179 

7. Thông minh là thiền 213 

8. Yêu không tạo hình bóng 243 

9. Vô trí là cánh cửa 281 

10. Chỉ việc nhớ lại 315 

Về Osho 349 


Những bài nói ngâu hứng của 
Osho cho đệ tử và bạn bè tại 
Thỉnh phòng Trang tử, Poona, 
Ấn Độ 



Giời thiệu 

m 

Từ lâu Mật tông đã được coi hoặc như một hệ thống 
luyện tập dục hoặc khác đi thì cũng như một ngôn ngữ uyên 
bác khó hiếu đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và học vấn vượt ra 
ngoài khả năng người thường. Cả hai cách hiếu này đều 
hoang đường. 

Mật tông của Saraha - Mật tông của Osho - là có thực và 
sinh động. Trong những bài nói này, Osho nói về một tầm 
nhìn - tầm nhìn về cuộc đời được sống trong tự do toàn bộ, 
cuộc sống của tình yêu vô biên, vô giới hạn - không phải như 
ý tưởng mà như kinh nghiệm thực tế và hiện tại. Điều được 
chứa đựng bên trong những trang này chính là tiếng vọng lại 
của lời mời phát ra từ trái tim của bản thân sự tồn tại - không 
'cách thức', không lí thuyết, không hệ thống - chỉ là lời mời 

gọi. 

Cái ngày tôi biết về bản thân mình, tôi cũng biết được 
chính cái ta của sự tồn tại. Xỉn hãy nhìn tôi! Tôi đang đây. 
Nó đang ở đây! 

Tôi không có triết lí, tôi có kinh nghiệm chắc chắn. Tôi 
có thê chia sẻ kinh nghiệm đó với bạn, nhưng chia sẻ không 
thế chỉ từ phía tôi. Bạn sẽ phải đi từ quan điếm giáo điều của 
mình. Bạn sẽ phải đi cùng với tôi vào cái chưa biết. 


1 


Tôi có thê đưa bạn tới cánh cửa sô đó mà sự tôn tại là 
trong trẻo, trong suốt. Nhưng bạn sẽ phải nam tay tôi và 
bước ... 

Ma Prem Asha 


-5 


11 



1 


Bản đồ Mật tông 


Với thích thú của việc hôn niềm ao ước dổi 
trá mà tuyên bổ nó là điều có thực toi 
thượng - thì cũng tựa như người đàn ông rời 
khỏi nhà, đứng tại cửa yêu cầu người đàn bà 
nói lại khoái lạc nhục dục. 

Khích động của các lực sinh học trong ngôi 
nhà không có gì làm nảy sinh nhãn tạo hoan 
lạc theo nhiều cách thức. Các nhà yoga ấy, 
từ com ngất đau buồn, vì đã trượt khỏi cho 
hạnh phúc tuyệt vời, bị dụ do vào trong tật 
xẩu. 

Như một brahmin, người, từ com và bơ, tạo 
ra vật thiêu cúng tế trong ngọn lửa sáng 
chói, tạo ra bình nước cam lồ từ cho hạnh 
phúc tuyệt vời, coi điều này, qua suy nghĩ 
ước ao là điều toi thượng. 

Một sổ người đã nhóm lên sức nóng bên 
trong và nâng nó lên đỉnh đầu, lẩy lưỡi mom 
trớn cuống họng theo kiếu giao hoan và lầm 
điều trói buộc với cái đem lại giải thoát, vẫn 
tự hào tự gọi mình là nhà yoga. 


Mật tông là tự do - tự do với mọi kết cấu tâm trí, với 
mọi trò choi tâm trí; tự do với mọi cấu trúc - tự do khỏi mọi 
thứ khác. Mật tông là không gian hiện hữu. Mật tông là giải 
thoát. 

Mật tông không phải là tôn giáo theo nghĩa thông 
thuờng. Tôn giáo cũng lại là trò choi tâm trí, tôn giáo cho 
bạn mẫu hình nào đó. Nguời Ki tô giáo có mẫu hình riêng, 
nguời Hindu giáo cũng vậy, nguời Mô ha mét giáo cũng 
vậy. Tôn giáo cho bạn phong cách nào đó, giới luật nào đó. 
Mật tông vứt bỏ mọi giới luật. 

Khi không còn giới luật nào nữa, khi không còn trật tự 
bó buộc nào nữa, thì một loại trật tự hoàn toàn khác nảy 
sinh trong bạn. Điều Lão Tử gọi là Đạo, điều Phật gọi là 
pháp dhamma - cái nảy sinh trong bạn. Đó không phải là 
điều gì do bạn tạo ra, nó xảy ra cho bạn; Mật tông đon giản 
chỉ tạo ra không gian cho điều đó xảy ra. Nó thậm chí 
không chào mời, không chờ đợi; nó đon giản tạo ra không 
gian. Và khi không gian sẵn sàng, thì cái toàn thế tuôn 
chảy. 

Tôi đã từng nghe một câu chuyện rất hay, rất cố ... 

Trời đã lâu lắm rồi không mua tại một tỉnh nọ. Mọi thứ 
đều khô héo; cuối cùng dân chúng quyết định phải tìm 
nguời cầu mua. Một đại biếu đã đuợc phái tới gặp nguời 
này tại một thành phố xa xăm, noi ông ta sống, với lời khấn 
cầu đến ngay tức khắc đế làm mua cho cánh đồng khô hạn 
của họ. 

Nguời cầu mua, một ông già trí huệ, đã hứa cầu mua 
với điều kiện phải có cho ông một túp lều tranh nhỏ đon 


1 


02 / 28 / 10 - 6-1 


2 



độc tại miền đồng quê, tại đó ông có thể tự mình rút lui 
trong vòng ba ngày; không cần luơng thực hay đồ uống nào 
cả. Rồi ông sẽ xem điều gì có thế đuợc làm. Yêu cầu của 
ông đuợc đáp ứng. 

Vào tối ngày thứ ba một con mua to đổ xuống, rồi một 
đám đông những nguời cảm kích và tôn sùng hành huong 
tới túp lều của ông và hỏi, "Xin ông hãy cho chúng tôi biết 
ông đã cầu đuợc mua như thế nào?" 

"Rất đon giản," người cầu mưa trả lời. "Trong ba ngày 
mọi việc tôi làm chỉ là tự đặt mình vào trật tự. Vì tôi biết 
rằng một khi tôi trong trật tự thì thế giới sẽ trong trật tự, và 
hạn hán phải nhường chỗ cho mưa rào." 

Mật tông nói: Neu bạn đang trong trật tự, toàn bộ thế 
giới cũng trong trật tự cho bạn. Khi bạn đang hài hoà, toàn 
bộ sự tồn tại cũng trong hài hoà cho bạn. Khi bạn trong hỗn 
loạn, toàn bộ thế giới cũng hỗn loạn. Và trật tự này phải 
không được là trật tự giả tạo, nó phải không được là trật tự 
bị bó buộc. Khi bạn áp đặt trật tự nào đó lên mình, bạn đon 
giản trở nên chia chẻ; sâu bên dưới hỗn loạn vẫn tiếp diễn. 

Bạn có thể quan sát nó: nếu bạn là người giận dữ, bạn 
có thế khống chế con giận của mình, bạn có thế kìm nén nó 
sâu trong vô thức; nhưng nó không định tan biến đi. Có thế 
bạn trở thành hoàn toàn không hay biết gì về nó, nhưng nó 
vẫn còn đó - và bạn biết rằng nó vẫn còn đó. Nó vẫn chạy 
ngầm bên trong bạn, nó vẫn trong tầng hầm tối của bản thể 
bạn, nhưng nó vẫn còn đó. Trên đỉnh của nó bạn có thế 
ngồi đó mỉm cười, nhưng bạn biết nó có thế bùng nổ bất kì 
lúc nào. Và nụ cười của bạn không thế rất sâu lắng, và nụ 
cười của bạn không thể đúng, và nụ cười của bạn sẽ chỉ là 


nỗ lực bạn tạo ra để chống lại chính mình. Người phải áp 
đặt trật tự từ bên ngoài vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn. 

Mật tông nói: Có một loại trật tự khác. Bạn không áp 
đặt bất kì trật tự nào, bạn không áp đặt bất kì giới luật nào; 
bạn đon giản vứt bỏ mọi cấu trúc, bạn đon giản trở thảnh tự 
nhiên và tự phát. Đó là bước tiến lớn nhất mà con người có 
thể được yêu cầu thực hiện. Điều đó cần tới dũng cảm lớn 
vì xã hội không thích điều đó; xã hội sẽ chống lại điều đó 
đến cùng. Xã hội muốn một trật tự nào đó. Neu bạn tuân 
theo xã hội, xã hội sẽ hoan hỉ với bạn. Neu bạn chỉ đi lạc 
đây đó chút xíu, xã hội sẽ rất giận dữ. Và đám đông điên 
khùng. 

Mật tông là nối dậy. Tôi không gọi nó là cách mạng, vì 
không có chính trị trong đó. Mà tôi không gọi nó là cách 
mạng còn vì nó không có kế hoạch thay đối thế giới, nó 
không có kế hoạch thay đổi quốc gia và xã hội. Nó là nối 
dậy, nó là nổi dậy cá nhân. Nó là việc cá nhân thoát ra khỏi 
các cấu trúc và nô lệ. Nhưng khoảnh khắc bạn thoát ra khỏi 
nô lệ, bạn đi tới cảm nhận được một loại tồn tại khác bao 
quanh bạn mà bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đó - dường 
như bạn đang sống trong cảnh bị bịt mắt rồi bỗng nhiên 
việc bịt mắt bị lỏng ra, mắt bạn mở ra và bạn có thế thấy 
một thế giới hoàn toàn khác. 

Sự bịt mắt này chính là cái bạn vẫn gọi là tâm trí mình - 
suy nghĩ của bạn, định kiến của bạn, tri thức của bạn, kinh 
sánh của bạn; tất cả chúng tạo thành tầng bưng bít dầy. 
Chúng giữ bạn trong cảnh mù loà, chúng giữ bạn trong đờ 
đẫn, chúng giữ bạn mất sinh khí. 

Mật tông muốn bạn được sinh động - sinh động như 
cây cối, sinh động như dòng sông, sinh động như mặt trời, 
mặt trăng. Đó chính là quyền tập ấm của bạn. Bạn chang 


3 


02 / 28 / 10 - 6-2 


4 



được cái gì bởi việc mât nó; bạn mât tât cả. Và nêu như mọi 
thứ phải mất đi đế có được nó thì chang có gì bị mất đi cả. 
Thậm chí chỉ một khoảnh khắc tự do hoàn toàn cũng đủ 
thoả mãn. Còn cuộc sống dài cả trăm năm, dưới ách nô lệ, 
cũng là vô nghĩa. 

Sống trong thế giới Mật tông cần can đảm, đó là phiêu 
lưu. Cho tới nay chỉ mới có rất ít người có khả năng đi trên 
con đường đó. Nhưng tưong lai đầy hi vọng. Mật tông sẽ 
trở thành ngày càng quan trọng hon. Con người đang ngày 
càng hiểu ra nô lệ nghĩa là gì và con người cũng đang hiểu 
rằng không có cuộc cách mạng chính trị nào chứng tỏ được 
tính cách mạng cả. Mọi cuộc cách mạng chính trị cuối cùng 
đều biến thảnh phản cách mạng. Một khi họ có quyền lực, 
họ trở thành phản cách mạng. Quyền lực là phản cách 
mạng. Cho nên có một co chế có sẵn trong quyền lực: trao 
cho bất kì ai quyền lực, người đó trở thành phản cách 
mạng. Quyền lực tạo ra thế giới riêng của nó. Cho nên mãi 
tới nay đã có biết bao cuộc cách mạng trên thế giới và tất cả 
đều thất bại, thất bại hoàn toàn; không cuộc cách mạng nào 
có ích cả. Bây giờ con người mới đang trở nên nhận biết về 
điều đó. 

Mật tông đưa ra cảnh quan khác. Nó không phải là cách 
mạng, nó là nổi dậy. Nổi dậy mang nghĩa cá nhân. Bạn có 
thế nối dậy một mình, bạn không cần tổ chức ra đảng phái 
cho nó. Bạn có thế nổi dậy một mình, theo cách của riêng 
bạn. Nhưng xin nhớ, nó không phải là đấu tranh chống lại 
xã hội; nó chỉ là vượt ra ngoài xã hội. Nó không phải là 
phản xã hội, nó là phi xã hội; nó chang liên quan gì tới xã 
hội cả. Nó không chống lại cảnh nô lệ, nó là vì tự do - tự do 
hiện hữu. 


Nhìn vào cuộc đời bạn đi. Bạn có phải là người tự do 
không? Không đâu: có cả nghìn lẻ một cảnh tù túng xung 
quanh bạn. Bạn có thế không nhìn vào chúng, điều đó thật 
gây bối rối; bạn có thể không thừa nhận chúng, điều đó làm 
tổn thưong bạn. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được tình 
huống: bạn vẫn là nô lệ. Đe đi theo chiều hướng Mật tông 
bạn sẽ phải nhận ra thân phận nô lệ của mình. Nó có gốc rễ 
rất sâu xa; nó phải bị vứt bỏ, và nhận biết về nó giúp cho 
bạn vứt bỏ nó. 

Bạn đừng cứ tự làm nguôi mình, đừng cứ tự an ủi 
mình, đừng cứ nói, "Mọi thứ ổn cả." Không phải thế: chang 
cái gì ổn cả, toàn bộ cuộc đời bạn chỉ là ác mộng. Nhìn vào 
nó mà xem! Chang có tho ca, chang bài hát và chang điệu 
vũ nào, cũng chang có tình yêu chang lời nguyện. Không 
có lễ hội. Vui vẻ ư? - đấy chỉ là một từ trong từ điển. Phúc 
lạc ư? - có, bạn đã nghe nói về nó, nhưng bạn vẫn chẳng 
biết gì về nó cả. Thượng đế ư? - trong đền đài, trong nhà 
thờ. Vâng, người ta vẫn nói về điều đó. Những người nói, 
họ đâu có biết; những người nghe cũng đâu có biết. Mọi 
thứ đẹp đẽ dường như vô nghĩa, còn mọi thứ vô nghĩa lại 
dường như rất, rất quan trọng. 

Con người cứ tích luỳ tiền và nghĩ rằng mình đang làm 
điều gì đó rất có ý nghĩa. Đần độn của con người thật vô 
hạn. Nhận biết về điều đó đi, nó sẽ phá huỷ toàn bộ cuộc 
đời bạn; nó đã phá huỷ cuộc đời hàng triệu con người qua 
bao nhiêu thời đại. Giữ lấy nhận thức của bạn - đó là khả 
năng duy nhất đế thoát ra khỏi đần độn. 

Trước khi chúng ta vào lời kinh hôm nay, điều gì đó 
phải được hiểu về bản đồ Mật tông của tâm thức bên trong. 
Tôi đã nói cho các bạn đôi điều về nó; vài điều nữa cần 
phải được nói. 


5 


02 / 28 / 10 - 6-3 


6 



Trước hết: Mật tông nói rằng không đàn ông nào chỉ là 
đàn ông và không đàn bà nào chỉ là đàn bà. Mỗi đàn ông 
đều là cả đàn ông và đàn bà, cũng như vậy với đàn bà - là 
cả đàn bà và đàn ông. Adam có Eve trong anh ta, Eve có 
Adam có trong cô ta. Trong thực tế không ai chỉ là Adam 
và cũng không ai chỉ là Eve, chúng ta là Adam-Eve. Đây là 
một trong những sáng suốt nhất đã từng được đạt tới. 

Tâm lí chiều sâu hiện đại đã trở nên nhận biết về điều 
đó, họ gọi nó là lưỡng dục. Nhưng trong ít nhất năm nghìn 
năm Mật tông đã biết về điều đó, đã thuyết giảng về điều 
đó. Đó là một trong những phát hiện lớn nhất của thế giới, 
vì với hiếu biết này bạn có thế chuyến vào chiều hướng bên 
trong của mình; bằng không thì bạn không thế chuyển 
hướng vào trong được. Tại sao đàn ông lại yêu đàn bà? - vì 
anh ta mang người đàn bà trong mình, bằng không anh ta 
đã chang yêu. Rồi tại sao bạn lại yêu người đàn bà nào đó? 
Có hàng nghìn đàn bà, nhưng tại sao, bỗng nhiên, người 
đàn bà nào đó trở thành quan trọng nhất đối với bạn, dường 
nhu mọi đàn bà khác đều biến mất và chỉ còn mỗi người 
đàn bà đó trên thế giới? Tại sao? Tại sao người đàn ông nào 
đó lại hấp dẫn bạn? Tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên cái gì 
đó bỗng nhiên nhoáng lên? Mật tông nói: Bạn đang mang 
hình ảnh về người đàn bà trong bạn, hình ảnh về người đàn 
ông trong bạn. Mỗi đàn ông đều mang một đàn bà và mỗi 
đàn bà đều mang một đàn ông. Khi ai đó bên ngoài khóp 
với hình ảnh bên trong của bạn thì bạn yêu - đó là ý nghĩa 
của tình yêu. 

Bạn không hiểu về việc này, bạn đon giản nhún vai nói, 
"Việc xảy ra vậy." Nhưng quả có co chế tinh tế trong đó. 
Tại sao điều đó đã xảy ra với người đàn bà nào đó, sao 
không với người khác? Hình ảnh bên trong của bạn khóp 


một cách nào đó, người đàn bà bên ngoài tưong tự theo một 
cách nào đó. Cái gì đó đụng vào hình ảnh bên trong của 
bạn. Bạn cảm thấy, "Đây là người đàn bà của mình," hay 
"Đây là người đàn ông của mình"; cảm giác này chính là 
điều tình yêu là gì. Nhưng người đàn bà bên ngoài lại 
không định thoả mãn, vì không người đàn bà bên ngoài nào 
lại định hoàn toàn khóp với người đàn bà bên trong của 
bạn. Thực tại không theo cách đó chút nào. Có thế cô ấy 
khóp được một chút - có hấp dẫn, sức hút, nhưng sớm hay 
muộn nó sẽ phôi phai. Chang mấy chốc bạn sẽ nhận ra rằng 
có cả nghìn lẻ một thứ mà bạn không thích trong người đàn 
bà này. Sẽ mất chút thời gian đế đi tới biết về những điều 
đó. 

Trước hết bạn sẽ bị mê tít. Ban đầu tưong tự sẽ quá 
nhiều, nó sẽ tràn ngập bạn. Nhưng dần dần bạn sẽ thấy rằng 
có cả nghìn lẻ một thứ, những vụn vặt đời thường, không 
khóp; rằng các bạn là những người ngoại lai, xa lạ. Vâng, 
bạn vẫn còn yêu cô ấy, nhưng tình yêu không còn mê đắm 
nữa, cái nhìn lãng mạn mất dần. Rồi cô ấy cũng nhận ra 
rằng điều gì đó hấp dẫn trong bạn, nhưng cái toàn bộ của 
bạn thì không hấp dẫn. Đó là lí do tại sao mỗi người chồng 
cố gắng thay đổi người vợ và mỗi người vợ cũng cố gắng 
thay đối người chồng. Họ cố gắng làm gì vậy? Tại sao? Tại 
sao vợ cứ tiếp tục cố gắng thay đổi chồng? Đe làm gì? Cô 
ta đã yêu người đàn ông này, rồi lập tức cô ta bắt đầu tìm 
cách thay đổi người đàn ông đó sao? Bây giờ cô ta đã nhận 
ra những dị biệt. Cô ta muốn vứt bỏ những dị biệt đó; cô ta 
muốn cắt bỏ vài mảnh ở người đàn ông này đế anh ta hoàn 
toàn khóp với người đàn ông lí tưởng của mình. Và người 
chồng cũng cố gắng làm như vậy - không khó nhọc, không 
ưong bướng như đàn bà, bởi vì người chồng chóng trở nên 
mệt mỏi - đàn bà hi vọng lâu hon. 


7 


02 / 28 / 10 - 6-4 



Đàn bà nghĩ, "Hôm nay hay ngày mai hay ngày kia - 
một ngày nào đó ta sẽ thay đổi được ..." Phải mất gần hai 
mươi, hai mươi nhăm năm đế nhận ra được sự kiện là bạn 
không thế thay đổi được người khác. Đen độ tuổi năm 
mươi, khi đàn bà đã qua tuối mãn kinh và đàn ông cũng 
vậy, khi họ bắt đầu thực sự già thì họ trở nên tỉnh táo dần 
dần rằng chẳng có gì thay đổi cả. Họ đã cố gắng vất vả, họ 
đã thử đủ mọi cách... người đàn bà vẫn nguyên như vậy và 
người đàn ông cũng nguyên như vậy. Chang ai có thế thay 
đối được ai. Đây là một kinh nghiệm lớn đạt tới, một hiếu 
biết lớn. 

Đó là lí do tại sao người già trở nên dễ tha thứ hơn: họ 
biết rằng chang cái gì có thế được làm cả. Đó là lí do tại 
sao người già trở nên thanh nhã hơn: họ biết rằng mọi thứ 
là như chúng hiện hữu. Đó là lí do tại sao người già trở nên 
dễ chấp nhận hơn. Người trẻ rất giận dữ, không chịu chấp 
nhận; họ muốn thay đối mọi thứ, họ muốn làm cả thế giới 
theo cách họ thích. Cuộc vật lộn thật gian nan, nhưng điều 
đó chang bao giờ xảy ra. Nó không thế xảy được, nó không 
trong bản chất của mọi vật. Người đàn ông bên ngoài 
không bao giờ khớp hẳn với người đàn ông bên trong của 
bạn và người đàn bà bên ngoài cũng chang bao giờ tuyệt 
đối giống như người đàn bà bên trong của bạn. Đó là lí do 
tại sao tình yêu đem lại sự thích thú và cả nỗi đau nữa, tình 
yêu đem lại niềm hạnh phúc và cả nỗi bất hạnh nữa. Mà bất 
hạnh thì thường lại nhiều hơn là hạnh phúc. 

Mật tông đề nghị gì về điều này, thế thì phải làm gì? 
Mật tông nói: Không có cách nào thoả mãn được với người 
bên ngoài; bạn phải quay vào bên trong. Bạn phải tìm ra 
người đàn bà bên trong và người đàn ông bên trong, bạn 
phải đạt tới hợp giao giới bên trong. Đó là đóng góp vĩ đại. 


Điều này xảy ra như thế nào? cố hiếu bản đồ này. Tôi 
đã nói về bảy luân xa, sinh lí học Yoga-Mật tông. Trong 
đàn ông, muladhar là nam tính và swadhishthan là nữ tính. 
Trong đàn bà, muladhar là nữ tính còn swadhishthan là 
nam tính, và cứ như vậy tiếp tục. Trong bảy luân xa, cho 
tới luân xa thứ sáu đều có tính nhị nguyên; luân xa thứ bảy 
là bất nhị. 

Có ba cặp luân xa bên trong bạn: muladhar- 

swadhishthan phải cặp đôi với nhau. Manipura-anahata 
phải cặp đôi với nhau. Vishuddha-agya phải cặp đôi với 
nhau. 

Khi năng lượng chuyến ra bên ngoài, bạn cần người 
đàn bà bên ngoài. Bạn có một thoáng nhìn trong khoảnh 
khắc, bởi vì việc giao họp với người đàn bà bên ngoài 
không thế mãi mãi, nó chỉ có thế là tạm thời. Trong một 
khoảng khắc bạn có thế làm mất bản thân mình vào nhau. 
Rồi bạn lại bị ném trả về bản thân mình, bị ném trả lại với 
mức độ cao hơn. Đó là lí do tại sao sau mỗi lần làm tình có 
thất vọng nào đó: bạn lại trở nên yếu đi, nó đã không xảy ra 
như cách bạn mong muốn nó phải xảy ra. Vâng, bạn đã đạt 
tới đỉnh, nhưng thậm chí trước khi bạn trở nên nhận biết 
được nó, sút giảm, đi xuống đã bắt đầu. Trước khi đạt tới 
đỉnh là thung lũng. Trước khi bạn gặp người đàn bà hay 
đàn ông ... đã có phân tách. Li dị đến cùng với hôn nhân 
nhanh tới mức nó thảnh chán nản. Mọi người yêu đều là 
những người chán nản: họ hi vọng quá nhiều, họ hi vọng 
ngược với kinh nghiệm của mình, họ cứ thế hi vọng mãi - 
nhưng chang có gì được thực hiện. Bạn không thế phá huỷ 
qui luật của thực tại. Bạn phải hiếu những luật này. 

Gặp gỡ bên ngoài chỉ là nhất thời, nhưng gặp gỡ bên 
trong mới có thế trở thành vĩnh hằng. Và bạn càng chuyến 


9 


02 / 28 / 10 - 6-5 


10 



lên cao hơn thì gặp gỡ đó càng thảnh vĩnh hằng hơn. Trước 
hết, muladhar trong đàn ông là nam tính. Ngay trong khi 
làm tình với người đàn bà bên ngoài, Mật tông nói, nhớ tới 
người đàn bà bên trong. Làm tình với người đàn bà bên 
ngoài nhưng nhớ tới người đàn bà bên trong. Đe tâm thức 
bạn chuyến vào bên trong. Quên hoàn toàn người đàn bà 
bên ngoài. Vào khoảnh khắc cực thích, quên hoàn toàn 
người đàn bà hay đàn ông. Nhắm mắt lại và hiện hữu bên 
trong, và để điều đó là thiền. Khi năng lượng được khuấy 
động, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đó chính là khoảnh khắc mà 
bạn có thể có sự tiếp xúc - hành trình hướng nội. 

Thông thường rất khó nhìn vào trong, nhưng vào lúc 
yêu, có khe hở nào đó, bạn không còn bình thường. Trong 
khoảnh khắc yêu bạn đang ở cực đại của mình. Khi cực 
thích xảy ra, toàn bộ năng lượng thân thê đập mạnh theo 
điệu vũ; từng tế bào, từng thớ thịt nhảy múa theo nhịp, theo 
một cách hài hoà mà bạn không biết tới trong cuộc sống 
thông thường. Đây chính là khoảnh khắc, khoảnh khắc của 
hài hoà; dùng nó như bước chuyến vào trong. Trong khi 
làm tình, trở thành thiền, nhìn vào trong. 

Một cánh cửa mở ra vào khoảnh khắc đó - đây là kinh 
nghiệm Mật tông. Một cánh cửa mở ra vào khoảnh khắc đó, 
và Mật tông nói rằng bạn cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi vì 
cánh cửa đó mở ra và cái gì đó của niềm phúc lạc bên trong 
tuôn chảy cho bạn. Nó không đến từ người đàn bà bên 
ngoài, nó không đến từ người đàn ông bên ngoài; nó đến từ 
cốt lõi bên trong nhất của bạn. Bên ngoài chỉ là cái cớ. 

Mật tông không nói rằng làm tình với người bên ngoài 
là tội lỗi, nó chỉ đơn giản nói rằng việc đó không đi được 
xa. Nó không lên án việc đó, nó chấp nhận tính tự nhiên 
của việc này, nhưng nó nói rằng bạn có thế dùng đợt sóng 


tình yêu đó đế đi xa vào bên trong. Trong khoảnh khắc kích 
động đó, mọi vật không còn trên mặt đất nữa, bạn có thế 
bay. Mũi tên của bạn có thể đưa cánh cung hướng tới đích. 
Bạn có thê trở thành một Saraha. 

Neu trong khi làm tình bạn trở nên thiền, bạn trở nên 
im lặng, bạn bắt đầu nhìn vào trong, bạn nhắm mắt lại, bạn 
quên người đàn ông hay đàn bà bên ngoài, thì điều đó xảy 
ra. Muladhar, trung tâm nam tính bên trong của bạn, bắt 
đầu di chuyến về trung tâm nữ tính - trung tâm nữ tính là 
sxvadhishthan - và có họp giao, có hợp giao bên trong. 

Đôi khi điều này xảy ra mà không có việc biết của bạn. 
Nhiều sannyasin đã viết thư cho tôi; trước đây tôi chưa bao 
giờ trả lời vì không thế trả lời được. Bây giờ tôi có thế trả 
lời, bạn sẽ có khả năng hiểu được. Một sannyasin cứ viết đi 
viết lại cho tôi và anh ta lấy làm lạ tại sao tôi không trả lời 
... Tấm bản đồ còn chưa có sẵn, cho tới nay còn chưa có, 
bây giờ tôi mới trao cho bạn tấm bản đồ. Nghe tôi anh ta 
bao giờ cũng cảm thấy dường như anh ta đang đi vào cực 
thích. Toàn bộ thân thế anh ta bắt đầu rung lên và anh ta có 
cùng kinh nghiệm như khi anh ta làm tình với đàn bà. Anh 
ta trở nên rất phân vân - một cách tự nhiên thế. Anh ta mất 
dấu vết về điều anh đã lắng nghe, anh ta quên ... và cơn 
kích động mới mạnh mẽ và niềm hoan lạc mới mạnh mẽ 
đến mức anh ta đâm lo nghĩ: Điều gì đang xảy ra vậy? Đây 
là điều gì bên trong anh ta vậy? 

Điều đã xảy ra là: muladhar đang gặp gỡ với 
sxvadhishthan, trung tâm nam tính của bạn đang gặp gỡ với 
trung tâm nữ tính của bạn. Đó là vui vẻ khi bạn chuyến vào 
thiền, khi bạn chuyến vào lời nguyện; đây là cơ chế lễ hội 
bên trong của bạn. Và khoảnh khắc muladhar và 
sxvadhishthan gặp gỡ, năng lượng được thoát ra. Giống như 


11 


02 / 28 / 10 - 6-6 


12 



khi bạn yêu người đàn bà, năng lượng được thoát ra, khi 
sxvadhishthan và muladhar gặp nhau, năng lượng thoát ra 
và năng lượng đó đập vào trung tâm cao hon, manipura. 

Manipura là nam tính, anahat là nữ tính. Một khi bạn 
đã trở nên hoà họp với cuộc gặp gõ thứ nhất của người đàn 
ông và đàn bà bên trong thì một ngày nào đó bỗng nhiên 
cuộc gặp gõ thứ hai xảy ra. Bạn không phải làm gì về điều 
đó cả; chỉ năng lượng thoát ra từ cuộc gặp gỡ thứ nhất tạo 
ra khả năng cho cuộc gặp gỡ thứ hai. Và khi năng lượng 
được tạo ra bởi cuộc gặp thứ hai, thì nó sẽ tạo ra khả năng 
cho cuộc gặp thứ ba. 

Cuộc gặp thứ ba là giữa vishuddha và agya. Và khi 
cuộc gặp gỡ thứ ba xảy ra, năng lượng được tạo ra cho lần 
thứ tư, vốn không phải là gặp gõ, không phải là họp nhất 
mà là thống nhất. Sahasrar là một mình, không có nam 
tính-nữ tính. Adam và Eve cuối cùng đã biến mất hoàn toàn 
vào nhau. Đàn ông đã trở thành đàn bà, đàn bà đã trở thảnh 
đàn ông; mọi phân chia biến mất. Đây là gặp gỡ vĩnh hằng, 
tuyệt đối. Đây là điều người Hindu gọi là satchitananda. 
Đây là điều Jesus gọi là "vưong quốc của Thượng đế". 

Trong thực tế số bẩy đã được mọi tôn giáo sử dụng. 
Bây ngày là tượng tnmg và ngày thứ bây là ngày nghỉ, 
ngày linh thiêng. Sáu ngày Thượng đế làm việc đến ngày 
thứ bấy ông ấy nghỉ. Bạn phải làm việc trong sáu luân xa, 
luân xa thứ bấy trong trạng thái nghỉ lâu, nghỉ cuối cùng, 
hoàn toàn thảnh thơi - bạn đã về nhà. 

Với luân xa thứ bấy bạn mất đi phần nhị nguyên, mọi 
cực biến mất, mọi khác biệt biến mất. Đêm không còn là 
đêm mà ngày cũng không còn là ngày. Mùa hè không còn 
là mùa hè và mùa đông cũng không còn là mùa đông. Vật 
chất không còn là vật chất và tâm trí không còn là tâm trí - 


bạn đã vượt ra ngoài. Đây chính là không gian siêu việt mà 
Phật gọi là niết bàn. 

Ba cuộc gặp gỡ này xảy ra bên trong bạn, còn việc đạt 
tới cái thứ tư có chiều hướng khác nữa. Tôi đã nói với các 
bạn nhiều lần về bốn trạng thái: ngủ, mơ, tỉnh, turiya. 
Turiya nghĩa là 'cái thứ tư', 'cái vượt ra ngoài'. Bấy luân xa 
này, và làm việc qua chúng, cũng có sự tương ứng với bốn 
trạng thái đó. 

Cuộc gặp gỡ thứ nhất giữa muladhar và swadhishthan 
tựa như ngủ. Cuộc gặp gỡ xảy ra, nhưng bạn không thể rất 
nhận biết về nó. Bạn sẽ tận hưởng nó, bạn sẽ cảm thấy tươi 
tắn lớn lao nảy sinh trong bạn. Bạn sẽ cảm thấy sự nghỉ 
ngơi lớn, dường như bạn đã ngủ rất say; nhưng bạn sẽ 
không có khả năng thấy nó một cách chính xác, nó còn rất 
mờ tối. Người đàn ông và người đàn bà đã gặp nhau trong 
bạn nhưng họ đã gặp nhau trong vô thức; cuộc gặp gỡ 
không phải trong ánh nắng ban ngày, nó là trong đêm tối. 
Vâng, kết quả sẽ được cảm thấy, hậu quả sẽ được cảm thấy. 
Bạn bỗng nhiên cảm thấy một năng lượng mới trong mình, 
sự toả sáng mới, ngọn lửa mới. Bạn sẽ có hào quang. Ngay 
cả những người khác cũng bắt đầu cảm thấy rằng bạn có 
phẩm chất hiện diện nào đó, 'rung động'. Nhưng bạn sẽ 
không chính xác tỉnh táo với điều đang xảy ra, cho nên 
cuộc gặp gỡ đầu tiên tựa như giấc ngủ. 

Cuộc gặp gỡ thứ hai tựa như giấc mơ: khi manipura và 
anahata gặp nhau, cuộc gặp gỡ của bạn với người đàn bà 
bên trong dường như là bạn đã gặp trong giấc mơ. Vâng, 
bạn có thể nhớ được chút ít về điều đó, giống như vào buổi 
sáng bạn có thế nhớ được giấc mơ bạn có đêm hôm truớc - 
chút ít đây đó, vài thoáng nhìn. Có thể điều gì đó đã bị 
quên mất, có thể cái toàn thể không được nhớ, nhưng dẫu 


13 


02 / 28 / 10 - 6-7 


14 



sao thì bạn vẫn có thế nhớ. Cuộc gặp gỡ thứ hai tựa giấc 
mơ. Bạn sẽ trở nên nhận biết nhiều hơn về nó; bạn sẽ bắt 
đầu cảm thấy rằng cái gì đó đang xảy ra. Bạn sẽ bắt đầu 
cảm thấy rằng bạn đang thay đối, rằng biến chuyến đang 
trên đuờng, rằng bạn không còn là con nguời cũ nữa. Và 
với cuộc gặp gỡ thứ hai bạn bắt đầu trở nên nhận biết rằng 
mối quan tâm của bạn với nguời đàn bà bên ngoài đang bớt 
dần... mối quan tâm của bạn với nguời đàn ông bên ngoài 
không còn say mê như nó đã thế. 

Với lần gặp gỡ đầu tiên cũng sẽ có thay đổi, nhưng bạn 
sẽ không nhận biết được nó. Với cuộc gặp gỡ đầu bạn có 
thế bắt đầu nghĩ rằng bạn không còn quan tâm tới người 
đàn bà của bạn, nhưng bạn sẽ không có khả năng hiểu được 
rằng bạn không quan tâm tới bất kì người đàn bà nào hết 
cả. Bạn có thể nghĩ rằng bạn chán người đàn bà của mình 
và bạn sẽ hạnh phúc hơn với người đàn bà khác nào đó; 
thay đổi nào đó sẽ là điều tốt, bầu không khí khác sẽ là điều 
tốt, tính chất khác của người đàn bà sẽ là tốt. Đây chỉ là 
phỏng đoán. Với lần gặp gỡ thứ hai bạn sẽ bắt đầu cảm 
thấy rằng bạn không còn quan tâm tới người đàn bà hay 
đàn ông nữa, rằng mối quan tâm của bạn đang chuyến vào 
trong. Với lần gặp gỡ thứ ba bạn sẽ trở nên nhận biết hoàn 
hảo; cũng tựa như tỉnh dậy. Vishuddha gặp agya ... bạn sẽ 
trở nên nhận biết hoàn hảo, cuộc gặp gỡ xảy ra trong ảnh 
sáng ban ngày. Hay bạn có thế nói việc đó theo cách này: 
cuộc gặp gỡ đầu xảy ra trong bóng tối nửa đêm, cuộc gặp 
gỡ thứ hai xảy ra lúc tranh tối tranh sáng giữa ngày và đêm, 
cuộc gặp gỡ thứ ba xảy ra vào giữa trưa - bạn tỉnh táo hoàn 
toàn, mọi việc đều rõ ràng. Bây giờ bạn biết bạn đã kết thúc 
với người bên ngoài. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ bỏ 
vợ hay chồng mình, nó đơn giản có nghĩa là say đắm không 
còn nữa. Bạn sẽ cảm thấy từ bi. Chắc chắn người đàn bà đã 


giúp đỡ bạn cho tới giờ là người bạn lớn; người đàn ông đã 
đưa bạn đi xa đến vậy là người bạn lớn; bạn biết ơn người 
đó. Các bạn sẽ bắt đầu biết ơn và có lòng từ bi với nhau. 

Bao giờ cũng như vậy: khi hiểu biết nảy sinh, nó đem 
lại từ bi. Neu bạn bỏ lại vợ mình để trốn vào rừng, điều đó 
đơn giản chỉ chứng tỏ bạn là người độc ác và từ bi đã 
không nảy sinh. Điều đó chỉ bắt nguồn từ không hiếu biết, 
nó không thể bắt nguồn từ hiểu biết được. Neu bạn hiếu 
bạn sẽ có từ bi. 

Khi Phật trở nên chứng ngộ, điều đầu tiên ông ấy nói 
với các đệ tử là, "Ta muốn tới gặp Yashodhara và nói 
chuyện với nàng" - vợ ông ấy. 

Ananda rất bối rối. ông ấy nói, "Phỏng có ích gì mà 
quay trở về cung điện và nói chuyện với vợ thầy? Thầy đã 
bỏ vợ - mười hai năm đã trôi qua." Và Ananda cũng bối rối 
hơn chút ít, vì làm sao vị phật lại có thể nghĩ về vợ mình 
được? Phật không được trông đợi nghĩ theo cách đó. 

Khi mọi người đã bỏ đi hết, Anada nói với Phật, "Điều 
này là không tốt. Mọi người sẽ nghĩ gì?" 

Phật nói, "Mọi người nghĩ gì ư? Ta phải bày tỏ lòng 
biết ơn của ta với nàng, và ta phải cám ơn nàng vì mọi sự 
giúp đỡ mà nàng đã dành cho ta. Ta phải đem tặng cái gì đó 
của điều đã xảy ra cho ta - Ta mắc nợ nàng rất nhiều. Ta sẽ 
phải đi." 

Ông ấy quay lại, ông ấy trở về cung điện, ông ấy gặp 
lại vợ mình. Chắc chắn là Yashodhara phải phát khùng: 
người đàn ông này vào một đêm đã trốn đi chang thèm nói 
một lời với mình. Nàng nói với Phật, "Chang lẽ anh không 
còn tin vào em nữa sao? Đáng ra anh nên nói rằng anh 


15 


02 / 28 / 10 - 6-8 


16 



muốn đi, và em sẽ là người phụ nữ cuối cùng trên thế giới 
ngăn cản anh. Anh không thế tin cậy vào em đến mức thế 
cơ à?" Rồi nàng khóc ... mười hai năm của giận hờn! Còn 
người đàn ông này đã trốn đi tựa như tên kẻ cắp giữa đêm - 
đột ngột, không một chỉ dẫn cho nàng. 

Phật tạ lỗi. Rồi ông ấy nói, ""Điều đó bắt nguồn từ 
không hiểu biết. Anh là kẻ dốt nát, anh đã không nhận biết. 
Nhưng bây giờ anh nhận biết và anh biết, đó là lí do anh đã 
quay lại. Em đã giúp anh vô cùng. Em quên những chuyện 
cũ đi, bây giờ chang ích gì mà nghĩ đến sữa đổ nữa. Em 
nhìn anh đây: cái gì đó lớn lao đã xảy ra. Anh đã trở về 
nhà. Và anh cảm thấy trách nhiệm đầu tiên của mình là 
hướng về em - về gặp em và chuyến trao, chia sẻ kinh 
nghiệm của anh với em." 

Giận hờn tiêu tan, phẫn nộ lắng xuống, Yashodhara 
nhìn qua dòng nước mắt. Vâng, con người này đã thay đổi 
thật lớn lao, đây không còn là cùng con người nàng vẫn 
biết. Đây không còn là cùng con người ấy nữa, không một 
chút nào; người này giống như một nguồn sáng chói ngời ... 
nàng gần như có thế thấy được ánh hào quang, ánh sáng 
bao bọc quanh ông ấy. Và ông ấy mới yên bình và im lặng 
thế... ông ấy gần như biến mất, sự hiện diện của ông ấy gần 
như thiếu vắng. Và rồi, không đếm xỉa đến bản thân mình, 
nàng quên mất mình đang làm gì: nàng quì xuống và xin 
được điểm đạo. 

Khi bạn hiếu, nhất định có từ bi. Đó là lí do tại sao tôi 
không bảo các sannyasin của mình rời bỏ gia đình họ. vẫn 
cứ ở đấy đi. 

Rabindranath đã viết một bài thơ về sự việc này - khi 
Phật tới. Yashodhara đã hỏi ông ấy một việc: "Xin anh nói 


cho em một điều," nàng nói. "Dù anh đã đạt tới cái gì - em 
có thế thấy anh đã đạt tới, dù nó là gì, em không biết nó là 
gì - nhưng cho em biết một điều: anh không thế đạt được 
điều đó ở đây, trong ngôi nhà này hay sao?" 

Và Phật không thể nói không. Có thể đạt tới điều đó ở 
đây trong ngôi nhà này, bây giờ thì ông ấy biết... bởi vì nó 
chang liên quan với rừng thẳm hay với thành phố, với gia 
đình hay với đạo tràng. Nó chẳng liên quan gì đến nơi chốn 
cả; nó có cái gì đó liên quan tới cốt lõi bên trong nhất của 
bạn. Nó có sẵn ở mọi nơi. 

Lần thứ nhất, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng mối quan 
tâm của mình vào người khác đang lỏng dần. Đó là hiện 
tượng mờ nhạt, tối - như nhìn qua chiếc kính râm, nhìn qua 
buổi sáng sương mù. Lần thứ hai, mọi thứ dần trở nên rõ 
ràng hơn một chút, tựa giấc mơ; màn sương không còn dầy 
đặc nữa. Lần thứ ba, bạn hoàn toàn tỉnh thức - nó đã xảy ra, 
người đàn bà bên trong đã gặp người đàn ông bên trong. 
Tính lưỡng cực không còn đó nữa, bỗng nhiên bạn là một. 
Phân liệt đã biến mất, bạn không còn phân chia. 

Với hội nhập này, bạn trở thành cá nhân. Trước đó bạn 
không là cá nhân, bạn là đám đông, bạn là đám hỗn độn, 
bạn là nhiều người, bạn mang tính cách đa tâm lí. Bỗng 
nhiên bạn rơi vào trật tự. Đó chính là điều câu chuyện cố 
này nói lại. 

Người đàn ông đó đã yêu cầu trong ba ngày... Neu đôi 
khi bạn nhìn vào các câu chuyện cố này, bạn sẽ kinh ngạc; 
tính biểu tượng của chúng thật lớn lao. Người đàn ông đó 
đã yêu cầu ba ngày để ngồi im lặng. Tại sao lại ba ngày? 
Đó chính là ba điếm: trong giấc ngủ, trong giấc mơ và khi 
tỉnh thức, người đó muốn đặt bản thân mình vào trật tự. 
Trước tiên điều đó xảy ra trong giấc ngủ, rồi điều đó xảy ra 


17 


02 / 28 / 10 - 6-9 


18 



trong giấc mơ, rồi xảy ra trong lúc tỉnh thức. Và khi bạn đã 
trong trật tự, toàn bộ sự tồn tại cũng trong trật tự. Khi bạn 
là một cá nhân, khi sự chia chẻ của bạn đã biến mất và bạn 
được bắc cầu cùng nhau, mọi vật cũng được bắc cầu cùng 
nhau. 

Điều này dường như có vẻ ngược đời, nhưng phải nói 
thế này: cá nhân là vũ trụ. Khi bạn trở thảnh cá nhân, bỗng 
nhiên bạn thấy rằng bạn là vũ trụ. Từ trước cho tới nay bạn 
vẫn coi rằng bạn tách rời khỏi sự tồn tại; từ nay bạn không 
thể nghĩ được điều đó. Adam và Eve đã biến mất vào nhau. 
Đây là mục tiêu mà mọi người đang cố gắng tìm ra bằng 
cách này cách khác. Mật tông là khoa học chắc chắn nhất 
đế đạt đến điều đó; đó là mục tiêu. 

Đôi điều thêm nữa: tôi đã nói với các bạn rằng 
muladhar phải được thảnh thơi, chỉ thế thì năng lượng mới 
có thể chuyển lên, vào trong. Và 'vào trong', 'chuyển lên' có 
nghĩa như nhau; 'ra ngoài' và 'đi xuống' có nghĩa như nhau. 
Năng lượng có thế chuyến vào trong hay đi lên chỉ khi 
muladhar được thảnh thơi. Cho nên điều đầu tiên là thảnh 
thơi muladhar. 

Bạn giữ trung tâm dục của mình rất kín. Xã hội đã làm 
cho bạn rất nhận biết về trung tâm dục; xã hội làm cho bạn 
bị ám ảnh về nó; cho nên bạn giữ kín nó. Bạn có thế đơn 
giản quan sát. Bạn bao giờ cũng giữ bộ phận dục rất kín, 
dường như bạn sợ rằng cái gì đó sẽ sai nếu bạn thảnh thơi. 
Toàn bộ ước định của bạn đã là phải giữ nó căng thắng. 
Thả lỏng nó ra, đế cho nó là chính nó. Đừng e ngại gì - sợ 
hãi tạo nên căng thắng. Vứt bỏ sợ hãi. Dục là đẹp; nó 
không phải là tội lỗi, nó là đức hạnh. Một khi bạn coi nó là 
đức hạnh, bạn sẽ có khả năng thảnh thơi. 


Tôi đã nói về cách thảnh thơi muladhar trước đây. Và 
tôi cũng đã nói về cách thảnh thơi sxvadhishthan; nó là 
trung tâm của cái chết. Đừng sợ chết. Có hai điều sợ hãi chi 
phối loài người: sợ dục và sợ chết. Cả hai cái sợ đều nguy 
hiểm, chúng không phép bạn trưởng thành. Vứt bỏ cả hai. 

Luân xa thứ ba là manipura; nó bị tải nặng bởi các xúc 
động tiêu cực. Đó là lí do tại sao dạ dầy bạn bị rối loạn - 
khi bạn bị rối loạn về xúc động, manipura bị ảnh hưởng 
ngay lập tức. Trong mọi ngôn ngữ trên thế giới chúng ta 
đều có cách diễn đạt như, "Tôi không thể tiêu được nó." 
Điều đó đúng theo từng từ. Đôi khi bạn không thể tiêu hoá 
được thứ gì đó thì bạn bắt đầu cảm thấy buồn nôn, bạn 
muốn mửa ra. Trong thực tế đôi khi điều đó xảy ra - nôn 
mửa tâm lí. Ai đó đã nói điều gì đó và bạn không thế tiêu 
hoá được điều ấy, rồi bỗng nhiên bạn cảm thấy buồn nôn ... 
rồi mửa ra, sau khi mửa, bạn cảm thấy rất thảnh thơi. 

Trong Yoga người ta có phương pháp cho điều đó. Nhà 
yoga phải uống đủ nước vào buổi sáng - một bát nước pha 
muối, nước phải hơi ấm - rồi ông ta phải nôn nó ra. Điều đó 
sẽ giúp làm thảnh thơi manipura. Đó là một quá trình lớn, 
quá trình tây rửa lớn. 

Bạn sẽ ngạc nhiên ... bây giờ nhiều cách trị liệu hiện 
đại cũng đã nhận biết về nó, rằng nôn mửa cũng có ích. 
Cách Phân tích Hành động nhận biết về sự kiện việc mửa là 
có ích. Cách Trị liệu nguyên thuỷ cũng nhận biết về sự kiện 
việc mửa là có ích. Nó làm làm nhẹ manipura. Mật tông và 
Yoga bao giờ cũng nhận biết về nó. 

Các xúc động tiêu cực - giận dữ, hận thù, ghen tị vân 
vân và vân vân - tất cả chúng đều bị kìm nén. Manipura của 
bạn bị quá tải. Những xúc động bị kìm nén này không cho 
phép năng lượng đi lên, những xúc động bị kìm nén này 


19 


02 / 28 / 10 - 6-10 


20 



vận hành tựa như tảng đá; lối đi của bạn bị bít lại. Trị liệu 
đương đầu, Trị liệu động thái và những cách trị liệu giống 
thế, tất cả đều vận hành không ý thức dựa trên manipura. 
Họ cố gắng khêu ra giận dữ của bạn, họ cố gắng khêu ra 
ghen tị của bạn, tham lam của bạn; họ khêu ra hùng hố của 
bạn, bạo hành của bạn, đế cho nó phình lên, tràn ra bề mặt. 
Xã hội đã làm một việc: nó đã huấn luyện cho bạn kìm nén 
mọi thứ tiêu cực và giả bộ mọi thứ đều tích cực. Bây giờ cả 
hai điều đó đều nguy hiểm. Giả bộ tích cực là giả dối, đạo 
đức giả, còn kìm nén những điều tiêu cực cũng nguy hiếm; 
đó chính là chất độc, nó đầu độc hệ thống của bạn. 

Mật tông nói: Bày tỏ điều tiêu cực và cho phép điều 
tích cực. Neu cơn giận đến, đừng kìm nén nó; nếu hùng hổ 
đến, đừng kìm nén nó. Mật tông không nói rằng cứ xông 
tới giết người. Nhưng Mật tông nói rằng có đến nghìn lẻ 
một cách bày tỏ những xúc động bị kìm nén. Bạn có thế đi 
ra vườn và chặt cây. Bạn đã từng xem người chặt cây chưa? 
Họ trông im lặng hơn bất kì ai. Đã bao giờ bạn quan sát thợ 
săn chưa? Thợ săn là người rất tốt. Họ làm những việc rất 
dơ bẩn, nhưng họ là người tốt. Đôi điều xảy ra với họ trong 
khi họ đang săn mồi. Giết được con vật, nỗi giận của họ, 
hùng hổ của họ tiêu biến đi. Những người được coi như bất 
bạo lực là người xấu xa nhất trên thế giới. Họ không phải là 
người tốt bởi vì họ đang giữ núi lửa. Bạn không thế cảm 
thấy thoải mái với họ, có cái gì nguy hiểm hiện diện đây 
đó; bạn có thế cảm thấy điều đó, bạn có thể động chạm đến 
điều đó, nó đang rỉ ra từ họ. Bạn chỉ có thế vào rừng và kêu 
lên, gào lên. Trị liệu nguyên thuỷ chỉ là trị liệu la hét, trị 
liệu theo cơn giận bùng nổ. Và Đương đầu, Nguyên thuỷ, 
Động thái đều có ích rất lớn cho việc làm thảnh thơi 
manipura. 


Một khi manipura được thảnh thơi, sẽ phát sinh cân 
bằng giữa tiêu cực và tích cực. Và khi tiêu cực và tích cực 
đã được cân bằng, lối đi để mở; thế thì năng lượng có thể 
chuyến lên cao hơn. Manipura là nam tính. Neu manipura 
bị bịt kín, năng lượng không thể đi lên được. Nó phải được 
thảnh thơi. 

Cân bằng Cực có thế có ích rất nhiều trong việc đem lại 
sự cân bằng giữa tích cực và tiêu cực. Đó là lí do tại sao tôi 
cho phép mọi loại phương pháp trên khắp thế giới trong 
khu trại này. Mọi thứ có thế có ích đều nên được làm thảnh 
sẵn có, vì con người đã bị làm hỏng đến mức mọi nguồn trợ 
giúp đều nên có sẵn. Bạn thậm chí có thế không có khả 
năng hiếu tại sao tôi làm mọi phương pháp thành sẵn có 
cho bạn: Yoga, Mật tông, Đạo, Suíĩ, Jaina, Phật, Hindu, 
Động thái, Kịch tâm lí, Đương đầu, Trị liệu nguyên thuỷ, 
Cân bằng Cực, Rolííĩng, Tích họp cấu trúc - tại sao tôi làm 
cho tất cả những thứ đó có sẵn cho bạn. Bạn chưa bao giờ 
nghe nói đến những điều này đã được thực hiện trong bất kì 
trại nào ở bất kì đâu tại Phương Đông. Có lí do cho việc đó: 
con người đã bị làm hỏng đến mức mọi nguồn đều nên 
được dùng tới. Trợ giúp nên được lấy ra từ mọi nguồn có 
thế, chỉ thế thì mới có hi vọng. Bằng không con người sẽ bị 
diệt vong. 

Luân xa thứ tư là anahata. Hoài nghi là vấn đề với luân 
xa thứ tư; nếu bạn là người hoài nghi, luân xa thứ tư của 
bạn vẫn còn chưa khai mở. Tin cậy khai mở nó. Cho nên 
bất kì cái gì tạo nên hoài nghi đều phá huỷ trái tim bạn - nó 
là luân xa trái tim, anahata. Logic, bắt bẻ logic, biện luận, 
quá nhiều luận giải, quá nhiều Aristotle trong bạn phá huỷ 
anahata. Triết lí, hoài nghi phá huỷ anahata. 


21 


02 / 28 / 10 - 6-11 


22 



Neu bạn muốn khai mở anahata bạn phải tin cậy nhiều 
hơn nữa. Thơ ca còn có ích hơn triết lí, và trực giác có ích 
hơn lập luận, cảm giác có ích hơn suy nghĩ. Cho nên bạn sẽ 
phải dịch chuyến từ hoài nghi sang tin cậy, chỉ có như vậy 
thì anahata của bạn mới trở nên khai mở, anahata của bạn 
mới trở nên có khả năng đón nhận năng lượng nam tính từ 
manipura. Anahata là nữ tính; với hoài nghi nó đóng lại, 
với hoài nghi nó trở nên lạnh nhạt; với hoài nghi nó trở 
thành khô héo; nó không thê nhận được năng lượng nam 
tính. Với tin cậy nó mở ra, với tin cậy những lồ nhỏ được lộ 
ra trong luân xa đó và nó có thê cho phép năng lượng nam 
tính được tràn vào. 

Rồi đến luân xa thứ năm: vishuddha. Phi sáng tạo, bắt 
chước, như vẹt, như khỉ - tất cả những điều đó làm hỏng. 

Mới hôm nọ tôi đọc một giai thoại nhỏ... 

Một học sinh được hỏi, "Có mười con vẹt đang đậu 
trên hàng rào. Một con nhảy xuống và đi mất. Còn lại mấy 
con? 

Và đứa trẻ trả lời "Chang còn con nào." 

Thầy giáo nói "Không còn con nào à? Chỉ có một con 
bỏ đi thôi mà!" 

Còn đứa trẻ thì nói "Chúng là vẹt. Khi một con nhảy đi 
thì cả bọn cũng nhảy theo." 

Vishuddha bị phá huỷ bởi sao chép. Đừng là kẻ bắt 
chước, đừng chỉ là bản sao nguyên si. Bạn đừng cố trở 
thành một Phật mà cũng đừng cố trở thành một Christ. 
Nhận biết về những cuốn sách như cuốn sách của Thomas 
ở Kemplis Bắt chước Christ - nhận biết đi. Không bắt 


chước nào có ích cả. Vishuddha bị phá huỷ bởi không sáng 
tạo, bởi bắt chước; và vishuddha được giúp đỡ bởi sáng tạo, 
diễn đạt, tìm ra phong cách sống riêng của bạn, đủ dũng 
cảm đế 'làm điều riêng của bạn'. Nghệ thuật, hát, nhạc, 
múa, phát minh - tất cả đều có ích. Nhưng mang tính phát 
minh - bất cứ cái gì bạn làm, cố gắng làm nó theo cách 
mới. Cố đem tính cá nhân nào đó vào trong nó, đem dấu 
hiệu đích thực nào đó. Ngay cả lau nhà, bạn cũng có thể 
làm nó theo cách riêng của mình; ngay cả nấu cơm, bạn 
cũng có thế làm nó theo cách của mình. Bạn có thể đem 
tính sáng tạo vào mọi thứ bạn làm; điều đó nên được đem 
vào. Bởi vì bạn sáng tạo - tốt, vishuddha sẽ khai mở. Và 
khi vishuddha khai mở, chỉ thế thì năng lượng mới chuyến 
vào trong agya, trung tâm con mắt thứ ba, trung tâm thứ 
sáu. 

Đây là quá trình đó: trước hết lau sạch mọi trung tâm, 
làm thuần khiết nó, nhận biết cái gì làm hỏng nó, và giúp 
nó đế cho nó trở nên vận hành tự nhiên. Các khối chắn bị 
vứt bỏ thì năng lượng xô vào. 

Bên ngoài luân xa thứ sáu là sahasrar, turiya, hoa sen 
một nghìn cánh. Bạn nở hoa. Vâng, điều đó đích xác là như 
vậy. Con người là cái cây: muladhar là gốc và sahasrar là 
việc nở hoa của nó. Hoa đã nở, hương thơm của bạn thoảng 
ra theo gió. Đó là lời nguyện duy nhất; đó là cúng dường 
duy nhất dưới chân của điều thiêng liêng. Hoa vay mượn 
không có tác dụng, hoa hái từ cây không có tác dụng; bạn 
phải nở hoa và cúng dường hoa của mình. 

Bây giờ đến lời kinh. Lời kinh thứ nhất: 

Với thích thú của việc hôn niềm ao ước dối trá 
mà tuyên bổ nó là điều có thực toi thượng - 


23 


02 / 28 / 10 - 6-12 


24 



thì cũng tựa như người đàn ông rời khỏi nhà, 
đứng tại cửa 

yêu cầu người đàn bà nói lại khoái lạc nhục dục 

Hôn là biếu tượng - biểu tượng cho bất kì sự gặp gỡ 
nào giữa âm và dưong, giữa nam tính và nữ tính, giữa 
Shiva và Shakti. Dù bạn có đang cầm tay người đàn bà - 
đây là hôn, tay hôn lẫn nhau - hay bạn chạm vào môi cô ấy 
bằng môi mình, đó cũng là hôn; hay các bộ phận sinh dục 
của bạn tiếp xúc nhau - đó nữa cũng là cái hôn. Cho nên 
hôn là biếu tượng trong Mật tông cho mọi sự gặp gỡ của 
các cực đối lập. Đôi khi bạn có thế hôn chỉ qua việc nhìn 
người đàn bà. Neu mắt bạn gặp và chạm vào ảnh mắt người 
kia, cuộc gặp gõ đã xảy ra. 

Với thích thú của việc hôn niềm ao ước dổi trá 
mà tuyên bổ nó là điều có thực toi thượng 

Saraha nói rằng những người bị lừa dối - những người 
không tỉnh táo chút nào với điều họ đang - cứ thèm khát, bỏ 
lỡ người kia: đàn ông, ham muốn và bỏ lõ đàn bà; đàn bà 
ham muốn và bỏ lỡ đàn ông. Họ liên tục thèm khát gặp 
nhau - và cuộc gặp gõ chang bao giờ xảy ra. Điều ngớ ngấn 
của viêc đó là thế này: bạn cứ thèm khát và thèm khát, ham 
muốn và ham muốn, và chang có gì ngoài chán nản lọt vào 
tay bạn. Saraha nói đây không phải là cuộc gặp gõ thực sự 
tối thượng. Cuộc gặp gõ thực sự tối thượng là điều xảy ra 
trong sahasrar. Một khi nó đã xảy ra, nó đã xảy ra mãi mãi. 
Đó là điều thực. Cuộc gặp gõ xảy ra bên ngoài là không 
thực, tạm thời, khoảnh khắc, chỉ là ảo tưởng. Nó là: 


... thì cũng tựa như người đàn ông rời khỏi nhà, 
đứng tại cửa yêu cầu người đàn bà nói lại khoái 
lạc nhục dục 

Một ví von hay. Saraha nói rằng cầm tay người đàn bà 
bên ngoài, trong khi người đàn bà bên trong vẫn đang đợi 
được là của bạn và của bạn mãi mãi, thì cũng thì cũng tựa 
như người đàn ông rời khỏi nhà, đứng tại cửa yêu cầu 
người đàn bà nói lại khoái lạc nhục dục. 

Trước hết: rời khỏi nhà... Bạn đang rời khỏi ngôi nhả 
mình, cốt lõi bên trong nhất, đế đi tìm người đàn bà bên 
ngoài - còn người đàn bà ở bên trong. Bạn sẽ lõ cô ấy dù 
bạn đi đâu; bạn có thể đi cùng trời cuối đất săn đuổi mọi 
loại đàn bà và đàn ông. Đó là ảo tưởng; đó chỉ là chuyện đi 
tìm cầu vồng, chang có gì đến trong tay bạn cả. Người đàn 
bà là ở bên trong, còn bạn đang rời khỏi ngôi nhả mình. 

Và rồi: đứng tại cửa. Điều đó nữa cũng là biểu tượng. 
Bạn bao giờ cũng đứng ở cửa, theo nghĩa giác quan - đó là 
các cửa. Mắt là cửa, tay là cửa, bộ phận sinh dục là cửa, tai 
là cửa - tất cả những cái đó đều là cửa; chúng ta bao giờ 
cũng đứng tại cửa. Nhìn qua mắt, nghe qua tai, thử chạm 
bằng tay, con người liên tục vẫn còn ở cửa và quên mất 
cách đi vào trong nhà. Và thế rồi cái ngớ ngấn của việc đó - 
bạn không biết tình yêu là gì, rồi bạn hỏi người đàn bà về 
thích thú, về kinh nghiệm của cô ấy. Bạn nghĩ rằng bằng 
cách nghe kinh nghiệm cô ấy, bạn sẽ trở nên phúc lạc. Việc 
ấy cũng như đang lấy thực đon đồ ăn vậy. 

Saraha nói rằng trước hết bạn đi ra khỏi bản thân mình 
- đứng ở cửa - rồi bạn hỏi người khác niềm thích thú là gì, 
cuộc sống là gì, vui vẻ là gì, Thượng đế là gì. Còn Thượng 
đế thì mọi lúc đều chờ đợi bên trong bạn. Ngài cư ngụ bên 


25 


02 / 28 / 10 - 6-13 


26 



trong bạn ... mà bạn lại đi hỏi những người khác. Và bạn có 
nghĩ rằng bằng cách nghe họ bạn sẽ đi đến hiểu biết gì 
chăng? 

Khích động của các lực sinh học trong ngôi nhà 
không có gì làm nảy sinh nhăn tạo hoan lạc theo 
nhiều cách thức. Các nhà yoga ẩy, từ com ngất 
đau buồn, vì đã trượt khỏi cho hạnh phúc tuyệt 
vời, bị dụ do vào trong tật xẩu. 

Trước hết: dục không phải là điều tối thượng trong 
hoan lạc, nó chỉ là cái bắt đầu, alpha, ABC về điều đó; nó 
không phải là omega. Dục không phải là cái thực tối 
thượng, nó không phải là phúc lạc tối cao, mà chỉ là tiếng 
vọng của điều đó; sahasrar còn xa lắm. Khi trung tâm dục 
của bạn cảm thấy chút ít sướng thì đấy mới chỉ là tiếng 
vọng xa xôi của sahasrar. Bạn càng tới gần hon với 
sahasrar, bạn càng hạnh phúc hon... 

Khi bạn chuyến từ muladhar sang sxvadhishthan, bạn 
cảm thấy hạnh phúc hơn - cuộc gặp gỡ đầu tiên của 
muladhar và sxvadhishthan là vui vẻ lớn. Thế thì cuộc gặp 
gỡ thứ hai lại là vui vẻ còn lớn hơn. Thế thì cuộc gặp gỡ 
thứ ba... bạn không thế tin được rằng lại có thể có nhiều vui 
vẻ hơn nữa, nhưng nhiều hơn nữa vẫn có thế có bởi vì bạn 
vẫn còn ở xa - không phải rất xa mà vẫn còn ở xa - với 
sahasrar. Sahasrar thì thật không thế tin nối. Phúc lạc nhiều 
đến độ bạn không còn nữa, chỉ còn mỗi phúc lạc. Phúc lạc 
nhiều đến độ bạn không thể nói "tôi đang phúc lạc," được 
nữa, bạn chỉ biết rằng bạn là phúc lạc. 

Tại luân xa thứ bảy bạn chỉ còn là cơn chấn động vui 
vẻ - tự nhiên thế. Hoan lạc xảy ra trong sahasrar và thế thì 
nó phải đi qua sáu tầng. Nhiều thứ bị mất đi, đấy chỉ là 


tiếng vọng. Nhận biết đi, đừng lầm tiếng vọng với cái thực. 
Vâng, ngay cả trong tiếng vọng cũng có cái gì đó thực ở đó. 
Tìm ra sợi chỉ của thực tại xuyên qua đó. Nắm bắt lấy sợi 
chỉ đó và bắt đầu chuyển vào trong. 

Khích động của các lực sinh học trong ngôi nhà 
không có gì làm nảy sinh nhăn tạo hoan lạc theo 
nhiều cách thức. 

Và bởi vì lừa dối này rằng dục trở thành hoan lạc tối 
thượng, cho nên bao nhiêu điều nhân tạo đã trở thành rất 
quan trọng. Tiền bạc đã trở thành rất quan trọng bởi vì bạn 
có thế mua mọi thứ bằng tiền, bạn có thế mua cả dục nữa... 
Quyền lực đã trở thành quan trọng bởi vì thông qua quyền 
lực bạn có thể thu được nhiều dục theo ý muốn; người 
nghèo không thể đảm đương được điều đó. Vua thường có 
tới hàng nghìn vợ - cho dù ở thế kỉ hai mươi này, vua 
Nizam của Hyderabad có năm trăm vợ. Một cách tự nhiên, 
người có quyền lực có thể có bao nhiêu dục tuỳ ý. Do lừa 
dối này mà dục thành cái thực tối thượng, hàng nghìn vấn 
đề khác nảy sinh: tiền bạc, quyền lực, danh vọng. 

Khích động của các lực sinh học trong ngôi nhà không 
có gì... Đấy chỉ là tưởng tượng... đấy chỉ là tưởng tượng mà 
bạn đang nghĩ đó là hoan lạc. Đấy là tự thôi miên, tự gợi ý. 
Và một khi bạn tự gợi ý cho chính mình thì nó lại tựa như 
hoan lạc. Nghĩ xem: cầm tay người đàn bà, và bạn cảm 
thấy hoan lạc thế... đấy chỉ là tự thôi miên, đấy chỉ là ý 
tưởng của tâm trí. 

Khích động của các lực sinh học... Bởi ý tưởng này mà 
năng lượng sinh học của bạn bị khuấy động. Đôi khi nó bị 
khuấy động khi bạn xem tranh khiêu dâm trong tạp chí 
Playboy; chẳng có ai ở đó cả, chỉ có đường nét và mầu sắc 


27 


02 / 28 / 10 - 6-14 


28 



- và năng lượng của bạn bị khuấy động lên. Đôi khi chỉ một 
ý tưởng trong tâm trí mà năng lượng của bạn có thể bị 
khuấy động. Năng lượng tuôn theo tưởng tượng. 

Khích động của các lực sinh học trong ngôi nhà không 
cỏ gì... bạn có thể tạo ra các mo mộng, bạn có thể phóng 
chiếu các giấc mo lên màn ảnh của cái không... làm nảy 
sinh nhân tạo hoan lạc theo nhiều cách thức. 

Neu bạn quan sát bệnh tật của con người bạn sẽ buồn 
cười: người ta có các ý tưởng mà bạn không thế nào tin 
được rằng điều này đang xảy ra. Người đàn ông nào đó 
không thế làm tình với người đàn bà của mình trừ phi 
người đó nhìn vào bức tranh khiêu dâm trước. Cái thực 
dường như ít thực hon là cái giả; người đó trở nên kích 
động chỉ qua điều giả. Bạn chưa từng thấy điều đó lặp đi 
lặp lại trong cuộc sống mình đó sao - rằng cái thực dường 
như kém kích động hon cái giả? 

Rushma đang ngồi kia. Cô ấy tới từ Nairobi. Hôm nọ 
cô ấy hỏi: "Tôi khao khát thầy, thưa Osho, nhiều thế ở 
Nairobi. Tôi mo về thầy, tôi tưởng tượng về thầy... và tôi 
đã đến đây từ noi xa xôi ấy. Còn bây giờ trái tim tôi không 
còn xao xuyến theo cách đó nữa. Điều gì đã xảy ra vậy?" 
Chang có gì xảy ra cả, chỉ là chúng ta đang yêu điều tưởng 
tượng nhiều hon là yêu điều có thực. Cái không thực đã trở 
nên thực hon. Cho nên ở Nairobi bạn có Osho 'của bạn' - 
đấy là tưởng tượng của bạn, tôi chẳng có liên quan gì với 
nó cả, đấy là ý tưởng của bạn. Nhưng khi bạn đến với tôi, 
tôi đang ở đây... và thế rồi bỗng nhiên ý nghĩ tưởng tượng 
của bạn không còn có liên quan nữa. Bạn đến với ước mo 
trong tâm trí bạn; thực tại của tôi sẽ phá huỷ ước mo đó. 

Nhớ thay đối tâm thức của bạn từ tưởng tượng sang 
hiện thực. Bao giờ cũng lắng nghe hiện thực. Chừng nào 


mà bạn còn chưa rất, rất tỉnh táo thì bạn sẽ vẫn còn trong 
bẫy của điều tưởng tượng. 

Điều tưởng tượng dường như rất thoả mãn bởi nhiều lí 
do. Nó nằm dưới kiếm soát của bạn. Bạn có thế làm cho 
mũi của Osho dài như bạn muốn - trong tưởng tượng của 
bạn ấy. Bạn có thế nghĩ bất kì điều gì bạn muốn nghĩ; 
chang ai có thế cản trở nó, chẳng ai có thể đi vào trong 
tưởng tượng của bạn, bạn hoàn toàn tự do. Bạn có thế vẽ tôi 
như bạn muốn, bạn có thể hình dung về tôi, bạn có thế 
trông đợi. ..bạn có thể làm bất kì cái gì bạn muốn về tôi, bạn 
tự do; bản ngã cảm thấy rất thoải mái. 

Đó là lí do tại sao khi thầy qua đời, thầy có nhiều đệ tử 
hon khi thầy còn sống. Với bậc thầy đã qua đời, đệ tử hoàn 
toàn thoải mái; với thầy còn sống, họ gặp khó khăn. Phật 
chưa bao giờ có nhiều đệ tử như ông ấy có hiện nay, sau 
hai mưoi nhăm thế kỉ. Jesus chỉ có mười hai đệ tử - bây giờ 
thì nửa quả đất. Nhìn vào tác động của bậc thầy vắng mặt 
đi: bây giờ Jesus là trong tay bạn, bạn có thể làm bất kì cái 
gì bạn muốn làm với ông ấy. ông ấy không còn sống nữa, 
ông ấy không thể phá huỷ mo mộng và tưởng tượng của 
bạn. Neu cái gọi là những người Ki tô giáo được thấy Jesus 
thật, tim họ sẽ ngừng xao xuyến lập tức. Sao vậy? - bởi vì 
họ sẽ không tin. Họ đã mường tượng mọi điều, còn Jesus là 
người thật. Bạn có thế tìm thấy ông ấy trong tiệm rượu, 
đang uống rượu với bạn bè và tán gẫu. Bây giờ điều này 
chẳng có vẻ gì giống như 'đứa con duy nhất của Thượng 
đế', điều đó có vẻ quá tầm thường. Có thể ông ấy chỉ là đứa 
con của ông thợ mộc Joseph... Nhưng một khi Jesus đã qua 
rồi, ông ấy không thể can thiệp vào tưởng tượng của bạn 
được nữa. Thế thì bạn có thế hoạ và vẽ rồi tạo ra hình ảnh 
về ông ấy theo ý bạn thích. 


29 


02 / 28 / 10 - 6-15 


30 



Xa xôi dễ dàng hơn - tưởng tượng có đầy quyền năng. 
Bạn càng tới gần tôi thì tưởng tượng của bạn càng ít quyền 
năng hơn. Và bạn sẽ chang bao giờ có thế thấy được tôi 
chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ được tưởng tượng của bạn. 
Cho nên đấy cũng là trường hợp xảy ra đối với tất cả những 
hoan lạc khác. 

Khích động của các lực sinh học trong ngôi nhà 
không có gì làm nảy sinh nhăn tạo hoan lạc theo 
nhiều cách thức. 

Các nhà yoga ẩy, từ com ngất đau buồn, vì đã trượt 
khỏi chỗ hạnh phúc tuyệt vời, bị dụ do vào trong tật 
xẩu. 

Neu bạn tưởng tượng quá nhiều, bạn sẽ làm mất chỗ 
hạnh phúc tuyệt vời của mình. Tưởng tượng là luân hồi, 
tưởng tượng là mơ mộng của bạn. Neu bạn mơ mộng quá 
nhiều, bạn sẽ đánh mất chỗ hạnh phúc tuyệt vời của mình, 
bạn sẽ đánh mất điều thần thánh, bạn sẽ không thể là con 
người có ý thức được. Tưởng tượng sẽ tác động tới bạn, nó 
sẽ đè nặng bạn, bạn sẽ bị lạc trong tưởng tượng. Bạn có thể 
ngất ngây trong tưởng tượng và bạn có thể nghĩ rằng đấy là 
samadhi. Có những người ngất ngây và rồi họ nghĩ họ đang 
trong samadhi. Phật đã gọi samadhi đó là 'samadhi giả’. 
Cho nên Saraha nói: Đấy là samadhi giả. Hình dung về 
Thượng đế, đi vào trong tưởng tượng của bạn, nuôi dưỡng 
tưởng tượng của bạn, vun đắp cho nó ngày một nhiều, 
tưởng tượng thêm nữa - bạn sẽ ngất ngây, bạn sẽ mất mọi ý 
thức; bạn sẽ có những mơ mộng đẹp do chính bạn tạo ra. 

Nhưng đấy là sa ngã từ chỗ hạnh phúc tuyệt vời. Và 
Saraha nói rằng đấy là tật xấu duy nhất: sa ngã khỏi thuần 
khiết của nhận biết của bạn. ông ấy định nói gì về 'chỗ 


hạnh phúc tuyệt vời'? Đấy là chỗ không có mơ mộng. Mơ 
mộng là thế giới này; không mơ mộng bạn trong niết bàn. 

Như một brahmin, người với com và bơ 
tạo ra vật thiêu cúng tế trong ngọn lửa sáng chói, 
tạo ra bình nước cam lồ từ cho hạnh phúc tuyệt vời, 
coi điều này, qua suy nghĩ ước ao là điều toi thượng. 

ở Àn Độ, người brahmin đã từng làm yagnas. Họ đã 
từng cúng dường cơm và bơ cho ngọn lửa, ngọn lửa chói 
sáng, và tưởng tượng rằng đồ cúng dường này dâng cho 
Thượng đế. Ngồi quanh ngọn lửa, nhịn ăn nhiều ngày, thực 
hiện một số nghi lễ, một số mật chú, lặp lại một số kinh 
sách, bạn có thế tạo ra trạng thái tự thôi miên. Bạn có thế tự 
dối mình và bạn có thể nghĩ rằng bạn đang đạt tới Thượng 

đế. 

Saraha nói: Những người thực sự muốn đi vào Thượng 
đế, họ sẽ phải đốt lên ngọn lửa bên trong của mình; ngọn 
lửa bên ngoài chang có tác dụng. Và những người thực sự 
muốn đạt tới, họ sẽ phải thiêu đốt hạt mầm ham muốn riêng 
của mình; gạo chẳng có tác dụng. Và những người thực sự 
muốn đạt tới, họ sẽ phải thiêu đốt bản ngã của mình; bơ 
chang có tác dụng gì. Bơ chỉ là phần tinh tuý nhất của sữa, 
phần được làm thuần khiết nhất của sữa. Cũng vậy bản ngã 
là giấc mơ được làm thuần khiết nhất; nó là ghee, bơ thuần 
khiết. Cúng dường ghee cho ngọn lửa chẳng ích gì. Bạn 
phải đốt lên ngọn lửa bên trong của mình. 

Và năng lượng dục đi lên trở thành lửa, nó trở thảnh 
ngọn lửa. Nó là lửa! Ngay cả khi nó đi ra ngoài thì nó cũng 
đem sự sinh nở cho cuộc đời; năng lượng dục là điều kì 
diệu nhất. Chính qua năng lượng dục mà cuộc sống được 
sinh ra. Cuộc sống là lửa, nó là chức năng của lửa; không 


31 


02 / 28 / 10 - 6-16 


32 



có lửa cuộc sống không thể tồn tại. Không có mặt trời sẽ 
không có cây cối, không con người, không chim chóc, 
không muông thú. Nó là ngọn lửa đã được biến đổi để trở 
thảnh cuộc sống. 

Trong khi làm tình với người đàn bà, ngọn lửa đi ra. 
Trong khi chuyến vào trong, ngọn lửa đi vào trong. Và khi 
bạn ném những hạt mầm ham muốn, hạt mầm ý nghĩ, hạt 
mầm tham vọng, hạt mầm tham lam vào trong ngọn lửa 
này, chúng bị đốt cháy. Và thế rồi, cuối cùng bạn ném bản 
ngã của mình - giấc mo thuần khiết nhất; cái đó nữa cũng 
bị thiêu cháy. Đây mới thực là yagna, nghi lễ thực, hi sinh 
thực. 

Như một brahmin, người với cơm và bơ 
tạo ra vật thiêu cúng tế trong ngọn lửa sáng chói, 
tạo ra bình nước cam lồ từ cho hạnh phúc tuyệt vời, 
coi điều này, qua suy nghĩ ước ao là điều toi thượng. 

Và người đó nghĩ, thông qua suy nghĩ ước ao, rằng đây 
là điều tối thượng. Người đàn ông đang làm tình với người 
đàn bà và nghĩ rằng đấy là điều tối thượng thì chính là đang 
ném vào ngọn lửa bên ngoài theo đúng cùng cách thức; 
người đó đang rót cái gì đó ra ngoài. Và người đàn bà cũng 
vậy, người nghĩ cô ta đang làm tình hay đang đi vào chỗ 
phúc lạc và ích lợi lớn lao chỉ bởi việc làm tình với người 
đàn ông, chính là đang ném ngọn lửa của cô ta ra. 

Ngọn lửa phải chuyến vào trong, thế thì nó cho bạn tái 
sinh, nó làm trẻ lại bạn. 

Một sổ người đã nhóm lên sức nóng bên trong 
và nâng nó lên đỉnh đầu, 

lẩy lưỡi mom trớn cuống họng theo kiếu giao hoan 


và lầm điều trói buộc với cái đem lại giải thoát, 
vẫn tự hào tự gọi mình là nhà yoga. 

Và một điều rất quan trọng... Giống như tôi đã giải 
thích cho bạn về bản đồ, bạn phải nhớ rằng vishuddha, luân 
xa thứ năm, là ở cổ họng. Vishuddha, luân xa cổ họng, là 
điểm cuối cùng từ đó bạn có thể roi trở lại. Cho tới điểm đó 
vẫn còn có khả năng roi trở lại. Khi đạt tới luân xa thứ sáu, 
con mắt thứ ba, không còn khả năng roi trở lại nữa. Bạn đã 
vượt ra ngoài điếm mà người ta có thế quay lại được. Điếm 
không quay lại nữa là con mắt thứ ba. Neu bạn chết tại 
trung tâm con mắt thứ ba, bạn sẽ được sinh ra tại trung tâm 
con mắt thứ ba. Neu bạn chết tại sahasrar, bạn sẽ không 
được sinh ra nữa. Nhưng nếu bạn chết tại vishuddha, bạn sẽ 
trượt trở lại luân xa thứ nhất, muladhar. Trong kiếp sau bạn 
sẽ phải bắt đầu lại từ muladhar. 

Cho nên đến luân xa thứ năm vẫn còn không chắc 
chắn; có hứa hẹn, nhưng không chắc chắn. Cho tới luân xa 
thứ năm có mọi khả năng roi trở lại. Và một trong những 
khả năng lớn nhất đã giúp cho nhiều người ở Àn Độ roi trở 
lại là bởi vì, theo lời kinh này nói: 

Một sổ người đã nhóm lên sức nóng bên trong 
và năng nó lên đỉnh đầu, 

Bạn có thế tạo ra sức nóng bên trong - ngọn lửa bắt đầu 
chuyến lên và nó tới cố họng; thế thì nảy sinh ham muốn 
lớn mon trớn họng bằng lưỡi. Nhận biết về điều đó đi. ớ 
Àn Độ người ta đã phát minh ra một kĩ thuật lớn đế mon 
trớn nó bằng lưỡi. Họ thậm chí còn cắt cuống lưỡi để cho 
lưõi dài hon và có thể dễ dàng chuyển lùi vào trong - bạn sẽ 
thấy nhiều nhà yoga làm điều đó. Lưỡi có thế chuyến lùi 


33 


02 / 28 / 10 - 6-17 


34 



vào trong và nó có thế mon trớn trung tâm thứ năm. Việc 
mon trớn đó là một loại thủ dâm bởi vì năng lượng dục đã 
lên đến đó. 

Như tôi đã nói với bạn, trưng tâm thứ năm, vishuddha, 
là nam tính. Khi năng lượng nam tính lên đến cổ họng thì 
họng bạn trở thành gần như co quan sinh dục - có cao cấp 
hon, có tinh vi hon co quan sinh dục thường. Chỉ cần một 
chút mon trớn bằng lưỡi và bạn rất khoái cảm. Nhưng đó là 
thủ dâm, và một khi bạn bắt đầu làm điều ấy... và nó tạo ra 
rất, rất nhiều hoan lạc thì dục không sao so sánh được với 
nó. Nhớ điều ấy: dục chang là cái gì khi so sánh với nó. 
Mon trớn bằng lưõi bạn... bạn có thế thích thú lắm lắm. 
Cho nên trong Yoga có những phưong pháp... 

Saraha làm điều này rõ ràng mà chưa người mật tông 
nào làm được như thế. Đấy là lừa dối và là sai lầm lớn bởi 
vì năng lượng đã lên tới trung tâm thứ năm, và bây giờ ham 
muốn lại nảy sinh đế mon trớn nó - đó là ham muốn cuối 
cùng. Neu bạn có thế giữ cho mình tỉnh táo và có thế vượt 
ra ngoài ham muốn đó, bạn sẽ đạt tới trung tâm thứ sáu, 
ayga; bằng không, bạn sẽ bắt đầu roi trở lại. Đấy là quyến 
rũ cuối cùng. Trong thực tế, trong Mật tông đấy là quyến rũ 
mà bạn có thể nói rằng Jesus gặp khi quỉ Satan đến và 
quyến rũ ông ấy, hay Phật đã gặp khi ma vưong đến quyến 
rũ ông ấy. Đây là quyến rũ cuối cùng, nỗ lực cuối cùng của 
tâm trí-ham muốn của bạn, nỗ lực cuối cùng của thế giới 
mo mộng của bạn, nỗ lực cuối cùng của bản ngã trước khi 
bị mất hoàn toàn. Nó tạo ra nỗ lực cuối cùng để quyến rũ 
bạn. Và quyến rũ này thực sự lớn: rất khó tránh được nó. 
Nó hoan lạc làm sao, còn hoan lạc hon vô hạn lần so với 
hoan lạc dục. 


Khi người ta nghĩ rằng hoan lạc dục là tối thượng, làm 
sao nói được về hoan lạc này? Mà nó chang mất năng 
lượng gì. Trong dục bạn phải mất năng lượng; bạn cảm 
thấy chán nản, mệt mỏi, yếu đi. Nhưng nếu bạn mon trớn 
năng lượng dục khi nó lên đến cố họng thì chang mất năng 
lượng gì. Và bạn có thế liên tục mon trớn cả ngày - đó là 
điều Delgado đã đạt tới qua những thiết bị máy móc. 

Một sổ người đã nhóm lên sức nóng bên trong 
và nâng nó lên đỉnh đầu, 

lẩy lưỡi mơn trớn cuống họng theo kiếu giao hoan 
và lầm điều trói buộc với cái đem lại giải thoát... 

Đây lại là luân hồi... roi lại trong luân hồi. 

...và lầm điều trói buộc với cái đem lại giải thoát, 
vẫn tự hào tự gọi mình là nhà yoga. 

Nhưng họ không phải là nhà yoga, họ đã lõ. Trong thực 
tế từ đúng dành cho họ là yogabrashta, giả yoga, 'người đã 
sa ngã từ Yoga'. 

Trung tâm thứ năm là trung tâm nguy hiếm nhất. Bạn 
không thế mon trớn bất kì trung tâm nào khác - đó là nguy 
hiếm của nó. Bạn không thế mon trớn sxvadhishthan, bạn 
không thế mon trớn manipura, bạn không thể mon trớn 
anahata; chúng ở bên ngoài bạn, không có cách nào đạt tới 
chúng và mon trớn chúng. Bạn không thế mon trớn con 
mắt thứ ba. Điếm duy nhất có thế mon trớn được là 
vishuddha, trung tâm cổ họng, bởi vì nó có sẵn. Miệng mở, 
nó có sẵn và cách dễ nhất là quay lưỡi lùi vào và mon trớn 
nó. Trong các luận thuyết Yoga bạn sẽ thấy nó được mô tả 
như cái gì lớn lao; không phải vậy đâu, nhận biết về nó đi. 


35 


02 / 28 / 10 - 6-18 


36 



Đây là bản đồ bên trong của thuật luyện kim đan Mật 
tông. Năng luợng có thế bắt đầu chuyến vận bất kì lúc nào; 
bạn chỉ phải đem vào việc làm tình của mình một chút 
thiền, một chút huớng nội. Mật tông không chống lại làm 
tình, nhớ lấy; cứ để cho việc đó đuợc lặp đi lặp lại. Mật 
tông ủng hộ việc đó, nhung cũng không chỉ ủng hộ nó; đó 
mới chỉ là bậc đầu tiên của chiếc thang, chiếc thang có bảy 
bậc. 

Con nguời là chiếc thang. Bậc thang đầu tiên là dục và 
bậc thang thứ bảy là sahasrar - samadhi. Bậc đầu tiên gắn 
bạn với luân hồi, với thế giới, còn bậc thang thứ bảy nối 
bạn với niết bàn, với cõi bên kia. Với bậc thang đầu tiên, 
bạn chuyển vào vòng sinh tử luẩn quẩn lặp đi lặp lại; nó cứ 
thế lặp. Với bậc thang thứ bảy, bạn vuợt ra ngoài sinh tử. 
Cuộc sống vĩnh hằng là của bạn - vuơng quốc của Thuợng 

đế. 

Đủ cho hôm nay. 


37 


02 / 28 / 10 - 6-19 


38 



2 


Tự do có giá trị hơn 


Điều gì xảy ra cho tình yêu nếu không ai 
thừa nhận nó? 

Thầy là ai nếu không có đệ tử? 

Tôi không đi đâu cả. 

Tại sao lại phải cần tới bản đồ? 

Đang ở đây bây giờ chăng đủ sao? 

Tôi yêu chồng nhung ghét dục. 

Dục có phải là thú tính không? 

'Đừng hỏi, 

hãy tự tìm lẩy chính mình. ’ 

Tiếng nói này từ đâu tới? 


39 


Câu hỏi thứ nhất: 


Osho kinh yêu, tình yêu trong tôi phụ thuộc 
vào thế giới bên ngoài. Đồng thời tôi thay 
điều thầy nói về việc phải hoàn toàn ở bên 
trong. Điều gì xảy ra cho tình yêu nếu không 
có gì và không có ai thừa nhận và nếm trải 
nó? Thầy là ai nếu không có đệ tử? 

Điều đầu tiên: Có hai loại tình yêu... c.s. Lewis đã chia 
tình yêu thành hai loại: "tình yêu-nhu cầu" và "tình yêu-ban 
tặng". Abraham Maslow cũng chia tình yêu thảnh hai loại. 
Loại thứ nhất ông ấy gọi là "tình yêu-khiếm khuyết" và loại 
thứ hai ông ấy gọi là "tình yêu-hiện hữu". Phân biệt này là 
có ý nghĩa và cần phải đuợc hiếu. 

Tình yêu-nhu cầu hay tình yêu-khiếm khuyết phụ thuộc 
vào nguời khác; nó là tình yêu non nớt. Trong thực tế nó 
không phải là tình yêu thực sự, nó là nhu cầu. Bạn sử dụng 
nguời khác, bạn dùng nguời khác nhu phuong tiện; bạn 
khai thác, bạn thao túng, bạn chi phối. Nhung nguời khác 
bị thu lại, nguời khác gần nhu bị phá huỷ. Và đích xác cũng 
điều này đuợc nguời kia thực hiện. Nguời đó cố gắng thao 
túng bạn, chi phối bạn, sở hữu bạn, sử dụng bạn. Việc dùng 
nguời khác thật là điều rất phi tình nghĩa, cho nên nó chỉ có 
vẻ giống tình yêu; nó là đồng tiền giả. Nhung đây là điều 
xảy ra cho gần chín muơi chín phần trăm mọi nguời, bởi vì 
bài học đầu tiên về tình yêu mà bạn học đuợc là trong tuối 
tho của mình. 

Đứa trẻ đuợc sinh ra, nó phụ thuộc vào nguời mẹ. Tình 
yêu của nó huớng về nguời mẹ là tình yêu-khiếm khuyết: 


- 6-20 


40 



nó cần người mẹ, nó không thế tồn tại nếu không có mẹ. 
Nó yêu mẹ bởi vì mẹ là cuộc sống của nó. Trong thực tế, 
không có tình yêu, nó sẽ yêu bất kì người đàn bà nào - bất 
kì ai bảo vệ nó, bất kì ai giúp nó tồn tại, bất kì ai đáp ứng 
cho nhu cầu của nó. Người mẹ là một loại thức ăn mà nó 
ăn. Nó không chỉ nhận sữa từ người mẹ, nó còn nhận cả 
tình yêu nữa - và đó cũng là một nhu cầu. 

Hàng triệu người vẫn còn ngây tho trong các kiếp sống 
của mình, họ chưa bao giờ trưởng thành. Họ lớn về tuối tác, 
nhưng họ chang bao giờ trưởng thành trong tâm trí mình; 
tâm lí của họ vẫn còn hoang so, chưa chín chắn. Họ bao giờ 
cũng cần tình yêu, họ khao khát tình yêu như thức ăn. 

Con người trở nên chín chắn vào lúc người đó bắt đầu 
yêu thay vì cần. Người đó bắt đầu tràn trề, chia sẻ; người 
đó bắt đầu cho. Nhấn mạnh là hoàn toàn khác biệt. Với loại 
tình yêu đầu, nhấn mạnh nhằm vào cách đế được nhiều 
hon. Với loại tình yêu thứ hai, nhấn mạnh nhằm vào cách 
cho - làm sao cho nhiều hon và làm sao cho không điều 
kiện. Đây là trưởng thành, chín chắn, xảy đến cho bạn. 

Người chín chắn cho. Chỉ người chín chắn mới có thế 
cho được, bởi vì chỉ người chín chắn mới có điều đó. Thế 
thì tình yêu là không phụ thuộc, thế thì bạn có thế yêu dù 
có người kia hay không. Thế thì tình yêu không phải là 
quan hệ, nó là trạng thái. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi đệ tử biến mất và chỉ còn 
mình tôi ở đây? Bạn nghĩ sẽ có gì thay đối ư? Điều gì xảy 
ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu mà không có ai tán 
thưởng nó, không ai biết đến hưong thom của nó, không ai 
buông ra lời bình luận và nói "đẹp lắm"; không ai thưởng 
thức cái đẹp của nó, vui vẻ của nó, không ai chia sẻ - điều 
gì xảy ra cho bông hoa đó? Nó chết ư? Nó đau khố ư? Nó 


trở nên hoang mang ư? Nó tự tử ư? Nó vẫn tiếp tục nở hoa 
đấy, nó đon giản cứ nở hoa. Nó đâu có phân biệt gì; dù có 
ai đó đi qua hay không cũng chẳng can hệ gì. Nó vẫn cứ lan 
toả hưong thom theo gió, nó cứ cúng dường vui vẻ của 
mình cho Thượng đế, cho cái toàn thế. 

Neu tôi một mình, thế nữa tôi cũng sẽ yêu như khi tôi 
đang ở cùng bạn. Không phải bạn là người tạo ra tình yêu 
của tôi. Neu bạn tạo ra tình yêu của tôi thì một cách tự 
nhiên, khi bạn ra đi, tình yêu của tôi cũng sẽ ra đi. Bạn 
không kéo tình yêu của tôi ra mà tôi đang trút nó lên bạn: 
đó là tình yêu ban tặng, đó là tình yêu hiện hữu. 

Và tôi cũng không thực sự đồng ý với c.s. Lewis và 
Abraham Maslow bởi vì tình yêu đầu tiên mà họ gọi là 
"tình yêu" thì lại không phải là tình yêu, nó là nhu cầu. 
Làm sao nhu cầu lại có thế là tình yêu được? Tình yêu là 
thứ xa hoa. Nó là thừa thãi, nó có nhiều cuộc sống đến độ 
bạn không biết phải làm gì với nó, cho nên bạn chia sẻ. Nó 
có nhiều bài ca trong lòng bạn đến mức bạn phải hát chúng 
lên; dù có ai lắng nghe hay không cũng chang quan hệ gì. 
Neu không ai nghe, thế thì bạn cũng vẫn cứ phải hát nó, 
bạn vẫn cứ phải nhảy điệu vũ của mình. 

Người khác có thể được nó, người khác có thể bỏ lõ nó, 
nhưng khi có liên quan tới bạn thì nó vẫn tuôn chảy, nó vẫn 
tràn ngập. Dòng sông đâu chảy vì bạn, chúng vẫn chảy dù 
bạn có đó hay không. Chúng không chảy vì con khát của 
bạn, chúng không chảy vì cánh đồng khô hạn của bạn; 
chúng đon giản chảy ở đó. Bạn có thế làm dịu con khát của 
mình, bạn có thể lõ, điều đó tuỳ vào bạn. Dòng sông không 
thực sự chảy vì bạn, dòng sông chỉ chảy thôi. Ngẫu nhiên 
bạn có thế lấy nước tưới cho cánh đồng, ngẫu nhiên bạn có 
thế lấy được nước cho nhu cầu của mình. 


41 


02 / 28 / 10 - 6-21 


42 



Thầy là dòng sông, đệ tử là ngẫu nhiên. Thầy tuôn 
chảy; bạn có thể dự phần, bạn có thể tận huởng, bạn có thể 
chia sẻ hiện hữu của thầy. Bạn có thế đuợc tràn ngập bởi 
thầy, nhung thầy không dành cho bạn; thầy không tuôn 
chảy cho bạn nói riêng, thầy đơn giản tuôn chảy. Nhớ lấy 
điều này. Và điều này tôi gọi là tình yêu chín chắn, tình yêu 
thực sự, tình yêu đích thực, tình yêu đúng đắn. 

Khi bạn phụ thuộc vào nguời khác, bao giờ cũng khổ. 
Khoảnh khắc bạn phụ thuộc, bạn bắt đầu cảm thấy khố, bởi 
vì phụ thuộc là nô lệ. Thế rồi bạn bắt đầu trả thù theo cách 
tinh tế, bởi vì nguời bạn phải phụ thuộc vào đã trở thảnh có 
quyền trên bạn. Không ai thích bất kì ai có quyền trên 
mình, không ai muốn bị phụ thuộc, bởi vì phụ thuộc giết 
chết tự do. Và tình yêu không thế nở hoa trong phụ thuộc 
đuợc, tình yêu là hoa của tự do; nó cần không gian, nó cần 
không gian tuyệt đối. Nguời khác phải không đuợc can 
thiệp vào đó. Đấy là điều rất tế nhị. 

Khi bạn phụ thuộc, chắc chắn nguời kia sẽ chi phối 
bạn, và bạn sẽ cố chi phối nguời kia. Đó là tranh đấu cứ 
diễn ra giữa cái gọi là những nguời yêu nhau: họ là những 
kẻ thù thân thiết, liên tục đánh nhau. Chồng và vợ - họ 
đang làm gì? Yêu thuơng rất hiếm hoi, đánh nhau là qui 
tắc; yêu thuơng là ngoại lệ. Và họ cố chi phối nhau bằng đủ 
mọi cách; ngay cả qua tình yêu họ cũng cố chi phối. Neu 
chồng đòi hỏi vợ, vợ từ chối, cô ấy bị miễn cuông, cô ấy rất 
khố sở. Cô ấy cho, nhung rất miễn cuông; cô ấy muốn bạn 
vẫy đuôi quanh cô ấy. Và điều cũng tuơng tự xảy ra cho 
chồng. Khi vợ thấy cần và đòi hỏi chồng, chồng nói rằng 
anh ta mệt. Có quá nhiều việc ở văn phòng - "thực sự quá 
tải" - và anh ta muốn đi ngủ. 


43 


Tôi đã đọc bức thu do Mulla Nasruddin viết cho vợ. 
Nghe xem... 

Gửi nguời vợ yêu mến vô cùng của anh, 

Trong năm qua anh đã thử làm tình với em 365 lần, 
trung bình một lần một ngày, và sau đây là danh sách các lí 
do em nêu ra để bác bỏ anh: 

Sai tuần, 1 1 lần 

Làm trẻ con thức giấc, 7 lần 

Trời nóng quá, 15 lần 

Trời lạnh quá, 3 lần 

Quá mệt, 1 9 lần 

Quá muộn, 1 6 lần 

Quá sớm, 9 lần 

Giả vờ ngủ, 33 lần 

Cửa số mở, hàng xóm có thế nghe thấy, 3 lần 
Đau lưng, 16 lần 
Đau răng, 2 lần 
Đau đầu, 6 lần 

Không trong tâm trạng, 3 1 lần 
Trẻ con quấy, có thể khóc, 18 lần 
Xem phim muộn, 1 5 lần 
Bùn bẩn, 8 lần 
Mỡ trên mặt, 4 lần 
Quá say, 7 lần 

Quên đến hiệu hoá dược, 10 lần 
Khách thăm ngủ phòng bên, 7 lần 
Tóc mới làm, 28 lần 

"Đấy là tất cả những gì anh nghĩ tới ư?", 62 lần 

Em thân yêu, em có nghĩ rằng chúng ta có thế cải thiện 
bản danh sách này cho năm sau không? 


- 6-22 


44 



Chồng thân yêu của em, 

Mulla Nasruddin 

Có nhiều cách thao túng, nhiều cách làm cho nguời 
khác phải khao khát - đế làm cho nguời đó càng ngày càng 
đói hon đến mức nguời đó trở thành ngày càng bị phụ 
thuộc. 

Một cách tự nhiên, đàn bà thuờng có khả năng ngoại 
giao về phụ thuộc này hon đàn ông, bởi vì đàn ông vốn đã 
có quyền. Anh ta không cần tìm những cách thức tinh tế và 
tinh ranh đế có quyền, anh ta đã có quyền rồi. Anh ta quản 
lí tiền bạc - đó là quyền của anh ta. Anh ta khoẻ hon về sức 
vóc - đó là quyền của anh ta. Suốt trong nhiều thế kỉ anh ta 
đã huấn luyện tâm trí của đàn bà rằng anh ta có quyền hon 
và cô ấy không có quyền. Trong mọi cách thức anh ta bao 
giờ cũng cố tìm ra nguời đàn bà bao giờ cũng kém hon anh 
ta. Đàn ông không muốn lấy đàn bà có giáo dục hon anh ta, 
bởi vì thế thì quyền lực bị lâm nguy. Anh ta không muốn 
lấy đàn bà cao hon mình, bởi vì đàn bà cao có vẻ hon anh 
ta. Đàn ông không muốn lấy đàn bà quá nhiều trí tuệ, vì thế 
thì cô ấy sẽ tranh cãi, và luận cứ thì có thể phá huỷ quyền 
lực. Đàn ông không muốn lấy đàn bà rất nối tiếng, vì thế thì 
anh ta sẽ trở thành thứ yếu. Và suốt trong nhiều thế kỉ đàn 
ông bao giờ cũng tìm đàn bà trẻ hon anh ta. Tại sao? - tại 
sao vợ không thế già hon bạn? Cái gì sai đây? Nhung 
nguời đàn bà già hon bạn sẽ nhiều kinh nghiệm hon; điều 
đó phá huỷ quyền thế. 

Cho nên đàn ông bao giờ cũng đi tìm đàn bà kém hon, 
kém hon theo mọi cách. Đó là lí do tại sao đàn bà bị mất 
chiều cao. Không có lí do nào cho họ để phải thấp bé hon 
đàn ông, không có một chút lí do nào cả; họ phải mất chiều 
cao chỉ bởi vì đàn bà nhỏ hon bao giờ cũng đuợc đàn ông 


chọn lựa. Dần dà mọi thứ ăn sâu vào tâm trí họ đến mức họ 
mất chiều cao. Họ mất cả trí thông minh bởi vì đàn bà 
thông minh không đuợc cần tới; đàn bà thông minh là điều 
kì dị. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong thế kỉ này chiều 
cao của họ đang tăng lại. Và bạn sẽ ngạc nhiên ... ngay cả 
xuong của họ cũng trở nên lớn hon, bộ khung xuong của 
họ đang trở nên lớn hon. Mới chỉ có trong vòng năm chục 
năm nay ... đặc biệt là ở Mĩ. Còn trí óc của họ cũng phát 
triến và trở nên lớn hon nó thuờng thế; xuong sọ của họ 
đang trở nên to dần ra. Với ý tuởng tự do, uớc định sâu sắc 
nào đó đã bị phá bỏ. 

Đàn ông có quyền cho nên anh ta không cần phải rất 
láu lỉnh, không cần phải rất quanh co. Đàn bà không có 
quyền. Khi bạn không có quyền, bạn phải ngoại giao hon - 
đó là thay thế. Cách duy nhất họ có thể cảm thấy quyền thế 
là họ đuợc cần tới, là ở chỗ đàn ông liên tục cần họ. Đây 
không phải là tình yêu, đây là mặc cả. Và họ vẫn đang liên 
tục mặc cả về giá, đấy liên tục là cuộc vật lộn. 

c.s. Lewis và Abraham Maslow chia tình yêu ra làm 
hai. Tôi không chia thảnh hai. Tôi nói rằng loại thứ nhất chỉ 
là cái tên, đồng tiền giả, nó không phải thực. Chỉ có loại 
tình yêu thứ hai mới là tình yêu. 

Tình yêu xảy ra chỉ khi bạn chín chắn. Bạn trở nên có 
khả năng yêu chỉ khi bạn là nguời truởng thành. Khi bạn 
biết rằng tình yêu không phải là nhu cầu mà là sự tràn ngập 
- tình yêu hiện hữu hay tình yêu ban tặng - thế thì bạn cho 
vô điều kiện. 

Loại thứ nhất, cái gọi là tình yêu, bắt nguồn từ nhu cầu 
sâu xa của con nguời cần tới nguời khác, trong khi tình yêu 
ban tặng hay tình yêu hiện hữu, thì tuôn chảy hay tràn ngập 
từ nguời chín chắn sang nguời khác do thừa thãi; nguời ta 


45 


02 / 28 / 10 - 6-23 


46 



bị ngập lụt với nó. Bạn có nó và nó bắt đầu chuyến vận 
xung quanh bạn, giống nhu khi bạn thắp sáng ngọn đèn, 
các tia sáng bắt đầu lan toả vào trong bóng tối. Tình yêu là 
sản phẩm phụ của hiện hữu. Khi bạn hiện hữu, bạn có hào 
quanh của tình yêu quanh mình; khi bạn không hiện hữu, 
bạn không có hào quang đó quanh mình. Và khi bạn không 
có hào quang đó quanh mình, bạn xin nguời khác cho bạn 
tình yêu. 

Chúng ta nhắc lại điều đó: Khi bạn không có tình yêu, 
bạn phải yêu cầu nguời khác đem nó cho bạn, bạn là kẻ ăn 
mày. Và nguời kia cũng đang yêu cầu bạn đem nó đến cho 
nguời đó. Bây giờ, hai kẻ ăn mày chìa tay ra cho nhau, cả 
hai đều hi vọng rằng nguời kia có nó... lẽ tự nhiên cả hai 
cuối cùng đều cảm thấy tiêu tan hi vọng và cả hai đều cảm 
thấy bị lừa. 

Bạn có thế hỏi bất kì nguời chồng và bất kì nguời vợ 
nào, bạn có thể hỏi bất kì nguời yêu nào, cả hai nguời đều 
cảm thấy bị lừa. Chính phóng chiếu của bạn là ở chỗ cho 
rằng nguời kia có nó. Neu bạn có phóng chiếu sai lầm, 
nguời kia có thế làm gì đuợc về điều đó? Phóng chiếu của 
bạn đã bị tan võ; nguời kia tỏ ra không theo phóng chiếu 
của bạn; có thế thôi. Nhung nguời kia không có nghĩa vụ 
phải chứng tỏ bản thể mình theo trông đợi của bạn. 

Còn bạn đã lừa nguời kia ... đó là cảm giác của nguời 
kia, bởi vì nguời kia đang hi vọng rằng tình yêu sẽ tuôn 
chảy từ bạn. Các bạn cả hai đều hi vọng tình yêu sẽ tuôn 
chảy từ nguời kia, và cả hai lại trống rỗng. Làm sao tình 
yêu có thế xảy ra đuợc? Nhiều nhất các bạn có thế cùng 
khổ với nhau. Truớc đây bạn đã quen khổ một mình, tách 
biệt; nay bạn có thế cùng nhau khố. Và nhớ, bất kì khi nào 


hai nguời cùng khổ với nhau, đấy không phải là phép cộng 
đon giản, đấy là phép nhân. 

Một mình bạn cảm thấy nản lòng, bây giờ bạn cảm thấy 
cùng nản lòng. Một điều tốt về nó là: bây giờ bạn có thế 
trút trách nhiệm vào nguời kia - rằng nguời kia gây ra khổ 
cho bạn. Đấy là một điếm tốt. Bạn có thế cảm thấy dễ chịu, 
rằng "Chang có gì sai với mình cả... tại nguời kia... Phải 
làm gì với mụ vợ như vậy - cáu kỉnh, càu nhàu?" Người ta 
phải bị khổ. "Phải làm gì với lão chồng như thế? - xấu xí, 
keo kiệt" Bây giờ bạn có thế trút trách nhiệm lên người kia; 
bạn đã tìm ra cái bung xung. Nhưng khổ vẫn còn, lại nhân 
lên nữa. 

Bây giờ đây là ngược đời: người đã từng yêu chẳng còn 
tình yêu gì nữa, đó là lí do tại sao họ lại yêu nhau. Và bởi 
vì họ không còn tình yêu nữa nên họ không thế cho được. 
Thêm một điều nữa: người chưa chín chắn bao giờ cũng 
yêu người chưa chín chắn khác, bởi vì chỉ họ mới có thế 
hiểu được ngôn ngữ của nhau. Người chín chắn yêu người 
chín chắn, người chưa chín chắn yêu người chưa chín chắn. 

Bạn có thể tiếp tục đổi chồng hay vợ mình cả nghìn lẻ 
một lần, nhưng bạn sẽ lại tìm thấy cùng kiếu đàn bà và 
cùng nỗi khổ: được lặp lại dưới những dạng khác, nhưng 
vẫn cùng nỗi khổ được lặp lại - bao giờ cũng gần như nhau. 
Bạn có thế đối vợ, nhưng bạn đâu có thay đối. Bây giờ ai 
định chọn người vợ khác đây? Bạn sẽ chọn. Chọn lựa sẽ lại 
nảy sinh từ chưa chín chắn của bạn. Bạn sẽ chọn kiếu đàn 
bà tưong tự lần nữa. 

Vấn đề co bản của tình yêu là trước hết phải trở nên 
chín chắn; thế thì bạn sẽ tìm ra người bạn tình chín chắn, 
thế thì những người chưa chín chắn sẽ không hấp dẫn được 
bạn chút nào. Sự việc giống hệt thế này. Neu bạn hai nhăm 


47 


02 / 28 / 10 - 6-24 


48 



tuổi, bạn không thể yêu đứa bé hai tuổi được ... bạn không 
thế phải lòng nó được. Đích xác giống như vậy, khi bạn là 
người chín chắn về mặt tâm lí, tâm linh, bạn không yêu đứa 
bé con. Điều đó không xảy ra, nó không thể xảy ra được. 
Bạn có thể thấy rằng điều đó là vô nghĩa. 

Trong thực tế người chín chắn không bị đố vì tình, 
người đó đi lên trong tình yêu. Từ đổ không hợp lắm. Chỉ 
những người chưa chín chắn mới đố vì tình, họ loạng 
quạng và đổ vì tình. Bằng cách nào đó họ đang xoay xở và 
đứng lên. Họ không thê xoay xở và đứng lên được - họ tìm 
thấy người đàn bà và rồi họ bị người đó bỏ đi, họ tìm thấy 
người đàn ông và rồi họ bị người đó bỏ đi. Họ bao giờ cũng 
chỉ chực ngã xuống đất và bò. Họ không có xưong sống, 
không có trục sống ... họ không có sự toàn vẹn để đứng 
riêng một mình. 

Người chín chắn có sự toàn vẹn để tồn tại một mình. 
Và khi người chín chắn đem cho tình yêu, người đó cho mà 
không có điều gì gắn với nó: người đó đon giản cho. Và khi 
người chín chắn cho tình yêu, người đó cảm thấy biết on là 
bạn đã nhận tình yêu của người đó, không có điều ngược 
lại. Người đó không trông đợi bạn phải biết on về điều đó - 
không, không chút nào, người đó thậm chí còn không cần 
đến cả lời cám on của bạn. Người đó cám on bạn vì bạn đã 
chấp nhận tình yêu của người đó. 

Và khi hai người chín chắn yêu, một trong những 
ngược đời vĩ đại nhất của cuộc sống xảy ra, một trong 
những hiện tượng đẹp đẽ nhất xảy ra: họ cùng nhau nhưng 
vậy mà cực kì một mình, họ cùng nhau nhiều đến mức họ 
gần như là một. Nhưng tính một của họ không phá huỷ tính 
cá nhân của họ; trong thực tế, nó lại tôn cao tính cá nhân: 
họ trở thành cá nhân nhiều hon. Hai người chín chắn yêu 


nhau sẽ giúp lẫn nhau đế trở thành tự do hon. Không có 
chuyện chính trị bên trong, không có ngoại giao, không có 
nỗ lực chi phối. Làm sao bạn có thế chi phối người bạn yêu 
được? Nghĩ về điều đó mà xem. 

Chi phối là một loại ghen ghét, giận dữ, thù hằn. Làm 
sao bạn thậm chí có thế nghĩ đến việc chi phối người bạn 
yêu? Bạn sẽ thích thấy người này được tự do hoàn toàn, 
độc lập hoàn toàn; bạn sẽ cho người ấy nhiều tính cá nhân 
hon. Đó là lí do tại sao tôi gọi nó là điều ngược đời lớn 
nhất: họ cùng nhau nhiều đến mức họ gần như là một, 
nhưng dầu vậy trong tính một đó họ vẫn là các cá nhân. 
Tính cá nhân của họ không bị xoá bỏ đi; chúng đã trở thảnh 
được nâng cao hon. Người kia đã làm phong phú thêm cho 
chúng chừng nào còn có liên quan tới tự do. 

Người chưa chín chắn khi yêu đưong phá huỷ tự do của 
nhau, tạo ra tù túng, làm thảnh nhả tù. Người chín chắn 
trong tình yêu giúp lẫn nhau được tự do; họ giúp lẫn nhau 
phá huỷ mọi loại tù túng. Và khi tình yêu tuôn chảy với tự 
do, có cái đẹp. Khi tình yêu tuôn chảy với phụ thuộc, có cái 
xấu. 

Nhớ lấy, tự do có giá trị cao hon tình yêu. Đó là lí do 
tại sao ở Àn Độ, điều tối thượng chúng ta gọi là moksha. 
Moksha nghĩa là tự do. Tự do có giá trị cao hon tình yêu. 
Cho nên nếu tình yêu đang phá huỷ tự do thì nó không có 
giá trị. Tình yêu có thế bị vứt bỏ, tự do phải được giữ lấy; 
tự do có giá trị cao hon. Và không có tự do, bạn chẳng bao 
giờ hạnh phúc cả, điều đó là không thể được. Tự do là ước 
muốn bản năng của từng đàn ông, từng đàn bà - tự do hoàn 
toàn, tự do tuyệt đối. 

Cho nên bất kì cái gì đưa tới phá huỷ tự do, người ta 
đều bắt đầu ghét nó. Bạn không ghét người đàn ông bạn 


49 


02 / 28 / 10 - 6-25 


50 



yêu sao? Bạn không ghét người đàn bà bạn yêu sao? Bạn 
có ghét; điều đó là cái xấu cần thiết, bạn phải dung thứ nó. 
Vì bạn không thế một mình được nên bạn phải xoay xở để 
ở với ai đó, và bạn phải điều chỉnh theo đòi hỏi của người 
kia. Bạn phải dung thứ, bạn phải chịu đựng họ. 

Tình yêu, là tình yêu thực sự, phải là tình yêu hiện hữu, 
tình yêu ban tặng. Tình yêu hiện hữu nghĩa là trạng thái 
yêu. Khi bạn đã về tới nhà, khi bạn đã biết mình là ai, tình 
yêu nảy sinh trong sự hiện hữu của bạn. Thế thì hưong 
thom sẽ toả ra và bạn có thế đem nó cho người khác. 

Làm sao bạn có thế đem cho cái gì đó mà bạn không 

có? 

Đe cho được nó, yêu cầu co bản đầu tiên là phải có nó. 

Bạn hỏi: "Tình yêu trong tôi phụ thuộc vào thế giới bên 
ngoài..." Thế thì đấy không phải là tình yêu; hay nếu bạn 
muốn choi chữ như kiểu c.s. Lewis và A.H. Maslow, gọi 
nó là tình yêu-nhu cầu, tình yêu-khiếm khuyết. Nó cũng tựa 
như việc gọi bệnh tật là bệnh- sức khoẻ - điều ấy là vô 
nghĩa, nó mâu thuẫn ngay trong lời nói. Tình yêu-khiếm 
khuyết là mâu thuẫn trong lời nói. Nhưng nếu bạn quá gắn 
bó với từ tình yêu thì cũng được; bạn có thế gọi nó là tình 
yêu-khiếm khuyết hay tình yêu-nhu cầu. 

"Đồng thời tôi thấy điều thầy nói về hoàn toàn bên 
trong ..." 

Không, bạn chưa thế thấy nó được. Bạn nghe tôi, bạn 
hiếu điều đó về mặt trí tuệ, nhưng bạn chưa thể thấy được 
nó. Trong thực tế tôi đang nói ngôn ngữ này còn bạn hiếu 
theo ngôn ngữ khác. Tôi đang hô lên ở bình diện này còn 
bạn thì lắng nghe ở bình diện khác. Vâng, tôi đang dùng 
cùng những từ như bạn dùng, nhưng tôi không giống bạn 


cho nên làm sao tôi có thê cho những từ đó cùng nghĩa như 
bạn cho chúng được? về mặt trí năng bạn có thế hiếu và đó 
sẽ là hiếu lầm. 

Mọi hiểu biết trí tuệ đều là hiểu lầm. 

Tôi kế cho bạn một vài giai thoại. 

Một người Pháp đến thăm Ireland vào một toa xe lửa, 
trong toa đã có hai người Ireland đều là du khách thưong 
mại. Một người nói với người kia, "Vừa mới đây anh đã ở 
đâu?" 

Câu trả lời vọng ra, "Chắc chắn, tôi chang vừa mới tới 
Kilmary và bây giờ tôi tới Kilpatrick. Còn anh thì sao?" 

Người kia trả lời, "Tôi đã tới Kilkenny và Kilmichael 
còn bây giờ tôi tới Kilmore." 

Người Pháp lắng nghe với sự kinh hoàng. "Toàn bọn 
côn đồ giết người! " anh ta nghĩ rồi xuống luôn ga sau. 

Bây giờ bạn hãy nghe: Kil-mary (giết mary), Kil-kennt 
(giết Kenny), Kil-michael (giết Michael) và Kil-more ((giết 
nhiều người nữa). Giết nhiều nữa ... người Pháp phải kinh 
hoàng. "Toàn bọn côn đồ giết người!" 

Cái gì đó hoàn toàn giống như thế này vẫn cứ xảy ra. 
Tôi nói điều gì đó, bạn hiểu điều gì đó khác. Nhưng điều đó 
là tự nhiên; tôi không lên án nó, tôi đon giản làm cho bạn 
nhận biết về nó. 

Có ba đứa trẻ, một đứa tên là Rắcrối, một đứa tên là 
Kiểucách, và đứa kia tên là Lolấyviệccủaông. Người bố là 
triết gia cho nên ông ta đặt cho chúng các cái tên rất có ý 


51 


02 / 28 / 10 - 6-26 


52 



nghĩa. Bây giờ ta sẽ thấy rất nguy hiếm khi đặt tên người 
bằng các cái tên có nghĩa... 

Rắcrối bị lạc, cho nên Kiếucách và Lolấyviệccủaông 
tới đồn cảnh sát. Lolấyviệccủaông nói với Kiếucách, "Bây 
giờ em đợi ở đây bên ngoài," và nó đi vào đồn. 

Bên trong nó nói với viên cảnh sát tại bàn, "Bạn cháu 
bị lạc." 

Viên cảnh sát nói, "Tên cháu là gì?" 

"Lolấyviệccủaông. " 

"Cháu nói kiếu cách gì thế?" viên cảnh sát nói. 

"ở ngoài trên bậu cửa ấy." 

"Cháu định gây rắc rối à?" 

"Vâng, chú có thấy nó không?" 

Điều này cứ tiếp diễn. Tôi nói rằng chừng nào bạn còn 
chưa hoàn toàn bên trong mình, tình yêu sẽ không tuôn 
chảy. Tất nhiên bạn hiểu các lời này, nhưng bạn cho những 
lời này ý nghĩa riêng của mình. Khi tôi nói, "Chừng nào 
bạn còn chưa hoàn toàn bên trong mình ..." tôi không đề 
nghị lí thuyết, tôi không triết lí chút nào; tôi đon giản chỉ ra 
sự kiện của cuộc sống. Tôi đang nói: Làm sao bạn có thế 
cho được nếu bạn không có? Làm sao bạn có thể tràn ngập 
khi bạn trống rỗng? Và tình yêu là sự tràn ngập. Khi bạn có 
nhiều hon bạn cần, chỉ thế thì bạn mới có thế cho; do đó nó 
là tình yêu ban tặng. 

Làm sao bạn có thể cho món quà khi bạn không có? 
Điều này bạn nghe và bạn hiểu, nhưng thế thì vấn đề nảy 
sinh bởi vì việc hiếu mới là ở mặt trí tuệ. Neu nó thấm 
nhuần vào bản thế bạn, nếu bạn đã thấy tính sự kiện của nó, 


thế thì câu hỏi sẽ không nảy sinh. Thế thì bạn sẽ quên hết 
mọi mối quan hệ phụ thuộc của mình và bạn sẽ bắt đầu làm 
việc với bản thế riêng của mình: lau sạch, chùi sạch, làm 
cho cốt lõi bên trong của bạn được tỉnh táo hon, nhận biết 
hon; bạn sẽ bắt đầu làm việc theo cách đó. Và bạn càng bắt 
đầu cảm thấy rằng bạn đang đi tới sự toàn bộ nào đó thì bạn 
sẽ càng thấy rằng tình yêu đang phát triến dần bên cạnh, nó 
là sản phẩm phụ. 

Tình yêu là vận hành của việc là toàn bộ... thế thì câu 
hỏi sẽ không có đó. Nhưng câu hỏi lại có đó, cho nên bạn 
chưa thấy được sự kiện. Bạn đã lắng nghe về nó như một lí 
thuyết và bạn đã hiểu nó, bạn đã hiểu logic của nó. Việc 
hiếu logic là chưa đủ, bạn sẽ phải nếm trải nó nữa. 

"Tình yêu trong tôi phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. 
Đồng thời tôi thấy điều thầy nói về việc phải hoàn toàn ở 
bên trong. Điều gì xảy ra cho tình yêu nếu không có gì và 
không có ai thừa nhận nó và nếm trải nó?" 

Nó không cần được nhận biết: nó không cần thừa nhận, 
nó không cần xác nhận, nó không cần ai nếm trải nó. Việc 
thừa nhận của người khác chỉ là điều ngẫu nhiên, đấy 
không phải là bản chất của tình yêu; tình yêu sẽ cứ tuôn 
chảy. Không ai nếm trải nó, không ai thừa nhận nó, không 
ai cảm thấy hạnh phúc, thích thú vì nó - tình yêu sẽ cứ tuôn 
chảy, bởi vì chính trong tuôn chảy đó bạn cảm thấy cực kì 
phúc lạc, bạn cảm thấy cực kì sung sướng. 

Chính trong tuôn chảy đó, khi năng lượng của bạn tuôn 
chảy... Bạn đang ngồi trong căn phòng rỗng không và năng 
lượng đang tuôn chảy và trút đầy căn phòng rỗng không 
bằng tình yêu của bạn. Không có ai ở đó cả - bức tường sẽ 
không nói "cám on bạn" - không ai thừa nhận, không ai 
nếm trải nó. Nhưng điều đó không thành vấn đề chút nào. 


53 


02 / 28 / 10 - 6-27 


54 



Năng lượng của bạn toả ra, chảy ra... bạn sẽ cảm thấy hạnh 
phúc. Bông hoa thấy hạnh phúc khi hương thơm toả ra theo 
gió; dù gió có biết về điều đó hay không thì cũng không 
thảnh vấn đề. 

Và bạn hỏi: "Thầy là ai nếu không có đệ tử?" 

Tôi vẫn là tôi đây. Dù đệ tử có đó hay không, điều đó 
chang can hệ gì; tôi không phụ thuộc vào bạn. Và toàn bộ 
nỗ lực của tôi ở đây chỉ là đế cho bạn cũng có thế trở thảnh 
độc lập với tôi. 

Tôi ở đây để đem lại cho bạn tự do. Tôi không muốn áp 
đặt bất kì điều gì lên bạn, tôi không muốn làm què quặt bạn 
theo bất kì cách nào; tôi muốn bạn chỉ là chính bạn. Rồi 
một ngày sẽ xảy ra là bạn độc lập với tôi, bạn sẽ có thế thực 
sự yêu tôi - không trước điều đó. 

Tôi yêu bạn. Tôi không thể đừng được điều đó. vấn đề 
không phải là liệu tôi có yêu bạn hay không, tôi đơn giản 
yêu mến các bạn. Neu các bạn không có ở đây, thính phòng 
Trang Tử này vẫn tràn ngập tình yêu của tôi; không có gì 
khác biệt cả. Những cây cối này vẫn đón nhận tình yêu của 
tôi, những chim chóc này vẫn cứ đón nhận tình yêu của tôi. 
Và cho dù như tất cả mọi cây cối và chim chóc có biến mất 
đi, điều đó cũng chẳng tạo ra cái gì khác biệt; tình yêu vẫn 
cứ tuôn chảy. Tình yêu hiện hữu, cho nên tình yêu tuôn 
chảy. 

Tình yêu là năng lượng động, nó không thể tù đọng 
được. Neu ai đó cùng chia sẻ, tốt. Neu không ai chia sẻ, 
điều ấy nữa cũng tốt. Thượng đế đã nói gì với Moses... bạn 
có nhớ không? Khi Moses gặp Thượng đế, tất nhiên 
Thượng đế trao cho ông ta vài thông điệp để chuyển lại cho 
đồng bào của ông ta. 


Và Moses là người Do thái thực sự, ông ta đã hỏi, 
"Thưa Thượng đế, xin ngài nói cho tôi về tên ngài! Người 
dân xứ tôi sẽ hỏi, "Ai trao cho ông những thông điệp này?" 
- họ sẽ hỏi tên của Thượng đế. "Cho nên tên của Thượng đế 
là gì?" 

Và Thượng đế nói, "Ta là cái ta đang là. ông cứ về gặp 
người dân của mình và nói rằng 'Ta là cái ta đang là' nói 
như vậy. Đó là thông điệp từ 'Ta là cái ta đang là."' 

Nghe có vẻ vô lí nhưng điều đó cực kì có ý nghĩa: Ta là 
cái ta đang là. Thượng đế không có tên, không có định 
nghĩa, chỉ là sự hiện hữu. 


Câu hỏi thứ hai 

Osho kính yêu, tôi không đi đâu cả. Tại sao 
cần bản đồ? Cứ ở đây bây giờ không đủ rồi 
sao? 

Vâng, không có mục tiêu và không đâu mà đi cả. Còn 
bản đồ thì chẳng cần thiết nếu bạn đã hiểu tôi. Nhưng bạn 
đã không hiếu tôi và bản đồ là cần thiết. Và nhu cầu về bản 
đồ không phải bởi vì có mục tiêu, không phải là để đi đâu 
đó mà bản đồ được cần tới; bản đồ được cần tới bởi vì bạn 
đã đi đâu đó và bạn phải quay lại ở đây bây giờ. Nó không 
được cần để đi đâu đó, nhưng bạn đã mơ mộng rằng bạn đã 
đi đâu đó; bản đồ là cần để quay về nhà. Bạn đã đi lạc 
đường, bạn đã đi vào trong tưởng tượng của mình, trong 
ham muốn của mình, trong tham vọng của mình; bạn không 


55 


02 / 28 / 10 - 6-28 


56 



nhìn vào bản thân mình. Bản thê bạn đang ở sau lưng bạn 
và bạn đang chạy ra xa. Bản đồ là cần thiết đế nhìn lại, để 
gặp gỡ bản thể bạn, để gặp với chính bạn. 

Nhưng nếu bạn hiểu tôi - rằng ở đây và bây giờ là tất cả 
những cái đang hiện hữu - bạn có thế đốt bản đồ, bạn có thể 
vứt bỏ bản đồ; thế thì bản đồ không còn cần cho bạn nữa. 
Với người đã về tới nhà, bản đồ không còn cần thiết nữa. 
Nhưng đừng đốt bản đồ chừng nào bạn còn chưa về tới 
nhà. 

Có bức tranh nối tiếng về thiền sư đốt kinh phật. Ai đó 
hỏi ông ta, "Thưa thầy, thầy đang làm gì vậy? Thầy bao giờ 
cũng dạy về các kinh này, thầy bao giờ cũng bình giảng và 
suy ngẫm về những kinh này - sao thầy lại đốt chúng đi? 

Còn thiền sư cười vang và nói, "Bởi vì ta đã về đến nhả 
cho nên không cần tới bản đồ nữa." 

Nhưng bạn không nên đốt chúng trừ phi và chừng nào 
bạn về đến nhà. Bạn mang bản đồ: nó có nghĩa khi bạn 
đang ở xa; khi bạn đã về đến nhả bạn vứt nó đi. Neu bạn 
vứt nó trước khi về tới nhà bạn sẽ gặp nguy hiếm. 

Vâng, ở đây và bây giờ còn đầy đủ hon - không chỉ có 
đủ, còn hon việc đủ - nó là tất cả những cái đang có đó. 
Nhưng bạn lại không ở đây bây giờ, cho nên tất cả những 
bản đồ này đều cần thiết đế đưa bạn về nhà. Bạn chưa đi 
đâu thực sự cả, nhưng bạn đang mo rằng bạn đã đi đâu đó. 
Những bản đồ này cũng là những bản đồ mo. Nhớ lấy, 
những bản đồ này đều là những bản đồ mo; những bản đồ 
này đều giả như luân hồi của bạn, như thế giới của bạn. 

Bản kinh tối thượng không có lời trong nó. Người Suíĩ 
có một cuốn sách, Sách về các Sách. Nó đon giản rỗng 


không, không một lời được viết trong nó. Suốt trong nhiều 
thế kỉ, nó đã được truyền từ bậc thầy nọ sang bậc thầy kia, 
truyền tay từ thầy qua đệ tử, và đã được gìn giữ hết sức trân 
trọng. Đó là tột đỉnh trong kinh sách. Kinh Veda không hay 
được như vậy, Kinh Thánh không hay được đến vậy vì điều 
gì đó đã được viết ra ở đó. Cuốn Sách về các Sách thực sự 
mang giá trị vô biên, nhưng liệu bạn có đọc được nó 
không? Khi lần đầu tiên ở phưong Tây người Suíĩ muốn nó 
được xuất bản, không nhà xuất bản nào sẵn sàng in cả. "Cái 
gì vậy? Chang có gì đế xuất bản cả!" họ sẽ nói vậy. "Nó chỉ 
là cuốn sách rồng không. Xuất bản nó đế làm gì?" 

Tâm trí phưong Tây có thế hiểu được lời, mực đen trên 
giấy trắng; nó không thế thấy được giấy trắng một cách 
trực tiếp. Trang giấy trắng không tồn tại cho tâm trí phưong 
Tây, chỉ có mực đen. Mây tồn tại cho tâm trí phưong Tây, 
không có bầu trời: tâm trí tồn tại cho đầu óc phưong Tây, 
không có tâm thức. Nội dung tồn tại, nhưng họ đã hoàn 
toàn quên mất bình chứa. 

Ý nghĩ giống như mực đen trên giấy trắng; ý nghĩ chỉ là 
thông điệp được viết ra. Khi ý nghĩ biến mất, bạn sẽ trở 
thành cuốn Sách về các Sách - rỗng không. Nhưng đó chính 
là tiếng nói của Thượng đế. 

Bạn nói: "Tôi không đi đâu cả. Tại sao cần bản đồ? Cứ 
ở đây bây giờ không đủ sao?" 

Chính bởi vì bạn hỏi câu hỏi này mà bạn vẫn còn cần 
tới bản đồ: câu hỏi là câu hỏi về bản đồ. Neu bạn đã hiểu 
tôi, không còn câu hỏi nào nữa. Thế thì cái gì có đó để 
được hỏi? Bạn có thế hỏi gì về ở đây và bây giờ? Mọi việc 
hỏi đều là hỏi về các mục tiêu ở đâu đó khác, lúc khác chỗ 
khác. 


57 


02 / 28 / 10 - 6-29 


58 



Câu hỏi thứ ba: 


Osho kinh yêu, tôi đã xây dựng gia đình hai 
mươi năm nay thế mà cảm giác "Tại sao cô 
ẩy không thế nào hiếu noi? " vẫn cứ có đó. 

Và thế rồi tôi chưa bao giờ thay cô ẩy trong 
đời mình, và thế rồi tôi lại thấy mình đang 
trong tuần trăng mật, và rồi... Tâm trí tôi trở 
nên điên rồ! 

Tâm trí bao giờ cũng trở nên điên rồ - đó là cách thức 
của tâm trí. Tâm trí là một luồng, nó liên tục thay đối; nó 
không là một cho bất kì hai khoảnh khắc kế tiếp nào, mỗi 
khoảnh khắc lại một khác. Vâng, khoảnh khắc này bạn cảm 
thấy rằng bạn chua từng gặp vợ mình trong cả cuộc đời, 
bạn chua hề gặp cô ấy, mặc dầu bạn đã sống cùng cô ấy cả 
hai muoi năm ròng. Khoảnh khắc khác bạn lại thấy mình 
đang trong kì trăng mật - bạn đã thấy vẻ đẹp của cô ấy, vẻ 
duyên dáng của cô ấy, vui vẻ, cốt lõi bên trong nhất của cô 
ấy - và rồi điều đó trôi qua. Và cảnh trí cứ thay đổi. 

Tâm trí rất khó nắm giữ. Nó liên tục không tỉnh táo, nó 
không thế dừng lại ở bất kì đâu. Nó không có khả năng 
đứng lại; nó là một luồng. Với tâm trí mọi thứ đều giống 
thế này: khoảnh khắc này bạn hạnh phúc, khoảnh khắc 
khác bạn bất hạnh; khoảnh khắc này bạn vui vẻ thế, khoảnh 
khắc khác bạn lại buồn bã thế... nó cứ như thế, bánh xe tâm 
trí cứ liên tục chuyển vận. Khoảnh khắc này cái nan hoa 
này đang trên đỉnh, khoảnh khắc khác nan hoa khác đã tới 


đỉnh, và nó cứ tiếp diễn theo cách này. Đó là lí do tại sao ở 
phưong Đông chúng ta gọi nó là luân hồi, cái bánh xe. Thế 
giới là cái bánh xe, nó cứ chuyến mãi - cùng một bánh xe, 
quay mãi, quay mãi và nó không ổn định dù chỉ một 
khoảnh khắc. 

Nó tựa như cuốn phim: nếu phim dừng một thoáng 
chốc, bạn có thế thấy được màn ảnh. Nhưng phim cứ 
chuyến cảnh và nó chuyến nhanh đến mức bạn mê mải về 
nó, bị bận tâm về nó đến mức bạn không thế thấy được 
màn ảnh. Và màn ảnh là thực tại. Hình ảnh được chiếu lên 
chỉ là giấc mo. Tâm trí cứ phóng chiếu. 

Tôi đã từng nghe... 

Một triệu phú đi vào bưu điện và thấy đôi vợ chồng già 
đang đứng tại quầy để rút tiền hưu tuổi già. ông ta đang 
trong tâm trạng phấn khởi; ông ta cảm thấy rất thưong hại 
cho đôi vợ chồng già và ông ta nghĩ họ đáng được hưởng 
một tuần nghỉ ngoi để biết tới vẻ đẹp và vui vẻ cuộc sống... 
ông ta đang trong tâm trạng từ thiện. Tiến tới chỗ họ ông 
nói, "Hai ông bà có muốn nghỉ một tuần tại khu nhả tôi 
không? Tôi sẽ tặng cả hai ông bà một thời gian tuyệt diệu." 

Tốt, hai ông bà nhận lời, và thế là triệu phú đưa họ về 
ngôi nhà mình trong chiếc xe Roll, và như đã hứa, ông ta 
thấy rằng họ đã có một kì nghỉ sung sướng thực sự với đồ 
ăn ngon, ti vi mầu và nhiều thứ đồ xa hoa mà họ chưa từng 
bao giờ mo ước có được. Đen cuối tuần ông ta bước vào 
thư viện noi ông già đang tận hưởng thời gian thanh bình 
với một cốc rượu và hút xì gà. "Thế nào," ông ta hỏi, "ông 
tận hưởng được chứ?" 

"Quả là có," ông già đáp. "Nhưng tôi có thể hỏi ông 
một điều được không?" 


59 


02 / 28 / 10 - 6-30 


60 



"Tất nhiên rồi," nhà triệu phú trả lời. 

"Vậy thì," ông già nói, "người đàn bà già đã ngủ cùng 
tôi cả tuần kia là ai vậy?" 

Đây là tình huống của những người đã sống với vợ 
mình, với chồng mình suốt cuộc đời. Ai là người đàn bà 
bạn đã cùng đã ngủ trong suốt hai mươi năm qua? Có 
những khoảnh khắc bạn cảm thấy bạn biết. Có những 
khoảnh khắc bỗng nhiên có bức Trường thành Trung Quốc, 
đen tối, mờ đục - bạn không thể thấy được cái gì, bạn 
không biết người xa lạ này ở đây là ai cả. 

Mọi hiếu biết của chúng ta đều hời hợt; chúng ta vẫn 
còn là những người xa lạ. Bạn có thế ngủ với người đàn bà 
trong suốt hai mươi năm - điều đó cũng chang gây khác 
biệt gì lắm, các bạn vẫn còn là những người xa lạ. Và lí do 
là ở chỗ bạn thậm chí không biết đến cả bản thân mình, làm 
sao bạn có thế biết về người khác được? Đấy là điều không 
thế được, bạn hi vọng vào điều không thế được. Bạn thậm 
chí không biết về chính mình! Bạn không biết người mà 
bạn đang là và bạn đã ở đây trong sự tồn tại từ vĩnh hằng. 
Hàng triệu kiếp bạn đã từng ở đây mà bạn vẫn không biết 
bạn là ai, vậy thì nói gì về hai mươi năm? 

Và làm sao bạn có thế biết về người kia, người đàn bà 
thật xa xôi với bạn? Bạn không thế đi vào trong giấc mơ 
của cô ấy, bạn không thể đi vào trong ý nghĩ của cô ấy, bạn 
không thế đi vào trong ham muốn của cô ấy - làm sao bạn 
có thế biết về bản thế cô ấy? Thậm chí giấc mơ bạn cũng 
không thế biết được. Bạn có thể ngủ cùng con người đàn bà 
đó trong hai mươi năm nhưng cô ấy mơ giấc mơ của cô ấy, 
bạn mơ giấc mơ của bạn; tính chủ quan của các bạn vẫn 
còn là các thế giới tách biệt. 


Ngay cả khi bạn làm tình với người đàn bà và ôm cô ấy 
trong vòng tay, liệu bạn có thật sự ôm người đàn bà đang 
có đó hay là bạn đang ôm giữ chỉ một tưởng tượng, một 
phóng chiếu, một bóng hình? Bạn có thật sự ôm giữ người 
đàn bà thật trong vòng tay mình hay chỉ là một hình ảnh 
tâm trí, một bóng ma? Bạn có yêu người đàn bà hiện đang 
có đó, hay bạn có ý tưởng nào đó rằng bạn yêu và bạn tìm 
những ý tưởng ấy được phản ánh trong người đàn bà này? 
Khi có hai người trên giường, cảm giác của tôi là bao giờ 
cũng có bốn người: hai bóng ma nằm ngay giữa hai người - 
sự phóng chiếu của người đàn bà về người chồng và sự 
phóng chiếu của người chồng về người vợ. 

Không phải ngẫu nhiên mà chồng cứ cố gắng thay đổi 
vợ theo một lí tưởng nào đó, còn vợ thì cứ thay đối - cố 
gắng ít nhất cũng để thay đổi - chồng theo lí tưởng nào đó. 
Đấy là hai bóng ma. Bạn không thế chấp nhận người đàn bà 
như cô ấy đang thế, chứ gì? Bạn có nhiều cải biến cần làm, 
nhiều thay đổi. Và nếu như điều đó thực sự có thể được... 
nếu một ngày nào đó Thượng đế xuống thế giới này và nói, 
"Thôi được. Bây giờ tất cả mọi người vợ đều được phép 
thay đổi chồng theo ý mình," hay "Tất cả mọi người chồng 
đều được phép thay đổi vợ theo ý mình," thì điều gì sẽ xảy 
ra, bạn có biết không? Thế giới sẽ chỉ đi tới chỗ phát rồ. 
Neu đàn bà được phép thay đối chồng mình thì bạn sẽ thấy 
không còn đàn ông nào còn lại đế bạn có thế nhận ra được. 
Mọi người già sẽ biến mất. Neu chồng được phép thay đổi 
vợ mình thì không đàn bà nào ở đây còn như cô ấy hiện thế 
nữa. Và bạn có cho là bạn sẽ hạnh phúc không? Bạn sẽ 
không thế hạnh phúc được, bởi vì thế thì người đàn bà mà 
bạn đã thay đổi và làm phù họp với mẫu hình lí tưởng của 
mình sẽ không còn hấp dẫn với bạn nữa; cô ấy sẽ không có 
điều bí ấn trong cô ấy nữa. 


61 


02 / 28 / 10 - 6-31 


62 



Nhìn vào cái ngớ ngấn này của tâm trí, cái yêu cầu của 
tâm trí - yêu cầu kiểu tự tử. Neu bạn có thể thay đổi đuợc 
chồng mình và bạn thực sự trở thành đủ quyền năng đế 
thay đối anh ta hoàn toàn thì bạn có còn yêu nguời đàn ông 
đó nữa không? Anh ta sẽ chỉ là cái gì đó do bạn gắn lại. 
Anh ta sẽ không còn gì bí ân nữa, anh ta sẽ không có tâm 
hồn, anh ta sẽ không có bất kì sự toàn vẹn nào của riêng 
mình, và anh ta sẽ không có gì đê bạn khám phá nữa. Bạn 
sẽ mất ham thích, bạn sẽ chán anh ta; đấy sẽ chỉ là "nguời 
rởm." Còn thích thú gì? Thích thú nảy sinh chỉ vì có cái gì 
đó chua biết cần đuợc khám phá, một bí ẩn, một khêu gợi 
thách thức bạn đi vào cái chua quen thuộc. 

Điều đầu tiên: bạn còn chua biết tới chính mình, làm 
sao bạn có thế biết về vợ mình đuợc? - không thể đuợc. Bắt 
đầu bằng việc biết về chính mình đi. Và đây là cái đẹp của 
nó: cái ngày bạn biết về chính mình, bạn sẽ biết tất cả. 
Không chỉ vợ bạn, bạn sẽ biết về toàn bộ sự tồn tại; không 
chỉ con nguời, mà cả cây cối, chim chóc và muông thú, cả 
từng hòn đá và dòng sông, rặng núi. Bạn sẽ biết tất cả bởi 
vì bạn hàm chứa tất cả; bạn là tiểu vũ trụ. 

Và một cái đẹp khác, một kinh nghiệm đáng ngạc nhiên 
khác, là ở chỗ khoảnh khắc bạn biết về chính mình, điều bí 
ẩn lại không kết thúc. Trong thực tế lần đầu tiên điều bí ẩn 
trở thành mênh mông. Bạn biết, ấy vậy mà bạn biết rằng 
nhiều thứ có đó để đuợc biết. Bạn biết, ấy vậy mà bạn còn 
biết rằng tri thức này chang là gì cả. Bạn biết, ấy vậy mà 
biên giới lại xa ra. Bạn chỉ đi vào trong đại duong tri thức, 
bạn chua bao giờ đạt tới bờ bên kia. 

Khoảnh khắc đó toàn bộ sự sống là điều bí ấn: vợ bạn, 
con bạn, bạn bè bạn. Và tri thức đó không phá huỷ điều kì 
diệu, không phá huỷ bài thơ cuộc đời; tri thức đó làm tăng 


thêm chất thơ cuộc đời, điều ảo thuật, điều kì diệu, điều bí 
ẩn. 

"Tôi đã xây dựng gia đình hai muơi năm nay thế mà 
cảm giác "Tại sao cô ấy không thể nào hiếu nổi?" vẫn cứ 
còn đó." 

Bạn có hiếu bản thân mình không? Bạn có không làm 
những việc đế rồi sau đó lại hối hận về việc đó không? Và 
bạn nói, "Tôi đã làm điều đó mặc dù tôi không muốn." Bạn 
có hiếu bản thân mình không? Bạn có làm mọi thứ qua hiếu 
biết không? Khi ai đó đánh bạn và bạn trở nên giận dữ, bạn 
có trở nên giận dữ với hiếu biết không? Hay chỉ bởi vì 
nguời đó đã nhấn vào một nút của bạn? 

Tri thức của bạn về chính mình hời hợt làm sao... nó 
cũng tựa nhu là nguời lái xe, nguời lái một chiếc xe. Vâng, 
nguời đó có biết vài thứ: nguời đó có thể xoay tay lái, 
nguời đó có thể điều chỉnh chân ga, nguời đó có thể đổi cần 
số, nguời đó có thể chuyển khớp li họp, nguời đó có thể 
dùng phanh - có thế thôi. Bạn có cho là nguời đó biết mọi 
điều về chiếc xe không? Cái ẩn duới nắp ô tô là điều không 
đuợc biết tới chút nào, và đó mới là chiếc xe thật; đó là nơi 
hành động xảy ra, đó là nơi sự việc thực xảy ra. Còn điều 
nguời đó đấy và kéo chang là gì khác hơn ngoài các nút 
bấm. Chang chóng thì chầy mọi thứ đều biến mất khỏi 
chiếc xe. Chúng phải biến mất, chúng rất nguyên thuỷ - tay 
lái này, bộ li họp này, bộ phanh này. Chúng phải biến mất, 
chúng không còn cần nữa; máy tính có thế là mọi thứ. Và 
rồi ngay cả đứa trẻ con cũng có thể lái xe - thực sự không 
cần bằng nữa. 

Nhung bạn có hiểu điều gì xảy ra bên trong không? Khi 
bạn nhấn vào một nút và đèn điện bật sáng, bạn có hiểu về 


63 


02 / 28 / 10 - 6-32 


64 



điện không? Bạn chỉ biết cách ấn vào nút, đấy là tất cả 
những gì bạn biết. 

Tôi đã nghe một câu chuyện ... 

Khi lần đầu tiên thảnh phố Vienna có điện, một nguời 
bạn của Sigmund Freud tới thăm ông ta. Anh này chua bao 
giờ thấy điện. Ban đêm Freud để nguời đó lại trong phòng 
đế nghỉ. Nguời bạn rất lo âu: nguời đó chua bao giờ thấy 
điện và nguời đó không thế tìm đuợc cách tắt đèn. Nguời 
đó đã thử rất nhiều cách - nguời đó đứng lên giuờng, nguời 
đó cố thổi tắt ngọn đèn, nhung nguời đó không thế tìm ra 
đuợc cách nào đế thổi tắt nó. Mà nguời đó thì lại sợ phải 
quay lại hỏi Freud bởi vì như thế thì hoá ra quá đần. 
"Những người này sẽ nghĩ thế nào đây ... mình thậm chí 
không thế thối tắt được ngọn đèn à? Mình thậm chí lại 
không biết đến cả điều ấy à?" Điều ấy có vẻ quá dốt nát. 
Còn người đó thì mới từ một làng nhỏ tới cho nên người ta 
sẽ cười, và như thế là không tốt. Cho nên người đó bọc 
ngọn đèn lại bằng chiếc khăn rồi đi ngủ. 

Người đó chẳng thể ngủ ngon được; chốc chốc người 
đó lại nghĩ về điều đó: chắc phải có cách nào đây ... Người 
đó nhỏm dậy; chốc chốc lại thử ... mà đèn vẫn cứ sáng và 
thật khó mà ngủ được. Nhưng còn hon cả ngọn đèn là điều 
châm chọc, liên tục châm chọc, rằng "Mình không biết đến 
cả một điều nhỏ nhặt như thế này sao?" 

Sáng hôm sau, khi Freud hỏi anh ta, "Anh ngủ ngon 
chứ?" thì người bạn trả lời, "Mọi sự tốt lảnh cả. Phải mỗi 
tội tôi phải hỏi ông: làm sao tắt được ngọn đèn này?" 

Còn Freud nói, "Dường như là anh không biết về điện 
tí gì cả. Lại đây. Ngay trên tường là công tắc; anh ấn vào 
công tắc và đèn sẽ tắt." 


Thế rồi người dân làng này nói, "Đon giản thế thôi à! 
Bây giờ thì tôi biết điện là gì rồi." 

Nhưng bạn có biết điện là gì không? Bạn có biết giận 
dữ là gì không? Bạn có biết tình yêu là gì không? Bạn có 
biết hạnh phúc là gì, vui vẻ là gì không? Bạn có biết buồn 
là gì không? Bạn chang biết gì cả. Bạn không biết đến bản 
thân mình. Bạn không biết về tâm trí mình. Bạn không biết 
đến bản thế bên trong của mình. Bạn không biết cách toàn 
bộ cuộc sống xảy ra. Từ đâu? Từ đâu con giận kéo tới? Từ 
đâu vui vẻ kéo tới? Từ đâu...? Khoảnh khắc này bạn cảm 
thấy lễ hội đến thế mà khoảnh khắc tiếp bạn lại sẵn sàng tự 
tử. 

"Tại sao cô ấy không thế nào hiểu nổi?" - cái cảm giác 
đó ... 

về vợ bạn thì điều đó là tự nhiên. Làm sao bạn có thế 
hiếu được cô ấy? Bạn thậm chí còn chưa hiếu được tâm trí 
mình. Ngày bạn hiếu được tâm trí mình và bản thế mình thì 
bạn cũng hiếu được mọi tâm trí và mọi người, bởi vì luật co 
bản là một. Neu bạn có thế hiểu chỉ một giọt nước biển, bạn 
đã hiểu được tất cả biển khoi - quá khứ, hiện tại, tưong lai - 
trên trái đất này, trên các hành tinh khác, bởi vì một khi bạn 
đã hiếu rằng đó là H2O thì bạn đã hiểu được nước. Bất kì 
đâu có nước, nó đều là H2O. Một khi bạn đã hiểu được con 
giận của mình, bạn hiếu được mọi con giận của mọi con 
người, cả quá khứ, hiện tại lẫn tưong lai. Neu bạn đã hiểu 
được bản năng dục của mình, bạn cũng hiểu được mọi dục. 

Xin đừng có cố hiểu người khác, điều ấy không phải là 
cách thức. Cố hiếu bản thân mình, đấy mới là cách thức. 
Bạn là vũ trụ thu nhỏ. Trong bạn là toàn bộ bản đồ của sự 
tồn tại. 


65 


02 / 28 / 10 - 6-33 


66 



Câu hỏi thứ tư 

Osho kính yêu, tôi yêu chồng nhưng tôi 
ghét dục, và điều đó tạo ra xung khắc. 

Liệu dục có phải là thú tính không? 

Có đấy. Nhưng con người cũng là con vật - nhiều phần 
con vật như bất kì con vật nào khác. Nhưng khi tôi nói rằng 
con người là con vật, tôi không hàm ý rằng con người kết 
thúc với thú tính; người đó có thế nhiều hon con vật, người 
đó cũng có thế kém hon con vật. Đó là niềm vinh quang 
của con người, là tự do và nguy hiểm, phiền não và cực lạc. 
Con người có thế thấp kém hon con vật, và con người cũng 
có thế cao hon thiên thần. Con người có tiềm năng vô hạn. 
Con chó vẫn là một con chó: nó luôn chỉ là một con chó. 
Nó được sinh ra là chó và nó sẽ chết là chó. Con người có 
thế trở thành một phật, và con người cũng có thế trở thảnh 
một Adolf Hitler nữa. Cho nên con người rất mở về cả hai 
phía - người đó có thế sa ngã. Bạn có thấy con vật nào nguy 
hiếm hon con người, điên dại hon con người không? 

Nghĩ về một cảnh: năm mươi nghìn con khỉ ngồi trong 
sân vận động, giết trẻ con, ném chúng vào lửa. Bạn nghĩ gì 
về chúng? Hàng nghìn trẻ con bị ném vào lửa... Một ngọn 
lửa lớn đang bùng cháy ở giữa sân vận động, và năm mươi 
nghìn con khỉ thích chí, nhảy múa, còn trẻ con đang bị ném 
vào lửa - con cái của chính chúng. Bạn sẽ nghĩ gì về những 
con khỉ này? Bạn không nghĩ rằng lũ khỉ này đã phát điên 
à? Nhưng điều này đã xảy ra trong loài người, ớ Carthage 


điều đó đã xảy ra: năm mươi nghìn người thiêu trẻ con. Họ 
thiêu ba trăm đứa trẻ một lúc xem như đồ cúng cho thượng 
đế của họ - những đứa con riêng của họ! 

Nhưng quên Carthage đi, việc ấy lâu quá rồi. Adolf 
Hitler đã làm gì trong thế kỉ này? Tất nhiên, đây là thế kỉ 
tân tiến hơn nhiều, cho nên Adolf Hitler có khả năng làm 
những việc lớn hơn những điều đã làm ở Carthage. ông ta 
đã giết hàng triệu người Do thái; hàng nghìn người bị tống 
vào buồng hơi ngạt một lúc. Và hàng trăm người đứng 
trông ở bên ngoài theo dõi thông qua các tấm gương phản 
chiếu. Bạn nghĩ gì về những người này? Kiếu người nào 
đây ...? Người ta đang bị đầu độc, bị thiêu cháy, hoá hơi, 
còn những người khác thì đứng nhìn? Bạn có thấy loài vật 
nào làm những điều như vậy không? 

Trong suốt ba nghìn năm loài người đã trải qua năm 
nghìn cuộc chiến tranh - giết chóc, giết chóc và giết chóc. 
Và bạn gọi dục là thú tính? Con vật chưa bao giờ làm 
những việc gì "thú tính" hơn con người. Và bạn nghĩ con 
người không phải là con vật? 

Con người là con vật. Và ý tưởng con người không 
phải là con vật chỉ là một trong những chướng ngại cho 
trưởng thành của bạn. Cho nên bạn cứ cho là mình không 
phải là con vật, và rồi bạn dừng trưởng thành. Thừa nhận 
đầu tiên phải là thế này, rằng "tôi là con vật và tôi phải tỉnh 
táo và phải vượt ra ngoài nó." 

Điều đó đã xảy ra ... 

Một người viết thư cho một khách sạn thôn quê ở 
Irland để hỏi liệu con chó của anh ta có được phép ở đó 
không. Anh ta nhận được câu trả lời sau: 


67 


02 / 28 / 10 - 6-34 


68 



Thưa ông ấy, 

Tôi đã từng kinh doanh khách sạn trên ba mươi năm 
nay. Chưa bao giờ tôi phải mời cảnh sát tới đế tống khứ 
một con chó vô trật tự vào buổi sáng. Không con chó nào 
dám gửi một cái séc giả tới tôi. Không bao giờ một con chó 
dám đế chăn màn cháy bởi hút thuốc. Tôi chưa bao giờ 
thấy khăn tắm của khách sạn trong va li của một con chó. 
Con chó của ông được hoan nghênh đấy. 

T.B. Neu nó có thế đảm bảo cho ông thì ông cũng có 
thế tới được ! 

Con vật đẹp đẽ, dù chúng là gì; chúng hoàn toàn hồn 
nhiên. Con người rất tinh ranh, rất tính toán, rất xấu xí. Con 
người có thế còn xuống thấp hơn con vật, bởi vì con người 
có thế vươn cao hơn con người, cao hơn cả thần. 

Con người có tiềm năng vô tận: người đó có thế là 
người thấp nhất mà người đó cũng có thể là người cao nhất. 
Người đó có toàn bộ các bậc thang trong bản thế mình, từ 
bậc đầu tiên tới bậc cuối cùng. 

Cho nên điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn: Đừng gọi 
dục là thú tính, bởi vì dục có thế chỉ là thú tính - điều đó là 
có thế - nhưng không nhất thiết là như vậy. Nó có thế vươn 
cao hơn: nó có thê trở thành tình yêu, nó có thê trở thảnh 
lời nguyện. Điều đó tuỳ thuộc ở bạn. Dục trong bản thân nó 
chang là cái gì tựa như một thực thế cố định; nó chỉ là khả 
năng. Bạn có thế tạo ra nó theo ý mình, như bạn muốn. 

Đó chính là toàn bộ thông điệp của Mật tông: dục có 
thế trở thành samadhi. Đó là tầm nhìn của Mật tông: dục có 
thể trở thành samadhi, thông qua dục cực lạc tối thượng có 
thể đi vào bạn. 


Dục có thế trở thành cây cầu giữa bạn và điều tối 
thượng. 

Bạn nói: "Tôi yêu chồng nhưng tôi ghét dục, và điều đó 
gây ra xung khắc." 

Làm sao bạn có thế yêu chồng mình mà lại ghét dục? 
Bạn lại chơi chữ rồi. Làm sao bạn có thế yêu chồng mình 
mà lại ghét dục được? 

Cố hiểu điều đó đi. Khi bạn yêu người đàn ông, bạn 
cũng muốn cầm tay anh ta nữa. Khi bạn yêu người đàn ông 
đôi khi bạn còn muốn ghì chặt anh ta nữa. Khi bạn yêu 
người đàn ông bạn không chỉ muốn nghe tiếng anh ta, bạn 
còn muốn thấy mặt anh ta nữa. Khi bạn chỉ nghe thấy tiếng 
người mình yêu, người đó đang ở xa, âm thanh là không 
đủ; khi bạn thấy anh ta bạn được thoả mãn hơn. Khi bạn 
chạm vào anh ta, chắc chắn bạn còn được thoả mãn hơn 
nữa. Khi bạn nếm trải anh ta, chắc chắn bạn còn được thoả 
mãn hơn nữa. Dục là gì? Nó chỉ là sự gặp gỡ của hai năng 
lượng sâu sắc. 

Bạn phải mang điều kiêng kị nào đó trong tâm trí, điều 
cấm đoán. Dục là gì? Chỉ là hai người gặp nhau ở điếm tối 
đa - không chỉ cầm tay nhau, không chỉ ghì chặt thân thể 
nhau, mà còn xâm nhập vào vương quốc năng lượng của 
nhau. Tại sao bạn phải ghét dục? Tâm trí bạn chắc phải đã 
bị ước định bởi những mahatma, cái gọi là những người tôn 
giáo, người đã đầu độc toàn bộ loài người, đã đầu độc 
chính nguồn gốc trưởng thành của bạn. 

Tại sao bạn phải ghét? Neu bạn yêu người đàn ông của 
mình, bạn sẽ muốn chia sẻ toàn bộ con người mình với anh 
ta; không có nhu cầu ghét. Còn nếu bạn ghét dục, bạn đang 
nói điều gì vậy? Bạn đơn giản nói rằng bạn muốn người 


69 


02 / 28 / 10 - 6-35 


70 



đàn ông ấy lo chuyện tài chính của bạn, lo chuyện nhà cửa, 
đem về cho bạn ô tô và áo lông. Bạn muốn dùng nguời đàn 
ông ấy ... và bạn gọi đó là tình yêu sao? Còn bạn thì không 
muốn chia sẻ cái gì với nguời ấy. 

Khi bạn yêu, bạn chia sẻ tất cả. Khi bạn yêu, bạn không 
có bất kì bí mật nào. Khi bạn yêu, bạn có trái tim đế mở 
hoàn toàn, bạn sẵn sàng với nguời kia. Khi bạn yêu, bạn 
sẵn sàng đi với anh ta cả xuống địa ngục nếu anh ấy đi 
xuống địa ngục. 

Nhung điều này xảy ra. Chúng ta đều là các chuyên gia 
lão luyện trong dùng từ ngữ: chúng ta không muốn nói rằng 
chúng ta không yêu, cho nên chúng ta làm cho có vẻ nhu là 
mình yêu và mình ghét dục. Dục không phải là tất cả tình 
yêu, điều đó đúng; tình yêu còn nhiều hon dục, điều đó 
đúng - nhung dục lại chính là nền tảng của nó. Vâng, một 
ngày nào đó dục sẽ tan biến đi, nhung ghét dục thì không 
phải là cách làm nó tan biến đi. Ghét nó chỉ là cách kìm nén 
nó, và bất kì cái gì bị kìm nén đều sẽ tìm ra cách này hay 
cách khác đê thoát ra. 

Xin đừng cố trở thành su hay ni. 

Nghe câu chuyện này. 

Các ni cô coi sóc một trại trẻ mồ côi, một hôm Mẹ bề 
trên triệu tập ba cô gái đẫy đà vừa mới bị bỏ roi và nói, 
"Bây giờ các con tất cả đều đang đi vào thế giới tội lỗi lớn 
và ta phải cảnh báo truớc các con chống lại một số tụi đàn 
ông. Có những tên đàn ông sẽ mua đồ uống cho con, đua 
con vào phòng, cởi quần áo con và làm những điều không 
thế nói ra đuợc với con. Rồi chúng sẽ cho con hai hay ba 
đồng và con bị đuổi đi, con bị hu hỏng! " 


"Xin lỗi mẹ, Mẹ tôn kính," cô gái đẫy đà hon cả nói, 
"mẹ nói những nguời đàn ông độc ác đó làm điều ấy với 
chúng con rồi lại còn cho chúng con những ba đồng nữa kia 
à?" 

"Đúng, con thân yêu ạ. Sao con lại hỏi vậy? 

"Thế này mẹ ạ, các linh mục chỉ cho chúng con táo 
thôi." 

Nhớ lấy, dục là tự nhiên. Nguời ta có thế vuợt ra bên 
ngoài nó, nhung không phải qua kìm nén. Và nếu bạn kìm 
nén nó, chang chóng thì chầy bạn sẽ tìm ra cách khác đế 
bầy tỏ nó, một loại hu hỏng nào đó nhất định sẽ đi vào; bạn 
sẽ phải tìm ra cái thay thế nào đó. Và cái thay thế đó thì 
chẳng ích chút nào; chúng không có ích, chúng không thể 
có ích đuợc. Và một khi một vấn đề tự nhiên đã bị biến 
chất theo cách mà bạn quên mất nó, và nó đã sủi bọt lên ở 
đâu đó khác thành một thứ thay thế thì bạn có thế tiếp tục 
tranh đấu với cái thay thế đó, nhung điều đó cũng chẳng ích 
lợi chi. 

Tôi đã từng nghe ... 

Một nguời lạ buớc vào một toa tầu chạy ở vùng ngoại 
ô, trong đó đã có sẵn hai nguời đang ngồi. Một trong họ có 
cử chỉ rất kì cục - anh ta cứ gãi gãi mãi khuỷu tay mình. 
Việc gãi khuỷu tay này thu hút nguời lạ cho đến khi nguời 
gãi đó xuống tàu. 

"Anh bạn anh chắc phải đau buồn lắm," anh ta nói với 
nguời kia. 

"Quả thế; anh ta đã uống quá liều thuốc." 

"Tôi không nói về thuốc, tôi đang nói về việc gãi hiện 
tại thôi." 


71 


02 / 28 / 10 - 6-36 


72 



"Đúng, phải đấy, thuốc mà. Anh thấy đấy, anh ta là 
người rất tôn giáo và là người phục vụ quần chúng nữa, và 
chính việc gãi khuỷu tay ấy chỉ là sự thay thế." 

Nhưng thay thế chang bao giờ có ích cả; chúng chỉ tạo 
ra hư hỏng, ám ảnh. Cứ tự nhiên nếu một ngày nào đó bạn 
muốn vượt ra ngoài tự nhiên. Tự nhiên, đó là yêu cầu đầu 
tiên. Tôi không nói rằng không có gì lớn hon tự nhiên; có 
cái tự nhiên còn cao hon - đó là toàn bộ thông điệp của Mật 
tông. Nhưng hãy thật sự ở trên đất bằng nếu bạn thực sự 
muốn vưon cao trên bầu trời. 

Bạn không thấy cây cối đó sao? Chúng bắt rễ trong đất, 
và khi chúng càng bắt rễ sâu hon thì chúng lại càng vưon 
cao hon. Chúng càng muốn vưon cao hon, chúng càng phải 
cắm rễ sâu hon vào lòng đất. Neu cây muốn chạm tới các vì 
sao thì cây sẽ phải đi sâu xuống chạm tới chính địa ngục - 
đó là con đường duy nhất. 

Bắt rễ trong thân thế mình đi nếu bạn muốn trở thảnh 
linh hồn. Bắt rễ trong dục nếu bạn thực sự muốn trở thảnh 
người yêu. Vâng, năng lượng càng được chuyển vào trong 
tình yêu, càng ít có nhu cầu về dục, nhưng bạn không ghét 
nó. 

Ghét không phải là mối quan hệ đúng với bất kì điều 
gì. Ghét đon giản chỉ chứng tỏ rằng bạn đang sợ hãi, ghét 
đon giản chỉ biếu lộ rằng đang có nỗi sợ lớn bên trong bạn. 
Ghét đon giản chỉ bày tỏ rằng sâu bên dưới bạn vẫn bị hấp 
dẫn. Neu bạn ghét dục, năng lượng của bạn sẽ bắt đầu 
chuyển tới một chỗ nào đó khác. Năng lượng phải chuyển 
đi. 

Con người, nếu người đó kìm nén dục, trở thành nhiều 
tham vọng hon. Neu bạn thực sự muốn là người tham vọng, 


bạn phải kìm nén dục; chỉ thế thì tham vọng mới có năng 
lượng, bằng không bạn sẽ không có năng lượng nào. Chính 
khách phải kìm nén dục; chỉ thế thì người đó mới có thế xô 
về New Delhi. Năng lượng dục là cần, năng lượng dục bị 
kìm nén là cần, giận dữ lớn là cần. Bất kì khi nào bạn kìm 
nén dục, bạn đều giận dữ với toàn thế giới; bạn có thể trở 
thành nhà cách mạng vĩ đại. Mọi nhà cách mạng nhất định 
đều bị kìm nén về dục. 

Trong một thế giới tốt đẹp hon, dục sẽ đon giản, tự 
nhiên, được chấp nhận không có kiêng kị, cấm đoán nào, 
chính trị sẽ biến mất và sẽ không có các nhả cách mạng 
nữa. Sẽ không có nhu cầu. Khi một người kìm nén dục, 
người đó trở thành quá gắn bó với tiền bạc; người đó phải 
đặt năng lượng dục của mình vào đâu đó. Bạn chang từng 
thấy có những người giữ lệnh phiếu vài trăm rupi cứ như là 
họ đang chạm vào người yêu của mình sao? Bạn chang 
thấy cùng sự thèm khát trong mắt họ đó sao? Nhưng điều 
này là xấu xí. ôm người đàn bà với tình yêu sâu sắc là đẹp 
đẽ; ôm giữ lệnh phiếu trăm rupi với thèm khát chỉ là điều 
xấu xí. Đấy là sự thay thế. 

Bạn không thế đánh lừa con vật. 

Một người đàn ông vào vườn bách thú và mang theo 
đứa con; anh ta muốn chỉ cho đứa con xem khỉ ở đó. Đứa 
con rất thích thú, nó chưa bao giờ thấy khỉ. Họ đi vào đó - 
nhưng chang có con khỉ nào cả. Cho nên anh ta mới hỏi 
người coi vườn bách thú, "Có chuyện gì thế này? Khỉ đâu 
hết cả rồi?" 

Người coi vườn bách thú nói, "Bây giờ là mùa tình yêu, 
cho nên chúng nó đã đi vào trong lều rồi." 


73 


02 / 28 / 10 - 6-37 


74 



Người đàn ông này rất thất vọng. Trong nhiều tháng 
anh ta đã cố đem đứa con lại, họ đã du hành một chặng 
đường xa - và bây giờ lại là mùa tình yêu! Cho nên anh ta 
hỏi, "Neu chúng tôi ném hạt dẻ, liệu chúng có ra không?" 

Còn người coi vườn bách thú thì trả lời, "ông cứ thử 
xem sao" 

Nhưng tôi nghĩ con người cỏ thể đi ra đấy, nếu chúng 
ta ném hạt dẻ. Con người phải đi ra. Người coi vườn bách 
thú lầm. Khỉ sẽ không ra, điều đó là chắc chắn. Neu bạn 
cho chúng tiền, chúng sẽ không tới, chúng sẽ nói, "ông cứ 
giữ lấy tiền, mùa tình yêu đang diễn ra! Giữ lấy tiền ông ạ." 
Còn nếu bạn nói, "Chúng tao có thế làm mày thành tống 
thống Àn Độ," chúng sẽ nói, "ông cứ giữ lấy cái chức tổng 
thống của ông, mùa tình yêu đang diễn ra!" 

Nhưng con người, nếu bạn làm cho người đó thảnh 
tổng thống, người đó có thế giết cả người yêu của mình; 
nếu phải thiêu sống, người đó cũng làm. Đó là những điều 
thay thế. Bạn không thể lừa phỉnh được con vật. 

Tôi đã từng nghe ... 

Một bà cô có một con vẹt luôn luôn lặp lại, "Tôi muốn 
chọc! Tôi muốn chọc!" Cô ta cảm thấy hơi khó chịu cho tới 
khi một người bạn đã có gia đình giải thích cho cô điều đó 
nghĩa là gì. Thế là cô ấy trở nên rất cảnh giác. "Mình yêu 
quí con chim đó, nhưng mình sẽ phải tống khứ nó đi bằng 
không cha xứ sẽ chang bao giờ ghé thăm nữa," cô ấy nói. 

Nhưng người bạn nhiều kinh nghiệm hơn của cô thì lại 
nói, "Thôi được, nếu bạn thực sự yêu quí nó thì bạn cho nó 
cái mà nó mong mỏi nhất, một con vẹt cái; thế thì nó sẽ 
không còn tiếp tục nói câu ấy mọi lúc nữa." 


Thế là bà cô đi tới hiệu chim, nhưng người chủ hiệu lại 
nói, "Không, tôi không thể làm gì ngay bây giờ được. 
Không con vẹt cái nào lại tới vào mọi mùa cả, thưa cô. 
Nhưng tôi có thế bán cho cô một con cú cái với giá rất hời." 

Có cái gì đó còn hơn không, cho nên bà cô tống con cú 
vào chiếc chuồng vẹt và mong đợi hồi hộp. 

"Tôi muốn chọc! Tôi muốn chọc!" con vẹt vẫn nói. 

"Ôôô -ôôô!" con cú cái nói. 

"Không phải mày, mày là đồ quái vật lồi mắt!" con vẹt 
nói. "Tao không thể đứng cạnh đứa đàn bà đeo kính!" 

Cái thay thế sẽ không có tác dụng. Con người vẫn đang 
sống với những thứ thay thế. Dục là tự nhiên, tiền là phi tự 
nhiên. Dục là tự nhiên; quyền lực, danh vọng, kính trọng, 
đều phi tự nhiên. Neu bạn thực sự muốn ghét cái gì đó, ghét 
tiền bạc, ghét quyền lực, ghét danh vọng đi. Tại sao lại ghét 
tình yêu? 

Dục là một trong những hiện tượng đẹp nhất trên thế 
giới. Tất nhiên, là cái thấp nhất, điều đó đúng, nhưng cái 
cao hơn phải đi qua cái thấp hơn: hoa sen nở ra từ bùn đen. 
Bạn đừng ghét bùn; bằng không làm sao bạn có thể giúp 
bùn làm lộ ra hoa sen? Giúp cho bùn, chăm sóc bùn đế cho 
hoa sen được lộ ra. Chắc chắn hoa sen vươn xa khỏi bùn 
đến mức bạn thậm chí không thế quan niệm được có bất kì 
mối quan hệ gì. Neu bạn thấy bông sen, bạn không thế tin 
được rằng nó nảy sinh từ bùn - nhưng thực nó sinh ra từ 
bùn; đó là là một cách diễn đạt của bùn. 

Linh hồn thoát ra từ thân thể, tình yêu thoát ra từ dục. 
Dục là với thân thể, tình yêu là điều tâm linh. Dục giống 
như bùn, tình yêu giống như hoa sen. Nhưng không có bùn 
thì không thế có hoa sen được. Cho nên đừng ghét bùn. 


75 


02 / 28 / 10 - 6-38 


76 



Toàn bộ thông điệp của Mật tông thực đơn giản; nó rất 
khoa học và nó rất tự nhiên. Thông điệp đó là nếu bạn thực 
sự muốn vuợt ra ngoài thế giới, hãy đi vào thế giới một 
cách sâu sắc, hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn nhận biết. 


Và câu hỏi cuối cùng: 


Osho kính yêu, tôi có nhiều câu hỏi, nhưng 
moi lần lại có một tiếng nói bên trong tôi 
bảo rằng, "Chớ có hỏi - tự tìm ra cho mình. " 
Nhưng bây giờ điều đó quá nhiều, bởi vì tôi 
không biết tiếng nói này tới từ đâu. 


Câu hỏi này là từ Dharma Chetana. Bạn không nhận ra 
giọng nói của tôi sao? 

Đủ cho hôm nay. 


77 


02 / 28 / 10 - 6-39 


78 



3 


Phá vờ bốn lớp xi 


Khi nhận biết cao hom, họ dạy điều họ kinh 
nghiệm bên trong. Điều giam hãm họ, họ sẽ gọi 
là giải phóng. Món nữ trang thuỷ tinh mầu xanh, 
đối với họ là viên ngọc vô giá. Bị ảo tưởng, họ 
không biết phân biệt viên ngọc với cái họ cứ 
tưởng là ngọc. 

Họ coi đồng là vàng. Bị ràng buộc với suy nghĩ 
lan man, họ tưởng ý nghĩ này là thực tại toi 
thượng. Họ mong mỏi hoan lạc được kinh 
nghiệm trong giấc mơ. Họ gọi thăm-tâm mau tàn 
là niềm phúc lạc toi cao vĩnh viễn. 

Băng biêu tượng EVAMhọ nghĩ việc tự tây rửa 
được đạt tới. Theo những tình huống khác nhau 
đòi hỏi bổn lóp xi họ gọi điều họ đã tưởng tượng 
là tính tự phát. Nhumg đây là nhìn vào sự phản 
xạ trong gương. 

Như dưới sức mạnh của ảo tưởng bầy hươu xô 
về nguồn nước trong ảo tưởng không nhận ra, 
cho nên ảo tưởng không làm dịu đi com khát của 
chúng, chúng bị gắn vào xiềng xích và tìm thay 
hoan lạc trong chúng, nói rằng tẩt cả đều là thực 
tế toi thượng. 


79 


Mật tông là siêu việt. Nó không si mê mà cũng chắng 
kìm nén. Nó là việc đi trên dây, nó là một trong những sự 
quân bình lớn nhất. Nó không dễ dàng nhu nó có vẻ thế, nó 
cần có nhận biết rất tinh tế. Nó là sự hài hoà vĩ đại. 

Rất dễ dàng để cho tâm trí si mê. Điều đối lập cũng rất 
dễ dàng: từ bỏ. Việc chuyến sang cực đoan này là rất dễ 
dàng đối với tâm trí. Duy trì đuợc ở giữa, chính giữa, là 
điều khó khăn nhất cho tâm trí, bởi vì đấy chính là việc tự 
tử của tâm trí. Tâm trí chết đi ở giữa và vô trí nảy sinh. Đó 
là lí do tại sao Phật đã gọi con đuờng của mình là majjhim 
nỉkaya - trung đạo. Saraha là một đệ tử của Phật, theo cùng 
dòng truyền thừa, với cùng hiểu biết, với cùng nhận biết. 

Cho nên điều rất co bản này cần phải đuợc hiếu rõ, 
bằng không bạn sẽ hiếu lầm Mật tông. Lằn ranh là gì? Đích 
xác ở giữa là gì? Si mê trong thế giới này chang cần nhận 
biết. Kìm nén các ham muốn trần tục, cũng chang cần tới 
nhận biết. Cái gọi là nguời thế giới này của bạn và cái gọi 
là nguời thế giới khác cũng chang khác nhau nhiều lắm; họ 
có thể đứng quay lung vào nhau nhung họ chẳng khác nhau 
chút nào, họ đều y hệt cùng một kiếu tâm trí. Ai đó khát 
khao tiền bạc, và ai đó chống lại tiền bạc đến độ nguời đó 
thậm chí không thế nhìn đuợc tờ giấy bạc; nguời đó trở 
thành sợ hãi và run ray phát sinh trong nguời đó. Những 
nguời ấy chang khác nhau; với cả hai tiền đều rất quan 
trọng. Một đằng thì tham lam, một đằng thì sợ hãi, nhung 
tầm quan trọng của tiền bạc là như nhau: cả hai đều bị tiền 
ám ảnh. 

Một người cứ nghĩ về đàn bà, mơ ước, tưởng tượng. 
Người khác lại trở nên sợ hãi đến độ người đó phải trốn 
thoát lên Himalayas chỉ đế tránh đàn bà. Nhưng cả hai là 


- 6-40 


80 



như nhau: với cả hai, đàn bà là quan trọng, hay đàn ông - 
người khác là quan trọng. Người này tìm kiếm người khác, 
người này tránh người khác, nhưng người khác vẫn còn là 
tiêu điểm của họ. 

Mật tông nói: Người khác phải không được là tiêu 
điểm, không theo cách này cũng chang theo cách nọ. Điều 
này chỉ có thế xảy ra thông qua hiếu biết sâu sắc. Thèm 
khát đàn bà phải được hiếu - không si mê mà cũng chẳng 
né tránh, nhưng phải hiểu. Mật tông là rất khoa học. 

Từ khoa học có nghĩa là hiểu, từ khoa học có nghĩa là 
biết. Mật tông nói: Việc biết giải phóng. Neu bạn biết đích 
xác tham lam là gì thì bạn được tự do khỏi tham lam; 
không có nhu cầu từ bỏ nó. Nhu cầu từ bỏ nảy sinh chỉ bởi 
vì bạn đã không hiếu tham lam là gì. Nhu cầu lấy lời 
nguyện chống dục là được cần tới chỉ bởi vì bạn đã không 
hiếu dục là gì. Và xã hội không cho phép bạn hiểu nó. 

Xã hội giúp bạn không hiểu. Xã hội đã né tránh ngay 
chính chủ đề dục và chết trong suốt nhiều thế kỉ. Các chủ 
đề này không được nghĩ tới, không được suy tư tới, không 
được thảo luận, không được viết ra, không được nghiên 
cứu; chúng bị né tránh. Qua né tránh đó mà dốt nát lớn lao 
về chúng tồn tại và dốt nát đó là căn nguyên. Thế thì có hai 
kiếu người phát sinh từ dốt nát đó: một kiểu người si mê 
điên dại, còn một loại thì trở nên rất mệt mỏi và trốn chạy. 

Mật tông nói: Loại người si mê điên dại sẽ chang bao 
giờ hiểu được vì người đó sẽ đon giản lặp lại thói quen, và 
người đó sẽ chang bao giờ nhìn vào thói quen đó cùng căn 
nguyên của nó; người đó sẽ chang bao giờ nhìn vào quan 
hệ nhân quả của nó. Và người đó càng si mê, người đó 
càng trở nên máy móc. 


Bạn chưa từng quan sát điều đó sao? Tình yêu đầu tiên 
của bạn có cái gì đó tuyệt vời, tình yêu thứ hai không được 
tuyệt vời như thế, tình yêu thứ ba thậm chí còn bình thường 
hon, tình yêu thứ tư trần tục. Điều gì đã xảy ra? Tại sao 
tình yêu đầu tiên lại được ca ngợi đến thế? Tại sao mọi 
người bao giờ cũng nói rằng tình yêu chỉ xảy ra có một lần? 
Tại sao?... Bởi vì lần đầu tiên nó không phải là máy móc, 
cho nên bạn có chút tinh táo về nó. Lần tiếp bạn đã trông 
đợi về nó, nên bạn không thật tỉnh táo. Lần thứ ba bạn nghĩ 
bạn biết về nó cho nên chang còn thám hiểm trong nó. Lần 
thứ tư nó quá trần tục; bạn đã lắng đọng vào thói quen máy 
móc. 

Thông qua si mê dục trở thành thói quen. Vâng, nó 
đem lại một chút xả hoi - tựa như hắt hơi, nhưng không 
nhiều hơn thế. Nó là việc xả ra năng lượng về mặt vật lí. 
Bạn trở nên quá nặng gánh với năng lượng, bạn phải vứt 
năng lượng đó. Bạn thu thập nó qua thức ăn, qua luyện tập, 
qua ánh sáng mặt trời - cứ thu thập nó rồi lại vứt nó đi - đó 
là điều người si mê tiếp tục làm. Người đó tạo ra năng 
lượng lớn rồi vứt đi, chẳng mục đích gì, chẳng ý nghĩa gì. 
Có nó, người đó chịu đựng căng thắng về nó. Vứt nó đi, 
người đó chịu đựng yếu đuối về nó. Người đó đơn giản 
chịu đựng. 

Đừng bao giờ nghĩ rằng người si mê là người hạnh 
phúc - đừng bao giờ! Người đó là người khổ nhất trên thế 
giới. Làm sao người đó có thể hạnh phúc được? Người đó 
hi vọng, người đó ham muốn hạnh phúc, nhưng người đó 
chang bao giờ đạt được nó. 

Nhưng nhớ lấy, khi nói về những điều này Mật tông 
không đề nghị rằng bạn chuyến sang cực đoan khác. Mật 
tông không nói rằng bạn nên trốn khỏi thế giới si mê này. 


81 


02 / 28 / 10 - 6-41 


82 



Trốn sẽ lại trở thảnh thói quen máy móc. Ngồi trong hang 
núi, đàn bà không có sẵn, nhưng điều đó chắng tạo ra nhiều 
khác biệt lắm. Neu bất kì lúc nào đàn bà trở nên có sẵn, 
người đàn ông, người đã từ bỏ, sẽ lại còn dễ sa ngã hon 
người đang si mê trong thế giới. Bất kì cái gì bạn kìm nén 
đều trở thành rất mạnh bên trong bạn. 

Tôi đã từng nghe... 

Có một lính cứu hoả bủn xỉn khủng khiếp cả đối với vợ 
và ông chủ nhà. Một đêm anh ta đem về một chiếc bánh 
thịt lợn tuyệt ngon và ăn bữa tối hết nửa cái bánh. Vợ anh 
ta và ông chủ thì phải ăn bánh mì khô và pho mát. Anh ta 
cẩn thận cất kĩ nửa cái bánh còn lại và rồi tất cả lên giường. 

Giữa đêm chuông báo cháy reo vang và ông chủ gia 
đình phải chạy đi. Người vợ, trần như nhộng, vào phòng 
người chủ, lay ông ta dậy và nói, "Nó vừa đi rồi. Nhanh 
lên! Bây giờ là co hội cho anh." 

"Cô có chắc mọi việc ổn thoả chứ?" người chủ hỏi lại. 

"Tất nhiên! Mau lên, đừng mất thời gian!" 

Thế là người chủ nhà đi xuống cầu thang và ăn nốt cái 
bánh thịt lợn. 

Bây giờ điều đó đã là kìm nén của ông ta - miếng bánh 
thịt lợn. Ông ta phải mo ước về nó, nghĩ về nó, tưởng 
tượng về nó. Người đàn bà trần như nhộng chang còn hấp 
dẫn gì anh ta, nhưng miếng bánh thịt lợn thì... 

Nhớ lấy, bất kì cái gì bạn kìm nén đều sẽ trở thành hấp 
dẫn, sẽ trở thành lôi kéo hấp dẫn với bạn. Cái bị kìm nén 
trở thành mạnh mẽ; nó thu được sức mạnh theo mọi tỉ lệ. 


Nghe giai thoại này... 

Sâu trong khu công viên cây cối tươi đẹp có hai bức 
tượng đồng đáng yêu đứng đó, một đứa con trai và một đứa 
con gái đang trong tư thế yêu đương và khao khát mãnh 
liệt. Chúng đã đứng đó ba trăm năm nay, cánh tay chúng 
vươn tới nhau, khao khát nhưng chưa bao giờ chạm vào 
nhau được. Một hôm, một nhà ảo thuật đi qua và động lòng 
từ bi nói, "Ta có đủ quyền năng để cho chúng sống trong 
một giờ, nên ta sẽ thực hiện việc này. Trong một giờ chúng 
sẽ có thể hôn nhau, chạm vào nhau, ôm nhau, làm tình với 
nhau." 

Thế là nhà ảo thuật vẫy chiếc đũa thần và ngay lập tức 
hai bức tượng nhảy phóc ra khỏi đế tượng tay nắm tay nhau 
chạy tuốt vào bụi cây. 

Những tiếng động lớn... tiếng đấm thùm thụp, tiếng hò 
hét, tiếng kêu oai oái và tiếng vỗ cánh. Không cưỡng nổi tò 
mò nhà ảo thuật nhón chân ngó sát qua lá cây. Đứa con trai 
đang ấn dí một con chim xuống, còn đứa con gái đang ngồi 
xom lên con chim đó. Bỗng nhiên đứa con trai nhảy lên và 
kêu ầm ĩ, "Bây giờ đến lượt đằng ấy giữ nó trong khi tớ ỉa 
vào nó!" 

Đã ba trăm năm nay chim tới ỉa lên chúng... thế thì còn 
ai bận tâm tới việc làm tình nữa? Đó chính là kìm nén của 
chúng. 

Bạn có thế đi và ngồi trong hang núi và trở thành bức 
tượng, nhưng cái mà bạn đã kìm nén sẽ lởn vởn quanh bạn, 
sẽ là cái duy nhất bạn luôn luôn nghĩ tới. 


83 


02 / 28 / 10 - 6-42 


84 



Mật tông nói: Nhận biết... nhận biết về si mê và hãy 
nhận biết về từ bỏ. Nhận biết cả hai, cả hai đều là bẫy. Và 
bạn bị mắc bẫy theo cả hai cách trong tâm trí. 

Thế thì đâu là con đuờng? Mật tông nói: Nhận biết là 
con đuờng. Si mê là máy móc, kìm nén là máy móc, cả hai 
đều là những điều máy móc. Cách duy nhất thoát ra khỏi 
điều máy móc là trở nên nhận biết, tỉnh táo. Đừng đi lên 
Himalayas, đem im lặng của Himalayas vào bên trong bạn. 
Đừng trốn, trở nên tỉnh thức nhiều hon. Nhìn sâu vào mọi 
điều mà không sợ hãi... không sợ nhìn sâu vào mọi điều. 
Đừng nghe điều những nguời vẫn đuợc gọi là tôn giáo cứ 
thuyết giảng. Họ làm cho bạn sợ, họ không cho phép bạn 
nhìn vào dục, họ không cho phép bạn nhìn vào cái chết. Họ 
đã khai thác nỗi sợ của bạn tối đa. 

Cách duy nhất đế khai thác một nguời là truớc tiên làm 
cho nguời đó sợ. Một khi bạn sợ, bạn đã sẵn sàng bị khai 
thác. Sợ hãi là điều co bản, nó phải đuợc tạo ra truớc hết. 
Bạn đã bị làm cho sợ hãi: dục là tội lỗi. Cho nên có nỗi sợ... 
Ngay cả trong khi làm tình với nguời đàn bà hay nguời đàn 
ông của mình bạn cũng chang bao giờ nhìn thắng vào đó, 
thậm chí trong khi làm tình bạn cũng đang tránh né. Bạn 
đang làm tình và tránh né. Bạn không muốn nhìn vào trong 
thực tại của nó - nó đích xác là cái gì, tại sao nó lại mê đắm 
vậy, tại sao nó lại có lôi kéo hấp dẫn với bạn đến thế - tại 
sao? Nó đích xác là gì, làm sao nó lại nảy sinh, làm sao nó 
lại sở hữu bạn, nó cho cái gì và nó dẫn đến đâu? Điều gì 
xảy ra trong nó và điều gì xảy ra từ nó? Bạn đi đến đâu khi 
cứ làm tình đi làm tình lại như thế? Bạn có đến được bất kì 
noi nào không? Những điều này đều cần phải được đưong 
đầu. 


Mật tông là đưong đầu với thực tại cuộc đời. Và dục là 
nền tảng, chết cũng vậy. Chúng là hai luân xa nền tảng, co 
bản nhất - muladhar và swadhishthan. Hiếu chúng thì luân 
xa thứ ba mở ra. Hiểu được luân xa thứ ba, luân xa thứ tư 
mở ra, và cứ thế tiếp diễn. Khi bạn đã hiếu được sáu luân 
xa, chính hiểu biết đó sẽ đụng vào luân xa thứ bảy và nó nở 
thảnh hoa sen một nghìn cánh. Ngày đó là niềm vinh quang 
huy hoàng. Ngày đó Thượng đế đến với bạn, ngày đó bạn 
đến với Thượng đế; ngày đó là ngày hội ngộ. Ngày đó là 
ngày của cực thích vũ trụ. Ngày đó bạn ôm choàng lấy điều 
thiêng liêng và điều thiêng liêng ôm choàng lấy bạn. Ngày 
đó dòng sông tan biến vào trong đại dưong mãi mãi và mãi 
mãi; thế thì không có việc quay lại nữa. 

Nhưng từ mỗi trạng thái của tâm trí, bạn phải thu được 
hiếu biết. Dù bạn ở bất kì đâu, chớ sợ hãi. Đó là thông điệp 
của Mật tông: dù bạn ở bất kì đâu, chớ sợ hãi. Vứt bỏ chỉ 
một điều - sợ hãi. Chỉ một thứ phải sợ thôi và đó là nỗi sợ. 
Không sợ hãi, với lòng dũng cảm lớn, nhìn thắng vào thực 
tại, dù thực tại đó là gì đi chăng nữa. Neu bạn là tên trộm, 
nhìn vào điều đó. Neu bạn là người giận dữ, nhìn vào điều 
đó. Neu bạn là kẻ tham lam, nhìn vào điều đó. Dù bạn ở bất 
kì đâu, nhìn vào đó. Đừng trốn. Nhìn vào trong đó, đi vào 
trong đó. Khi quan sát, đi vào vào nó. Neu bạn có thể bước 
trên con đường vào tham, vào dục, vào giận dữ, vào ghen 
tị, với đôi mắt mở to, bạn sẽ được tự do với nó. 

Đây là lời hứa của Mật tông: Chân lí đem lại giải 
phóng. Hiểu biết đem lại tự do. Hiểu biết là tự do. Bằng 
không, dù bạn có kìm nén hay bạn si mê, kết cục là như 
nhau. 

Chuyện đã xảy ra... 


85 


02 / 28 / 10 - 6-43 


86 



Có một người đàn ông với cô vợ rất hấp dẫn. Nhưng 
anh ta bắt đầu nghi ngờ cô ấy... điều đó cũng tự nhiên. Bạn 
có người vợ càng đẹp thì bạn càng có nhiều nghi ngờ. 

Mulla Nasrưddin đã cưới một trong những người đàn 
bà xấu nhất. Tôi hỏi, "Mulla, sao vậy? Cái gì không ổn 
chăng? Cái gì xâm chiếm bạn vậy?" 

Anh ta đáp, "Chang có gì cả, chỉ là hiểu biết." 

Tôi nói, "Đấy là kiểu hiểu biết gì vậy?" 

Anh ta nói, "Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ ghen 
tuông và tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ mình, bởi vì tôi 
không thế tưởng tượng nổi người nào yêu được cô ấy nữa." 

Người đàn ông này rất nghi ngờ về cô ấy. Cuối cùng 
anh ta không thế kìm lâu hon nữa. Ban đêm anh ta xin phép 
quản đốc đi ra rồi trở về nhà lúc hai giờ sáng, thấy chiếc xe 
của anh bạn thân nhất bên ngoài, y nhu anh ta đã sợ hãi. 
Anh ta lẻn vào, bò lên cầu thang và xô vào trong phòng ngủ 
của vợ. Trong đó cô ta đang nằm trên giường - trần như 
nhộng nhưng hút thuốc và đọc sách. 

Anh ta phát rồ và lục lọi dưới gầm giường, trong tủ 
quần áo, cả trong tủ đứng thông gió, nhưng chang tìm thấy 
người đàn ông nào. Anh ta cáu tiết và đập phá phòng ngủ. 
Rồi anh ta nhìn sang phòng khách - ném ti vi ra ngoài cửa 
sổ, đập vỡ ghế bành, lật đổ bàn và tủ bát đĩa. Rồi anh ta 
chuyến sự chú ý sang nhà bếp, ở đó anh ta đập bát đĩa tan 
thành từng mảnh rồi ném tủ lạnh qua cửa sổ. Rồi anh ta tự 
bắn vào mình. 

Khi anh ta lên đến cổng trời, người mà anh ta muốn 
gặp đang đứng đợi để vào cửa và đó chính là người bạn 


thân đã chết của anh ta, người đó nói, "Cậu đang làm gì ở 
đây thế này?" 

Thế là người chồng lầm lỗi giải thích tất cả về việc anh 
ta đã mất tự chủ trong con giận và mọi chuyện về nó, rồi 
anh ta nói thêm, "Nhưng việc xảy ra thế nào mà cậu lại 
cũng đến đây thế?" 

"A, tớ á? Tớ nằm trong tủ lạnh đấy." 

Cả hai đều kết thúc theo cùng một cách - dù bạn trong 
hang núi Himalayas hay trong thế giới thì cũng chang khác 
nhau nhiều lắm. Cuộc sống si mê và cuộc sống kìm nén cả 
hai đều kết thúc theo cùng cách bởi vì co chế của chúng là 
không khác. Dáng vẻ bên ngoài của chúng có khác nhưng 
phẩm chất bên trong thì như nhau. 

Nhận biết đem đến phẩm chất khác cho cuộc sống của 
bạn. Với nhận biết mọi thứ bắt đầu thay đối, thay đối vô 
cùng lớn lao. Không phải là bạn thay đối chúng, không, 
hoàn toàn không chút nào. Con người của nhận biết chang 
thay đổi điều gì còn con người của vô nhận biết thì liên tục 
cố gắng thay đổi mọi thứ. Nhưng người vô nhận biết chang 
bao giờ thành công trong việc thay đổi cái gì, còn người có 
nhận biết đon giản tìm thấy thay đổi xảy ra, thay đổi cực kì 
lớn xảy ra. 

Chính nhận biết đem lại thay đối, không phải là nỗ lực 
của bạn. Tại sao điều ấy lại xảy ra thông qua nhận biết? - 
bởi vì nhận biết làm thay đối bạn. Và khi bạn khác đi thì 
toàn bộ thế giới cũng khác đi. vấn đề không phải là việc 
tạo ra một thế giới khác, vấn đề là tạo ra một bạn khác. Bạn 
là thế giới của mình, cho nên nếu bạn thay đối thì thế giới 
này thay đối. Neu bạn không thay đối, bạn có thể vẫn cứ 
tìm cách thay đối toàn bộ thế giới - nhưng chang có gì thay 


87 


02 / 28 / 10 - 6-44 



đổi cả; bạn sẽ cứ tạo ra cũng thế giới cũ lặp đi lặp lại. Bạn 
tạo ra thế giới của bạn. Chính là từ bạn mà thế giới của bạn 
mới được phóng chiếu ra. 

Mật tông nói: Nhận biết là chìa khoá, chìa khoá chủ mở 
mọi cánh cửa cuộc đời. Cho nên nhớ lấy, đấy thực sự là 
điều tinh tế... Neu tôi nói về ngu xuấn của kìm nén, bạn bắt 
đầu nghĩ về si mê; nếu tôi nói về ngu xuẩn của si mê, bạn 
lại bắt đầu nghĩ về kìm nén. Điều đó xảy ra hàng ngày: bạn 
chuyến ngay sang cái đối lập. Và toàn bộ vấn đề không 
phải là bị quyến rũ bởi cái đối lập. Bị quyến rũ bởi cái đối 
lập tức là bị quyến rũ bởi quỉ. Đó là quỉ trong hệ thống Mật 
tông, bị quyến rũ bởi cái đối lập. Không có quỉ nào khác; 
quỉ duy nhất là ở chỗ tâm trí có thế chơi xỏ bạn, nó có thế 
đề nghị cái đối lập. 

Bạn chống lại si mê sao? Tâm trí nói, "Đơn giản thế... 
bây giờ kìm nén đi. Đừng si mê nữa, trốn đi. Bỏ cả thế giới 
này đi. Quên ráo mọi điều về nó." Nhưng làm sao bạn có 
thế quên được tất cả về nó? Quên tất cả về nó đi đơn giản 
vậy sao? Thế thì tại sao bạn lại trốn cho thật xa? Thế thì tại 
sao bạn lại sợ hãi? Neu bạn có thế quên tất cả về nó đơn 
giản như vậy, cứ ở đây và quên mọi điều về nó đi. Nhưng 
bạn không thể ở đây được, bạn biết thế giới này sẽ quyến rũ 
bạn. Và hiếu biết tạm bợ này, hiểu biết giả tạm này mà bạn 
nghĩ bạn đã thu được, sẽ chẳng có ích gì nhiều. Khi quyến 
rũ tới từ ham muốn, bạn sẽ thành nạn nhân; bạn biết điều 
đó. Trước khi nó xảy ra bạn muốn trốn đi, bạn muốn thoát 
thật nhanh. Bạn muốn thoát khỏi cơ hội ấy. Tại sao? Tại 
sao bạn muốn trốn thoát khỏi cơ hội ấy? 

ớ Àn Độ cái gọi là thánh nhân ấy sẽ không ở với bà 
quản gia. Sao vậy? Nỗi sợ là gì? ớ Àn Độ cái gọi là các 
thánh nhân ấy sẽ không chạm tới đàn bà, thậm chí còn 


không nhìn họ nữa. Sao vậy? Nỗi sợ là gì? Cái sợ này đến 
từ đâu? Chỉ đế tránh né cơ hội... Nhưng việc tránh né cơ 
hội không phải là thành tựu lớn lao gì. Và bởi việc tránh né 
cơ hội, nếu bạn đạt tới vô dục nào đó, vô dục đó cũng là 
giả. 

Tôi đã từng nghe... 

Một người dân quê vào một quán rượu Luân đôn cùng 
với một con chó. Người này gọi nửa lít sữa, con chó gọi 
một cốc rượu nhẹ. "Cái chết tiệt gì đây...?" người chủ quán 
hỏi. 

"Vâng," chủ con chó nói, "nó là con chó thông minh 
nhất trong khu miền tây này. Tôi đem nó đến đây đế ngắm 
cảnh thảnh phố." 

"Neu tôi đưa cho nó năm xu liệu nó có mua về cho tôi 
một tờ báo được không?” người chủ quán nói - "bởi vì tôi 
quên mất chưa mua tờ báo." 

"Tất nhiên tôi có thế mua được," con chó ăng ắng nói. 
Thê roi nhận lây tiên, Tôi vê ngay đây... 

Con chó chẳng quay lại, cho nên sau một giờ người chủ 
lo lắng phải đi tìm. Cuối cùng ông ta tìm ra con chó của 
mình ở sau ngõ hẻm đang đùa nghịch với con chó sói cái. 

"Đồ chết dẫm!" người chủ nói. "Mày chưa bao giờ làm 
việc đó trước đây à." 

"Chưa," con chó nói, "trước đây tôi chưa bao giờ có 
tiền cả." 

Chỉ đế tránh cơ hội thì cũng chang ích lợi gì nhiều, đấy 
chỉ là bề ngoài giả; bạn có thế tin vào nó nhưng bạn không 
thế lừa được Thượng đế. Trong thực tế bạn thậm chí không 


89 


02 / 28 / 10 - 6-45 


90 



thể lừa được chính mình. Liên tục trong giấc mơ của bạn, 
điều bạn bỏ lại đằng sau theo cách kìm nén sẽ thòi ra hết 
lần nọ tới lần kia. Nó sẽ làm cho bạn thảnh quá si mê. Cái 
gọi là thánh nhân của bạn thậm chí còn không có khả năng 
ngủ ngon, họ sợ giấc ngủ. Sao vậy? - bởi vì trong giấc ngủ, 
thế giới mà họ đã kìm nén lại tự khẳng định chính nó trong 
giấc mơ. Vô thức bắt đầu liên hệ, vô thức nói, "Mình làm gì 
ở đây? Mình là đồ ngu." Vô thức trải tấm lưới của nó ra. 

Trong khi bạn đang tỉnh thức bạn có thế kìm nén, 
nhưng khi bạn đang ngủ thì làm sao bạn có thế kìm nén 
được nó? Bạn mất mọi kiểm soát. Ý thức kìm nén, nhưng ý 
thức lại đi ngủ. Đó là lí do tại sao trong mọi truyền thống 
cổ các vị thánh bao giờ cũng sợ giấc ngủ. Họ cắt giấc ngủ 
từ tám tiếng xuống bẩy, từ bẩy xuống sáu, từ sáu xuống 
năm... bốn, ba, hai. Và người ngu nghĩ đấy là thảnh tựu lớn. 
Họ nghĩ, "Ông thánh này là một thánh nhân vĩ đại, ông ta 
chỉ ngủ có hai tiếng." Trong thực tế ông ta đơn giản chỉ bầy 
tỏ mỗi một điều - rằng ông ta sợ vô thức của mình, ông ta 
không cho phép vô thức có thời gian liên hệ. 

Khi bạn ngủ có hai tiếng, vô thức không thế có liên hệ 
được, bởi vì hai tiếng đó là cần cho thân thế nghỉ ngơi. Bạn 
mơ giấc mơ tốt hơn, giấc mơ hay, giấc mơ đẹp trước lúc 
giấc ngủ của bạn đã hoàn tất - đó là lí do tại sao bạn mơ tốt 
hơn vào buổi sáng, vào sáng sớm. Trước hết thân thế cần 
phải được sang sửa, thân thế cần nghỉ ngơi. Một khi thân 
thế đã nghỉ thì tâm trí cần nghỉ; đó là điều thứ hai. 

Một điều là ở chỗ khi tâm trí cần nghỉ thì vô thức, trong 
tâm trạng nghỉ ngơi, thả ra các ham muốn của nó và giấc 
mơ nảy sinh. Điều thứ hai là ở chỗ nếu bạn chỉ nghỉ có hai 
giờ trong đêm thì có thế có giấc mơ nhưng bạn sẽ không 
thế nào nhớ được chúng. Đó là lí do tại sao bạn chỉ nhớ 


những giấc mơ cuối cùng mà bạn mơ vào sáng sớm. Bạn 
quên mất các giấc mơ khác của cả đêm vì bạn đã chìm sâu 
vào trong giấc ngủ đến mức bạn không thể nhớ được. Cho 
nên thánh nhân nghĩ ông ta đã không mơ về dục, ông ta đã 
không mơ về tiền, ông ta đã không mơ về quyền lực, danh 
vọng, kính trọng. Neu ông ta ngủ có hai tiếng thì giấc ngủ 
sẽ sâu, nó là sự cần thiết cho thân thể, điều ấy gần giống nh 
hôn mê, cho nên ông ta không thế nhớ được. Bạn nhớ được 
giấc mơ chỉ khi bạn nửa thức nửa ngủ. Thế thì giấc mơ có 
thể được nhớ lại, bởi vì nó gần với ý thức; nửa ngủ, nửa 
thức, cái gì đó của giấc mơ lọt vào ý thức bạn, chuyển vào 
trong ý thức. Vào buối sáng bạn có thế nhớ được một chút 
ít về nó. Đó là lí do tại sao bạn sẽ ngạc nhiên rằng nếu bạn 
đến hỏi người lao động đã làm việc vất vả cả ngày, "Anh có 
mơ không?" thì anh ta sẽ nói, "Không." 

Người nguyên thuỷ không mơ. Nói họ không mơ cũng 
chưa đúng - họ không thể nhớ được, có vậy thôi. Mọi 
người đều mơ, nhưng họ không thế nhớ được. Làm việc vất 
vả cả ngày, chặt củi hay đào mương hay đập đá là những 
việc nặng nhọc, tám tiếng, đến mức khi bạn chìm vào giấc 
ngủ là bạn gần như trong cơn mê. Giấc mơ tới nhưng bạn 
không thế nào nhớ được, bạn không thế nào nắm được 
chúng. 

Bây giờ cái gọi là các thánh nhân của bạn bao giờ cũng 
sợ ngủ... Có một lần một thanh niên được đem tới tôi. Anh 
ta sắp mất trí. Anh ta là tín đồ của Swami Sivananda ở 
Rishikesh. Tôi hỏi anh ta, "Có chuyện gì với anh vậy?" 
Anh ta đáp, "Chang có gì thảnh vấn đề cả. Tôi là người tâm 
linh. Người ta nghĩ rằng tôi sắp mất trí." 

Tôi hỏi bố mẹ anh ta - họ rất lo lắng; tôi đi vào chi tiết. 
Chi tiết là thế này: anh ta tới gặp Swami Sivananda và 


91 


02 / 28 / 10 - 6-46 


92 



Sivananda nói, "Anh ngủ nhiều quá. Nhu thế không tốt cho 
lảnh mạnh tâm linh, anh nên ngủ ít hơn." Thế là anh ta cắt 
bớt giấc ngủ xuống ba tiếng - từ tám tiếng xuống còn ba! 

Bây giờ anh ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ cả ngày, 
cũng tự nhiên thôi. Cho nên Sivananda nói, "Anh là 
tamasic, anh có năng luợng rất thấp, xấu trong mình. Hãy 
thay đối thức ăn đi. Anh phải đã ăn thức ăn làm cho anh 
nặng nề và buồn ngủ." Thế là anh ta bắt đầu sống chỉ bằng 
sữa. Bây giờ anh ta bắt đầu trở nên yếu ớt. Đầu tiên giấc 
ngủ bị cắt bớt, rồi đến thức ăn cũng bị cắt bớt, bây giờ thì 
anh ta đang trong trạng thái mà bất kì lúc nào anh ta cũng 
có thể ngã đổ. 

Không có thức ăn sẽ khó cho bạn đi vào giấc ngủ sâu 
cho dù chỉ có ba tiếng; thức ăn là cái phải có cho giấc ngủ 
ngon. Khi dạ dầy chang có gì đế tiên hoá toàn bộ năng 
luợng sẽ chuyến vào đầu. Đấy là lí do tại sao vào ngày nhịn 
ăn bạn không thê ngủ say. Năng luợng không còn ở trong 
dạ dầy, nó thoát lên đầu. Khi năng luợng đuợc cần tới trong 
dạ dầy thì đầu không thể lấy đuợc nó bởi vì đầu là thứ yếu, 
dạ dầy là chủ yếu. 

Có một thứ bậc chắc chắn trong thân thế... những cái 
đứng đầu phải đuợc thoả mãn truớc. Dạ dầy là cơ sở. Dạ 
dầy có thể tồn tại không cần đầu, nhung đầu không thể tồn 
tại không có dạ dầy. Cho nên dạ dầy là cơ sở, nền tảng hơn; 
khi dạ dầy cần năng luợng, nó sẽ kéo năng luợng từ mọi 
nơi về. 

Bây giờ anh ta thậm chí còn không thế ngủ đuợc ba 
tiếng nữa. Mắt anh ta trở nên đờ đẫn, chết; thân thế anh ta 
mất mọi óng ả, sinh động và có run ray tinh vi. cầm tay 
anh ta, tôi có thế cảm thấy toàn bộ thân thế anh ta run ray; 
trong nhiều tháng trời thân thế đã không đuợc nghỉ ngơi. 


Và bây giờ anh ta nghĩ rằng anh ta đang trở thành tâm linh. 
Kiếu vô nghĩa này đã tiếp diễn đủ lâu để trở thành đáng 
kính trọng. Khi một điều tiếp diễn đủ lâu, nó trở nên đáng 
kính - chỉ bởi vì nó đã có đó khá lâu. 

Trong thực tế, lắng nghe thân thế mình đi, nhu cầu của 
thân thế mình. Lắng nghe tâm trí bạn, lắng nghe nhu cầu 
của tâm trí bạn. Đừng lấn tránh. Đi vào trong những nhu 
cầu đó, thám hiểm những nhu cầu này với sự quan tâm trìu 
mến. Thân thiện với thân thể bạn, thân thiện với tâm trí 
bạn, nếu bạn muốn vuợt ra ngoài chúng một ngày nào đó. 
Thân thiện là điều rất bản chất. Đó là tầm nhìn Mật tông về 
cuộc sống: Thân thiện với năng luợng cuộc sống. Đừng trở 
thành đối kháng. 

Bây giờ đến lời kinh. Những lời kinh này có ý nghĩa 
lớn lao. Saraha nói với nhà vua: 

Khi nhận biết cao hơn, họ dạy điều họ kinh nghiệm bên 
trong. 

Điều giam hãm họ, họ sẽ gọi là giải phóng. 

Món nữ trang thuỷ tỉnh mầu xanh, đối với họ là viên 
ngọc vô giá. 

Bị ảo tưởng, họ không biết ngọc trong cái họ cứ tưởng 
là ngọc. 

Ông ấy đang nói về cái gọi là mahatmas, cái gọi là 
những nhà yoga, theo cùng cách nhu tôi cứ nói đi nói lại về 
cái gọi là các thảnh nhân. Saraha đang nói: 

Khi nhận biết cao hom, họ dạy điều họ kinh nghiệm bên 
trong. 


93 


02 / 28 / 10 - 6-47 


94 



Bây giờ đây là một phát biếu vĩ đại. Nó phải được giải 
mã. Trước hết: kinh nghiệm tối thượng về thực tại không 
phải là kinh nghiệm chút nào, bởi vì khi bạn kinh nghiệm 
cái gì đó, bao giờ cũng có nhị nguyên - người kinh nghiệm 
và cái được kinh nghiệm. Cho nên không thế có kinh 
nghiệm tối thượng theo nghĩa là bạn kinh nghiệm bản thân 
mình, không. Làm sao bạn có thế kinh nghiệm bản thân 
mình được? Thế thì bạn sẽ bị phân chia thành hai, thế thì 
nhị nguyên chủ thế-đối thể sẽ đi vào. 

Mật tông nói: Bất kì cái gì bạn biết, biết rằng bạn 
không phải là cái đó. Đây là một tuyên bố vĩ đại, một sự 
sáng suốt rất thấu đáo. Neu bạn thấy cái gì đó, biết rõ rằng 
bạn không phải là cái đó, bởi vì bạn là người thấy. Bạn 
chang bao giờ là cái được thấy. Bạn không thế bị thu lại 
thành một vật. Bạn là tính chủ thế, chủ thế thuần tuý, chủ 
thế không rút gọn lại được; không có cách nào biến bạn 
thành một vật, thảnh một thứ. Bạn không thể đặt bản thân 
mình ra trước chính mình, bạn làm được không? Bạn 
không thể đặt chính mình ra trước bản thân mình bởi vì bất 
kì cái gì bạn đặt ra đó đều sẽ không phải là bạn. Bạn bao 
giờ cũng là người mà mọi thứ được đặt ra trước bạn. 

Saraha nói: Chân lí không phải là kinh nghiệm - không 
thế được. Chân lí là việc kinh nghiệm, không phải là kinh 
nghiệm. Nó là việc biết, không phải là tri thức. Khác biệt là 
lớn. Bạn kinh nghiệm một điều khi nó tách biệt với bạn. 
Bạn không thể kinh nghiệm bản thân mình theo cùng cách. 
Cho nên Mật tông đã đặt ra một từ khác: 'việc kinh 
nghiệm'. Trong tiếng Phạn chúng ta có hai từ: anubhav, 
anubhuti. Anubhav nghĩa là kinh nghiệm; anubhuti nghĩa là 
việc kinh nghiệm. Chang có gì đế kinh nghiệm. Chang có 
gì ở phía trước bạn, chỉ có trống rỗng; nhưng bạn có đó, 


hoàn toàn có đó, không có gì che khuất. Không có đối thế... 
thuần tuý chủ thể: chỉ có bình chứa, không có nội dung. 
Cuốn phim đã dừng... chỉ có màn ảnh, thuần tuý màn ảnh 
trắng... Nhưng không ai nhìn vào màn ảnh trắng này: bạn là 
màn ảnh trắng đó. Do dó có một từ mới: anubhuti, việc 
kinh nghiệm. 

Trong tiếng Anh không có từ tách biệt, cho nên tôi phải 
dùng 'việc kinh nghiệm'. Đe chỉ ra sự khác biệt: kinh 
nghiệm trở thành sự vật, việc kinh nghiệm là quá trình, 
không phải là sự vật. Tri thức là sự vật, việc biết là quá 
trình. Tình yêu là sự vật; việc yêu là quá trình. 

Và Mật tông nói: cốt lõi bên trong nhất của bạn bao 
gồm các quá trình, không phải là các vật. Việc biết có đó, 
không có tri thức. Việc yêu có đó, không có tình yêu. Danh 
từ không tồn tại, chỉ có động từ! Đây là cái nhìn sâu sắc 
vào thực tại. Chỉ động từ. Khi bạn nói, "Đây là cái cây," 
bạn đang thiết lập một sự vật rất sai: phải nói đây là việc 
thành cây, không phải là cái cây, bởi vì nó đang lớn lên, nó 
không phải là vật tĩnh tại. Khi bạn nói, "Đây là con sông," 
nhìn vào điều bạn đang nói - vô nghĩa. Đấy là sông đang 
chảy, nó đang chuyến động, nó là năng động. Không một 
khoảnh khắc nào nó như cũ, cho nên tại sao bạn lại gọi nó 
là 'con sông'? Ngay cả tảng đá cũng không phải là tảng đá, 
nó cũng là một quá trình. 

Sự tồn tại bao gồm không chỉ các vật mà còn cả các 
biến cố. Đừng nói với người đàn bà, "Anh yêu em." Nói, 
"Anh đang trong trạng thái yêu." Tình yêu không phải là 
vật; bạn chỉ có thể trong trạng thái yêu, bạn không thể yêu. 

Có ngôn ngữ của các phật tử trong đó mọi thứ tồn tại 
như quá trình. Khi lần đầu tiên Kinh thánh được dịch sang 
một số nước theo Phật giáo - Miến điện, Thái lan - các nhả 


95 


02 / 28 / 10 - 6-48 


96 



truyền giáo Ki tô giáo lúng túng, họ không thể tìm ra được 
từ chỉ Thượng đế. Bởi vì nếu bạn nói con sông là dòng 
sông đang chảy thì vẫn được, cây là đang thành cây thì vẫn 
được, đàn ông là đang thành đàn ông và đàn bà là đang 
thành đàn bà thì vẫn được. Nhưng về Thượng đế - ngài 
đang đấy! Không có việc trở thành Thượng đế. Nhưng 
trong tiếng Miến điện mọi từ đều thực sự là động từ. Mỗi 
động từ đều biểu lộ sự trở thành. Nhưng để gọi Thượng đế 
là 'trở thành', là quá trình, thì thật khó khăn cho người Ki tô 
giáo, rất khó. Thượng đế hiện hữu... bao giờ cũng như thế, 
vĩnh viễn như thế. Chang có gì xảy ra cho Thượng đế cả. 

Phật tử nói nếu không có gì xảy ra cho Thượng đế thì 
ngài chết, thế thì làm sao ngài có thể sống được? Cuộc sống 
là noi mọi thứ xảy ra. Cuộc sống đang xảy ra. Và về kinh 
nghiệm tối thượng... Nói điều này về thực tại trần tục thì 
cũng được. Bạn có thế nói, "Đây là cái ghế," và chang cần 
bận tâm nhiều về nó; điều ấy đon giản. Bây giờ đế nói về 
mọi thứ, "Đây là việc thảnh cái ghế và đây là việc thảnh 
cây," điều đó sẽ tạo ra khó khăn trong cách diễn đạt. Nhưng 
về thực tại tối thượng người ta phải rất tỉnh táo. ít nhất tại 
đó người ta nên tỉnh táo. 

Saraha nói: 

Khi nhận biết cao hom, họ dạy điều họ kỉnh nghiệm.. 

Bây giờ nếu bạn đã đọc sách của học giả Gopi Krishna, 
ông ấy nói kundalini là kinh nghiệm tối thượng. Không thể 
là như vậy được. Saraha sẽ không đồng ý, ông ấy sẽ cười 
học giả Gopi Krishna. 

Neu bạn kinh nghiệm năng lượng nào đó dâng lên 
trong cột sống mình, bạn là người đang thấy nó. Cột sống 


là tách biệt, cho nên kundalini đang lên trong đó cũng là 
tách biệt. Làm sao bạn có thế là nó được? Tôi có thế thấy 
bàn tay này: chỉ bởi vì thấy bàn tay này mà tôi đã trở thảnh 
tách biệt với bàn tay đó. Tôi không thế là bàn tay này. Tôi 
đang dùng bàn tay này, nhưng tôi tách biệt với bàn tay này. 
Có thể tôi đang bên trong bàn tay, nhưng tôi không thế là 
bàn tay được. 

Kundalini không phải là kinh nghiệm tâm linh. Kinh 
nghiệm tâm linh đon giản có nghĩa là khoảnh khắc khi 
không có gì được kinh nghiệm. Mọi kinh nghiệm đều tan 
biến, bạn ngồi một mình trong sự thuần khiết của mình. 
Bạn không thế gọi nó là kinh nghiệm được. 

Cho nên Saraha nói: Những người được gọi là nhả 
yoga và thánh nhân cứ nói rằng họ đã đạt tới tâm thức cao 
hon. Và họ đã đạt tới cái gì vậy? Kundalini của ai đó đã 
dâng lên, ai đó đã thấy ánh sáng xanh bên trong, và mọi thứ 
đại loại như vậy. Ai đó đã thấy linh ảnh: ai đó đã thấy 
Krishna và ai đó đã thấy Mohammed, và ai đó đã thấy 
Mahavira và ai đó đã thấy Mẹ Kali - nhưng tất cả những cái 
đó đều chỉ là hình dung. 

Mọi kinh nghiệm đều là hình dung. 

Từ hình dung cũng hay; nó bắt nguồn từ 'hình ảnh'. 
Mọi kinh nghiệm đều chang là gì khác hon là những hình 
ảnh nổi lên trong tâm thức bạn. Khi không có gì nối lên 
trong tâm thức bạn - nhớ lây, thậm chí không có cả cái 
'không có gì' nối lên trong tâm thức bạn - khi tâm thức bạn 
đon giản có đó mà không có nội dung, cái thuần khiết phi 
nội dung đó mới chính là cái mà Mật tông gọi là kinh 
nghiệm thật. Bạn không thế gọi nó là kinh nghiệm được - 
bởi chính bản chất của nó, nó không phải là kinh nghiệm. 
Khi bạn chứng kiến người chứng kiến thì làm sao bạn có 


97 


02 / 28 / 10 - 6-49 


98 



thế gọi nó là việc chứng kiến? Khi bạn biết về người biết 
thì làm sao bạn có thế gọi nó là hiếu biết? 

Cho nên điều đầu tiên ông ấy nói là : Khi nhận biết cao 
hơn, họ dạy điều họ kỉnh nghiệm bên trong. 

Và điều thứ hai cần phải nhớ: phân biệt giữa bên trong 
và bên ngoài cũng lại là giả. Trên bình diện nào đó phân 
biệt ấy là tốt - bạn đang sống trong thế giới bên ngoài, cho 
nên bạn phải được nhắc nhở đi vào bên trong. Nhưng bên 
trong và bên ngoài là hai mặt của cùng một đồng tiền. Một 
ngày nào đó bạn được bảo phải vứt bỏ cả hai; vì bạn đã vứt 
bỏ bên ngoài, bây giờ vứt bỏ nốt bên trong nữa. Siêu việt 
lên - không bên ngoài cũng chang bên trong. 

Bên trong cũng chang có như bên ngoài: đó là sáng 
suốt của Mật tông. Bên trong là gì? Tôi đang nhìn bạn, bạn 
là bên ngoài. Thế rồi tôi nhắm mắt lại và tôi thấy kundalini 
của mình - nó bên trong chăng? Bất kì cái gì tôi có thế thấy 
đều là bên ngoài, là 'ngoài' tôi, nó không thế là 'trong' tôi 
được. Thế rồi tôi thấy ảnh sáng xanh; đấy là bên ngoài. Tất 
nhiên tôi đang thấy nó với đôi mắt nhắm; nó ở gần tôi hon, 
nhưng vẫn là bên ngoài. Tôi đang thấy bạn với đôi mắt mở, 
bạn là bên ngoài. Trong đêm tôi thấy giấc mơ, và bạn đến 
trong giấc mơ của tôi - thế thì bạn có ở bên trong không? 
Bạn cũng vẫn ở bên ngoài, mặc dầu mắt tôi nhắm; nhưng 
tôi đang thấy bạn hệt như tôi đang thấy bạn ngay bây giờ. 
Bất kì cái gì thấy được đều ở bên ngoài. Người thấy chẳng 
ở bên ngoài cũng chang ở bên trong. 

Cho nên Saraha nói: Những người này trước hết cứ nói 
về kinh nghiệm bên ngoài của mình, và rồi họ bắt đầu nói 
về kinh nghiệm bên trong của họ. 


Giống như hôm nọ chúng ta đã thảo luận điều này: bạn 
làm tình với người đàn bà - người đàn bà này là bên ngoài. 
Bây giờ năng lượng, ngọn lửa của bản năng dục của bạn, 
dâng lên trong bạn, đến cổ bạn, đến vishuddha, đến luân xa 
cổ họng. Và tại đó bạn bắt đầu thủ dâm nó bằng lưỡi quay 
vào trong. Bạn gọi nó là bên trong ư? Nó vẫn là bên ngoài. 
Nhiều nhất thì nó cũng vẫn cứ là bên ngoài như nó vẫn thế 
khi bạn đang làm tình với người đàn bà. 

Mật tông là sáng suốt vĩ đại, sáng suốt sâu lắng đến độ 
nó nói: Người ta phải vứt bỏ bên ngoài, người ta phải vứt 
bỏ cả bên trong nữa. Người ta phải vào trạng thái mà có thế 
nói là tôi chang ở ngoài cũng chang ở trong, chang hướng 
ngoại cũng chẳng hướng nội, chẳng là đàn ông cũng chẳng 
là đàn bà, chang là thân thể cũng chang là tâm trí. Người ta 
phải đi đến điếm tại đó người ta có thế nói tôi chẳng trong 
luân hồi mà cũng chang trong niết bàn. Đấy mới là vấn đề, 
cánh cửa cho mọi sự nhị nguyên, điếm chính giữa cho mọi 
sự nhị nguyên. 

Cái giam hãm họ, họ sẽ gọi là giải phóng. 

Bây giờ điều này sẽ là giam hãm mới, có thế đẹp hơn 
một chút so với giam hãm bên ngoài - có thế giam hãm bên 
ngoài được làm bằng sắt còn giam hãm này được làm bằng 
vàng - nhưng giam hãm vẫn là giam hãm. Dù nó làm bằng 
sắt hay bằng vàng thì cũng chang tạo ra khác biệt gì; bạn 
vẫn bị giam hãm. 

Bây giờ giam hãm mới này sẽ trở thành tù túng của 
bạn. Kundalini đang lên, linh ảnh, linh ảnh tâm linh, linh 
ảnh vũ trụ - bây giờ những điều này sẽ trở thành nơi giam 
hãm bạn. Bây giờ bạn sẽ khát khao về chúng, bây giờ bạn 
sẽ ham muốn về chúng. Ban đầu bạn ham muốn tiền bạc, 


99 


02 / 28 / 10 - 6-50 


100 



bây giờ bạn sẽ ham muốn những kinh nghiệm tâm linh này. 
Ban đầu bạn đã ham muốn quyền lực, bây giờ bạn sẽ ham 
muốn siddhis, quyền năng tâm linh - nhung ham muốn vẫn 
còn đó, và ham muốn là giam hãm. Chỉ trong vô ham muốn 
thì mới có giải thoát. 

Món nữ trang thuỷ tinh mầu xanh, đổi với họ là viên 

ngọc vô giá. Bị ảo tưởng, họ không biết phân biệt viên 

ngọc với cái họ cứ tưởng là ngọc. 

Neu bạn không biết, nếu bạn không tỉnh táo và nhận 
biết, bạn có thế bị lừa. Món nữ trang thuỷ tỉnh mầu xanh... 
và bạn có thế nghĩ đây là viên ngọc quí. Vâng, mầu sắc nhu 
nhau, hình dáng có thê cũng như nhau, thậm chí cả trọng 
lượng cũng có thể như nhau, nhưng giá trị vẫn khác nhau - 
và giá trị mới là vật đó. 

Vâng, mọi người có quyền lực trong thế giới bên ngoài. 
Tổng thống, thủ tướng có quyền lực nào đó, và thế rồi một 
nhà yoga, một mahatma có những quyền năng nào đó khác 
- về thế giới bên trong, nhưng chẳng có gì so sánh được với 
viên ngọc thực cả. Bên ngoài là vật bằng thuỷ tinh và bên 
trong cũng là đồ nữ trang rẻ tiền bằng thuỷ tinh: có mầu 
sắc, được cắt theo cùng hình dáng, có cùng trọng lượng 
dường như nó là vật tâm linh. Nó không phải vậy. 

Tâm linh là bầu trời thuần khiết không có mây. Cho 
nên con người tâm linh thực sự không thế nói gì về kinh 
nghiệm tâm linh, bởi vì mọi kinh nghiệm tâm linh đều là 
loại đồ nữ trang rẻ tiền bằng thuỷ tinh mầu xanh; chúng 
không phải là viên ngọc. 

Đó là lí do tại sao Phật vẫn im lặng. Khi mọi người hỏi 
ông ấy, "Thầy đã chứng ngộ chưa?" ông ấy sẽ im lặng. Khi 


mọi người hỏi, "Thầy có biết Thượng đế không?" ông ấy sẽ 
chẳng nói gì, ông ấy sẽ mỉm cười hay cười phá lên. Sao 
vậy? Tại sao ông ấy lại lảng tránh điều ấy?... Và những 
người đần sẽ nghĩ ông ấy lảng tránh bởi vì ông ấy không 
biết, ông ấy lảng tránh bởi vì ông ấy chưa kinh nghiệm. 
Ông ấy lảng tránh bởi vì ông ấy đã kinh nghiệm, ông ấy 
lảng tránh bởi vì ông ấy biết rằng nói về điều đó sẽ không 
tốt; điều đó sẽ là báng bổ. 

Chân lí không thế luận bàn. Chúng ta có thế nói về con 
đường nhưng chúng ta không thể nói về chân lí. Chúng ta 
có thế nói về cách đạt tới nó nhưng chúng ta không thế nói 
nó là gì khi ta đạt tới nó. 

Saraha đang nói: Tất cả những người nói về kinh 
nghiệm đều hư huyễn: 

Bị ảo tưởng, họ không biết phân biệt viên ngọc với cái 
họ cứ tưởng là ngọc. 

Họ coi đồng là vàng. 

Bị ràng buộc với suy nghĩ lan man, 
họ tưởng ý nghĩ này là thực tại toi thượng. 

Họ mong mỏi hoan lạc được kỉnh nghiệm trong giấc 
mơ. 

Họ gọi thâm-tâm mau tàn là niềm phúc lạc tối cao vĩnh 
viễn. 

Họ coi đồng là vàng... Cái co sở, cái khách quan họ 
nghĩ là chủ quan. Người biết vẫn chưa được biết tới. Họ đã 
biết cái gì đó khác và họ đã hiểu lầm; họ nghĩ họ đã biết 
người biết. Họ có thể đã biết về kundalini, họ có thế đã biết 
một vài linh ảnh tâm linh - những linh ảnh vĩ đại đầy tho 
ca, những linh ảnh vĩ đại rực rõ và mênh mông - những 
linh ảnh vĩ đại, phiêu diêu, nhưng 


101 


02 / 28 / 10 - 6-51 


102 



Họ coi đồng là vàng. 

Bị ràng buộc bởi suy nghĩ lan man, 

họ tưởng những ỷ nghĩ này là thực tại toi thượng. 

Và những người được gọi là thánh nhân và mahatmas 
đều bị ràng buộc bởi logic, bị ràng buộc bởi suy nghĩ lan 
man... Họ cứ biện minh; họ thậm chí còn cứ cố chứng minh 
rằng Thượng đế tồn tại. 

Trong Ki tô giáo, hai nghìn năm đã bị phí hoài đế 
chứng minh rằng Thượng đế tồn tại. Làm sao bạn có thế 
chứng minh rằng Thượng đế tồn tại được? Và nếu điều đó 
có thế chứng minh được thế thì nó cũng có thế bị bác bỏ 
nữa. Logic là con dao hai lưỡi, logic là con đĩ. Neu nó có 
thể chứng minh rằng có Thượng đế thì nó cũng có thế 
chứng minh rằng không có Thượng đế. Và trong thực tế cái 
hay của nó là thế này: cùng một luận cứ có thế chứng minh 
rằng có Thượng đế và cùng một luận cứ đó có thể chứng 
minh rằng không có Thượng đế. 

Bây giờ luận cứ lớn nhất mà những người được gọi là 
thánh nhân đã từng đưa ra cho thế giới là ở chỗ thế giới cần 
một đấng sáng tạo, bởi vì làm sao thế giới tồn tại được mà 
không có đấng sáng tạo? Bây giờ điều đó có vẻ hấp dẫn, ít 
nhất thì cũng đối với tâm trí ngây tho; với tâm trí chưa chín 
chắn nó có vẻ quyến rũ. Vâng, sự tồn tại mênh mông như 
thế - làm sao nó có thế có đó mà không có đấng sáng tạo? 
Một ai đó nhất định phải có đó, người đã tạo ra nó. Và rồi 
chỉ một điều khó chịu nhỏ nhặt mà logic tiêu tan và quả 
bóng no tung. Một ai đó hỏi, "Thế thì ai tạo ra đấng sáng 
tạo?" Đấy cũng chính là cùng một logic ấy. Neu bạn nói thế 
giới cần đấng sáng tạo thì lần nữa đấng sáng tạo của bạn sẽ 
cần một đấng sáng tạo, và cứ như thế mãi, phát buồn nôn. 
Bạn có thế tiếp tục và bạn có thể nói số một đã tạo ra thế 


giới, rồi số hai tạo ra số một, rồi số ba tạo ra số hai... bạn có 
thế tiếp tục mãi. Nhưng câu hỏi chung cuộc vẫn còn như 
cũ: Ai tạo ra cái đầu tiên, cái nguyên thuỷ? 

Neu bạn chấp nhận rằng cái nguyên thuỷ không được 
tạo ra thế thì tất cả mọi sự nhặng sị này là về gì? Thế thì tại 
sao không nói rằng thế giới này là không được tạo ra? Neu 
Thượng đế còn có thế không được tạo ra thì cái gì sai khi 
đon giản nói rằng thế giới vẫn có đó mà chẳng có ai tạo ra 
nó cả? Điều đó dường như hợp lí hon, hon là cứ tiếp tục cái 
logic ngu xuẩn này chẳng dẫn đến đâu cả. 

Nhìn vào các luận cứ đã được nêu ra cho Thượng đế: 
tất cả chúng đều ngu ngốc và đần độn. Đó là lí do tại sao 
bạn không thế thuyết phục được dù chỉ một kẻ vô thần về 
Thượng đế của bạn. Còn những người đã bị thuyết phục, 
vâng, họ đã bị thuyết phục; thì đấy lại không phải là vấn đề. 
Bạn không thế thuyết phục được một tâm trí nghi ngại, luận 
cứ của bạn chẳng ích gì; trong thực tế luận cứ riêng của bạn 
sẽ tạo ra khó khăn cho bạn. 

Saraha đang nói gì? Saraha đang nói: Người đã biết về 
thực tại bên trong mình thì biết rằng chang có chứng cớ nào 
khác hon việc hiếu biết nó. Người đó không tin vào các ý 
nghĩ lan man. Người đó không nêu ra bất kì logic nào cho 
nó; nó là phi logic, nó nằm ngoài lập luận. Nó là như vậy. 
Bạn có thế kinh nghiệm nó hoặc bạn có thể bỏ mặc nó, 
nhưng không có cách nào chứng minh nó hay bác bỏ nó. 
Hữu thần và vô thần cả hai đều vô nghĩa. Tôn giáo chang 
liên quan gì với họ; tôn giáo là việc kinh nghiệm về điều 
đang hiện hữu. Gọi nó bằng bất kì cái tên nào bạn chọn đế 
gọi nó: gọi nó là Thượng đế, gọi nó là niết bàn, gọi nó là 
XYZ, bất kì thứ gì, điều đó chẳng thành vấn đề - nhưng 


103 


02 / 28 / 10 - 6-52 


104 



kinh nghiệm nó đi. Mật tông tin vào kinh nghiệm; Mật tông 
không phải là trí năng, nó mang tính chất tồn tại. 

Họ coi đồng là vàng... và Thượng đế này được chứng 
minh bằng luận cứ thì họ nghĩ là Thượng đế của mình. Rồi 
họ tạo ra hình ảnh về Thượng đế, và rồi họ tôn sùng; họ tôn 
sùng suy luận của riêng họ. Cái gì có trong nhà thờ, đền 
đài, đền Mô ha mét giáo của bạn? - chang có gì ngoài suy 
luận. Thế giới cần một đấng sáng tạo, cho nên bạn tin vào 
một đấng sáng tạo. Đấy là niềm tin, và tất cả mọi niềm tin 
đều là giả tạo. Niềm tin là một thứ nhân tạo. Vâng, nó an 
ủi, nó cho bạn an ninh, thoải mái nào đó. Thật thuận tiện 
mà tin rằng ai đó đang coi sóc thế giới, bằng không người 
ta sẽ trở nên sợ hãi: chang ai chăm nom điều đó, vào bất kì 
lúc nào, bất kì cái gì cũng có thể chạy sai. Điều đó cho bạn 
niềm tin. 

Cũng gần giống nhu khi bạn trong chiếc máy bay và 
bạn biết rằng phi công đang có đó, người đó đang trông 
nom mọi thứ. Rồi bỗng nhiên bạn tới nhìn vào buồng lái và 
chang thấy có ai cả! Bây giờ điều gì sẽ xảy ra? Ngay 
khoảnh khắc trước bạn còn đang nhấm nháp nước chè và 
nói chuyện, rồi bạn quan tâm tới người đàn bà ngồi cạnh 
bạn, bạn đang định chạm vào cô ấy, và mọi điều... Bây giờ 
mọi thứ biến mất - phi công không có đó! Cho tới khoảnh 
khắc này mọi thứ đều thuận tiện. Bạn sẽ trở nên rất bồn 
chồn, bạn sẽ bắt đầu run ray; bạn sẽ mất mọi sự quan tâm 
đến đàn ông và đàn bà, đến đồ ăn thức uống, mọi thứ đã 
chấm dứt! Nhịp thở của bạn sẽ rối loạn, huyết áp sẽ rối 
loạn, tim bạn sẽ bắt đầu đập không đều và bạn bắt đầu vã 
mồ hôi... trong chiếc máy bay có điều hoà! 

Thật thuận tiện mà tin rằng trong buồng lái có phi công 
biết mọi thứ và mọi việc đều ốn thoả - Thượng đế lo tất cả. 


Bạn có thể vẫn theo con đường của mình. Ngài là 'Cha', 
ngài biết mọi người. Thậm chí chỉ một chiếc lá rơi cũng 
theo ý chí của ngài, cho nên mọi thứ đều tốt lành. Thật là 
thuận tiện. Tâm trí quả rất tinh ranh. Thượng đế này là một 
phần của tâm trí tinh ranh. 

Saraha nói: Niềm tin không phải là chân lí, và chân lí 
không bao giờ là niềm tin cả. Chân lí là việc kinh nghiệm. 

Họ tưởng ỷ nghĩ này là thực tại toi hậu. 

Họ mong mỏi hoan lạc được kinh nghiệm trong giấc 

mơ. 

Đấy là những hoan lạc được kinh nghiệm trong giấc 

mơ. 

Họ gọi thăm-tăm mau tàn là phúc lạc toi cao vĩnh viễn. 

Đôi khi bạn bị thân thế mình lừa dối và bằng cách nào 
đó nếu bạn xoay xở vượt ra ngoài thân thế, bạn lại bị tâm 
trí lừa dối, kẻ lừa dối hơn nữa. Ba luân xa đầu tiên thuộc về 
thân thể. Ba luân xa tiếp sau thuộc về tâm trí. Và luân xa 
thứ bảy vượt ra ngoài cả hai loại này. 

Thông thường những người si mê vẫn còn trong ba 
luân xa đầu, các luân xa thấp, họ lơ lửng ở đó. Ba luân xa 
đầu đó - muladhar, swadhishthan và manipura - đều gắn 
với đất. Chúng là các địa luân xa, chúng bị hấp dẫn bởi 
trọng lực, chúng bị kéo xuống. Ba luân xa tiếp: anahata, 
vishuddha và agya là gắn với trời; lực trọng trường không 
ảnh hưởng tới chúng. Chúng chịu ảnh hưởng của luật khác 
gọi là bay lên, chúng được kéo lên. Ba luân xa này gồm 
tâm trí; thân thế bị kéo xuống, tâm trí bị kéo lên. Nhưng 


105 


02 / 28 / 10 - 6-53 


106 



bạn thì chắng phải là cả hai; bạn là luân xa thứ bảy, chang 
phải thân thế lẫn chang phải tâm trí. 

Cho nên những người si mê sống trong ba luân xa đầu, 
và những người kìm nén ba luân xa đầu bắt đầu sống trong 
ba luân xa thứ hai. Nhưng họ tạo ra thế giới mo... Nó gần 
giống như thế này: một hôm bạn nhịn ăn và ban đêm bạn 
mo thấy rằng bạn được nữ hoàng nước Anh chiêu đãi, một 
bữa tiệc linh đình được dọn cho bạn đế tỏ lòng trân trọng, 
và bạn ăn hết mọi món - tất cả mọi thứ bạn muốn ăn mà 
bác sĩ thì không cho phép ăn. Việc nhịn ăn tạo ra giấc mo 
này, nhưng giấc mo này không thể nuôi dưỡng được bạn. 
Sáng dậy bạn vẫn đói như trước - còn đói hon. Nhưng giấc 
mơ này cũng giúp ích đôi chút. Nó giúp ích thế nào? Nó 
giúp bạn tiếp tục ngủ. Bằng không, cơn đói sẽ đánh thức 
bạn liên tiếp, bạn sẽ cứ tỉnh dậy. Giấc mơ này là thủ đoạn 
của tâm trí. Tâm trí nói, "Không cần dậy; không cần đi 
trong bóng tối và tìm tủ lạnh. Mình có thế ngủ ngon. Trông 
này, nữ hoàng đã mời mình! Có biết bao thức ăn trên bàn, 
sao mình lại không ăn?" - và bạn bắt đầu ăn. Đấy là thủ 
đoạn của tâm trí, nó giúp bạn giữ yên giấc ngủ. 

Điều đó xảy ra nhiều lần... bụng bạn đầy nước và bạn 
bắt đầu mơ rằng bạn đang trong nhà vệ sinh. Điều này có 
ích - không phải vì nó làm nhẹ bụng mà nó giữ bạn bị lừa 
và giấc ngủ có thể tiếp tục. Niềm tin của bạn, tưởng tượng 
của bạn, giấc mơ của bạn, ngôi đền của bạn, nhà thờ của 
bạn, gurudwaras của bạn giúp bạn vẫn còn ngủ. Chúng là 
thuốc an thần. 

Họ gọi thâm-tãm mau tàn là phúc lạc toi cao vĩnh 
viễn... Đôi khi họ nghĩ phúc lạc tối cao có đó trong thân 
thể, và rồi họ bắt đầu nghĩ trong tưởng tượng của tâm trí 
rằng kundalini đang dâng lên... ảnh sáng, và cả nghìn lẻ 


một linh ảnh và kinh nghiệm. Nhận biết về những linh ảnh 
này đi. 

Người hướng tâm linh thực sự không quan tâm đến bất 
kì nội dung nào của tâm thức. Người đó quan tâm tới chính 
bản thân tâm thức. 

Bằng biếu tượng EVAMhọ nghĩ việc tự tay rửa được 

đạt tới. Theo những tình huống khác nhau đòi hỏi bổn 

lóp xi 

họ gọi điều họ đã tưởng tượng là tính tự phát. 

Nhưng đây là nhìn vào sự phản xạ trong gưcmg. 

Qua mật chú, qua âm thanh, người ta có thế đạt tới sự 
thanh bình tâm thần nào đó. Vâng qua TM người ta có thế 
đạt tới ảo giác nào đó. Neu bạn lẩm nhẩm một âm nào đó 
liên tục, nó sẽ làm dịu bạn; nó cho bạn nhịp điệu nào đó 
trong tâm trí, nó mang tính nhịp điệu. Neu bạn lấm nhấm, 
"Om, Om, Om," hay "Evam, Evam, Evam," hay bất kì mật 
chú nào... "Coca-Cola" cũng có tác dụng; nếu bạn lẩm 
nhẩm, "Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola," rất đáng yêu và 
tôn kính, điều đó sẽ có ích. Bạn cũng có thế đặt một chai 
Coca-Cola phía trước mình rồi đặt thêm vài bông hoa, vài 
trái cây trước nó; điều đó sẽ có ích. Bạn phải tạo ra bầu 
không khí... bạn có thế đốt vài nén hương trước chai Coca- 
Cola và lẩm nhẩm câu mật chú. Neu bạn làm việc đó đủ 
lâu, sẽ có mọi khả năng bạn cảm thấy dễ chịu. Bạn đã tự 
thôi miên mình, bạn đã gợi ý điều gì đó cho chính mình; 
bạn đã gợi ý rằng thanh bình sẽ đến, im lặng sẽ đến, hạnh 
phúc sẽ đến. Đấy chẳng là gì khác hơn tự gợi ý, tự gợi ý rất 
gián tiếp. 

* (Transcendental Meditation - Thiền siêu việt) một kĩ thuật thiền do 
Maharishi Mahesh Yogi nêu ra 


107 


02 / 28 / 10 - 6-54 


108 



Emile Coué đề nghị những gợi ý trực tiếp. Nghĩ: Mình 
đang khoẻ lên, mình đang mạnh khoẻ, mình đang hạnh 
phúc hơn - những gợi ý trực tiếp. Emile Coué là người 
phương Tây - lương thiện, thật thà và trực tiếp hơn. 
Maharishi Mahesh Yogi gợi ý rằng bạn lấm nhẩm, Om, 
Om, Ram, Ram - điều này là gián tiếp, nhiều tâm trí 
phương Đông hơn; không trực tiếp, nhưng gián tiếp. 
Nhưng mọi gợi ý ấy đều được đưa ra - rằng nếu bạn lẩm 
nhấm câu mật chú này hai lần mỗi ngày trong hai mươi 
phút vào buổi sáng và hai mươi phút vào buổi tối bạn sẽ trở 
nên mạnh khoẻ hơn, bạn sẽ trở nên im lặng hơn, bạn sẽ trở 
nên phúc lạc hơn... thế này thế nọ. Mọi thứ đều được hứa 
hẹn - thậm chí cả lương của bạn cũng sẽ tăng lên. Bạn sẽ 
được đề bạt và toàn bộ thế giới sẽ họp tác với bạn trong 
tham vọng của bạn. 

Điều này được cho một cách gián tiếp. Và rồi bạn 
chang còn quan tâm đến mật chú nữa, bạn đang quan tâm 
đến những thứ này: sức khoẻ, của cải, quyền lực, danh 
vọng, im lặng, vui vẻ - bạn đang quan tâm tới những thứ 
ấy. Vì mối quan tâm này mà bạn lấm nhẩm mật chú. Nhưng 
mỗi lần bạn nhẩm "Om," bạn biết rằng những thứ ấy sắp 
xảy ra. Và những câu mật chú này linh nghiệm trong phạm 
vi mà bạn tin vào chúng; nếu bạn không tin chúng sẽ không 
linh nghiệm. Neu bạn không tin, chúng không có tác dụng. 
Neu bạn không tin, Mahesh Yogi sẽ nói, "Làm sao chúng 
linh nghiệm được? Bạn phải tin vào chúng, thế thì chúng 
mới có tác dụng." 

Chân lí vận hành chang cần niềm tin của bạn; chân lí 
không cần niềm tin về phần bạn. Chỉ phi chân lí mới vận 
hành qua niềm tin. Phi chân lí cần niềm tin về phần bạn, 


bởi vì chỉ nếu bạn tin thì bạn mới có thể tạo ra thái độ tâm 
trí, tự gợi ý, bầu khí hậu mà trong đó nó vận hành. 

Bằng biếu tượng EVAM họ nghĩ việc tự tay rửa đã đạt 

được. 

Và Saraha đang nói rằng điều này là vô nghĩa. Bằng 
cách lẩm nhấm một âm nào đó, không sáng tỏ nào được đạt 
tới, bạn chỉ trở nên u ám hơn. Không phải là bạn trở nên 
thông minh và nhận biết hơn mà bạn trở nên buồn ngủ hơn. 
Tất nhiên bạn sẽ có giấc ngủ ngon hơn, đó là phần tốt của 
nó. Và không phải là ngẫu nhiên mà kĩ thuật thiền TM của 
Mahesh Yogi đã trở nên có ảnh hưởng tại Mĩ, bởi vì Mĩ là 
nước đang phải chịu đựng rất nhiều về chứng mất ngủ. Mọi 
người không thể ngủ được, họ cần thủ thuật nào đó để ngủ; 
TM có thể giúp giấc ngủ tốt. Và tôi không phản đối TM 
nếu bạn chỉ dùng nó cho ngủ ngon - tôi ủng hộ tất cả những 
gì giúp cho giấc ngủ ngon. Nhưng nhớ cho, nó không thể 
dẫn bạn tới bất kì cõi giới nào khác, nó không thế trở thảnh 
cuộc hành trình tâm linh của bạn; nó là an ủi thôi. 

Bởi những tình huống khác nhau đòi hỏi bổn lớp xi... 

Bốn lóp xi này phải được hiếu rõ. Mật tông nói về bốn 
lóp xi, bốn mudras - ẩn. Đe đạt tới điều tối thượng, người 
ta đi qua bốn cánh cửa, người đó phải mở bốn cái khoá. 
Bốn cái khoá này được gọi là bốn lóp xi, bốn ấn. Chúng rất 
quan trọng. 

Àn đầu tiên được gọi là ấn nghiệp. Nó là cánh cửa bên 
ngoài nhất, chính phần ngoại vi của bản thế bạn. Nó ở bên 
ngoài nhất thế... tựa như hành động, đó là lí do tại sao nó 
được gọi là ấn nghiệp. Nghiệp có nghĩa là hành động. Hành 


109 


02 / 28 / 10 - 6-55 


110 



động là cốt lõi bên ngoài nhất của bản thế bạn, là phần 
ngoại vi của bạn; điều bạn làm là phần ngoại vi của bạn. 
Bạn yêu ai đó, bạn ghét ai đó, bạn giết ai đó, bạn bảo vệ ai 
đó - cái bạn làm là phần ngoại vi của bạn. Hành động là 
phần bên ngoài nhất của bản thế bạn. 

Lóp xi thứ nhất đuợc mở ra thông qua việc trở thảnh 
toàn bộ trong hành động của bạn... toàn bộ trong hành động 
của bạn. Bất kì điều gì bạn làm, làm một cách toàn bộ, và 
sẽ nảy sinh vui vẻ lớn - không phải bằng cách lẩm nhấm 
mật chú nào đó mà bằng cách thực hiện nó một cách toàn 
bộ. Neu bạn giận dữ, hãy giận dữ toàn bộ; bạn sẽ học rất 
nhiều từ giận dữ toàn bộ đó. Neu bạn giận dữ toàn bộ và 
tràn đầy nhận biết về giận dữ của bạn, một ngày nào đó 
giận dữ sẽ biến mất. Sẽ không còn vấn đề giận dữ chút nào 
nữa; bạn đã hiếu nó, nó có thế bị vứt bỏ bây giờ. 

Bất kì cái gì đuợc hiểu đều có thể bị vứt bỏ dễ dàng. 
Chỉ những gì không đuợc hiếu mới tiếp tục lo lửng quanh 
bạn. Cho nên hãy là toàn bộ, dù nó là bất kì cái gì. cố là 
toàn bộ và tỉnh táo: đây là chiếc khoá đầu tiên cần phải mở. 

Bao giờ cũng nhớ, Mật tông rất khoa học. Nó không 
nói phải lẩm nhấm mật chú. Nó nói: Trở nên nhận biết 
trong hành động của bạn. 

Lớp xi thứ hai đuợc gọi là ấn hiểu biết gyana - sâu hon 
một chút so với lóp xi đầu, vào bên trong hon một chút so 
với lớp xi đầu: tựa nhu tri thức. Hành động là thứ bên ngoài 
nhất, tri thức có sâu hon một chút. Bạn có thế quan sát điều 
tôi đang làm nhung bạn không thế quan sát điều tôi đang 
biết. Biết là bên trong hon. Hành động có thế đuợc quan 
sát, biết không thế đuợc quan sát, chúng là bên trong hon. 
Lớp xi thứ hai là lóp xi của việc biết - ấn hiếu biết. 


Bây giờ bắt đầu biết điều bạn thực sự biết đi và dừng 
việc tin vào những thứ bạn thực sự không biết. Ai đó hỏi 
bạn, "Có Thuợng đế không?" và bạn nói, "Có chứ, có 
Thuợng đế." Nhớ lấy, bạn có thực biết không? Nếu bạn 
không biết, xin đừng nói rằng bạn biết. Hãy nói, "tôi không 
biết." Neu bạn là nguời thật thà và bạn chỉ nói điều bạn 
biết, và bạn chỉ tin điều bạn biết, cái khoá thứ hai sẽ bị phá 
vỡ. Neu bạn vẫn cứ biết mọi thứ, tin mọi thứ mà bạn không 
thực sự biết, cái khoá thứ hai sẽ không bao giờ bị phá võ. 
Tri thức giả là kẻ thù của tri thức thật. Và mọi niềm tin đều 
là tri thức giả; bạn đon giản tin chúng. Và những nguời 
đuợc gọi là thánh nhân của bạn vẫn cứ bảo bạn: Truớc hết 
hãy tin tuởng rồi bạn sẽ biết. 

Mật tông nói: Truớc hết hãy biết, rồi niềm tin có đó. 
Nhung đó là loại niềm tin hoàn toàn khác; đó là tin cậy. 
Bạn tin vào Thuợng đế, bạn biết về mặt trời. Mặt trời mọc, 
bạn không cần phải tin vào điều đó; nó đon giản có đó, bạn 
biết nó. Thuợng đế thì bạn tin. Thuợng đế là hu ảo; Thuợng 
đế của bạn là hu ảo. 

Còn có Thuợng đế khác - Thuợng đế tới qua hiểu biết. 
Nhung điều đầu tiên đuợc rút ra là, vứt bỏ tất cả những gì 
bạn không biết mà chỉ tin vào những gì bạn đã biết. Bạn 
bao giờ cũng tin và bạn bao giờ cũng mang tải trọng. Vứt 
bỏ tải trọng đi. Trong một trăm thứ bạn sẽ dở đi gần như 
chín mưoi tám thứ - dỡ đi. Chỉ vài thứ sẽ còn lại đó mà bạn 
thực sự biết. Bạn sẽ cảm thấy tự do lớn lao; đầu bạn sẽ 
không còn nặng nề nữa. Và với tự do cùng phi trọng lượng 
đó bạn đi vào ấn thứ hai. Cái khoá thứ hai bị phá võ. 

Ân thứ ba được gọi là ấn thời gian samaya. Samaya 
nghĩa là thời gian. Tầng đầu tiên, tầng bên ngoài nhất là 
hành động, tầng thứ hai là việc biết, tầng thứ ba là thời 


111 


02 / 28 / 10 - 6-56 


112 



gian. Tri thức đã biến mất, bạn chỉ còn trong bây giờ; chỉ 
sự thuần khiết nhất của thời gian là còn lại. Quan sát, thiền 
về nó. Trong khoảnh khắc bây giờ, không có tri thức. Tri 
thức bao giờ cũng là về quá khứ. Trong khoảnh khắc bây 
giờ không có tri thức, nó hoàn toàn tự do khỏi tri thức. 
Ngay khoảnh khắc này, nhìn vào tôi, bạn biết gì? Chang cái 
gì đuợc biết cả. Neu bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn biết cái này 
cái nọ, điều đó sẽ đến từ quá khứ. Điều đó sẽ không đến từ 
khoảnh khắc này, không đến từ bây giờ. Tri thức là từ quá 
khứ, hay phóng chiếu vào tuong lai. Bây giờ là sự thuần 
khiết của tri thức. 

Cho nên lóp xi thứ ba là ấn thời gian samaya - trong 
khoảnh khắc này. Tại sao Saraha lại gọi nó là samaya, thời 
gian? Thông thuờng bạn nghĩ rằng quá khứ, hiện tại và 
tuong lai là ba phân chia của thời gian. Đó không phải là 
cách hiếu của Mật tông. Mật tông nói: chỉ hiện tại mới là 
thời gian. Quá khứ là kí ức, tuong lai là tuởng tuợng. Chỉ 
hiện tại mới là thời gian; quá khứ không hiện hữu, nó đã 
qua rồi. Tuong lai không hiện hữu; nó còn chua tới. Chỉ 
hiện tại mới hiện hữu. 

Hiện hữu trong hiện tại là thực sự trong thời gian. 
Ngoài ra bạn hoặc là trong kí ức hoặc bạn trong mo mộng, 
cả hai đều giả - đều là ảo giác. Cho nên lóp xi thứ ba bị phá 
võ bởi việc hiện hữu trong bây giờ. Thứ nhất, là toàn bộ 
trong hành động của bạn - lớp xi thứ nhất bị phá võ. Thứ 
hai, thật thà trong việc biết của bạn - lớp xi thứ hai bị phá 
vỡ. Bây giờ, chỉ ở đây và bây giờ - lóp xi thứ ba bị phá võ. 

Và lớp xi thứ tu đuợc gọi là ấn đại biểu tuợng 
mahamudra, điệu bộ lớn... bên trong nhất, tựa không gian. 
Bây giờ chỉ còn lại không gian thuần khiết nhất. Hành 
động, việc biết, thời gian, không gian - đây là bốn lóp xi. 


Không gian là cốt lõi bên trong nhất của bạn, cái trục của 
bánh xe, hay trung tâm của con xoáy lốc. Trong cái trống 
rỗng bên trong nhất của bạn là không gian, bầu trời. Đây là 
ba tầng: tầng thứ nhất là thời gian, rồi tầng thứ hai là việc 
biết, rồi đến tầng thứ ba là hành động. Đây là bốn lóp xi 
cần phải bị phá võ. Bằng cách trích dẫn mật chú, điều đó 
không xảy ra. Bạn đừng tự lừa mình. Công việc lớn đuợc 
cần tới là đi vào trong thực tại của bạn. 

Bằng biếu tượng EVAM họ nghĩ việc tự tay rửa đã đạt 

được. 

Bởi những tình huống khác nhau đòi hỏi bổn lớp xi ... 

Việc tẩy rửa không đuợc đạt tới nếu không có việc phá 
võ bốn lóp xi đó. Sáng tỏ chỉ đuợc đạt tới khi bạn đã đi vào 
không gian thuần khiết của mình. 

...họ gọi điều họ đã tưởng tượng là tự phát. 

Nhưng đẩy chỉ là nhìn vào sự phản xạ trong gưcmg. 

Vâng, bạn có thể tạo ra guong bằng cách tụng niệm 
mật chú, và trong tấm guong đó bạn có thế thấy mọi thứ. 
Đấy là cái nhìn qua tinh thế, không nhiều giá trị lắm. Hệt 
như nhìn vào mặt hồ và nghĩ rằng mặt trăng có đó; mặt 
trăng không có đó, nó chỉ phản xạ ở đấy thôi. Đấy là việc 
nhìn vào trong gưong và nghĩ rằng bạn đang trong đó; bạn 
không có trong đó. Đừng ngây tho - trẻ nhỏ mới nghĩ như 
thế. Bạn đã quan sát đứa nhỏ lần đầu tiên được đưa tới 
trước gưong chưa? Nó cố gắng đi vào trong gưong... nó cố 
tóm lấy gưong và cố tìm cách đi vào trong đó và gặp đứa 
trẻ trong đó. Khi nó thấy điều đó khó khăn, nó cố đi qua 
phía sau của tấm gương: có thể có một chỗ và đứa trẻ ngồi 
ở đó. Đây là điều chúng ta vẫn đang làm. 


113 


02 / 28 / 10 - 6-57 


114 



Tâm trí là tấm gương. Vâng, bằng cách lặp lại câu mật 
chú TM bạn có thể làm cho tấm gương này rất, rất rõ. 
Nhưng nhìn vào trong tấm gương đó bạn sẽ không đạt tới 
được. Trong thực tế cần phải vứt bỏ hoàn toàn tấm gương 
đó, ném nó đi. Bạn phải chuyển vào trong. Và điều này rất 
thực tế: hành động đầu tiên, rồi việc biết, rồi thời gian, rồi 
đến không gian. 

Như dưới sức mạnh của ảo tưởng bầy hươu xô ve 
nguồn nước trong ảo tưởng không nhận ra, cho nên ảo 
tưởng không làm dịu đi com khát của chúng, chúng bị 
gắn vào xiềng xích và tìm thay hoan lạc trong chúng, 
nói rằng tẩt cả đều là thực tế toi thượng. 

Đây là câu kinh cuối. 

Saraha nói: Nhìn vào trong gương, bạn đang nhìn vào 
ảo ảnh. Bạn đang mơ. Bạn đang giúp cho ảo tưởng được 
tạo ra xung quanh mình, bạn đang hợp tác trong giấc mơ. 

Như dưới sức mạnh của ảo tưởng bầy hươu xô về 
nguồn nước trong ảo tưởng không nhận ra, cho nên ảo 
tưởng không làm dịu đi com khát của chúng, chúng bị 
gắn vào xiềng xích. 

Chúng ta bị lừa dối bởi sự phản xạ vốn xảy ra trong 
tâm trí ta. 

Tôi đã từng nghe một câu chuyện hay... 

Một người muốn đi dạo trong vùng núi xứ Wales đã đặt 
tống hành dinh của mình ở một quán rượu trong một thị 
trấn thôn quê. Anh ta thấy các buối tối đều chán ngắt, vì 


chẳng có gì xảy ra, và chuyện ở quán rượu thì gần như chỉ 
về cừu, gần như chỉ về xứ Wales. 

Anh ta hỏi người chủ cách bắt đầu tìm phụ nữ trong thị 
trấn, và điều đó mới đáng gây chấn động. 

"Này ông bạn, đây là xứ Wales. Chúng tôi không thể có 
gái mãi dâm được - nhà thờ không bao giờ cho phép điều 
đó." 

Ông khách có vẻ buồn và người chủ tiếp tục, "Tất 
nhiên chúng tôi cũng có bản tính con người hệt như mọi 
nơi khác, nhưng điều ông định nói tới thì bị giữ cho khuất 
mắt." Ông ta tiếp tục giải thích rằng trên núi, sau lưng núi, 
có nhiều hang động, trang bị đồ đạc đầy đủ và với mọi điều 
kiện thuận lợi. Điều người khách lạ phải làm là lên núi lúc 
chạng vạng tối và hô to, "Yoo-hoo!" và nếu có giọng phụ 
nữ vọng lại "Yoo-hoo" thì có thế thương lượng các điều 
khoản. Neu cô ấy đã ước hẹn thì không có câu trả lời. 

Tối hôm đó chàng người Anh hô lên yoo-hoo trên 
đường từ hang nọ sang hang kia, nhưng chang gặp may 
chút nào; cuối cùng anh ta quyết định quay lại và uống 
rượu. Nhưng ở chân núi anh ta tìm ra một cái hang tươi 
mát. Anh ta hô to "Yoo-hoo!" Tiếng vọng "Yoo-hoo! Yoo- 
hoo!" dội lại thật rõ ràng. 

Anh ta chạy xô vào trong hang - và bị tầu hoả chẹt 
chết. 

Đó chính là điều ảo giác là gì: bạn hình dung, bạn 
tưởng tượng, rồi bạn bắt đầu thấy. Và rồi bất kì cớ nào 
cũng được. Khi người khát trong sa mạc, bị lạc, và cơn khát 
cháy bỏng nhu ngọn lửa bên trong và người đó chỉ nghĩ 
đến nước - chỉ nước và không gì khác - có mọi khả năng là 


115 


02 / 28 / 10 - 6-58 


116 



người đó sẽ bắt đầu thấy nước ở đâu đó. Người đó sẽ phóng 
chiếu nó; ham muốn của người đó nhiều đến mức người đó 
sẽ phóng chiếu nó. Người đó sẽ bắt đầu thấy hồ ảo giác, 
người đó sẽ nghĩ tới gió mát đã tới. Người đó sẽ nghĩ mình 
đã thấy một vài con chim bay qua, người đó thậm chí còn 
sẽ nghĩ rằng mình có thế thấy vài cây xanh - không chỉ có 
cây xanh mà còn sự phản xạ của chúng trong nước. Người 
đó sẽ chạy xô tới. 

Đấy chính là cách chúng ta cũng chạy xô tới trong hàng 
triệu kiếp sống... kêu lên yoo-hoo hết hang nọ đến hang kia. 
Và bạn vẫn không thấy rằng mỗi lần bạn đi bạn chang tìm 
thấy nước gì cả, con khát chang dịu đi. Nhưng bạn chang 
học được gì. 

Vấn đề lớn nhất với con người là ở chỗ người đó không 
học. Bạn yêu người đàn bà hay người đàn ông, bạn nghĩ 
rằng con khát của bạn sẽ dịu đi - nó chang dịu đi cho. 
Nhưng bạn cũng chang học được điều gì, bạn bắt đầu 
hướng sang hang khác. Bạn không có tiền và bạn nghĩ rằng 
nếu bạn có mười nghìn ru pi mọi sự sẽ ổn thoả. Và rồi 
mười nghìn đồng cũng có, nhưng bạn chang học được gì. 
Trước lúc đó bạn bắt đầu nghĩ, "Chừng nào mình còn chưa 
có một chục vạn rư pi thì làm sao mình hạnh phúc được?" 
Một chục vạn rồi cũng xảy ra, nhưng bạn vẫn chưa học 
được điều gì; bây giờ bạn nghĩ rằng chừng nào chưa có đó 
trăm vạn làm sao bạn sung sướng được? Và rồi cứ như thế 
mãi bạn đi... hết hang này đến động kia, từ lần sinh này 
sang lần sinh khác, từ cái chết này đến cái chết khác. Con 
người dường như gần như không có khả năng học hỏi. 
Những người học, chỉ họ mới biết. 

Bắt đầu học đi. Tỉnh táo thêm chút nữa; để cho từng 
kinh nghiệm đem lại cho bạn việc biết nào đó. Bạn đã hỏi 


bao nhiêu lần về bao nhiêu thứ mà chang có gì xảy ra. Bây 
giờ dừng việc hỏi lại. Bạn đã ham muốn bao nhiêu thứ và 
mỗi ham muốn đều dẫn bạn đến thất vọng. Bạn vẫn cứ ham 
muốn sao? Bạn đã làm cùng một việc ngày hôm qua và 
ngày hôm kia, và bạn sẽ làm cùng việc ấy ngày hôm nay và 
ngày mai nữa - mà chang cái gì đến từ nó. Và bạn cứ di 
chuyến và làm cùng một thứ lặp đi lặp lại. 

Học là trở thảnh mang tính tôn giáo. Từ đệ tử - disciple 
- thật hay, nó có nghĩa là người có khả năng học. Nó xuất 
xứ từ một gốc có nghĩa là 'việc học'; người có khả năng học 
là đệ tử. 

Trở thành đệ tử... đệ tử của cuộc sống riêng của bạn. 
Cuộc sống là thầy thực của bạn. Và nếu bạn không thể học 
được từ cuộc sống, bạn còn có thể học được từ đâu nữa? 
Neu như người thầy cuộc sống vĩ đại bị thất bại với bạn và 
không thể dạy được bạn điều gì, thế thì ai sẽ có khả năng 
dạy bạn điều gì? 

Vũ trự này là trường đại học. Mỗi khoảnh khắc đều là 
một bài học, mỗi thất vọng là một bài học. Mỗi lần bạn thất 
bại, học điều gì đó đi! Dần dần, tia sáng hiểu biết đi vào. 
Từng li một người ta trở nên tỉnh táo; từng li một người ta 
trở nên có khả năng không lặp lại sai lầm cũ. Khoảnh khắc 
bạn bắt đầu học, bạn đang tới gần hon với Thượng đế. 

Và đừng tin vào chút xíu hiểu biết, đừng nghĩ rằng bạn 
đã tới nơi. Một sự học hỏi nho nhỏ đôi khi làm cho mọi 
người thoả mãn lắm lắm... rồi họ dừng lại, rồi họ dừng 
chuyển động. Đây là cuộc hành trình vĩ đại, đây là cuộc 
hành trình vô tận. Bạn càng học nhiều, bạn càng có khả 
năng học thêm. Bạn càng học nhiều, bạn càng có khả năng 
trở nên nhận biết rằng nhiều thứ nữa cần phải học. Bạn 
càng biết nhiều, bí ẩn lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Bạn 


117 


02 / 28 / 10 - 6-59 


118 



càng biết nhiều, bạn càng cảm thấy mình biết ít. Với việc 
biết, những cánh cửa mới mở ra. Với việc biết, những bí ấn 
mới được lộ ra. 

Cho nên đừng thoả mãn với đôi chút tri thức. Chừng 
nào Thượng đế còn chưa tự hiến lộ mình cho bạn, đừng bao 
giờ bằng lòng. Hãy đế có không bằng lòng lớn về tâm linh. 

Chỉ những người đủ may mắn mới có sự không bằng 
lòng thiêng liêng này trong họ - rằng không cái gì ngoài 
Thượng đế mới thoả mãn cho họ - chỉ họ mới đạt tới. 
Không ai khác. 

Đủ cho hôm nay. 


119 


02 / 28 / 10 - 6-60 


120 



4 


Tin cậy không thê bị 

phản bội 


Tại sao bao giờ tôi cũng quan tâm tới đàn bà 
đã có chồng? 

Làm sao tôi có thê có giúp đỡ của người đàn 
bà bên ngoài đế được hợp nhất với người 
đàn bà bên trong? 

Tại sao người ta lại bỏ lỡ thầy? Tôi có thế 
thay ngu si của họ - tại sao họ lại không thay 
điều đó? 

Tại sao dục lại trở thành điều kiêng kị trong 
bao nhiêu thời đại? 


121 


Câu hỏi thứ nhất: 


Osho kinh yêu, tại sao bao giờ tôi cũng quan 
tâm tới đàn bà đã có chồng? 

Chẳng có gì đặc biệt về điều ấy cả, đấy là tật bệnh rất 
thông thuờng đã tồn tại gần như theo qui mô dịch bệnh. 
Nhưng có lí do cho nó đấy. Hàng triệu người, cả đàn ông 
lẫn đàn bà, đều quan tâm tới người đã có gia đình. Trước 
tiên, người chưa xây dựng gia đình chứng tỏ rằng chưa ai 
ham muốn người đó cả; người có gia đình chứng tỏ rằng có 
ai đó đã ham muốn về người ấy. Còn bạn hay bắt chước 
đến độ bạn thậm chí không thế yêu được chính mình. Bạn 
nô lệ đến độ khi ai đó khác đang yêu ai đó, chỉ thế thì bạn 
mới theo sau. Nhưng nếu một người một mình và không ai 
yêu họ, bạn đâm ra hoài nghi. Có thể là người này chang có 
giá trị gì, bằng không thì tại sao người ấy phải đợi cho 
mình? Người đã có gia đình có sức hấp dẫn lớn đối với 
người hay bắt chước. 

Thứ hai là, những người ít yêu - những người trong 
thực tế không biết yêu là gì; họ hay ganh đua nhau nhiều 
hon. Người đàn ông đã có vợ này... và bạn trở nên quan 
tâm, hay người đàn bà đã có chồng này... bạn trở nên quan 
tâm, bởi vì bây giờ có khả năng ganh đua. Cuộc chiến tay 
ba là có thể. Người đàn bà không phải dễ gì có sẵn, sẽ có 
giằng co ganh đua. 

Trong thực tế bạn đâu có quan tâm tới người đàn bà, 
bạn quan tâm tới việc giằng co. Bây giờ người đàn bà gần 
như là món hàng; bạn có thể tranh đấu vì cô ấy và bạn có 
thế chứng tỏ khí khái của mình. Bạn có thế thế chỗ người 


- 6-61 


122 



chồng và bạn sẽ cảm thấy khoái chí... một trò bản ngã, nó 
không phải là hành trình tình yêu. Nhưng nhớ, một khi bạn 
thành công trong việc phế bỏ người chồng, bạn cũng sẽ 
không còn quan tâm tới người đàn bà chút nào nữa. Bạn đã 
quan tâm tới người đàn bà có chồng; làm sao bạn có thế 
quan tâm tới người đàn bà không chồng bây giờ được? - 
bạn lại sẽ bắt đầu tìm sự giằng co đâu đó lần nữa. Bạn bao 
giờ cũng tạo ra tay ba. Đấy không phải là yêu. 

Nhân danh tình yêu có ghen tuông, có ganh đua, có gây 
hấn, có bạo hành. Bạn muốn chứng tỏ bản thân mình, bạn 
muốn chứng tỏ mình hon người kia: Trông đây, ta đã chiếm 
được người đàn bà của anh. Một khi bạn đã chiếm người 
đàn bà, bạn sẽ không còn quan tâm tới người đàn bà đó 
chút nào nữa, bởi vì cô ấy không còn là điều ham muốn 
nữa; điều ham muốn là một loại chiến thắng. 

Tôi đã từng nghe... 

Một nhà doanh nghiệp nổi tiếng có vợ bị chết và đám 
tang trở thành một sự kiện công chúng rất quan tâm. Mọi vị 
chức sắc của thành phố đều đến dự và gần như tất cả đều 
quen biết với người mất vợ này. Tuy nhiên lại có người lạ 
tới và anh ta dường như đau khổ hon mọi người khác. 
Trước khi đám tang kết thúc anh ta bị suy sụp hoàn toàn. 

Người chồng mất vợ hỏi, "Người lạ khóc nhiều này là 
ai vậy?" 

"A!" Một ai đó thì thào, "ông không biết à? ông ấy là 
người yêu của người vợ cuối cùng của ông đấy." 

Người mất vợ đi thẳng tới người đàn ông đang nức nở, 
vỗ nhẹ vào lưng anh ta và nói, "Hãy vui lên, anh bạn cũ, 
hãy vui lên. Có lẽ tôi sẽ cưới vợ lần nữa." 


Cẩn thận đấy. Đây là bệnh, yêu đàn bà đã có chồng hay 
đàn ông đã có vợ. Tìm các lí do đi. Đấy không phải là tình 
yêu, còn có một cái gì khác vận hành bên ngoài tâm trí bạn, 
trong vô thức của bạn. 

Một điều nữa: đàn bà đã có chồng không dễ có sẵn. 
Điều đó nữa cũng tạo ra ham muốn. Việc dễ có sẵn giết 
chết ham muốn. Người đàn bà càng khó tiếp cận, càng khó 
với tới, càng nhiều ham muốn hon; bạn có thế mo ước về 
cô ấy. Và trong thực tế chang có mấy khả năng là điều đó 
trở thảnh thực tại. Có mọi khả năng để lãng mạn về người 
đàn bà đã có chồng; bạn có thể đùa với tưởng tượng của 
mình. Nhưng không dễ dàng gì làm cho cô ấy sẵn có với 
bạn. Bạn không quan tâm đến những người đàn bà chưa 
chồng bởi vì họ sẽ không cho phép có nhiều co hội lãng 
mạn; nếu bạn quan tâm, họ đều sẵn sàng, không có không 
gian trống còn lại. Không phải chờ đợi lâu, rất lâu nữa. 

Nhiều người quan tâm không phải tới tình yêu mà là 
chờ đợi; họ nói rằng chờ đợi còn đẹp hon tình yêu nhiều. 
Theo một cách nào đó điều đó quả là như vậy, bởi vì khi 
bạn đang chờ đợi, bạn đon giản đang phóng chiếu, bạn 
đang mo mộng. Tất nhiên giấc mơ của bạn là giấc mơ của 
bạn và bạn có thế làm cho nó đẹp tuỳ thích. Người đàn bà 
thực sẽ làm tan nát mơ mộng của bạn. Mọi người đều sợ 
người đàn bà thực. Và người đàn bà đã có chồng trở thảnh 
không thực hơn là thực. Điều tương tự cũng xảy ra cho 
người đàn ông đã có vợ; anh ta ở xa xa. Không còn mấy 
khả năng anh ta sẽ thực sự đi vào quan hệ yêu đương với 
bạn. 

Tôi đã từng nghe... 


123 


02 / 28 / 10 - 6-62 


124 



Một thanh niên tới gặp một cụ già rất thông thái, anh 
thanh niên này nói, "Cháu đang ốm tương tư, thưa bác. Bác 
có thế giúp cháu được không?" 

Cụ già thông thái suy nghĩ rồi nói, "Chỉ có mỗi một 
cách chữa lành bệnh tương tư, đó là hôn nhân. Còn nếu hôn 
nhân không thế nào chữa được nó thì chang có gì có thể 
chữa được nó cả! Neu cháu cưới vợ, cháu sẽ lành bệnh; rồi 
đừng bao giờ nghĩ về tình yêu nữa nhé! " 

Vâng, hôn nhân chắc chắn chữa lành nó, chắc chắn 
tuyệt đối đến mức nếu hôn nhân không thế chữa được bệnh 
tương tư của bạn thì chẳng cái gì có thể chữa được nó. Thế 
thì bạn vô phương cứu chữa. Tương tư người đàn bà đã có 
chồng cũng tốt bởi vì thế thì không thế nào chữa được nữa; 
bạn sẽ ốm tương tư suốt đời. 

Có những người cực kì thích thú tương tư: khóc lóc, 
kêu gào, chờ đợi, tưởng tượng, thi vị hoá, đọc, viết thơ, vẽ 
tranh, soạn nhạc - mọi cách thay thế. Người đàn bà thực là 
nguy hiểm. Người đàn bà thực chỉ giống như âm nhạc từ 
nơi xa xa. Lại gần thì cô ấy trở thành người đàn bà thực. Cô 
ấy không còn là tiên nữa, không còn là hư cấu nữa; thực tại 
của cô ấy phải được nhận ra. Và khi người đàn bà tới gần 
bạn, cô ấy không chỉ là thực mà cô ấy còn kéo bạn rớt từ 
tháp ngà của mình xuống đất. 

Trong mọi nền văn hoá trên thế giới, đàn bà đều được 
biếu thị như đất còn đàn ông thì như trời. Đàn bà rất hướng 
về đất; cô ấy toả sức hút về đất. Cô ấy nhiều tính đất hơn 
đàn ông, thực tế hơn, thực dụng hơn đàn ông. Đó là lí do tại 
sao bạn không tìm thấy được nữ thi hào vĩ đại nào, bạn 
không tìm thấy được nữ hoạ sĩ vĩ đại hay nữ nhạc sĩ vĩ đại 
nào, không. Họ không bay bống trên trời nhiều thế. Họ bám 


chặt với đất, họ ăn sâu vào đất với gốc rễ của mình và đứng 
đó tựa như cây cối vững chãi. Đàn ông giống như chim. 
Khi đàn ông có gia đình, đàn bà đưa anh ta về đất, về thế 
giới thực tế. Các nhà thơ không thích xây dựng gia đình. 
Họ muốn vẫn còn mãi tình yêu, họ không muốn chữa bệnh 
tương tư đó. 

Mọi người hay tương tư với người đàn bà đã có chồng - 
đây là ngôi nhà nửa vời, đây là thủ đoạn. Họ có thế tin rằng 
họ đang yêu và họ cũng có thể né tránh nó. Tình yêu tạo ra 
nỗi sợ lớn bởi vì tình yêu là thách thức, thách thức lớn. Bạn 
sẽ phải trưởng thành. Bạn không thế vẫn còn là thiếu niên 
và chưa chín chắn được; bạn sẽ phải vật lộn với thực tại của 
cuộc sống. Cái gọi là nhà thơ lớn của bạn gần như bao giờ 
cũng vẫn còn là người rất thơ ngây, chưa chín chắn, vẫn 
còn sống trong cảnh thần tiên của tuối thơ. Họ không biết 
thực tại là gì, họ không cho phép thực tại được tràn vào 
trong mơ mộng của mình. 

Đàn bà chắc chắn là kẻ phá huỷ những hư cấu. Cô ấy 
không mang tính hư cấu, cô ấy là sự kiện, sự thật. Cho nên 
nếu bạn muốn tin rằng bạn đang yêu và bạn vẫn muốn lẩn 
tránh tình yêu, thì tương tư với người đàn bà đã có chồng 
hay người đàn ông đã có vợ là tốt, là an toàn. Điều này rất 
thủ đoạn, điều này là lừa dối, tự lừa dối. 

Đàn bà cũng sợ tương tư với người đàn ông tự do, bởi 
vì với người đàn ông tự do hay người đàn bà tự do sẽ có 
quấn quít - quấn quít hai mươi tư tiếng. Với đàn bà có 
chồng việc quấn quít không lớn đến thế. Bạn có thế được 
vài cái hôn vụng trộm, bạn có thể gặp cô ấy ở đâu đó trong 
góc tối, bao giờ cũng sợ rằng người chồng có thể tới, ai đó 
có thể thấy. Việc ấy bao giờ cũng nửa vời, bao giờ cũng vội 
vã, và bạn không thế nhận ra người đàn bà thực như cô ấy 


125 


02 / 28 / 10 - 6-63 


126 



trong cuộc đời hai mươi tư tiếng. Bạn chỉ nhận ra khuôn 
mặt son phấn của cô ấy, bạn chỉ biết vẻ tô điếm của cô ấy 
chứ không phải là con người thực của cô ấy. 

Khi người đàn bà ra khỏi nhà đế đi chợ, cô ấy không 
còn cùng là người đàn bà đó. Cô ấy gần như là người khác: 
bây giờ cô ấy là người đàn bà biết kiềm chế, bây giờ cô ấy 
là người biểu diễn. Đàn bà là các nữ nghệ sĩ lớn. Trong nhả 
họ trông không đẹp được đến như thế; ngoài nhà họ bỗng 
nhiên trở thành cực kì xinh tươi, vui vẻ, hớn hở, thích thú. 
Họ trở thảnh cô bé nhỏ nhắn, khúc khích cười trong tình 
yêu cuộc sống. Khuôn mặt của họ khác hắn, rạng ngời: mắt 
họ khác hắn, cách hoá trang, cách tô điếm của họ... 

Nhìn người đàn bà trên bãi biển hay trong cửa hàng, 
bạn đang thấy một loại thực tại hoàn toàn khác, sống với 
người đàn bà hai mươi tư giờ trong ngày là điều rất trần 
tục, nó phải là như thế. Nhưng nếu bạn thực sự yêu người 
đàn bà, bạn sẽ muốn biết về thực tại của cô ấy, không phải 
là điều hư cấu của cô ấy, bởi vì tình yêu chỉ có thể tồn tại 
với thực tại. Và tình yêu có đủ khả năng biết về thực tại và 
vẫn còn yêu cô ấy, biết tất cả những nhược điểm và vẫn yêu 
cô ấy. Tình yêu là sức mạnh vô biên. 

Khi bạn sống với một người hai mươi bốn giờ một 
ngày, dù đàn ông hay đàn bà, bạn sẽ đi tới nhận ra mọi 
nhược điếm: tất cả những cái tốt và tất cả những cái xấu 
nữa, tất cả những gì xinh đẹp và cả những gì xấu xí, tất cả 
những gì tựa như tia sáng và những gì tựa như đêm tối. Bạn 
sẽ nhận ra toàn bộ con người đó. Tình yêu đủ mạnh để vẫn 
cứ yêu người khác trong khi biết rõ mọi nhược điểm, giới 
hạn, như nhược mà con người phạm phải. Nhưng tình yêu 
hư cấu này thì không đủ mạnh. Nó chỉ có thế yêu người 
đàn bà trên màn ảnh. Nó chỉ có thế yêu người đàn bà trong 


tiểu thuyết, nó chỉ có thế yêu người đàn bà trong thơ ca. Nó 
chỉ có thể yêu người đàn bà tựa ngôi sao xa xăm. Nó chỉ có 
thế như yêu người đàn bà không thật. 

Tình yêu là chiều hướng hoàn toàn khác: đó là yêu thực 
tại. Vâng, thực tại có nhược điểm, nhưng những nhược 
điếm này chính là những thách thức cho trưởng thành. Mỗi 
nhược điếm đều là một thách thức đế siêu việt trên nó. Và 
khi hai người thực sự yêu nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau để 
trưởng thành. Họ nhìn vào nhau, họ trở thành tấm gương 
cho nhau, họ phản ánh lẫn nhau. Họ giúp lẫn nhau, họ ảnh 
hưởng lẫn nhau. Những lúc sung sướng, những lúc gian 
nan, những khoảnh khắc của hạnh phúc, những khoảnh 
khắc của buồn rầu, họ đều cùng nhau, họ quấn quít với 
nhau. Đó chính là điều từ quấn quít muốn nói lên. 

Neu tôi chỉ cùng bạn khi bạn hạnh phúc và tôi không 
cùng bạn khi bạn bất hạnh, đó không phải là quấn quít; đó 
là khai thác. Neu tôi chỉ cùng bạn khi bạn tuôn chảy và tôi 
không ở bên bạn khi bạn không tuôn chảy, tôi không cùng 
bạn chút nào. Thế thì tôi không yêu bạn, tôi chỉ yêu bản 
thân tôi và tôi chỉ yêu hoan lạc của mình. Khi bạn thích thú, 
tốt; khi bạn trở nên đau buồn tôi sẽ vứt bỏ bạn. Đây không 
phải là tình yêu, đây không phải là quấn quít, đây không 
phải là cam kết. Đây không phải là tôn trọng người khác. 

Dễ dàng yêu vợ của ai đó bởi vì anh chồng phải chịu 
đựng thực tại còn bạn tận hưởng hư cấu; đấy là cách phân 
chia lao động rất tốt. Nhưng điều này vô nhân đạo. Tình 
yêu nhân đạo là sự đương đầu lớn lao. Và tình yêu chỉ hiện 
hữu nếu trưởng thành xảy ra trong nó, bằng không thì nó là 
kiếu tình yêu gì vậy? 

Những người yêu nhau nâng cao lẫn nhau, theo mọi 
cách. Những người yêu nhau đạt tới đỉnh cao hơn của hạnh 


127 


02 / 28 / 10 - 6-64 


128 



phúc khi họ cùng nhau, và họ cũng đạt tới các chiều sâu sâu 
hơn của nỗi buồn khi họ cùng nhau. Miền hạnh phúc và 
buồn khố của họ trở nên mênh mông: đó chính là tình yêu 
là gì. Một mình, nếu bạn kêu khóc, nuớc mắt của bạn 
không có nhiều chiều sâu. Bạn đã bao giờ quan sát điều đó 
chua? Một mình, họ nông cạn. Khi bạn khóc cùng với ai 
đó, có chiều sâu, chiều huớng mới cho nuớc mắt của bạn. 

Một mình bạn có thế cuời, nhung tiếng cuời của bạn sẽ 
nông cạn. Trong thực tế nó sẽ là cái gì đó không lảnh mạnh 
- chỉ có nguời điên mới cuời một mình. Khi bạn cuời cùng 
ai đó, có chiều sâu trong đó, có lành mạnh trong đó. Một 
mình bạn có thế cuời, nhung cái cuời sẽ không đi thật sâu - 
không thế đi sâu đuợc. Cùng nhau, nó đi vào chính cốt lõi 
bản thể bạn. Hai nguời cùng nhau, cùng nhau trong mọi khí 
hậu - ngày và đêm, mùa hè và mùa đông - trong mọi tâm 
trạng, truởng thành. 

Cây cối cần mọi khí hậu và mọi mùa. Vâng, nó cần 
mùa hè nóng bỏng và nó cần mùa đông băng giá. Nó cần 
ảnh sáng ban ngày, mặt trời trút lên nó, và nó cũng cần cái 
yên tĩnh của ban đêm đê nó có thê khép mình và chìm vào 
giấc ngủ sâu. Nó cần những ngày yên tĩnh, vui vẻ, sung 
suớng, nó cần cả những ngày ảm đạm, u ám nữa. Nó 
truởng thành qua tất cả những biện chứng này. 

Tình yêu là biện chứng. Một mình bạn không thế 
truởng thành đuợc. Bao giờ cũng nhớ rằng nếu bạn đang 
yêu, đừng né tránh cam kết, đừng né tránh quấn quít. Thế 
thì đi toàn bộ vào trong đó. Thế thì đừng đứng ở phần 
ngoại vi mà chực chuồn nếu mọi sự trở thành quá rắc rối. 

Và tình yêu cũng còn là hi sinh nữa đấy. Bạn phải hi 
sinh nhiều... bản ngã của bạn. Bạn phải hi sinh tham vọng 
của mình; bạn phải hi sinh cái riêng tu của mình, bạn phải 


hi sinh bí mật của mình; bạn phải hi sinh nhiều thứ. Cho 
nên chỉ trong tình yêu lãng mạn mới không cần có hi sinh 
nào cả. Nhung khi không có sự hi sinh, cũng chang có 
truởng thành đuợc. 

Tình yêu làm bạn thay đổi gần như hoàn toàn; đó là 
sinh thảnh mới. Bạn không bao giờ còn là con người cũ 
như trước khi bạn yêu người đàn ông hay đàn bà. Bạn đã đi 
qua lửa, bạn đã được thuần khiết. Nhưng dũng cảm là cần. 

Bạn hỏi: "Tại sao bao giờ tôi cũng quan tâm tới đàn bà 
đã có chồng?" Bởi vì bạn không dũng cảm. Bạn muốn né 
tránh quấn quít. Bạn muốn điều đó với giá rẻ, bạn không 
muốn trả giá cho nó. 


Câu hỏi thứ hai: 

Thưa thầy kính yêu, không phải là làm tình 
chút nào nữa... Tôi cảm thay tôi đang 
trong ngôi đền với thầy ở khắp nơi. Và tại 
khoảnh khắc này tôi nhận biết - điều tôi 
chưa bao giờ biết tới trước khi được gặp 
thầy. Mọi thứ đều khác mọi lúc - đổi với 
tôi và với nửa kia. Việc cám om thầy chang 
bao giờ thích hợp vào khoảnh khắc đó. Và 
vậy mà tôi lùi lại. Làm sao chúng tôi có 
thế cất cánh được? Làm sao tôi có thế 
nhận sự giúp đỡ của người đàn bà bên 
ngoài đế được hợp nhất với người đàn bà 
bên trong tôi? 


129 


02 / 28 / 10 - 6-65 


130 



Câu hỏi này cũng của Anand Kul Bhushan. Điều đầu 
tiên: Đừng bao giờ nghĩ về đàn bà như 'nửa kia'; cô ấy 
không phải thế, bạn cũng không phải là như vậy. Bạn là 
một tông thê, cô ây là một tông thê. Cô ây là một cá nhân 
và bạn cũng là một cá nhân. Bạn là đầy đủ và cô ấy cũng là 
đầy đủ. Thái độ cũ cho rằng đàn bà là nửa kia đã chứng tỏ 
là thảm hoạ lớn. Khoảnh khắc bạn bắt đầu sở hữu - đấy là 
một loại sở hữu - khoảnh khắc bạn bắt đầu phá huỷ tính cá 
nhân của người kia, bạn đang phá huỷ cái gì đó có giá trị 
lớn. Đó là không sáng tạo. Đừng bao giờ nghĩ về đàn bà 
như nửa kia - cô ấy không phải như the! 

Hai người yêu nhau giống như hai cột trụ trong ngôi 
đền: đó là cách Kahlil Gibran nói về điều đó. Họ nâng đõ 
cho cùng một cái mái, nhưng họ tách rời, họ không gắn với 
nhau. Neu hai cột trụ của ngôi đền ở thật gần nhau, ngôi 
đền sẽ sụp đổ, mái sẽ không được nâng đõ chút nào nữa. 
Nhìn các cột trụ trong thính phòng Trang Tử này: chúng 
đứng cách xa nhau - chúng đõ cho cùng một mái. Cho nên 
những người yêu nhau phải là: tách rời, cá nhân, vậy mà 
vẫn cùng nâng đỡ cái gì đó chung. 

Vợ không phải là một nửa của chồng và chồng không 
phải là một nửa của vợ. Chồng không buông xuôi theo vợ 
mà vợ cũng chang buông xuôi theo chồng; họ cả hai cùng 
buông xuôi theo thượng đế tình yêu. Nhớ điều đó; điều 
ngược lại đã chứng tỏ làm tê liệt thực sự. Chắc chắn đàn 
ông không phải chịu đựng nhiều lắm... bởi vì chính ý tưởng 
của đàn ông về đàn bà là cô ấy là nửa kia của mình. Anh ta 
không nghĩ rằng bản thân anh ta cũng là nửa kia, không; 
chính ý tưởng của đàn ông là đàn bà là nửa kia. Đàn ông 
vẫn còn là tống thế còn đàn bà thì trở thành nửa kia. 


Đó là lí do tại sao sau đám cưới đàn bà mang họ của 
chồng, không phải là chồng mang họ của vợ. Cô ấy biến 
mất, cô ấy bị phá huỷ; cô ất không còn là đàn bà nữa, cô ấy 
là vợ. Vợ là một thể chế. Đàn ông vẫn còn là đàn ông như 
anh ta trước đây. Cái gì đó đã được thêm vào đàn ông, 
nhưng cái gì đó đã bị tước đi khỏi đàn bà. Điều này là xấu. 

Một hôm tôi đã đọc một áng tho hay về đàn bà: 

"Đừng nói với em về tình yêu của anh," cô ấy nói với 
người yêu... 

Đừng nói với em về tình yêu của anh, 

Em biết nó quá rõ. 

Em cảm nhận nó trong cái liếc nhìn của anh, 

Em cảm thay nó như ngọn roi quất 
Còn tệ hơn nữa 
từ miệng lưỡi anh. 

Đừng nói với em về tình yêu của anh; 

Nó hay thay đối đến thế 

Nó dìm chết em và tình yêu của em 

trong lửa tình hừng hực 

Có những cho không thành sẹo - 

Sức nóng tình yêu anh đã thiêu đốt tất cả tâm trí em, 

Sự yên on của tình yêu anh không đưa em đi xa thêm, 
Món quà tình yêu anh đã ghi dấu hoang tàn trong em. 
Lời chứng thực tình yêu anh đã giam cầm em, 

Bài hát tình yêu anh đã làm em căm lặng. 

Em không hát được nữa. 

Em không còn nữa. 

Anh đã yêu em trong lãng quên. 

Tôi xin nhắc : "Anh đã yêu em trong lãng quên." 


131 


02 / 28 / 10 - 6-66 


132 



Thế thì tình yêu không còn chứng tỏ nhiều là tình yêu 
nữa; đó là cách chi phối tinh vi. Và khi đã có chi phối tình 
yêu biến mất. Khi có sở hữu tình yêu biến mất. 

Xin đừng sở hữu đàn bà và đừng sở hữu đàn ông. Sở 
hữu, tính sở hữu không phải là tình yêu. Nhớ lấy, đàn bà 
phải vẫn còn nguyên như một cá nhân. Tự do của cô ấy 
phải không được bị phá huỷ, tự do của cô ấy phải được tôn 
trọng - dù điều đó nghĩa là gì. Đây là tầm nhìn Mật tông: 
Dù điều đó nghĩa là gì - một cách vô điều kiện - tự do của 
cô ấy phải được giữ nguyên. Neu bạn thực sự yêu cô ấy, 
bạn phải yêu cả tự do của cô ấy nữa, và cô ấy sẽ yêu tự do 
của bạn. Neu bạn yêu một người, làm sao bạn có thế phá 
huỷ tự do của người ấy được? Neu bạn tin cậy vào một 
người, bạn cũng phải tin cậy vào tự do của người đó nữa. 

Một hôm chuyện xảy ra, một người đàn ông lạichỗ tôi, 
anh ta thực sự đang trong trạng thái rối tung, rất khố. Và 
anh ta nói, "Tôi phải tự tự thôi." 

Tôi hỏi, "Sao vậy?" 

Anh ta nói, "Tôi đã tin cậy vào vợ mình thế mà nó 
phản bội tôi. Tôi đã tin cậy hoàn toàn vào nó, còn nó thì đi 
dan díu với một thằng cha khác, mà tôi thì chang hề hay 
biết gì về việc đó mãi cho tới bây giờ. Tôi đã tóm được một 
vài lá thư... rồi tôi dò hỏi, rồi con ráo riết truy hỏi, và bây 
giờ thì nó thú nhận rằng nó đã dan díu suốt từ trước tới nay. 
Tôi phải tự tử thôi," anh ta nói. 

Tôi nói, "Bạn nói rằng bạn tin cậy cô ấy à?" 

Anh ta nói, "Vâng, tôi đã tin cậy vào nó mà nó thì 
phản bội tôi." 


"Bạn ngụ ý tin cậy là gì? Quan niệm sai về tin cậy... tin 
cậy dường như chính trị vậy. Bạn đã tin cậy cô ấy để cho 
cô ấy không phản bội bạn. Tin cậy của bạn là thủ đoạn; bây 
giờ bạn muốn làm cho cô ấy mặc cảm nữa. Đấy không phải 
là tin cậy." 

Anh ta rất phân vân. Anh ta nói, "Vậy thầy ngụ ý tin 
cậy là gì nếu điều này không phải là tin cậy? Tôi tin cậy cô 
ấy vô điều kiện." 

Tôi nói, "Neu tôi ở vào địa vị bạn thì tin cậy đối với tôi 
có nghĩa là tôi tin cậy vào tự do của cô ấy và tôi tin cậy vào 
thông minh của cô ấy, tôi tin cậy vào khả năng yêu của cô 
ấy. Neu cô ấy yêu người khác, tôi cũng tin cậy cả vào điều 
đó. Cô ấy thông minh, cô ấy có thể chọn lựa. Cô ấy tự do, 
cô ấy có thể yêu. Tôi tin cậy vào hiểu biết của cô ấy." 

Bạn ngụ ý tin cậy là gì? Khi bạn tin cậy vào thông 
minh của cô ấy, vào hiểu biết của cô ấy, vào nhận biết của 
cô ấy thì bạn tin cậy vào điều đó. Và nếu như cô ấy thấy 
rằng cô ấy thích chuyển sang yêu ai đó, điều đó cũng hoàn 
toàn được chứ sao. Cho dù cho bạn có cảm thấy đau đớn, 
đó là vấn đề của bạn, đâu phải là vấn đề của cô ấy? 

Và nếu bạn cảm thấy đau đớn, đấy không phải bởi vì 
tình yêu, đấy là vì ghen tuông. Đây là kiểu tin cậy gì, mà 
bạn nói nó đã bị phản bội? Cách hiếu về tin cậy của tôi là ở 
chỗ nó không thế bị phản bội được. Bởi chính bản chất của 
nó, bởi chính định nghĩa của nó, tin cậy không thế bị phản 
bội được. Không thể nào phản bội được tin cậy. Neu tin cậy 
có thế bị phản bội, nó không phải là tin cậy. 

Nghĩ về việc này đi. Neu tôi yêu người đàn bà, tôi tin 
cậy vô hạn vào thông minh của cô ấy, và nếu trong khoảnh 
khắc nào đó cô ấy muốn yêu ai đó khác, điều đó hoàn toàn 


133 


02 / 28 / 10 - 6-67 


134 



tốt. Tôi bao giờ cũng tin cậy vào thông minh của cô ấy; cô 
ấy phải cảm thấy giống như thế. Cô ấy tự do; cô ấy không 
phải là nửa kia của tôi, cô ấy là độc lập. Và khi hai người là 
hai cá nhân độc lập, chỉ thế mới có tình yêu. Tình yêu có 
thể tuôn chảy chỉ giữa hai sự tự do. 

Tôi hiểu câu hỏi của Kul Bhushan. Anh ta đã dùng từ 
'nửa kia' một cách vô ý thức. Tôi đã thấy tình yêu của anh 
ta đối với vợ, tôi đã thấy tình yêu của vợ anh ta đối với anh 
ta. Họ không phải là các nửa của nhau, không phải thế chút 
nào; đấy chỉ là thói quen vô ý thức trong dùng từ. Nhưng 
tôi muốn làm cho điều này rõ ràng. 

Điều thứ hai: " Không còn làm tình chút nào nữa..." 

Khi tình yêu phát triển sâu nó trở thành cái gì đó khác. 
Khi tình yêu không phát triến, nó trở thành cái gì đó khác. 
Yêu là điều rất tinh tế. Neu nó không phát triển, nó sẽ trở 
thành cay đắng, nó trở thành chất độc; nó trở thành ghét. 
Nó thậm chí còn roi xuống thấp hon ghét - nó có thế trở 
thành lãnh đạm, cái đi xa nhất khỏi tình yêu. 

Yêu là năng lượng nóng. Ghét cũng là năng lượng 
nóng. Nhưng lãnh đạm là lạnh, đông cứng. Bạn có thê nghĩ 
về yêu, ghét và lãnh đạm theo thang đo này. Chính giữa 
ghét và yêu là một điếm không - tựa như trong nhiệt biểu 
có điếm không; phía dưới nó là lạnh lẽo, trên nó là ấm áp. 
Yêu là ấm áp. Điếm không là ghét; dưới nó bạn trở thảnh 
lạnh lùng hon, lạnh lẽo hon, bạn có thê trở thảnh lạnh tựa 
băng giá - lãnh đạm. Neu yêu không lớn lên, nó bắt đầu tụt 
xuống. Nó phải chuyển động. 

Tình yêu là năng lượng; năng lượng chuyến vận. Neu 
nó di chuyến, chang mấy chốc bạn sẽ thấy nó không còn là 


tình yêu nữa; nó đã trở thành thiền, nó đã trở thành lời 
nguyện 

Đó là toàn bộ cách tiếp cận của Mật tông - rằng nếu 
tình yêu trưởng thành đúng hướng, nếu tình yêu được chăm 
nom cẩn thận, nó trở thành lời nguyện. Cuối cùng nó trở 
thành kinh nghiệm tối thượng về Thượng đế. 

Tình yêu là ngôi đền của Thượng đế. 

Cho nên những người sống lãnh đạm không thế biết tới 
được Thượng đế. Lãnh đạm là vô thần thực sự. Những 
người sống theo cách sống lạnh lẽo... ngay cả toà án cũng 
hiểu điều này. Neu ai đó đã giết người theo cách nóng nảy, 
toà án không coi đó là quá nghiêm trọng; nếu ai đó đã giết 
người vì dam mê, toà án còn xem xét khoan dung về điều 
đó. Thế thì kẻ giết người không phải bị trừng phạt quá 
nghiêm khắc. Đấy chỉ là hành động dam mê; con cuồng dại 
bất thình lình xảy ra. 

Nhưng toà án rất cứng rắn khi đó là kẻ sát nhân với tính 
toán lạnh lùng. Kẻ sát nhân lạnh lùng là người nguy hiểm 
nhất. Hắn chuấn bị mọi thứ thật chi li; hắn suy nghĩ, nghiền 
ngẫm, dự liệu về điều đó, hắn tính toán. Hắn di chuyển theo 
một cách rất, rất máy móc và hiệu quả; hắn đi vào công 
việc rất lành nghề. Hắn không có trái tim, hắn chỉ là sự lạnh 
lùng. 

Trái tim lạnh lùng là trái tim chết. Trái tim lạnh lùng là 
trái tim chết, khô héo, hoá đá. Neu tình yêu không đi lên 
cao hon, nó sẽ đi xuống thấp hon, nhớ lấy; nó không thế 
dừng tĩnh tại, đó là điểm cần được hiểu. Tình yêu không 
thế còn trong trạng thái ứ đọng; hoặc nó đi xuống hoặc nó 
đi lên, nhưng nó di chuyển. Cho nên nếu bạn thực sự muốn 
sống cuộc sống nồng nhiệt, giúp cho tình yêu phát triển đi. 


135 


02 / 28 / 10 - 6-68 


136 



Hai người yêu nhau... nếu tình yêu của họ không lập 
tức bắt đầu trở thành tình bạn, chang chóng thì chầy sẽ dẫn 
tới li dị. Tình bạn nên phát triến từ tình yêu; bằng không 
thù hằn sẽ phát triển. Cái gì đó nhất định sẽ xảy ra. Tình 
yêu là sự mở đầu. Lập tức bắt đầu trưởng thành trong tình 
bạn đi; bằng không thù hằn sẽ lớn lên. Cái gì đó nhất định 
sẽ lớn lên. 

Tình yêu có khả năng sinh sôi. Neu bạn không gieo hạt 
mầm hoa đẹp, cỏ dại sẽ mọc - nhưng cái gì đó nhất định sẽ 
phát triến. Khi tình yêu thực sự chuyến vào sâu sắc hon, nó 
trở thành lời nguyện. Thế thì toàn bộ phẩm chất là phi dục, 
thế thì phẩm chất là phi giác quan. Thế thì bạn có cảm giác 
chắc chắn về kính ne người kia - không có chút nào thèm 
khát dục cả, nhưng đôi chút kính ne. Chính trong sự hiện 
diện của người kia bạn bắt đầu cảm thấy cái gì đó thiêng 
liêng, cái gì đó linh thiêng. Người yêu của bạn trở thảnh 
thượng đế của bạn. 

"Không còn làm tình chút nào nữa... Tôi cảm thấy tôi 
đang trong ngôi đền với thầy ở khắp nơi." Phải đấy, bạn 
đang được ân huệ. "Tại khoảnh khắc này tôi nhận biết - 
điều tôi chưa bao giờ biết tới trước khi được gặp thầy." 
Tình yêu càng trở thành lời nguyện, nhận biết sẽ càng xảy 
ra, giống như cái bóng. 

Đây là nhấn mạnh của tôi: nếu nhận biết xảy ra, thế thì 
tình yêu đến - tình yêu đến như cái bóng. Neu tình yêu xảy 
ra, thế thì như cái bóng nhận biết đến. Hoặc bạn trưởng 
thành trong tình yêu, hoặc bạn trưởng thành trong thiền, 
nhưng kết quả chung cuộc là như nhau. Cả hai đến cùng 
nhau: bạn thử cái này, cái kia tới. Điều đó tuỳ thuộc bạn. 

Neu bạn cảm thấy hoà hợp hơn với tình yêu, thế thì 
tình yêu là con đường của bạn - con đường của người sùng 


kính, bhakta. Neu bạn cảm thấy hoà họp hơn với nhận biết 
thế thì con đường thiền, dhyana. Đó là hai con đường cơ 
bản duy nhất; mọi con đường khác đều chỉ là tổ hợp của hai 
con đường này. Neu tình yêu phát triển, bạn sẽ trở thảnh 
ngày càng nhận biết nhiều về nó tại mọi khoảnh khắc. Nó 
càng lên cao, sáng suốt của bạn trong mọi vật càng trở 
thành cao hơn. 

"Việc cám ơn thầy chẳng bao giờ thích hợp vào mọi 
lúc..." 

Điều ấy không thế và cũng chang cần. Trong thực tế 
nhiều lần khi chúng ta nói cám ơn, ta không hàm ý về nó. 
Ai đó đưa lọ muối trên bàn cho bạn và bạn nói cám ơn - 
bạn ngụ ý gì? Bạn không định nói điều đó, đấy chỉ là hình 
thức. Giữa thầy và đệ tử không nên có hình thức; không 
cần thiết, tôi đâu có đưa lọ muối cho bạn. 

'Cám ơn' là thói kiếu cách phương Tây; ở phương Đông 
điều ấy gần như không thế được. Tôi chang bao giờ cám ơn 
bố mình, tôi không thế cám ơn bố được. Làm sao tôi có thế 
cám ơn bố tôi được? Tôi không cám ơn mẹ tôi. Tôi có mọi 
thứ đế phải cám ơn mẹ nhưng tôi chang cám ơn mẹ. Tôi có 
thế làm như nào? Điều ấy quá là không thích họp, điều ấy 
quá là lúng túng, ngay cả để nói lời cám ơn. Như thế quá 
hình thức, như thế sẽ thiếu tình yêu. Tốt hơn cả là im lặng 
về nó. Mẹ hiếu. 

Giữa thầy và đệ tử không có khả năng hình thức, mọi 
hình thức bao giờ cũng là điều không thích họp. Nhưng 
không có nhu cầu. Tôi hiểu, Kul Bhushan. Tôi có thể thấy 
trái tim bạn đầy lòng biết ơn. Chỉ trong im lặng điều đó 
mới có thế được nói ra. Nó có thế được nói ra. Nó có thế 
được nói ra mà không bằng việc nói nó; nếu bạn cố gắng 
nói điều đó, nó sẽ chang bao giờ có vẻ phải. 


137 


02 / 28 / 10 - 6-69 


138 



"Việc cám ơn thầy chắng bao giờ thích họp vào khoảnh 
khắc đó. Và vậy mà tôi lùi lại. Làm sao chúng tôi có thế cất 
cánh được? Làm sao tôi có thế nhận sự giúp đỡ của người 
đàn bà bên ngoài đế được họp nhất với người đàn bà bên 
trong?" 

Lùi lại là tự nhiên. Quá khứ lớn thế còn khoảnh khắc 
hiện tại nhỏ thế. Lực kéo của quá khứ lớn thế còn nhận biết 
này chỉ giống như chiếc lá mới nhú ra từ cây - tươi tắn, trẻ 
trung, thanh thoát, mong manh. Còn quá khứ thì tựa như 
dãy núi Himalayas vĩ đại - toàn những đá là đá. Chiếc lá 
nhỏ này và đá Himalayas vĩ đại này... chiếc lá này phải 
tranh đấu với dãy Himalayas của quá khứ hàng nghìn kiếp 
sống trong máy móc, sống vô ý thức. Nhưng dầu vậy chiếc 
lá nhỏ này sẽ chứng tỏ còn mạnh hơn cả dãy Himalayas 
toàn những đá và đá. Sao vậy? - bởi vì chiếc lá này sống 
động... sống động với tình yêu, bừng cháy với tình yêu. 
Chiếc lá này là chiếc lá của nhận biết. Nó đang đi tới chiến 
thắng. 

Nhưng nhiều lần bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đã tụt lùi - 
điều đó là tự nhiên. Đừng lo nghĩ về điều đó, đừng cảm 
thấy mặc cảm về điều đó. Bất kì khi nào nhớ, bắt đầu 
trưởng thành đi. Luôn luôn giữ chiếc lá mới trong tâm thức 
của bạn. Rót toàn bộ tâm thức của bạn vào sáng suốt mới 
đang lớn lên trong bạn. Ban đầu những khoảnh khắc này 
nhất định là còn ít và xa nhau. Nhưng cho dù chỉ thỉnh 
thoảng một lần khoảnh khắc này tới khi tình yêu không còn 
là tình yêu mà đã trở thành lời nguyện, bạn là trong khoảnh 
khắc Mật tông rồi. Đừng lo nghĩ về những đêm tối, không 
cần phải lo nghĩ. Di chuyến từ ngày nọ sang ngày kia. Nhớ 
ngày nọ tới ngày kia. 


Sẽ có đêm - đôi khi đêm rất dài. Nghĩ về những đêm 
này giống như đường hầm tối đen. Tại đầu này là ánh sáng, 
tại đầu kia là ánh sáng; ở giữa là đường hầm đen tối. Và 
điều đó nữa cũng là tốt bởi vì nó chuẩn bị cho đôi mắt bạn 
thấy ánh sáng rõ ràng hơn. Nó đem lại nghỉ ngơi, nó đem 
lại thảnh thơi. Bạn đừng nghĩ dưới dạng hết đêm này tới 
đêm kia và ngày thì ở giữa, đừng. Cho dù những khoảnh 
khắc rất ít và xa nhau - và những khoảnh khắc rất nhỏ - 
chúng đều là những đồ châu báu quí giá, sáng loáng. Nghĩ 
về những khoảnh khắc đó. Một khoảnh khắc đã xảy ra hôm 
nay, và một khoảnh khắc có thế xảy ra một năm sau. Đừng 
lo lắng về một năm đó, điều ấy chẳng can hệ gì; từ khoảnh 
khắc này tới khoảnh khắc khác để cho mắt bạn được tập 
trung. Cả năm chỉ là một đường hầm từ ngày này sang ngày 
khác, từ ánh sáng này tới ánh sáng khác, từ khoảnh khắc 
yêu đương này tới khoảnh khắc yêu đương khác, từ nhận 
biết này sang nhận biết khác. Chẳng bao lâu việc tụt lùi sẽ 
ít đi, và chang bao lâu việc tụt lùi sẽ biến mất. Nhưng 
không cần phải cảm thấy mặc cảm, không cần cảm thấy ăn 
năn về nó. Nó là điều tự nhiên, chấp nhận nó. 

"Làm sao tôi có thể nhận sự giúp đỡ của người đàn bà 
bên ngoài đế được hợp nhất với người đàn bà bên trong?" 

Đừng nghĩ tới 'làm sao'; nếu tình yêu có đó, điều đó sẽ 
xảy ra. Và tình yêu không phải là 'làm sao', tình yêu không 
có cách thức. Chỉ yêu không vì lí do nào hết cả. Chỉ yêu 
với tôn kính, với kính ne. Yêu đi: thấy trong người kia 
không phải là thân thế mà là linh hồn, thấy trong người kia 
không phải là tâm trí mà là vô trí. Neu bạn có thể thấy vô 
trí trong trong người đàn bà của mình, bạn sẽ có thế tìm 
thấy người đàn bà bên trong rất dễ dàng. Thế thì người đàn 
bà bên ngoài sẽ chỉ là trung gian: qua người đàn bà bên 


139 


02 / 28 / 10 - 6-70 


140 



ngoài, thông qua người đàn bà bên ngoài bạn sẽ được ném 
về người đàn bà bên trong. Nhưng nếu người đàn bà bên 
ngoài kia chỉ là thân thế, thế thì bạn bị chặn lại. Neu người 
đàn bà kia chỉ là linh hồn, trống rỗng, chỉ là số không, chỉ 
là bước chuyển, chẳng có gì ngăn cản bạn cả, năng lượng 
của bạn sẽ chuyển lùi lại và sẽ đi vào và sẽ tìm thấy người 
đàn bà bên trong của bạn. 

Mỗi người đàn bà và đàn ông đều có thể có ích từ bên 
ngoài đế tìm ra người đàn bà và người đàn ông bên trong. 
Nhưng không có 'làm sao' cho việc đó. Sùng kính là cần. 
Nghĩ theo, suy tư theo sự thiêng liêng của người khác. 
Người khác là thiêng liêng; đế thái độ đó tràn ngập, đế khí 
hậu đó bao quanh bạn. Và điều đó sẽ xảy ra! Nó đang trên 
đường rồi đó. 


Câu hỏi thứ ba: 

Osho kính yêu, tại sao mọi người bỏ lỡ 
thầy? Từ khi tôi nhận tính chẩtsannyas, tôi 
có thế thấy rẩt rõ ngu si của họ. Tại sao họ 
không thế thay được điều đó? 

Đừng quá nghiêm khắc với mọi người. Mà đấy cũng 
không phải là việc của bạn. Neu họ không muốn thấy điều 
đó, đấy là quyết định của họ và là tự do của họ. Thậm chí 
đừng gọi điều đó là ngu si, bởi vì nếu bạn gọi điều đó là 
ngu si, bản ngã tinh vi sẽ ló ra trong bạn rằng bạn có thế 


thấy được mà họ thì không thế thấy được, rằng bạn thông 
minh và họ là ngu đần. Không, điều này là không tốt. 

Có lần chuyện xảy ra... 

Mohammed đi tới nhả thờ Mô ha mét giáo đế nói lời 
nguyện buổi sáng và ông ta đem theo một thanh niên, 
người trước đây chưa bao giờ đi tới nhà thờ cả. Khi quay về 
- lúc ấy là sáng mùa hè và mọi người vẫn còn đang ngủ - 
khi quay về, chàng thanh niên nói với Mohammed, "Hazrat, 
trông những kẻ tội lỗi này vẫn còn đang ngủ. Đây mà là lúc 
ngủ sao? Đây là lúc cầu nguyện chứ!" Và đây là lần đầu 
tiên bản thân anh ta đi cầu nguyện. 

Bạn có biết Mohammed nói gì không? Nhìn lên trời, 
ông ta nói, "Thật đáng tiếc." 

Chàng thanh niên nói, "Thầy đang nói điều này với ai 
vậy?" 

Mohammed nói, "Với Thượng đế. Và ta sẽ phải quay 
lại nhà thờ... và xin cậu đừng đến lần này. Cũng tốt là trước 
đây cậu chưa từng tới nhà thờ; ta đã làm điều sai lầm là 
đem cậu đi. Đáng ra cậu cũng ngủ thì tốt hon - ít nhất thì 
cậu cũng sẽ không tụ hội bản ngã này. Bây giờ cậu là thánh 
nhân chỉ bởi vì cậu đã đọc lời nguyện, còn những người 
này đều là tội nhân. Và bởi vì ta đã mang cậu theo mình 
nên lời nguyện của ta cũng bị hư hoại, cho nên ta sẽ quay 
về. Và xin cậu đừng đến lần nữa. ít nhất thì ta cũng không 
định đem cậu đi với ta nữa." 

Và ông ta quay lại cầu nguyện và xin Thượng đế tha 
thứ. Ông ta kêu khóc, nước mắt ròng ròng trên khuôn mặt. 


141 


02 / 28 / 10 - 6-71 


142 



Vài ngày trước đây bạn đã nhận tính chất sannyas - hay 
vài tuần trước đây - và bạn nghĩ rằng những người khác 
đều ngu si cả sao? Điều đó là không phải, điều đó không 
phải chút nào. Trong thực tế sannyasin là người chấm dứt 
việc can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đây là can 
thiệp, cái thái độ này. Tại sao? Neu họ không muốn gặp tôi, 
nếu họ không muốn nghe tôi, nếu họ không muốn hiểu điều 
đang xảy ra ở đây, thì đó là tự do của họ. Họ không ngu si, 
đấy đon giản là tự do của họ; họ phải là chính họ. 

Neu bạn thu thập những thái độ như vậy, đó là cách 
cuồng tín được sinh ra; thế thì một ngày nào đó bạn có thế 
trở thảnh kẻ cuồng tín, thế thì bạn có thế buộc họ phải tới... 
"Các anh phải tới." Xuất phát từ lòng từ bi bạn phải ép 
buộc họ. Đó chính là điều tôn giáo đã làm trong suốt bao 
nhiêu thế kỉ: người theo Mô ha mét giáo giết người Hindu, 
người Hindu giết người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo 
giết người Mô ha mét giáo, người Mô ha mét giáo giết 
người Ki tô giáo. Đe làm gì? - do từ bi. Họ nói, "Chúng ta 
sẽ đưa anh về con đường đúng. Anh đang đi lầm lạc, chúng 
ta không thế cho phép anh lầm lạc." 

Tự do có nghĩa là tự do toàn bộ. Tự do có nghĩa là đi 
lầm lạc nữa. Neu bạn không cho phép một người được lầm 
lạc thì đây là kiểu tự do gì vậy? Neu bạn bảo đứa trẻ, "Cháu 
được tự do chỉ để làm điều phải và ta quyết định cái gì là 
phải; cháu không được tự do làm điều sai và ta quyết định 
cái gì là sai" - đây là kiếu tự do gì vậy? Bạn là ai đế quyết 
định cái gì là phải? Đe mọi người tự quyết định cho chính 
mình đi. 

Thật rất dễ dàng thu thập những thái độ như vậy. Đó là 
lí do tại sao, trong suốt các thời đại, ngu xuẩn này đã xảy 
ra: hàng triệu người đã lao vào chém giết nhau nhân danh 


tình yêu, nhân danh Thượng đế. Làm sao điều này có thế 
xảy ra được? Người Ki tô giáo nghĩ rằng họ đang thực thi 
một nghĩa vụ vĩ đại, bởi vì họ nghĩ, "Chừng nào bạn chưa 
tới qua Jesus, bạn chẳng bao giờ tới được Thượng đế." Neu 
bạn nhìn vào logic của họ, có vẻ như rất rất từ bi. Neu đây 
thực sự là trường hợp xảy ra - tức là bạn có thể tới Thượng 
đế chỉ qua Jesus - thì những người đang đốt phá và giết 
chóc và trừng phạt người khác quả thực là các thánh nhân 
vĩ đại. 

Nhưng đấy là vấn đề. Người Mô ha mét giáo nghĩ rằng 
bạn chỉ có thế tới được thông qua Mohammed; Mohammed 
là nhà tiên tri gần đây nhất, Jesus đã lạc hậu rồi. Thượng đế 
đã gửi một thông điệp khác - được nâng cao hon; một ấn 
bản mới đã tới. Cho nên tại sao phải băn khoăn về Jesus khi 
Mohammed đã tới? Chắc chắn bản mới nhất là bản tốt nhất, 
cho nên bạn phải đến qua Mohammed. Bây giờ chỉ có một 
Thượng đế và chỉ có một nhà tiên tri về Thượng đế, và đó 
là Mohammed. Và nếu bạn không chịu nghe thì họ sẵn 
sàng giết bạn - xuất phát từ tình yêu, vì điều tốt lành của 
riêng bạn. 

Rồi hãy nghe người Hindu - họ nói rằng tất cả những 
điều này là vô nghĩa, bản đầu tiên mới là bản tốt nhất, kinh 
Veda. Tại sao? - bởi vì Thượng đế không thể phạm phải bất 
kì sai lầm nào, cho nên ông ấy không thế cải tiến được. Bản 
đầu là tốt nhất! Ông ấy không thể phạm phải bất kì sai lầm 
nào, cho nên làm sao ông ấy có thế cải tiến được? Bản đầu 
cũng là bản cuối, alpha là omega. Thượng đế đã cho một 
lần là cho mãi mãi; thế thì tại sao có các bản khác này? 
Những bản này là để dành cho người ngu, người không thế 
hiểu được bản gốc. Neu bạn có thể hiểu được Veda, chẳng 
cần phải hiếu Kinh thánh hay kinh Koran làm gì; chúng là 


143 


02 / 28 / 10 - 6-72 


144 



vô nghĩa. Bản đầu là tốt nhất; Thượng đế tin cậy rằng con 
người sẽ hiếu. Nhưng rồi ngài nhận ra là con người rất ngu, 
chỉ vài người trí huệ mới có thế hiếu nối. Thế là ngài phải 
hạ thấp mình xuống một chút. Đấy không phải là việc cải 
tiến thêm, đấy chỉ là hạ thấp xuống mức con người, cho 
nên ngài đã cho Kinh thánh. Thế mà vẫn không hiểu, cho 
nên ngài lại cho kinh Koran. Lại vẫn chưa hiếu được, cho 
nên ông ấy cho Guru Grantha. Đấy là cách con người sa 
ngã. 

Theo khái niệm của người Hindu thì hoàn hảo là trong 
quá khứ; từ đó con người đã sa ngã, đây là thời đại ngu 
muội nhất. Con người đã không tiến hoá lên, con người đã 
sa ngã xuống. Đấy không phải là tiến hoá, người Hindu nói, 
đấy là thoái hoá. Cho nên sách càng mới, nó càng phải tầm 
thường bởi vì điều đó có nghĩa là chỉ dành cho người bình 
thường. Người hoàn hảo chỉ có trong những ngày của 
Veda. 

Bây giờ có tới ba trăm tôn giáo trên trái đất, và mỗi tôn 
giáo đều cho là mình là đúng, và mỗi tôn giáo đều sẵn sàng 
giết tôn giáo khác. Họ liên tục chẹn họng nhau. Một cái gì 
cơ sở đã đi sai. Đây là điều đã đi sai: bạn yêu cầu tôi cho 
phép bạn được trở thành kẻ cuồng tín. Không, ít nhất thì 
điều này không xảy ra với tôi - ít nhất là trong lúc tôi còn ở 
đây. Những người khác được tự do làm bất kì điều gì họ 
thích, thấy như họ thích, diễn giải như họ thích. Bạn đừng 
coi họ là ngu si. Họ có tâm trí riêng của họ, điều đó là đẹp. 

Một đứa bé da đen về nhà với sơn trắng phết đầy người 
và nói, "Tụi trẻ tại trường sơn trắng người con." Thế là mẹ 
nó đánh nó vì làm lộn xộn. 


Bố nó về nhà và nói, "Cái gì thế này?" Thế là mẹ nó 
mách rằng bọn trẻ ở trường đã sơn trắng thằng Sam của 
chúng ta. Thế là bố nó lại cho nó một trận nên thân không 
đứng dậy được. 

Giây phút sau đó người ta nghe thấy một giọng nói yếu 
ớt, "Mình mới chỉ làm đứa trẻ da trắng có hai giờ nhưng 
mình đã ghét bọn chó chết da đen! " 

Và bạn mới làm người da cam có vài tuần... Xin hãy 
kiên nhẫn, hãy thông minh và tôn trọng tự do của người 
khác, bản thể của người khác, cách thức của họ, phong cách 
của họ. 


Câu hỏi thứ tư: 

Osho kính yêu, tại sao dục là điều kiêng 
kị trong mọi xã hội trong suốt các thời 
đại? 

Đây là một câu hỏi rất phức tạp, nhưng rất quan trọng 
nữa - đáng đi vào. Dục là bản năng mạnh mẽ nhất trong con 
người. Chính khách và tu sĩ đã hiểu ngay từ đầu rằng dục là 
năng lượng điều khiến mạnh nhất trong con người. Nó phải 
bị tước đi, nó phải bị cắt bỏ đi; nếu con người được phép tự 
do hoàn toàn trong dục, sẽ không còn khả năng nào chi 
phối người đó: sẽ không thể nào làm cho người đó thành nô 
lệ được. 


145 


02 / 28 / 10 - 6-73 


146 



Bạn chưa từng thấy điều này đã được thực hiện như thế 
nào sao? Khi bạn muốn đóng ách con bò đế kéo chiếc xe, 
bạn làm gì? Bạn thiến nó, bạn phá huỷ năng lượng dục của 
nó. Và bạn có thấy sự khác biệt giữa con bò thường và con 
bò thiến không? Thật là khác lắm! Con bò thiến là hiện 
tượng nghèo nàn, một nô lệ. Con bò thường đẹp đẽ; con bò 
thường là hiện tượng vinh quang, lộng lẫy lớn lao. Nhìn 
con bò thường đang bước đi, nó bước giống hoàng đế làm 
sao! Và nhìn con bò thiến đang kéo xe... Cùng điều đó cũng 
được thực hiện cho con người: bản năng dục đã bị cắt bỏ, 
bị làm què quặt. Bây giờ con người không tồn tại như con 
bò thường, con người tồn tại như con bò thiến. Và mỗi 
người đều đang kéo cả nghìn lẻ một xe. 

Nhìn đi, và bạn sẽ thấy đằng sau bạn cả nghìn lẻ một 
chiếc xe, và bạn bị đóng ách vào chúng. Tại sao bạn không 
thê đóng ách con bò thường? Con bò thường quá mạnh mẽ. 
Neu nó thấy một con bò cái đi ngang qua, nó sẽ hất cả bạn 
lẫn chiếc xe và phi về phía con bò cái. Nó chang bận tâm tí 
gì về bạn là ai và nó sẽ không chịu nghe lời. Không thể nào 
kiểm soát được con bò thường. 

Năng lượng dục là năng lượng sống; nó là không kiểm 
soát được. Và các chính khách và các tu sĩ chăng quan tâm 
gì tới bạn, họ chỉ quan tâm tới việc chuyến năng lượng của 
bạn vào các hướng khác. Cho nên có một co chế nào đó 
đằng sau điều đó; nó phải được hiểu. 

Kìm nén dục, kiêng kị dục, là chính nền móng co bản 
cho sự nô lệ của con người. Và con người không thể tự do 
chừng nào dục chưa được tự do. Con người không thế thực 
sự tự do chừng nào năng lượng dục của người đó còn chưa 
được phép trưởng thành tự nhiên. 


Có năm thủ đoạn qua đó con người đã bị biến thành nô 
lệ, thành một hiện tượng xấu xí, kẻ què quặt. Thủ đoạn thứ 
nhất là: Giữ cho con người yếu đuối nhất có thể được nếu 
bạn muốn chi phối người đó. Neu tu sĩ muốn chi phối bạn 
hay chính khách muốn chi phối bạn, bạn phải bị giữ cho 
thật yếu đuối. Vâng, trong một số trường họp, vài ngoại lệ 
là được phép: tức là, khi việc phục vụ chiến đấu với kẻ thù 
được cần tới; chỉ thế thôi, ngoài ra thì không. Quân đội 
được phép làm nhiều điều mà người khác không được 
phép. Quân đội đang phục vụ cho cái chết, nó được phép 
mạnh mẽ. Nó được phép duy trì mạnh nhất có thế được; nó 
cần cho việc tiêu diệt kẻ thù. 

Người khác bị phá huỷ. Họ bị buộc phải yếu ớt theo cả 
nghìn lẻ một cách. Và cách tốt nhất đế giữ con người trong 
yếu đuối là không cho tình yêu được tự do toàn bộ. Tình 
yêu là sự nuôi dưỡng. Bây giờ các nhà tâm lí đã phát hiện 
ra điều đó, rằng nếu đứa trẻ không được cho tình yêu, nó sẽ 
co về chính nó và trở thành yếu đuối. Bạn có thể cho nó 
sữa, bạn có thế cho nó thuốc, bạn có thế cho nó mọi thứ... 
chỉ không cho nó tình yêu, không ôm ghì nó, không hôn 
nó, không ôm ấp nó gần với hoi ấm thân thế bạn, và thế là 
đứa trẻ sẽ bắt đầu yếu dần, yếu dần và yếu dần đi. Và nó có 
nhiều co hội chết hon là sống sót. Điều gì xảy ra? Tại sao? 
Chỉ có ôm ghì, hôn, truyền cho nó hoi ấm, bằng cách nào 
đó đứa trẻ cảm thấy được nuôi dưỡng, được chấp nhận, 
được yêu mến, được cần tới. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy 
xứng đáng, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy ý nghĩa nào đó trong 
cuộc đời nó. 

Bây giờ ngay từ thời trẻ tho, chúng ta bỏ đói chúng, 
chúng ta không cho chúng tình yêu nhiều như chúng cần 
tới. Rồi chúng ta buộc nam thanh niên và nữ thanh niên 


147 


02 / 28 / 10 - 6-74 


148 



không được yêu nhau chừng nào họ chưa xây dựng gia 
đình. Đen độ tuối mười bốn họ trở nên chín muồi về dục. 
Nhưng giáo dục có thế cần nhiều thời gian hon - mười năm 
nữa, hai mưoi bốn, hai mươi lăm năm; rồi họ còn phải nhận 
bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, bác sĩ cho nên chúng ta buộc họ 
không được yêu. 

Năng lượng dục tới đỉnh điểm của nó trong khoảng độ 
tuối mười tám. Đàn ông sẽ không bao giờ đạt được lần nữa 
khả năng dục như thế, đàn bà không bao giờ có khả năng 
cực thích lớn hơn điều cô ấy có thể có khả năng ở độ tuối 
gần mười tám. Nhưng chúng ta buộc họ không được làm 
tình. Chúng ta buộc con trai phải sống trong kí túc xá tách 
biệt riêng - con gái và con trai sống tách biệt - và giữa hai 
người là toàn bộ cơ chế cảnh sát, quan toà, hiệu phó, hiệu 
trưởng, chủ nhiệm khoa. Họ tất cả đứng đó, ngay giữa, đế 
giữ cho con trai không đi sang phía con gái, con gái không 
đi sang phía con trai. Tại sao? Tại sao phải nhiều quan tâm 
đến thế? Họ đang cố giết chết con bò thường và tạo ra con 
bò thiến. 

Vào lúc bạn mười tám tuối bạn ở vào đỉnh năng lượng 
dục, năng lượng tình yêu. Vào lúc bạn xây dựng gia đình, 
hai nhăm, hai sáu, hai bẩy... và độ tuối này cứ tăng lên mãi, 
quốc gia càng văn hoá, bạn càng phải đợi thêm, bởi vì thêm 
nhiều thứ phải học, phải tìm việc - thế này thế nọ. Vào lúc 
bạn xây dựng gia đình bạn gần như suy giảm năng lực của 
mình. 

Rồi bạn yêu, nhưng tình yêu chang bao giờ trở thảnh 
nóng bỏng thực sự; nó chưa bao giờ lên tới điểm tại đó con 
người thăng hoa, nó còn hững hờ. Và khi bạn không thế 
nào yêu được hoàn toàn, bạn không thế yêu con trẻ được 
bởi vì bạn không biết cách. Khi bạn không còn khả năng 


biết được đỉnh của nó, làm sao bạn có thế dạy cho con trẻ 
của bạn được? Làm sao bạn có thể giúp cho con trẻ có được 
đỉnh điếm của nó. Cho nên suốt nhiều thời đại con người đã 
từ chối tình yêu đến mức con người vẫn còn yếu đuối. 

Thủ đoạn thứ hai là: giữ cho con người dốt nát và bị 
lừa gạt nhiều nhất có thể được để cho người đó có thể dễ 
dàng bị lừa gạt. Và nếu bạn muốn tạo ra một loại ngu si - 
vốn là điều cần thiết cho tu sĩ và chính khách và âm mưu 
của họ - điều tốt nhất là đừng cho phép con người được đi 
vào tình yêu một cách tự do. Không có tình yêu, thông 
minh của con người tụt xuống. Bạn chưa từng quan sát điều 
này sao? Khi bạn đang yêu bỗng nhiên tất cả các khả năng 
của bạn đều lên đỉnh điếm, tới cao trào. Mới khoảnh khắc 
trước đây bạn còn trông đờ đẫn, và rồi bạn gặp người đàn 
bà của mình... và bỗng nhiên vui vẻ lớn bùng no trong con 
người bạn, bạn là ngọn lửa. Khi người ta đang trong yêu, 
họ biểu lộ mình ở mức tối đa. Khi tình yêu biến mất hay 
khi tình yêu không có đó, họ biểu lộ ở mức tối thiểu. 

Những người vĩ đại nhất, thông minh nhất là những 
người dục nhiều nhất. Điều này cần phải được hiểu rõ, bởi 
vì năng lượng yêu về cơ bản là thông minh. Neu bạn không 
thế yêu bạn bị khép lại, lạnh lẽo theo một cách nào đó; bạn 
không thế tuôn chảy. Trong yêu người ta tuôn chảy. Trong 
yêu người ta cảm thấy tự tin đến mức người ta có thể chạm 
tới các vì sao. Đó là lí do tại sao người đàn bà trở thảnh 
niềm hứng khởi lớn, người đàn ông trở thành niềm hứng 
khởi lớn. Khi người đàn bà được yêu, cô ấy lập tức trở nên 
đẹp hơn, ngay lập tức! Chỉ mới khoảnh khắc trước cô ấy 
còn là người đàn bà bình thường... và tình yêu đã mưa lên 
cô ấy, cô ấy được tắm trong năng lượng mới hoàn toàn, hào 
quang mới nảy sinh quanh cô ấy. Cô ấy bước duyên dáng 


149 


02 / 28 / 10 - 6-75 


150 



hơn, điệu vũ tới theo bước chân cô. Mắt cô bây giờ cực kì 
long lanh, khuôn mặt rạng ngời, cô ấy toả sáng. Và cùng 
điều đó cũng xảy ra cho người đàn ông. 

Khi người ta đang yêu, họ biếu lộ những điều tuyệt vời 
nhất. Không cho phép yêu thì họ sẽ còn ở mức tối thiểu. 
Khi ở mức tối thiểu họ đần độn, họ dốt nát, họ không bận 
tâm tới hiếu biết. Và khi người ta dốt nát, ngu muội và bị 
lừa, họ có thế dễ dàng bị lừa dối. Khi người ta bị kìm nén 
về dục, bị kìm nén về yêu, họ bắt đầu khao khát đến cuộc 
sống khác; họ nghĩ về cõi trời, thiên đường, nhưng họ 
không nghĩ tới việc tạo ra cõi trời ngay ở đây và bây giờ. 

Khi bạn đang yêu, cõi trời là ở đây và bây giờ. Thế thì 
bạn không băn khoăn, thế thì ai tới các tu sĩ? Thế thì ai băn 
khoăn rằng phải có cõi trời? Bạn đã ở đấy rồi, bạn chang 
quan tâm. Nhưng khi năng lượng yêu của bạn bị kìm nén, 
bạn bắt đầu nghĩ, "Tại đây chẳng có gì cả. Bây giờ là sự 
trống rỗng. Thế thì phải có ở đâu đó mục tiêu nào đó..." 
Bạn tới tu sĩ và hỏi về cõi trời, rồi ông ta vẽ lên bức tranh 
đẹp đẽ về cõi trời. 

Dục đã bị kìm nén cho nên bạn có thế trở nên quan tâm 
tới cuộc sống khác. Và khi người ta quan tâm tới cuộc sống 
khác, tự nhiên người ta không quan tâm tới cuộc sống này. 
Còn Mật tông nói: Cuộc sống này là cuộc sống duy nhất. 
Cuộc sống khác ẩn nấp trong cuộc sống này. Nó không 
chống cuộc sống này, nó không xa với cuộc sống này; nó là 
bên trong cuộc sống này. Đi vào trong nó đi. 

Đây là nó! 

Đi vào trong nó và bạn sẽ tìm thấy cả cuộc sống khác 
nữa. Thượng đế ẩn trong thế giới, đó là thông điệp Mật 
tông. Thông điệp vĩ đại, cao cả, vô song. 


Thượng đế ẩn trong thế giới, Thượng đế ẩn ngay ở đây 
và bây giờ. 

Neu bạn yêu, bạn sẽ có khả năng cảm thấy điều đó. 

Bí mật thứ ba: Giữ con người sợ hãi nhiều nhất có thế 
được. Và cách chắc chắn là không cho phép người đó được 
yêu, bởi vì yêu phá tan sợ... "Yêu gạt bỏ sợ." Khi bạn đang 
yêu bạn không sợ. Khi bạn đang yêu bạn có thế tranh đấu 
chống toàn thế giới, khi bạn đang yêu bạn cảm thấy có khả 
năng vô hạn về mọi thứ. Nhưng khi bạn không yêu, bạn sợ 
cả những điều nhỏ nhặt. Khi bạn không yêu bạn trở nên 
quan tâm nhiều hơn tới an ninh, an toàn. Khi bạn đang yêu 
bạn quan tâm nhiều hơn tới phiêu lưu, tới thám hiếm. 

Mọi người không được phép yêu bởi vì đó là cách duy 
nhất làm cho họ sợ. Và khi họ sợ và run ray, họ bao giờ 
cũng quì xuống, cúi đầu trước các tu sĩ, cúi đầu trước các 
chính khách. Đó là mưu đồ lớn chống lại loài người. Đó là 
mưu đồ lớn chống lại bạn. Chính khách và tu sĩ là kẻ thù 
của bạn, nhưng họ giả bộ rằng họ là đầy tớ của quần chúng. 
Họ nói, "Chúng tôi ở đây để phục vụ các bạn, để giúp các 
bạn đạt tới cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi ở đây để tạo ra 
cuộc sống tốt lảnh cho bạn." Và họ là những kẻ phá huỷ 
chính bản thân cuộc sống. 

Điều thứ tư: Giữ con người khổ nhất có thể được - bởi 
vì người khổ bị lẫn lộn, người khổ không có giá trị riêng, 
người khổ tự lên án mình, người khổ cảm thấy rằng mình 
phải đã làm điều gì đó sai. Người khổ không có nền tảng; 
bạn có thế đẩy người ấy hết chỗ nọ sang chỗ kia, người ấy 
có thế bị biến thành mấu gỗ trôi giạt rất dễ dàng. Và người 
khố thì bao giờ cũng sẵn sàng bị chỉ huy, bị ra lệnh, bị kỉ 
luật, bởi vì người ấy biết, "Về phần tôi, tôi chỉ là kẻ khổ. 


151 


02 / 28 / 10 - 6-76 


152 



Có thê ai đó khác có lẽ áp đặt kỉ luật vào đời tôi chăng?" 
Người ấy là một nạn nhân sẵn sàng. 

Và điều thứ năm: Giữ con người bị xa lánh khỏi người 
khác nhiều nhất có thế được, để cho họ không thể tập họp 
với nhau theo mục đích nào đó mà các tu sĩ hay chính 
khách không thế chấp thuận được. Giữ con người tách biệt 
khỏi lẫn nhau không cho phép họ quá thân mật với nhau. 
Khi người ta tách biệt, đon độc, xa lánh lẫn nhau, họ không 
thế tụ hội với nhau được. Và có cả nghìn lẻ một thủ đoạn 
để giữ họ xa nhau. 

Chang hạn: nếu bạn đang khoác tay người cùng giới - 
bạn là đàn ông và bạn khoác tay người đàn ông, rồi bước đi 
trên đường vừa hát - bạn sẽ cảm thấy mặc cảm bởi vì mọi 
người sẽ bắt đầu nhìn vào bạn: bạn đồng tính luyến ái nam 
hay cái gì đó chăng? Hai người đàn ông không được phép 
hạnh phúc cùng nhau. Họ không được phép khoác tay 
nhau, họ không được phép ôm ghì nhau; họ bị kết án là 
đồng tính luyến ái. Nỗi sợ phát sinh. 

Neu bạn của bạn tới và khoác tay bạn trong tay anh ấy, 
bạn phải nhìn quanh: liệu có ai đó nhìn thấy hay không? Và 
bạn vội vã bỏ tay ra. Bạn bắt tay một cách vội vã. Bạn có 
quan sát đến điều đó không? Bạn mới chỉ chạm vào tay 
người kia và bắt tay rồi bạn phải kết thúc ngay; bạn không 
giữ tay lâu, bạn không ôm ghì nhau. Bạn sợ. 

Bạn có nhớ, bố bạn có bao giờ ôm ghì bạn không? Bạn 
có nhớ mẹ bạn có ôm ghì bạn sau khi bạn đã trưởng thảnh 
về dục không? Sao lại không? Nỗi sợ đã được tạo ra. Một 
thanh niên và mẹ anh ta ôm ghì nhau ư? Có thế dục nào đó 
sẽ nảy sinh giữa họ, ý tưởng nào đó, tưởng tượng nào đó. 
Nỗi sợ đã được tạo ra: bố và con trai, không; bố và con gái, 
không; anh và chị, không; anh trai và em trai - không! 


Người ta bị giữ trong các hộp nhỏ tách biệt với các bức 
tường lớn bao quanh họ. Mọi người đều bị phân loại và có 
cả nghìn lẻ một rào chắn. Vâng, rồi một ngày nào đó, sau 
hai mưoi nhăm năm của đủ loại huấn luyện, bạn mới được 
phép làm tình với vợ mình. Nhưng bây giờ việc huấn luyện 
đã đi vào bạn quá sâu và bỗng nhiên bạn không biết phải 
làm gì nữa. Yêu thế nào nhỉ? Bạn còn chưa học ngôn ngữ 
này. 

Cứ dường như là một người còn chưa được nói trong 
suốt hai mưoi nhăm năm. Nghe đấy: trong hai mưoi nhăm 
năm người đó chưa từng được phép nói một lời và rồi bỗng 
nhiên bạn đẩy người đó lên bục và bảo người đó, "Hãy đọc 
bài giảng lớn cho chúng tôi." Điều gì sẽ xảy ra? Hon nữa, 
người đó sẽ sụp đổ đây đó. Người đó có thể ngất, người đó 
có thế chết... hai mưoi nhăm năm im lặng và bồng nhiên 
bây giờ người đó được trông đợi đưa ra một bài giảng lớn. 
Điều ấy không thể được. 

Đây là điều đang xảy ra: hai mưoi nhăm năm chống 
yêu, sợ hãi, và rồi bỗng nhiên bạn được phép một cách hợp 
pháp - bạn được cấp giấy chứng nhận, và bây giờ bạn có 
thế yêu người đàn bà này. Đây là vợ bạn, bạn là chồng cô 
ấy, và bạn được phép yêu. Nhưng hai mưoi lăm năm huấn 
luyện sai lầm đâu cả rồi? Chúng sẽ vẫn còn đó. 

Vâng, bạn sẽ 'yêu'... bạn sẽ cố gắng, làm động tác. Nó 
sẽ không mang tính bùng no, nó không lên tới cực đỉnh: nó 
sẽ rất tí hon. Đó là lí do tại sao bạn thất vọng sau khi làm 
tình. Chín mưoi chín phần trăm mọi người đều thất vọng 
sau khi làm tình, còn thất vọng hon là họ đã thất vọng trước 
đó. Và họ cảm thấy, "Gì thế nhỉ?... Chang có gì cả! Điều đó 
không đúng!" 


153 


02 / 28 / 10 - 6-77 


154 



Bây giờ lần đầu tiên tu sĩ và chính khách mới dạy bảo 
rằng bạn không nên có khả năng yêu và rồi họ tới và họ 
thuyết giáo rằng chang có gì trong yêu cả. Và chắc chắn 
thuyết giảng của họ có vẻ phải, thuyết giảng của họ có vẻ 
hoà hợp đúng với kinh nghiệm của bạn. Đầu tiên họ tạo ra 
kinh nghiệm về tính vô ích, về thất vọng, rồi... đến giáo lí 
của họ. Và cả hai có vẻ gắn với nhau một cách logic thảnh 
một vở kịch. 

Đây là một thủ đoạn lớn, lớn nhất đã từng đuợc áp 
dụng cho con nguời. Năm điều này có thể đuợc sử dụng 
qua một việc đon giản, và đó là kiêng kị yêu. Có thể thực 
hiện đuợc tất cả các mục tiêu này bằng cách nào đó ngăn 
cản nguời ta khỏi yêu lẫn nhau. Và điều kiêng kị đó đã 
đuợc dùng theo cách rất khoa học... Điều kiêng kị này là vở 
kịch lớn; tài năng lớn và tinh ranh lớn đã đi vào trong đó, 
nó thực sự là kiệt tác. Điều kiêng kị này cần phải đuợc 
hiểu. 

Truớc hết: nó là gián tiếp, nó ấn giấu. Nó là không rõ 
ràng, bởi vì bất kì khi nào điều kiêng kị thành quá hiến 
nhiên nó sẽ không có tác dụng. Điều kiêng kị phải đuợc che 
giấu đế cho bạn không biết cách nó vận hành. Điều kiêng kị 
phải đuợc che giấu đế cho bạn thậm chí không thế tuởng 
tuợng đuợc rằng có thế có cái gì chống lại nó. Điều kiêng 
kị phải đi vào vô thức, không đi vào ý thức. Làm sao làm 
cho nó thật tinh vi và thật gián tiếp? Thủ đoạn của họ là: 
truớc hết cứ thuyết giảng rằng tình yêu là vĩ đại cho nên 
nguời ta chang bao giờ nghĩ rằng các tu sĩ và chính khách 
chống đối tình yêu. Cứ thuyết giảng rằng tình yêu là vĩ đại, 
rằng tình yêu là điều phải - và rồi không cho phép bất kì 
tình huống nào tình yêu có thể xảy ra, không cho phép có 
co hội nào. Không cho bất kì co hội nào, và cứ thuyết giảng 


rằng thức ăn là vĩ đại, việc ăn là vui vẻ lớn - "Hãy ăn thoả 
sức" - nhung chang cung cấp thứ gì đế ăn cả. Giữ cho mọi 
nguời cứ đói dài và tiếp tục nói về tình yêu. 

Cho nên mọi tu sĩ cứ nói về tình yêu. Tình yêu đuợc ca 
tụng cao hon bất kì cái gì, chỉ có sau Thuợng đế, và bị chối 
từ mọi khả năng xảy ra. Trực tiếp cổ vũ cho nó; gián tiếp 
cắt đứt gốc rễ nó. Đấy là kiệt tác. 

Không tu sĩ nào nói về cách họ đã gây hại. Duờng như 
là bạn cứ nói với cái cây, "Xanh thắm đi, nở hoa, tận hưởng 
đi," và bạn cứ cắt rễ đế cho cây không thế xanh được. Và 
khi cây không xanh, bạn có thế nhảy lên cây và nói, "Nghe 
đây! Mi chang chịu nghe lời ta, mi không tuân theo ta." Tất 
cả chúng ta cứ nói "Xanh thắm đi, nở hoa, tận hưởng, nhảy 
múa đi"... trong khi đó thì bạn cứ chặt rễ. 

Tình yêu bị phủ nhận quá nhiều... và tình yêu là điều 
hiếm hoi nhất trên thế giới, nó không nên bị từ chối. Neu 
một người có thế yêu năm người, người đó nên yêu cả năm. 
Neu một người có thể yêu năm mươi người, người đó nên 
yêu năm mươi người. Neu một người có thế yêu năm trăm 
người, người đó nên yêu năm trăm người. Tình yêu hiếm 
đến độ bạn càng trải rộng tình yêu càng tốt hơn. 

Nhưng có các thủ đoạn lớn. Bạn bị dồn vào một góc 
hẹp, rất hẹp: bạn chỉ có thế yêu vợ mình, bạn chỉ có thế yêu 
chồng mình, bạn chỉ có thế yêu cái này, bạn chỉ có thế yêu 
cái kia; các điều kiện quá nhiều. Dường như là có luật rằng 
bạn chỉ có thế thở được khi ở bên vợ mình, bạn chỉ có thế 
thở được khi ở bên chồng mình. Thế thì việc thở sẽ trở 
thành không thế được, thế thì bạn sẽ chết. Và bạn thậm chí 
còn không thế nào thở được trong khi bên cạnh vợ hay 
chồng mình. Bạn phải thở hai mươi tư tiếng một ngày. Bạn 


155 


02 / 28 / 10 - 6-78 


156 



càng thở nhiều thì bạn càng có thế thở trong khi ở cùng với 
bạn đời của mình. 

Hãy là việc yêu. 

Thế rồi có một thủ đoạn nữa: họ nói về tình yêu 'cao 
hon' và họ phá huỷ cái thấp hon. Và họ nói rằng cái thấp 
hon phải bị phủ nhận: tình yêu thân thế là xấu, tình yêu linh 
hồn mới tốt. Bạn đã bao giờ thấy bất kì linh hồn nào không 
có thân thể không? Bạn đã bao giờ thấy một ngôi nhả 
không móng không? Cái thấp hon là nền móng cho cái cao 
hon. Thân thế là noi trú ngụ của bạn, linh hồn sống trong 
thân thể, với thân thể. Bạn là linh hồn đuợc hiện thân và là 
thân thế mang linh hồn. Bạn là cả hai họp lại. Phần thấp 
hon và phần cao hon là không tách bạch, chúng là một... 
các bậc của cùng chiếc thang. 

Đây là điều Mật tông muốn làm sáng tỏ: phần thấp hon 
phải không bị chối bỏ, phần thấp hon phải đuợc biến đổi 
thành phần cao hon. Phần thấp hon là tốt. Neu bạn bị mắc 
kẹt với phần thấp hon, lỗi là ở bạn, không phải là ở phần 
thấp hon. Chang có gì sai với bậc duới của chiếc thang. 
Neu bạn bị mắc kẹt với nó, chính bạn bị mắc kẹt: đó là cái 
gì đó trong bạn. Di chuyển đi. 

Dục không sai, bạn sai nếu bạn bị mắc kẹt ở đó. Đi lên 
cao hon đi. Phần cao hon không chống phần thấp hon; 
phần thấp hon tạo khả năng cho phần cao hon tồn tại. 

Và những thủ đoạn này đã tạo ra lắm vấn đề khác. Mỗi 
lần bạn yêu, bạn lại mặc cảm thế nào đó; mặc cảm nảy 
sinh. Khi có mặc cảm bạn không thế đi toàn bộ vào trong 
yêu; mặc cảm ngăn cản bạn, nó giữ bạn dừng lại. Ngay cả 
trong khi làm tình với vợ hay chồng vẫn có mặc cảm: bạn 
biết điều này là tội lỗi, bạn biết bạn đang làm điều gì đó sai. 


Các thánh nhân không làm điều đó, bạn là tội nhân. Cho 
nên bạn không thế đi toàn bộ ngay cả khi bạn đuợc phép - 
một cách bề ngoài - yêu vợ bạn. Tu sĩ ấn đằng sau bạn 
trong cảm giác phạm tội của bạn; ông ta đang kéo bạn từ 
đằng kia, kéo sợi dây buộc bạn. Khi mặc cảm nảy sinh bạn 
bắt đầu cảm thấy rằng bạn sai; bạn mất tự tin, bạn mất tự 
trọng. 

Và vấn đề khác nảy sinh: khi có mặc cảm bạn bắt đầu 
giả vờ. Bố và mẹ không cho phép con cái đuợc biết rằng họ 
làm tình; họ giả vờ, họ giả vờ rằng tình yêu không tồn tại. 
Chang chóng thì chầy giả vờ của bố mẹ sẽ bị con cái biết. 
Khi con cái nhận ra giả vờ đó, chúng mất mọi tin cậy, 
chúng cảm thấy bị phản bội, chúng cảm thấy bị lừa. Còn bố 
và mẹ thì nói rằng con cái không tôn trọng họ. Bạn là 
nguyên nhân của điều đó, làm sao chúng có thể tôn trọng 
bạn đuợc? Bạn đã lừa dối chúng theo mọi cách, bạn đã 
không trung thực, bạn đã kém cỏi. Bạn đã bảo chúng đừng 
yêu - "Cẩn thận đấy!" - rồi bạn làm tình mọi lúc. Rồi một 
ngày sẽ tới, chẳng chóng thì chầy, lúc chúng sẽ hiểu rằng 
ngay cả bố chúng, ngay cả mẹ chúng cũng không thật với 
chúng - cho nên làm sao chúng có thế kính trọng bạn đuợc? 

Ban đầu mặc cảm tạo ra giả vờ, rồi giả vờ tạo ra xa 
lánh mọi nguời. Ngay cả đứa trẻ, con bạn, cũng sẽ không 
cảm thấy hài hoà với bạn. Có rào chắn: giả vờ của bạn. Và 
bạn biết rằng mọi nguời đều giả vờ. Một ngày nào đó bạn 
sẽ đi tới nhận ra rằng bạn chỉ là việc giả vờ, và nguời khác 
cũng thế. Khi mọi nguời đều giả vờ làm sao bạn có thế có 
quan hệ đuợc? Khi mọi nguời đều giả, làm sao bạn có thể 
quan hệ đuợc? Làm sao bạn có thế thân thiết khi mọi nơi 
đều có lừa dối, giả dối? Bạn trở nên rất, rất buồn phiền về 


157 


02 / 28 / 10 - 6-79 


158 



thực tại, bạn trở nên rất cay đắng, bạn thấy đấy chỉ là 
xưởng thợ của quỉ. 

Và mọi người đều có khuôn mặt giả, không ai chân 
thực cả. Mọi người đều đeo mặt nạ, không ai phô bày 
khuôn mặt nguyên thuỷ của mình. Bạn thấy mặc cảm, bạn 
cảm thấy rằng bạn đang giả vờ, và bạn biết rằng mọi người 
cũng đang giả vờ, mọi người đều thấy mặc cảm, và mọi 
người đều trở thành giống nhu vết thương xấu xí. Bây giờ 
rất dễ làm cho những người này thành nô lệ - biến họ thảnh 
thư kí, trưởng ga, hiệu trưởng, bộ trưởng, thống đốc, tổng 
thống. Bây giờ rất dễ dàng sao lãng tư tưởng họ. Bạn đã 
làm họ sao lãng từ tận gốc rễ. Dục là gốc rễ, do đó có tên 
muladhar. Muladhar nghĩa là năng lượng chính gốc. 

Tôi đã từng nghe ... 

Đó là đêm tân hôn và Bà Jane kiêu căng đã thực hiện 
nghĩa vụ làm vợ lần đầu tiên. 

"Lạy trời," bà hỏi chú rể, "đấy là điều mà thường dân 
vẫn gọi là làm tình sao?" 

"Đúng, thế đấy, thưa bà," ông ấy Reginald trả lời, lại 
làm như trước. 

Sau một chốc Bà Jane mới phẫn nộ than vãn, "Thế thì 
quá tốt cho dân thường! " 

Dân thường không thực sự được phép làm tình: điều ấy 
là quá tốt cho họ. Nhưng vấn đề là ở chỗ khi bạn đầu độc 
toàn bộ thế giới thường, bạn cũng bị đầu độc. Neu bạn đầu 
độc bầu không khí mà dân thường hít thở, không khí mà 
vua thở cũng bị đầu độc; không thế tách biệt được, nó là 
một. Khi tu sĩ đầu độc dân thường, cuối cùng ông ta cũng 
bị đầu độc. Khi chính khách đầu độc không khí của dân 


thường, cuối cùng ông ta cũng hít thở cùng bầu không khí 
ấy; không có không khí khác. 

Một cha phó và một giám mục đang ở hai góc đối diện 
của một khoang tàu hoả trên một hành trình dài. Khi giám 
mục bước vào, cha phó cất ngay cuốn tạp chí Playboy và 
bắt đầu đọc The Church Times. Giám mục bỏ qua ông ta và 
cứ giải đố chữ chéo của tờ Times. Im lặng lan khắp toa. 

Sau một chốc cha phó cố bắt chuyện. Và khi giám mục 
bắt đầu làm một loạt các câu hắc búa và tặc lưỡi khó chịu 
thì cha phó lại thử "Tôi có thể giúp ông được chứ?" 

"Có thể. Tôi chỉ chịu mỗi một từ thôi. Từ gì có bốn chữ 
này mà ba chữ cuối là u-n-t, và đầu mối là 'về bản chất là 
nữ tính?" 

"Sao, thưa ông ấy," cha phó sau một chốc dừng lại, 
"Đấy phải là từ aunt - bà cô." 

"Tất nhiên, tất nhiên!" giám mục nói. "Tôi nói, cậu 
thanh niên, cậu có thế cho tôi mượn cái tẩy được không?" 

Khi bạn kìm nén trên bề mặt, mọi thứ luồn sâu vào bên 
trong, vào vô thức. Nó vẫn có đó; dục không bị phá huỷ. 
May mắn là nó không bị phá huỷ; nó chỉ bị đầu độc. Nó 
không thể bị phá huỷ được, nó là năng lượng cuộc sống. Nó 
đã trở thành bị ô nhiễm và nó có thế được làm thuần khiết. 
Đó là toàn bộ quá trình của Mật tông: quá trình làm thuần 
khiết vĩ đại. 

Vấn đề cuộc đời bạn về cơ bản có thể được qui về vấn 
đề dục của bạn. Bạn có thể cứ giải quyết các vấn đề khác 
của mình nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết 
được chúng bởi vì chúng không phải là vấn đề thực. Và nếu 


159 


02 / 28 / 10 - 6-80 


160 



bạn giải quyết vấn đề dục của mình, mọi vấn đề sẽ biến mất 
bởi vì bạn đã giải quyết đuợc điều cơ sở. 

Nhung bạn sợ ngay cả việc nhìn vào nó. Điều đó đơn 
giản: nếu bạn có thể gạt sang một bên những uớc định đã 
học của mình, vấn đề rất đơn giản, nó đơn giản cũng nhu 
câu chuyện sau... 

Một bà cô chán chuờng là nguời quấy rầy cho cảnh sát; 
bà cô cứ gọi điện nói có một nguời đàn ông ở duới gầm 
giuờng mình. Cuối cùng nguời ta phải đua cô tới bệnh viện 
tâm thần, nhung cô vẫn cứ nói với các bác sĩ là có một 
nguời đàn ông duới gầm giuờng cô. Họ cho cô liều thuốc 
cuối cùng rồi cô bỗng nhiên tuyên bố rằng cô đã khỏi. 

"Cô định nói, cô Rustiían, là bây giờ cô không còn thấy 
một nguời đàn ông duới gầm giuờng chăng?" 

"Không, tôi không thể nói thế. Tôi có thể thấy hai 
nguời cơ." 

Một bác sĩ nói với bác sĩ khác rằng thực sự chỉ có một 
loại thuốc tiêm mới có thế chữa bệnh phàn nàn của cô ấy, 
loại thuốc ông ta gọi là 'trinh ác tính': tại sao họ không đặt 
cô ấy nằm trong giuờng ngủ cùng với Dan Lớn, ông thợ 
mộc của bệnh viện? 

Dan Lớn bị lôi tới, nguời ta kể cho nghe về điều phàn 
nàn của cô ấy và rồi anh ta sẽ bị nhốt vào phòng cùng cô ấy 
trong một giờ. Anh ta nói rằng không cần phải lâu đến thế, 
và một nhóm nguời lo âu tụ tập trên đầu cầu thang. Họ 
nghe thấy, "Không, dừng việc ấy lại đi, Dan. Mẹ sẽ không 
bao giờ tha thứ cho em đâu!" 

"Đừng có la hét thế, đằng nào cũng cần phải làm việc 
này. Đáng phải làm từ vài năm truớc rồi!" 

"Anh hay dùng sức mạnh thế, anh vũ phu lắm!" 


"Đấy chính là điều chồng cô đáng phải làm, cô đáng 
phải có một nguời chồng." 

Không thể chờ đợi đuợc nữa, các bác sĩ ùa vào. 

"Tôi đã chữa khỏi cô ấy!" nguời thợ mộc nói. 

"Anh ấy đã chữa khỏi cho tôi!" Cô Rustiían nói. 

Anh ta đã cua hết chân giuờng. 

Đôi khi chữa trị rất đơn giản, và bạn làm cả nghìn lẻ 
một thứ... Còn nguời thợ mộc thì làm chính xác, chỉ cần 
cua chân giuờng và thế là xong việc. Bây giờ nguời đàn 
ông có thể ẩn nấp vào đâu đuợc nữa? 

Dục là gốc rễ của hầu hết mọi vấn đề của bạn. Nó phải 
là như vậy bởi vì có tới hàng nghìn năm đầu độc. Việc làm 
thuần khiết vĩ đại là cần thiết. Mật tông có thể làm thuần 
khiết năng lượng dục của bạn. Lắng nghe thông điệp của 
Mật tông, cố hiếu nó. Đấy là thông điệp cách mạng vĩ đại. 
Nó chống lại mọi tu sĩ và chính khách. Nó chống lại mọi kẻ 
đầu độc này, người đã giết chết mọi vui vẻ trên trái đất chỉ 
đế cho con người có thế bị biến thành - thu lại thành - nô lệ. 

Giành lấy tự do của bạn. 

Giành lấy tự do yêu của bạn. 

Giành lấy tự do được hiện hữu, và rồi cuộc sống không 
còn là vấn đề. 

Nó là bí ấn. 

Nó là cực lạc. 

Nó là phúc lành. 

Đủ cho hôm nay. 


161 


02 / 28 / 10 - 6-81 


162 



163 


02 / 28 / 10 - 6-82 


164 



5 


nỏ là vô tâm trạng, suy tư không tì vêt, và vô tri 


Từ không tới không 


Vô ki ức là chân li của qui ước 

còn tâm trí đã trở thành vô trí là chân lí toi thượng. 

Đây là hoàn thành, đây là điều tốt lành cao nhất. 

Các bạn, điều tốt lành cao nhất này trở thành nhận 
biết. 

Trong vô kỉ ức tâm trí bị hẩp thu; 

chính điều này là hoàn hảo và thuần khiết đa cảm. Nó 

không bị ô nhiễm bởi cái tốt cái xẩu trần tục 

tựa như hoa sen vươn lên từ bùn không bị ảnh hưởng 

bởi bùn đen. 

Mọi điều đều cần phải được xem xét dường như chúng 
là câu thần chú kì diệu... 

Neu không phân biệt bạn có thế chấp nhận hay bác bỏ 

luân hồi hay niết bàn, 

tâm trí bạn kiên định, tự do khỏi màn đêm. 

Trong bạn sẽ là tự tại, vượt ra ngoài ý nghĩ và gốc 
gác. 

Thế giới dáng vẻ này 
có từ việc bắt đầu toả chiếu của nó 
chăng bao giờ đi tới hiện hữu; 
không mẫu hình, nó đã vứt bỏ mẫu hình. 

Thông thường nó là việc thiền liên tục và duy nhất; 


165 


02 / 28 / 10 - 6-83 


166 



Một cảnh cổ đại... phải là một buổi sáng như thế này. 
Cây cối lay động trong ánh mặt trời buổi sáng và chim chóc 
hót líu lo. Và ngôi nhà của nhả huyền môn vĩ đại thời ấy, 
Udallaka, đang mở hội đón chào sự trở về của con ông, 
Sxvetketu, từ nhà thầy, noi anh ta được gửi tới học. 

Sxvetketu về. Người bố đón cậu con ngay cửa, nhưng 
ông cảm thấy cái gì đó bị thiếu, cái gì đó thiêu thiếu ở 
Sxvetketu, và cái gì đó đang hiện diện mà đáng ra không 
nên hiện diện - kiêu ngạo tinh vi, bản ngã tinh vi. Đó là 
điều cuối cùng mà người bố đang chờ đợi. 

Trong những ngày xưa ấy giáo dục chủ yếu là giáo dục 
về vô ngã. Sinh viên được gửi vào trường đại học trong 
rừng đế sống với thầy sao cho anh ta có thế làm tan biến 
bản thân mình và nếm trải sự tồn tại. Tin đồn đưa về rằng 
Sxvetketu đã trở thành học giả lớn. Cũng còn có tin đồn 
rằng anh ta đã đoạt phần thưởng lớn nhất. Và bây giờ anh 
ta quay trở về, thế mà Udallaka lại không hạnh phúc. 

Vâng, anh ta đã đem về phần thưởng lớn nhất mà 
trường đại học có thế ban tặng. Anh ta đã vượt qua mọi kì 
thi, anh ta đã thu được bằng cấp cao nhất, và anh ta trở về 
tải nặng với nhiều tri thức. Nhưng cái gì đó vẫn thiếu, và 
đôi mắt người bố đẫm lệ. Sxvetketu không thể hiểu được 
điều đó. Anh ta nói, "Có chuyện gì không ổn vậy? Sao bố 
không sung sướng?" Còn người bố thì nói, "Bố có một câu 
hỏi: con đã học được cái một đó chưa, nếu học được cái đó 
thì mọi điều đều được biết, và nếu quên cái đó thì mọi tri 
thức đều vô ích, vô nghĩa, chỉ là gánh nặng - chang ích gì, 
chỉ có hại?" 

Sxvetketu nói, "Con đã học mọi điều được biết đến lúc 
này. Con đã học lịch sử, con đã học triết học, con đã học 
toán học, con đã học Veda. Con đã học ngôn ngữ, con đã 


học nghệ thuật, con đã học thứ này thứ nọ..." Và anh ta liệt 
kê ra tất cả tên của mọi khoa học ngày đó. Nhưng sự bất 
hạnh của người bố vẫn nguyên như trước, ông nói, "Nhưng 
con đã học cái một đó chưa, với việc học cái đó mà người 
ta biết được tất cả?" 

Cậu con trai hoi khó chịu. Anh ta nói, "Bất kì cái gì 
thầy có thể dạy con đều đã học qua. Và bất kì cái gì được 
viết ra trong sách con đều đã học qua. Bố đang nói về cái gì 
vậy? 'Cái một đó'...! Bố đừng nói điều bí ẩn, bố hãy nói 
đích xác điều đó. Bố ngụ ý gì?" 

Tự nhiên đã có kiêu ngạo. Anh ta đã về với ý tưởng 
rằng bây giờ anh ta đã biết tất cả. Có thế anh ta đã nghĩ - 
như mọi sinh viên nghĩ - rằng bây giờ bố mình chang biết 
gì. Anh ta phải đã về nhà với ý tưởng rằng bây giờ anh ta 
đã trở thành người hiếu biết lớn. Và thế mà người bố già 
của anh ta vẫn không hạnh phúc, và ông đang nói về một 
điều bí ẩn nào đó: cái một. 

Và người bố nói, "Con có thấy cái cây đằng kia, xa kia 
không? Tới đó và lấy hạt của cây đó về." Đó là cây 
nayagrod. Người con đem hạt của cây đó về, rồi người bố 
nói, "Cây này mọc lên từ đâu?" 

Người con nói, "Tất nhiên là từ cái hạt nhỏ bé này." 

"Cái cây lớn thế... mà mọc ra từ hạt nhỏ thế này à? 
Đập võ hạt ra và xem cái cây đó mọc ra từ đâu - cái cây lớn 
đó." Hạt mầm bị đập vỡ ra, nhưng chang có gì cả. Trong 
hạt này là cái rỗng không. Rồi người bố nói, "Con có thấy 
rằng từ cái rỗng không đó mà cái cây lớn này mọc lên 
không?" 


167 


02 / 28 / 10 - 6-84 


168 



Và người con nói, "Con có thể suy luận ra điều đó, 
nhưng con không thế thấy được điều đó. Làm sao bố có thể 
thấy được cái không?" 

Và người bố nói, "Đó chính là cái một mà bố vừa nói 
tới. Chính từ cái không mà mọi thứ xảy ra, chính từ cái 
trống rỗng sáng tạo đó mà tất cả được sinh ra và rồi một 
ngày nào đó lại tan biến trở lại cái không đó. Con quay lại, 
học về cái trống rỗng, quay lại và học shunya. Quay lại, 
học cái trống rỗng này, bởi vì đấy là ngọn nguồn của tất cả: 
cội nguồn. Và cội nguồn cũng là mục đích nữa, cái bắt đầu 
cũng là cái kết thúc. Hãy đi và học điều co sở, nền tảng 
này. Mọi thứ khác con đã học đều chỉ là rác rưởi! Quên nó 
đi; nó tất cả chỉ là kí ức, nó tất cả đều là tâm trí. Học cái vô 
trí, hãy học cái vô kí ức. Đấy là tất cả tri thức mà con học. 
Học việc biết, học việc nhận biết, học việc hiểu biết. Đấy là 
mục tiêu mà con phải học, nhưng con vẫn chưa thấm nhuần 
vào tận cốt lõi bên trong nhất." 

Thế giới được coi như một cái cây lớn. Và đây là bốn 
bước trong Mật tông. Cái trống rỗng là bước đầu tiên - cái 
trống rỗng trong hạt mầm. Hạt mầm chang là cái gì khác 
ngoài bình chứa cho cái trống rỗng sáng tạo đó; nó chứa cái 
trống rỗng sáng tạo đó. Khi hạt mầm lấn vào trong đất, cái 
trống rỗng đó bắt đầu mọc mầm thành cây. 

Cái không này - điều các nhả vật lí gọi là phi-vật chất - 
cái không này, cái không có gì này chính là cội nguồn. Từ 
cái không này cây được sinh ra. Rồi đến hoa, quả và cả 
nghìn lẻ một thứ. Nhưng mỗi thứ lại trở thành một hạt mầm 
và hạt mầm rơi xuống đất và lại trở thành cái trống rỗng đó. 

Đây là vòng tròn của sự tồn tại: từ không tới không, từ 
không đâu cả tới không đâu cả. Giữa hai cái không đâu cả 
là giấc mơ, là luân hồi. Giữa hai cái không là mọi thứ. Do 


đó chúng được gọi là chất liệu mơ; do đó chúng được gọi là 
ảo vọng; do đó chúng được gọi là cái không nhưng có ý 
nghĩ, tưởng tượng. Đấy là cây Mật tông. 

Vô trí là chỗ bắt đầu cho tất cả và là chỗ kết thúc của 
tất cả. Từ vô trí sinh ra điều Mật tông gọi là vô thuỷ; từ vô 
thuỷ sinh ra vô kí ức; từ vô kí ức sinh ra kí ức. Đây là cây 
Mật tông. 

Vô trí, cái không, có nghĩa là mọi cái đều là tiềm năng, 
không có gì là thực tại. Mọi thứ đều có thể, có lẽ, nhưng 
không có gì đã xảy ra. Sự tồn tại là giấc ngủ say trong hạt 
mầm, việc nghỉ ngơi - trạng thái nghỉ ngơi, trạng thái sinh 
linh chưa biếu hiện. Nhớ điều đó, bởi vì chỉ có thế thì bạn 
mới có thế hiểu được những lời kinh này. Những lời kinh 
này là rất quan trọng, bởi vì nếu hiểu chúng bạn có thể đi 
vào tâm trí của mình và tìm kiếm vô trí. 

Trạng thái thứ nhất: vô trí - mọi thứ đều là tiềm năng, 
cái không là thực tại. Trạng thái thứ hai: vô thuỷ - vẫn cái 
không đã trở thành thực tại, nhưng mọi thứ mới đang sẵn 
sàng trở thành thực tại. Theo một đằng nó chính là như 
trạng thái thứ nhất, nhưng có hơi khác. Trong trạng thái thứ 
nhất mọi thứ đều tuyệt đối nghỉ; việc nghỉ là tuyệt đối, 
không cái gì có thể xảy ra trong hàng triệu năm. Trong 
trạng thái thứ hai vẫn không có gì xảy ra, nhưng mọi thứ đã 
sẵn sàng đế xảy ra vào bất kì lúc nào; tiềm năng là sẵn sàng 
bùng nổ vào thực tại. Điều ấy giống như vận động viên 
chạy đã sẵn sàng chạy vào bất kì lúc nào còi thổi. Người đó 
sắp sửa, người đó đang trên vạch xuất phát, tuyệt đối sẵn 
sàng; một khi tín hiệu được phát ra là người đó sẽ chạy. 

Vô thuỷ có nghĩa là không có gì có nguồn gốc hết, 
nhưng nó sẵn sàng đế sinh ra. Vô thuỷ nghĩa là trạng thái 
thai nghén. Đứa con đang trong bụng mẹ, đứa con có thể ra 


169 


02 / 28 / 10 - 6-85 


170 



đời vào bất kì lúc nào. Vâng, nó còn chưa xảy ra, cho nên 
theo cách đó nó tưong tự với trạng thái thứ nhất. Nhưng nó 
đã rất, rất sẵn sàng; theo cách đó nó không giống với trạng 
thái thứ nhất. 

Trạng thái thứ ba được gọi là vô kí ức. Đứa trẻ được 
sinh ra; kinh nghiệm đã trở thành thực tại. Thế giới đã tới, 
nhưng vẫn không có tri thức: vô kí ức. 

Nghĩ đến ngày đầu tiên của đứa trẻ so sinh. Nó mở mắt, 
nó sẽ thấy những cây xanh này, nhưng nó sẽ không thể 
nhận ra chúng là xanh. Làm sao nó có thê nhận ra được 
chúng là xanh? Nó chưa bao giờ biết mầu xanh lá cây trước 
đó. Thậm chí nó còn không có khả năng nhận ra rằng 
chúng là cây. Nó sẽ thấy cây, nhưng nó sẽ không có khả 
năng nhận ra được chúng bởi vì nó chưa bao giờ biết đến 
chúng trước đây. Cảm nhận của nó sẽ là thuần khiết, không 
tì vết bởi kí ức; do đó trạng thái này còn được gọi là vô kí 
ức. 

Đây chính là trạng thái người Ki tô giáo nói tới khi 
Adam sống trong vườn Địa đàng: không tri thức, anh ta còn 
chưa nếm quả của cây tri thức. Đây là trạng thái trong đó 
mọi đứa trẻ sống những ngày đầu tiên trong cuộc đời. 
Trong vài tháng đứa trẻ thấy, nghe, chạm, nếm, nhưng 
không nhận biết nào nảy sinh, không kí ức nào được tạo 
thành. Đó là lí do tại sao người ta rất khó nhớ những ngày 
đầu của cuộc đời mình. Neu bạn cố gắng nhớ, bạn có thể dễ 
dàng trở lại lúc năm tuổi, cố thêm chút nữa - đến bốn tuối; 
thêm chút nữa - phải cố lắm - và bạn có thế trở lại tới ba 
tuối. Rồi bỗng nhiên có một khoảng trắng, thế thì bạn 
không thế nhớ được nữa. Sao lại không? Bạn đã sống. Thực 
tế bạn đã sống đến mức bạn sẽ chẳng bao giờ sống lại được 
lần nữa. Ba năm đầu tiên này là thời kì sống động nhất của 


cuộc sống của bạn. Tại sao kí ức về chúng không có đó? 
Tại sao bạn không thế xâm nhập vào chúng? Bởi vì cảm 
nhận không có đó. Àn tượng thì có nhưng không có cảm 
nhận. 

Đó là lí do tại sao Mật tông gọi trạng thái này là vô kí 
ức. Bạn thấy, nhưng bởi việc thấy, tri thức không được tạo 
ra. Bạn không thu thập cái gì. Bạn sống từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác; bạn trượt từ khoảnh khắc này vào 
khoảnh khắc khác mà không mang khoảnh khắc đầu vào 
khoảnh khắc sau. Bạn không có quá khứ nào, mỗi khoảnh 
khắc nảy sinh tuyệt đối tưoi tắn. Đó là lí do tại sao trẻ con 
mới sinh động và tưoi trẻ đến thế, cuộc đời chúng đầy vui 
vẻ, thích thú, kì diệu. Những vật nhỏ bé cũng làm chúng 
sung sướng đến thế, những sự việc nhỏ bé cũng làm cho 
chúng kích động, mê li đến thế. Chúng liên tục ngạc nhiên: 
chỉ một con chó chạy qua mà chúng cũng ngạc nhiên. Một 
con mèo tới trong phòng mà chúng cũng ngạc nhiên. Bạn 
mang hoa tới, và mầu hoa đối với chúng mới cực kì say mê 
làm sao... Chúng sống trong thế giới ngây ngất; mọi thứ 
đều toả sáng. Mắt chúng trong trẻo, không chút bụi trần 
bám đọng; tấm gưong của chúng phản chiếu hoàn hảo. Đây 
là trạng thái của vô kí ức, trạng thái thứ ba. 

Và rồi trạng thái thứ tư tới: kí ức, trạng thái của tâm trí. 
Adam đã ăn trái cây tri thức; anh ta đã sa ngã, anh ta đã đến 
thế giới này. Từ vô trí tới tâm trí là bước chuyến vào trong 
thế giới. Vô trí là niết bàn; tâm trí là luân hồi. Nếu bạn 
muốn quay trở lại lần nữa tới thuần khiết nguyên thuỷ, tới 
hồn nhiên nguyên so, tới thuần khiết chủ chốt của tâm thức, 
bạn sẽ phải đi ngược lại. Và cũng chính là các bước trên sẽ 
là các bước đi: kí ức phải tan biến thảnh vô kí ức. Do đó 


171 


02 / 28 / 10 - 6-86 


172 



nhấn mạnh của mọi cách thiền đều là tâm trí phải bị vứt bỏ, 
suy nghĩ phải bị vứt bỏ. 

Chuyển từ ý nghĩ sang vô ý nghĩ, rồi từ vô ý nghĩ sang 
vô thuỷ, rồi từ vô thuỷ sang vô trí... và giọt nuớc rơi vào 
trong đại duơng. Bạn lại là đại duơng, bạn lại là vô hạn, 
bạn lại là vĩnh cửu. 

Vô trí là vĩnh hằng; tâm trí là thời gian. 

Hôm nọ tôi đã nói về bốn ấn: ấn nghiệp karma, điệu bộ 
hành động, ấn hiếu biết gyana, điệu bộ tri thức, ấn thời gian 
samaya, điệu bộ thời gian thuần tuý, và đại biểu ấn 
mahamudra, điệu bộ vĩ đại, điệu bộ không gian. Chúng 
cũng có liên hệ với bốn trạng thái này. 

Đầu tiên, ấn nghiệp, là kí ức. Mật tông nói: bất kì cái gì 
bạn coi là hành động đều không là gì ngoài kí ức. Trong 
thực tế hành động chua bao giờ xảy ra. Nó là giấc mơ mà 
bạn đã nhìn qua, nó là phóng chiếu của bạn. Hành động 
không xảy ra, hành động không thể xảy ra trong chính bản 
chất của sự vật. Hành động chỉ là giấc mơ tâm trí, bạn 
phóng chiếu nó. 

Cho nên điều đầu tiên, ấn nghiệp, đích xác song song 
với kí ức. Ngày bạn vứt bỏ kí ức, bạn cũng vuợt ra ngoài 
hành động. Thế nữa mọi thứ vẫn xảy ra qua bạn, nhung bạn 
không còn là tác nhân, bạn không còn là nguời làm ra 
chúng; bản ngã biến mất. Mọi thứ chảy qua bạn, nhung bạn 
không phải là nguời làm ra chúng. Cây không cố mọc lên; 
việc mọc xảy ra, nhung cây không cố lớn lên. Hoa nở, 
nhung không có nỗ lực can dự vào. Sông chảy nhung 
chúng không mệt. Sao dời nhung chúng không lo âu. Mọi 
thứ xảy ra nhung không có nguời làm. 


Trạng thái thứ hai là ấn hiểu biết gyana, điệu bộ tri 
thức. Bạn đơn giản ngắm nhìn, bạn đơn giản biết, bạn 
không làm gì cả. Mọi thứ xảy ra, bạn chỉ là nguời ngắm 
nhìn; bạn không trở thành bị đồng nhất là nguời làm. 

Rồi ấn thứ ba là ấn thời gian samaya. Rồi dần dần sự 
kiện nguời biết cũng không còn cần thiết nữa; chang có gì 
để biết. Hành động đầu tiên biến mất, thế rồi tri thức cũng 
biến mất. Thế thì có cái bây giờ thuần khiết; thời gian chỉ 
trôi trong sự thuần khiết của nó. Tất cả là: không có gì phải 
làm và không có gì phải biết. Bạn đơn giản hiện hữu; thời 
gian cứ trôi bên cạnh, bạn không bị quấy rối, không bị xáo 
động. Mọi ham muốn làm hay biết đều đã biến mất. 

Chỉ có hai loại ham muốn: loại thấp hơn là làm việc gì 
đó, loại cao hơn là biết cái gì đó. Loại thấp hơn cần thân thế 
đế thực hiện, loại cao hơn chỉ cần tâm trí đế biết - nhung cả 
hai đều là ham muốn. Cả hai đều ra đi, bây giờ bạn ngồi lại 
một mình. Mọi thứ đều biến chuyến, thời gian trôi đi, mọi 
thứ cứ xảy ra. Bạn không là nguời làm cũng chang là nguời 
biết. 

Và rồi điệu bộ thứ tu: ấn đại biểu tuợng mahamudra, 
điệu bộ vĩ đại. Thậm chí bạn cũng không còn nữa. Hành 
động bị vứt bỏ, tri thức bị vứt bỏ, rồi ngay cả thời gian 
cũng bị vứt bỏ... và rồi bạn cũng biến mất. Thế thì chỉ còn 
im lặng. Đây chính là điều im lặng là gì. Cái bạn vẫn gọi là 
im lặng thì không phải là im lặng. Im lặng của bạn chỉ là 
phản xạ xa xăm, im lặng rất nghèo nàn. Đôi khi bạn cảm 
thấy một chút thảnh thơi và tâm trí không xoay tròn nhanh 
như nó vẫn thường thế; tâm trí có một chút thảnh thơi, bạn 
cảm thấy cái im lặng. Điều đó chang là gì cả. 

Im lặng là khi hành động đã mất, tri thức đã mất, thời 
gian đã biến mất... và cả bạn nữa. Cuối cùng bạn cũng mất. 


173 


02 / 28 / 10 - 6-87 


174 



Một ngày nào đó bỗng nhiên bạn thấy mình không hiện 
hữu: một ngày nào đó bạn bỗng nhiên thấy rằng mọi thứ 
đều biến mất, chẳng còn lại cái gì. Trong cái không có gì 
đó - điệu bộ vĩ đại - bạn là vô tận. 

Với điệu bộ thứ nhất, ấn nghiệp, còn có ý nghĩ - và một 
cách tự nhiên, với ý nghĩ, có cả quá khứ và tuong lai, bởi vì 
ý nghĩ hoặc là về quá khứ hoặc là về tưong lai. Với ý nghĩ, 
có cả lo âu, căng thẳng, đau khổ. 

Với điệu bộ thứ hai, ấn hiểu biết gyana, kí ức tan biến 
trong vô kí ức: không quá khứ, không tưong lai - chỉ có bây 
giờ. Tâm trí đi ngủ, chưa chết hắn, có thế thức dậy lần nữa. 
Cho nên nhiều lần ấn gyana xảy ra và mất đi. Đó là ý nghĩa 
của việc đạt được thiền và mất nó. Trong trường hợp thứ 
hai tâm trí không bị phá huỷ, nó đon giản đi ngủ. Nó có 
giấc ngủ nhỏ, có thế thôi; nó đi vào trong giấc ngủ. Rồi lần 
nữa nó quay trở lại, đôi khi với mức độ mạnh hon; tất nhiên 
quay trở lại với năng lượng cực kì lớn - nó đã nghỉ ngoi 
rồi! Cho nên sau mỗi lần thiền sâu bạn sẽ thấy rằng tâm trí 
xoay tròn nhiều hon, bây giờ nó đã nhận được nhiều năng 
lượng hon; nó đã nghỉ ngoi và đã trở thành tích cực hon. 
Trong điệu bộ thứ hai, ấn hiểu biết gyana, tâm trí đi vào 
giấc ngủ nhưng chưa biến mất - nhưng bạn có thế nếm trải 
một chút vô trí trong thoáng chốc. Trong một giây hé ra tia 
sáng ùa vào, bạn xúc động. Và việc nếm trải này tạo ra tin 
cậy; đây là noi tin cậy nảy sinh. 

Tin cậy không phải là niềm tin, nó là nếm trải. Khi bạn 
đã thấy ánh sáng này, cho dù chỉ một khoảnh khắc, thế thì 
bạn chang bao giờ còn là con người như cũ nữa. Bạn có thế 
mất nó, nhưng nó sẽ ám ảnh bạn. Bạn có thế không có khả 
năng gặp lại nó lần nữa, nhưng bạn sẽ không thế nào quên 
được nó, nó bao giờ cũng có đấy. Và bất kì khi nào bạn có 


thời gian và năng lượng, nó sẽ bắt đầu gõ vào cánh cửa của 
bạn. 

Đây là trạng thái có thế xảy ra rất sớm trong hiện diện 
của thầy; đây là đỉnh cao tiếp xúc. Trạng thái thứ hai, ấn 
hiếu biết gyana, có thể xảy ra trong hiện diện của người đã 
đạt tới giai đoạn thứ tư, tới vô trí. 

Do đó trong suốt các thời đại những người tìm kiếm đã 
đi tìm thầy. Có thể lấy nếm trải đó từ đâu? Bạn không thể 
lấy được nó qua sách vở, sách vở chỉ cung cấp cho bạn 
niềm tin. Kiếm kinh nghiệm sống đó từ đâu? Và bạn không 
thế có được kinh nghiệm sống đó bởi vì bạn không biết nó 
đính xác là gì, đi theo hướng nào, phải làm gì. Và hoài nghi 
bao giờ cũng có đó... liệu tất cả những điều đó có tồn tại 
không... có thế đấy chỉ là giấc mo của vài người khùng 
chăng? Và họ là phần thiểu số nhỏ bé - một Phật, một 
Christ, một Saraha, họ là những phần rất nhỏ bé của nhân 
loại. Đại đa số loài người sống mà không có kinh nghiệm 
như vậy. Ai biết được, những người đó có thể là người 
khùng. Ai biết được, những người đó có thế có hư hỏng 
nào đó. Ai biết được, những người này có thể lừa đảo, giả 
dối; họ có thế đi lừa kẻ khác. Hay có thế họ không là kẻ 
lừa... những người thành thật, nhưng họ tự lừa dối mình. 
Họ có thế tự thôi miên mình, họ có thế tạo ra ảo giác. Hay 
có thế họ đã mo về điều đó, có thế họ là những tay mo, 
những tay mo giỏi... 

Có những người mo tốt và những người mo xấu. Người 
mo xấu là những người có giấc mo bao giờ cũng mầu đen 
và trắng - phang, hai chiều. Những người mo tốt là những 
người có giấc mo trong ba chiều, bao giờ cũng đầy mầu 
sắc. Những người mo ba chiều này trở thành nhà tho. Bạn 
có nhớ lúc nào bạn có giấc mo mầu sắc không? Rất hiếm 


175 


02 / 28 / 10 - 6-88 


176 



khi một người thấy một giấc mơ mầu sắc; thường thì chúng 
chỉ là trong đen trắng. Neu bạn thấy giấc mơ mình có mầu 
sắc thì có khả năng con người bạn là nhà thơ, hoạ sĩ, ngược 
lại thì không. Ai biết được, các nhà huyền môn đều là 
những người mơ vĩ đại và họ mơ trong ba chiều, cho nên 
việc mơ của họ hoàn toàn thực tại. Và một cách tự nhiên họ 
dành nhiều thời gian cho các giấc mơ của mình đến nỗi có 
thế là họ trở nên bị ám ảnh với giấc mơ và đến nỗi chang 
có gì giống điều ấy lại thực sự là thực cả... 

Hoài nghi này cứ còn dai dắng, hoài nghi này cứ theo 
mọi người tìm kiếm. Điều ấy cũng tự nhiên, chang có gì 
phải băn khoăn về nó cả. Làm sao vứt bỏ hoài nghi này? 
Kinh sách chỉ nói, "Hãy vứt bỏ nó và hãy tin tưởng." 
Nhưng làm sao vứt bỏ nó? Bạn có thể tin tưởng, nhưng sâu 
bên trong hoài nghi vẫn cứ tiếp tục. 

Thánh Augustine có một lời nguyện mà ông quen dùng 
để cầu nguyện Thượng đế hàng ngày: "Thượng đế, con tin 
tưởng. Con tuyệt đối tin tưởng. Nhưng xin ngài chăm nom, 
ban ơn cho con, đế cho hoài nghi không khởi lên nữa." 
Nhưng tại sao? Neu tin tưởng là tuyệt đối thì sợ hãi này nảy 
sinh từ đâu? Lời cầu nguyện này tới từ đâu? "Con tin 
tưởng," thánh Augustine nói, "và xin ngài chăm nom sự 
không tin của con." Nhưng không tin có đó. Có thể bạn đã 
kìm nén nó... từ tham lam, từ thèm khát Thượng đế, từ 
thèm khát và ham muốn thế giới khác, bạn có thế đã kìm 
nén nó; nhưng nó vẫn có đó, và nó tiếp tục giày vò trong 
tim bạn. Bạn không thể vứt bỏ nó chừng nào kinh nghiệm 
nào đó chưa xảy ra cho bạn. 

Nhưng làm sao kinh nghiệm đó có thể xảy ra được? 
Kinh sách nói, chừng nào bạn còn chưa tin tưởng thì kinh 
nghiệm vẫn không xảy ra. Bây giờ đây là hiện tượng rất 


phức tạp. Họ nói rằng kinh nghiệm sẽ không xảy ra chừng 
nào bạn còn chưa tin. Và làm sao đế kinh nghiệm xảy ra? - 
vì bạn không thể tin được chừng nào kinh nghiệm chưa xảy 
ra. Chỉ kinh nghiệm mới có thế tạo ra niềm tin - niềm tin 
không hoài nghi, tin cậy không hoài nghi. 

Tin cậy không hoài nghi này là có thế có chỉ nếu bạn 
đang trong hiện diện của một ai đó mà điều đó đã xảy ra 
cho người đó. Trong sự hiện diện ấy, một ngày nào đó, bạn 
vẫn đang ngồi im lặng, không biết, không cố gắng, không 
ham muốn, nó xảy ra. Nó xảy ra tựa như chóp loé... và toàn 
bộ cuộc đời bạn được biến đổi. Đây chính là điều được ngụ 
ý qua cải tâm. Bạn đã được cải tâm, bạn đã được biến đổi, 
bạn đã chuyến tới một bình diện mới. 

Sự hiện diện của ai đó sống cao hơn bạn đã nâng bạn 
lên. Không nhận biết thấy, về phần mình, bạn đã được kéo 
lên. Một khi bạn đã nếm trải thì có tin cậy. Và khi có tin 
cậy bạn có thế chuyến vào trạng thái thứ ba và thứ tư. Sự 
hiện diện của thầy chỉ có thế dẫn bạn qua trạng thái thứ hai, 
ấn gyana. Vâng, thầy có thế cho bạn chút ít hiếu biết, chút 
ít nếm trải về bản thể thầy. 

Khi Jesus chuẩn bị ra đi, ông ấy bẻ chiếc bánh mì và 
nói với các đệ tử, "Ãn nó đi, nó là ta," ông ấy rót rượu và 
nói, "Uống đi, đây là máu ta, đây là ta." Điều này rất tượng 
trưng, nó là biểu dụ. Đây là ấn hiểu biết gyana. Jesus đã 
nói: ông có thể có một chút nếm trải ta, ông có thể uống ta, 
ông có thế ăn ta. Mỗi đệ tử đều là con vật ăn thịt, ông ta ăn 
thầy, ông ta hấp thụ thầy; đó chính là điều ăn nghĩa là gì. 
Bạn làm gì khi bạn ăn cái gì đó? Bạn tiêu hoá nó, bạn hấp 
thu nó. Nó trở thành máu bạn, nó trở thành xương bạn, nó 
trở thành tuỷ bạn, nó trở thành tâm thức bạn. Đó chính là 
ăn là gì. 


177 


02 / 28 / 10 - 6-89 


178 



Bạn làm gì với thầy? Bạn ăn hiện diện của thầy, bạn ăn 
rung động của thầy, và bạn tiêu hoá nó. Và dần dần, điều 
đó trở thành tâm thức của bạn. Cái ngày nó trở thành tâm 
thức của bạn, bạn là sannyasin, không truớc điều đó. Truớc 
điều đó, sannyasin chỉ là hình thức. Truớc điều đó, 
sannyasin chỉ là sự bắt đầu hướng tới hiện tượng này. 
Không phải là một sannyasin thì sẽ rất khó cho điều này 
xảy ra, bởi vì với tính chất sannyas bạn trở nên cởi mở và 
mong manh. Khi bạn cởi mở và mỏng manh, một ngày nào 
đó, một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ sẽ hội lại với nhau. 
Trong một khoảnh khắc nào đó năng lượng của bạn ở trong 
trạng thái mà năng lượng của thầy có thế kéo nó ra. Trong 
những khoảnh khắc nào đó bạn đến rất gần. Trong khoảnh 
khắc yêu thưong nào đó, trong khoảnh khắc vui vẻ nào đó, 
trong lễ hội nào đó, bạn tới gần với thầy và bạn có thế được 
móc vào thầy! Và chỉ một thoáng nhìn, chỉ một giọt cam lồ 
đó trôi xuống cố họng bạn, thế là bạn được cải tâm. 

Giờ bạn biết. Giờ bạn biết bản thân mình, giờ thì không 
cần tin nữa. Bây giờ thậm chí toàn bộ thế giới có nói rằng 
Thượng đế không tồn tại, điều ấy cũng chẳng thành vấn 
đền: bạn sẽ có khả năng tranh đấu chống lại toàn bộ thế 
giới bởi vì bạn biết. Làm sao bạn có thế phủ nhận được tri 
thức riêng của mình? Làm sao bạn có thế phủ nhận được 
kinh nghiệm của riêng mình? 

Giọt cam lồ nhỏ bé đó còn mạnh hon toàn bộ thế giới. 

Giọt cam lồ nhỏ bé đó còn tiềm năng hon toàn bộ quá 
khứ của bạn. 

Hàng triệu kiếp sống chang là gì khi so sánh với giọt 
cam lồ nhỏ bé đó. 


Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn ở gần. Mọi 
người tới tôi và họ hỏi, "Tại sao phải là mang tính 
sannyas? Chúng tôi không thế ở đây mà không mang tính 
sannyas được sao?” Có chứ, bạn có thể ở đây lâu tuỳ thích, 
nhưng bạn sẽ không ở gần. Bạn có thế ngồi ngay bên cạnh 
tôi. Tôi có thể cầm tay bạn; điều đó sẽ không có tác dụng. 
Hãy mong manh về phần bạn, cởi mở về phần bạn... 

Mới vài ngày hôm trước một thanh niên hỏi tôi, "Đâu 
là lí do co bản cho áo thụng da cam, cho vòng hạt, cho hình 
trái tim có lồng ảnh này? Đâu là sự họp lí?" 

"Chang có gì cả," tôi bảo anh ta. "Đấy chỉ là ngớ ngấn." 

Anh ta phân vân. Anh ta nói, "Nhưng nếu đấy là điều 
ngớ ngẩn thì tại sao thầy áp đặt nó? 

Còn tôi thì bảo anh ta, "Đấy đích thị là cái tại sao." 

Neu tôi nói điều gì đó hợp lí và bạn làm việc đó thì 
điều đó không làm bạn buông xuôi theo tôi, điều đó sẽ 
không phải là điệu bộ. Neu cái gì đó hợp lí và bạn được 
thuyết phục về tính họp lí của nó và rồi bạn theo nó, bạn 
chính là đang theo lí trí của mình, không phải theo tôi. Neu 
cái gì đó họp lí và có thế được chứng minh một cách họp lí, 
khoa học và bạn theo nó, bạn không mong manh cho tôi, 
bạn không sẵn có cho tôi. Điều đó sẽ không ích gì; bạn sẽ 
vẫn theo lí trí của bạn. Cho nên mỗi bậc thầy trong khắp 
các thời đại đều đã phát triển một vài điều ngớ ngẩn. Chúng 
đon giản là biếu tượng. Chúng đon giản chỉ ra rằng, vâng, 
bạn đã sẵn sàng và bạn không đòi hỏi lí lẽ. Bạn đã sẵn sàng 
đi với con người này và nếu ông ta có những ý tưởng lập dị 
nào đó, cả điều ấy nữa bạn cũng theo. Điều này làm lỏng 
đầu bạn, nó chỉ làm cho bạn cởi mở thêm một chút. 


179 


02 / 28 / 10 - 6-90 


180 



Chứng ngộ có thể xảy ra theo bất kì mầu sắc nào; mầu 
da cam không phải là nhất thiết, nó có thể xảy ra theo bất kì 
mầu nào. Nó có thể xảy ra không có hình trái tim lồng ảnh 
nào, nó có thế xảy ra không có vòng hạt nào. Nhung thế thì 
tại sao?... Cái 'tại sao' là cái ngớ ngấn của nó. Lí do là ở chỗ 
nó là vô nghĩa. Nó chỉ là một cử chỉ về phần bạn rằng bạn 
sẵn sàng đi vào cái gì đó cho dù nó là ngớ ngẩn. Bạn sẵn 
sàng đi ra ngoài lí trí của mình, đó là ý nghĩa của nó. 

Đây là sự bắt đầu rất nhỏ bé, nhung những bắt đầu nhỏ 
bé đó có thế kết thúc trong những điều lớn lao. Khi con 
sông Hằng xuất phát từ Himalayas, nó chỉ là những giọt tí 
tách; bạn có thế cầm nó trong tay, nó là một hiện tuợng nhỏ 
bé làm sao. Nhung đến lúc nó đạt tới đại duong thì nó lớn 
mênh mông, khống lồ và to lớn đến mức nó nhấn chìm bạn; 
bạn không thế cầm đuợc nó tí nào nữa. 

Đây là một cử chỉ nhỏ - mặc áo thụng da cam và đeo 
vòng hạt mala và trái tim có lồng ảnh - một điều rất ngớ 
ngấn, một cử chỉ nhỏ bé, sự khởi đầu của cái gì đó. Bạn yêu 
một nguời đến mức bạn sẵn sàng làm điều gì đó ngớ ngẩn 
cho nguời ấy, có thế thôi. Điều này làm cho bạn thảnh 
mong manh đối với tôi, và thế thì bạn có thế dễ dàng nhiễm 
tác động. 

Tin cậy mang tính truyền nhiễm, và bạn phải có sẵn 
cho nó. Hoài nghi là một loại tiêm chủng: nó bảo vệ. Lí trí 
bảo vệ. Đuợc bảo vệ, bạn sẽ không bao giờ đi đâu cả. Đuợc 
bảo vệ, bạn sẽ chỉ chết. Đuợc bảo vệ, bạn trong nấm mồ 
của mình. Không đuợc bảo vệ, bạn sẵn có cho Thuợng đế. 

ở cận kề với thầy... hiện tuợng này có thế xảy ra một 
ngày nào đó, bạn sẽ đuợc nâng lên; bỗng nhiên bạn có 
cánh, một chút nếm trải tự do và bầu trời. Và thế thì... thế 
thì mọi thứ có thế đuợc làm theo cách riêng của bạn. 


Thế thì giai đoạn thứ ba trở thành có thể: ấn thời gian 
samaya. Thế thì bạn có thế bắt đầu nhìn theo huớng đã 
đuợc mở ra bên trong bạn, và bạn có thể bắt đầu chuyển 
dịch. Bây giờ bạn biết nơi cần tới, nơi cần đi; bây giờ bạn 
có hiểu thấu trực giác nào đó về nó, bây giờ bạn biết một 
mẹo nào đó. Tôn giáo không phải là khoa học, tôn giáo 
không phải là nghệ thuật, nó là mẹo. Nhung mẹo tới thông 
qua nếm trải, thông qua kinh nghiệm. 

Àn thời gian samaya là vô thuỷ, song song với vô thuỷ: 
anutpanna. Thế thì tâm trí không chỉ ngủ, tâm trí đã bị vứt 
bỏ. Nhung với trạng thái thứ hai, tâm trí sẽ quay lại; nó mới 
ngủ. Với trạng thái thứ ba, tâm trí sẽ không trở lại dễ dàng 
nữa, nhung vẫn còn khả năng đem nó trở lại. Với trạng thái 
thứ hai nó sẽ quay trở lại, nó sẽ xảy ra; với ấn hiếu biết 
gyana nó sẽ quay lại theo cách riêng của nó. Với trạng thái 
thứ ba, ấn thời gian samaya, nếu bạn muốn đem nó thì bạn 
có thể đem nó đuợc, nhung nếu không thì nó sẽ không đến 
theo cách của riêng nó. 

Với trạng thái thứ tu, ấn đại biếu tuợng mahamudra, 
cho dù bạn muốn đua nó lại, điều đó không thế đuợc. Bạn 
đã vuợt ra ngoài, bạn đã siêu việt lên. Giai đoạn thứ tu này, 
chính là sự bắt đầu của sự tồn tại, là mục tiêu của Mật tông. 

Thêm ba điều nữa, thế thì chúng ta có thế đi vào lời 
kinh... 

Từ kí ức tới vô kí ức bạn sẽ cần 'nhận biết một'. Bạn sẽ 
phải trở nên quan sát nhiều hơn về các ý nghĩ, giấc mơ, kí 
ức khởi lên, bay luợn quanh bạn. Bạn sẽ phải tập trung chú 
ý nhiều hơn vào các ý nghĩ. Ý nghĩ là các đối tuợng và bạn 


181 


02 / 28 / 10 - 6-91 


182 



sẽ phải trở nên nhận biết về chúng. Đây là nhận biết đầu 
tiên: 'nhận biết một'. 

Krishnamurti nói về điều này. ông ấy gọi điều đó là 
'nhận biết vô chọn lựa'. Đừng chọn lựa. Dù bất kì ý nghĩ 
nào thoáng qua cũng đừng có đánh giá, chỉ quan sát nó; chỉ 
thấy rằng nó đi qua. Neu bạn tiếp tục quan sát, một ngày 
nào đó ý nghĩ sẽ không đi nhanh nữa; tốc độ của chúng 
chậm dần. Thế rồi một ngày nào đó lỗ hống bắt đầu tới; ý 
nghĩ này qua và ý nghĩ khác chua tới trong một thời gian 
dài. Thế rồi sau khoảng thời gian nào đó ý nghĩ đon giản 
biến mất trong hàng giờ, và con đuờng trống vắng giao 
thông. 

Thông thuờng bạn bao giờ cũng trong giờ cao điểm. 
Các ý nghĩ chen chúc, cái nọ lấn cái kia, vệt nọ nối vệt kia. 
Không chỉ có một vệt, có nhiều vệt tiếp diễn. Và nguời bạn 
gọi là nhà tu tuởng có nhiều vệt hon nguời thuờng. Neu 
bạn biết về cờ vua, bạn cũng biết rằng nguời choi cờ vua 
cần một tâm trí năm vệt. Nguời đó phải nghĩ truớc ít nhất 
năm nuớc đi: nếu nguời đó định đi nuớc này thì nguời kia 
sẽ đi đi nuớc nào? - thế rồi nguời đó phải đi nuớc nào? - rồi 
nguời kia phải đi nuớc nào...? Nguời đó phải tính như vậy, 
ít nhất tính trước là năm nước. Chừng nào người đó còn 
chưa tính được năm nước đi trước trong tâm trí thì người 
đó không thế là người choi cờ lớn. 

Người bạn gọi là nhà tư tưởng đó có tâm trí nhiều vệt, 
một tâm trí rất phức tạp, và tất cả các vệt đều chen chúc 
nhau. Từ mọi hướng bao giờ cũng có xô đấy, và nó bao giờ 
cũng vào giờ cao điếm, kế cả trong đêm. Khi bạn đi ngủ 
tâm trí vẫn tiếp tục, nó vẫn tiếp tục làm việc. Nó là công 
nhân làm việc hai mưoi tư tiếng, nó chang đòi hỏi ngày 
nghỉ nào. Ngay cả Thượng đế cũng phải mệt sau sáu ngày 


và phải nghỉ vào chủ nhật, nhưng tâm trí chang cần chủ 
nhật. Trong bảy mưoi, tám mưoi năm nó cứ làm việc, làm 
việc và làm việc. Nó đang phát điên. Không nghỉ... 

Bạn chắc hắn phải đã thấy bức ảnh tượng của Rodin, 
Người Suy ngẫm, ớ phưong Đông chúng ta cười về bức 
tượng đó... nó lo âu làm sao! Người suy ngẫm của Rodin... 
bạn có thế thấy cái đầu của ông ấy ngay cả trong tượng đá 
cấm thạch, bạn có thế cảm thấy lo âu của ông ta; đó là nghệ 
thuật của Rodin. Bạn có thế hình dung Aristotle giống như 
thế, hay Bertrand Russel, hay Triedrich Nietzsche - và 
chang có gì đáng ngạc nhiên khi Nietzsche phát điên. Đấy 
là cách thức, bức tượng của Rodin này nhất định sẽ phát 
điên một ngày nào đó vì cứ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ 
mãi... 

ở phưong Đông chúng ta chang bận tâm nhiều về 
những người suy nghĩ, chúng ta yêu mến những người vô 
suy nghĩ. Phật là người vô suy nghĩ, Mahavira cũng vậy, 
Sahara cũng vậy, đây là những người vô suy nghĩ. Cho dù 
họ có nghĩ, họ chỉ nghĩ tới việc chuyển sang vô suy nghĩ. 
Họ dùng suy nghĩ làm bàn nhảy sang vô suy nghĩ. 

Cây cầu từ kí ức sang vô kí ức là 'nhận biết một'; nó là 
việc nhận biết về đối thế. Từ vô kí ức tới vô thuỷ bạn sẽ 
cần nhận biết thứ hai: đó là cái mà Gurdijieff gọi là 'tự nhớ'. 
Công trình của Krishnamurti hoàn toàn dựa trên 'nhận biết 
một'; công trình của Gurdjieff hoàn toàn dựa trên 'nhận biết 
hai'. Với nhận biết một bạn nhìn vào đối thế, nhìn vào ý 
nghĩ. Bạn trở nên chú ý tới đối thế. Với 'nhận biết hai' bạn 
trở nên chú ý kép - tới đối thế và cả tới chủ thế nữa. Mũi 
tên tâm thức của bạn có hai đầu. Một mặt bạn phải trở nên 
nhận biết về ý nghĩ, và mặt khác bạn phải nhận biết về 
người suy nghĩ: đối thể, chủ thể - cả hai đều dưới ánh sáng 


183 


02 / 28 / 10 - 6-92 


184 



của nhận biết. Công trình của Gurdjieff đi sâu hơn công 
trình của Krishnamurti. ông gọi nó là 'tự-nhớ'. 

Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí bạn - chăng hạn một 
đám mây giận dữ đang chuyến qua. Bạn có thế quan sát 
đám mây giận dữ mà không quan sát nguời quan sát, thế thì 
đấy là 'nhận biết một'. Neu bạn quan sát đám mây và đồng 
thời bạn liên tục nhớ nguời đang quan sát - 'Tôi đang quan 
sát' - thì đấy là 'nhận biết hai': điều Gurdjieff gọi là 'tự nhớ'. 

Từ kí ức tới vô kí ức, nhận biết một sẽ có ích. Nhung từ 
vô kí ức bạn có thế rất dễ dàng rơi trở lại trong kí ức, bởi vì 
tâm trí chỉ đi ngủ. Với nhận biết thứ nhất bạn đơn giản làm 
mê tâm trí, bạn đánh thuốc mê cho tâm trí; tâm trí đi vào 
giấc ngủ. Đấy là việc nghỉ ngơi lớn và là sự bắt đầu tốt, 
nhung chua phải là kết thúc; là cần nhung không đủ. 

Với nhận biết thứ hai, tâm trí rơi vào trong vô thuỷ, 
anutpanna'. Bây giờ sẽ rất khó khăn đế đua nó . Bạn có thể 
đua nó lại, nhung nó sẽ không đến theo cách riêng nó. 
Không phải là không thế nào đua nó lại, nhung điều ấy 
không dễ dàng. 

Với Gurdjieff công việc còn đi sâu hơn. Và Mật tông 
nói rằng còn có nhận biết thứ ba: 'nhận biết ba'. 'Nhận biết 
ba' này là gì vậy? Khi bạn quên mất đối thế và bạn quên 
mất chủ thế và chỉ còn nhận biết thuần khiết. Bạn không 
tập trung vào bất kì vật nào - chỉ là nhận biết thuần khiết lơ 
lửng, không chú ý vào bất kì vật gì, chỉ là sự chú ý, không 
tập trung, không tụ hội. Với nhận biết thứ nhất bạn còn tập 
trung vào đối thế. Với nhận biết thứ hai bạn còn tập trung 
vào đối thế và chủ thế nữa. Với nhận biết thứ ba bạn vứt bỏ 
mọi sự tập trung, bạn đơn giản tỉnh táo. Nhận biết thứ ba 
này dẫn bạn tới trạng thái vô trí. 


Bây giờ đến lời kinh: 

Vô trí là chân lí của qui ước 

và tâm trí đã trở thành vô trí là chân lí toi thượng. 

Mật tông chia chân lí theo hai ngả: ngả đầu nó gọi là 
chân lí giả tuởng, vyavharỉka\ ngả thứ hai nó gọi là chân lí 
tối thuợng, parmarthika. Chân lí giả tuởng đuợc gọi là 
chân lí chỉ bởi cái tên, nó đuợc gọi là chân lí bởi vì nó có 
vẻ nhu chân lí. Trong thực tế nó là vậy; nó có một thoáng 
nào đó của chân lí. 

Nó gần giống nhu thế này: nếu ai đó cho bạn xem bức 
tranh về tôi và bạn nói, "Đúng, đấy là bức tranh thật," bạn 
ngụ ý gì về 'bức tranh thật'? Làm sao bức tranh có thế là 
thật? Phát biếu bức tranh là thật đơn giản có nghĩa là nó 
giống với nguyên bản. Bức tranh bản thân nó là không thật 
- mọi bức tranh đều không thật, nó chỉ là giấy. Làm sao tôi 
có thể ở trên giấy đuợc, làm sao tôi có thể là tờ giấy đuợc, 
làm sao tôi có thế là nét vẽ đuợc? Ngay cả bức ảnh thật 
cũng chỉ là bức ảnh. Nhung bằng cách nói rằng, "Đó là bức 
ảnh thật," chúng ta nói rằng, đúng đấy, nó giống nhu 
nguyên bản. 

Tôi đã từng nghe một giai thoại... 

Một nguời đàn bà rất đẹp nhung lắm mồm một lần tới 
thăm Pablo Picasso, và bà ấy nói quá nhiều. Pablo Picasso 
chán ngán, nhung bà ấy rất giầu cho nên ông không thế 
tống khứ bà ấy đuợc. Bà ấy là một khách hàng lớn mua 
tranh của ông, cho nên ông phải nghe. Và bà ấy cứ lải nhải 
mãi. 


185 


02 / 28 / 10 - 6-93 


186 



Rồi cuối cùng bà ấy nói, "Mới hôm nọ tôi có thấy bức 
ảnh ông ở nhà người bạn. Bức ảnh sống động thế và tôi yêu 
nó quá đến mức tôi đã hôn nó." 

Picasso nói, "Khoan đã! Nó có hôn lại không?" 

Người đàn bà nói, "ông nói cái gì thế? ông có điên 
không đấy? Làm sao bức tranh biết hôn được?" 

Picasso nói, "Thế thì nó không phải là tôi. Nó chắc 
chắn không phải là tôi! " 

Một bức tranh là thật bởi vì nó giống. Nó là không thật 
bởi vì nó là bức tranh. Đây là điều Mật tông gọi là chân lí 
vyavharika. 

Vô trí là chăn lí của qui ước... nó cũng đại loại như 
vậy, nó chỉ được gọi là chân lí theo qui ước. Kí ức bạn đã 
biết, vô kí ức đôi khi xảy ra trong sự hiện diện của thầy, 
hay trong khi thiền hay cầu nguyện. Nhưng ngay cả vô kí 
ức cũng chỉ là chân lí giả tưởng; nó là bức ảnh. Vâng, nó 
giống như vô trí thật, nhưng chỉ giống thôi. Nó vẫn chưa là 
vô trí thật. 

Đe làm cho bạn nhận biết về nó và đế giữ nó trong tâm 
trí, Mật tông nhắc đi nhắc lại rằng điều này phải không 
được coi như mục tiêu; nó chỉ mới là sự bắt đầu. Nhiều 
người trở nên bị mắc kẹt khi họ đạt tới vô kí ức. Khi họ có 
thế có vài thoáng nhìn về vô trí, họ nghĩ rằng họ đã đạt tới. 
Nó cực kì đẹp đẽ, nó rất sống động; nếu so với kí ức thì nó 
thật cực lạc. Nhưng nó chang là gì nếu so với trạng thái vô 
trí thực, bởi vì kí ức vẫn còn đó, đang ngủ say, đang ngáy; 
nó có thế thức dậy bất kì lúc nào. Tâm trí vẫn còn đó đang 


đợi co hội quay trở lại. Vâng, giao thông đã dừng lại trong 
thoáng chốc, nhưng giao thông sẽ bắt đầu . 

Việc có được thoáng nhìn này là điều tốt bởi vì chúng 
sẽ đưa bạn đi xa hon, nhưng bị mắc kẹt vào đó thì không 
tốt. Đây là điều xảy ra cho việc dùng thuốc - LSD, cần sa, 
ma tuý - đây là điều xảy ra, trạng thái thứ hai này, vô kí ức. 
Trong thoáng chốc, dưới tác động của thuốc, kí ức biến 
mất. Đó là trạng thái do hoá chất gây ra; trong con sốc do 
hoá chất gây ra, kí ức biến mất. 

Đây là điều xảy ra qua sốc điện. Chúng ta gây sốc điện 
cho người điên, người có kí ức đã trở thành gánh nặng với 
họ đến mức họ không thế tự mình thoát ra được. Chúng ta 
gây sốc điện cho họ hay sốc insulin. Tại sao? - bởi vì qua 
con sốc - điện truyền qua sóng não của họ, gây cho họ con 
sốc - trong khoảnh khắc họ trở nên bị bật gốc rễ. Họ mất 
dấu vết, họ quên điều đang nghĩ, điều đang có đó. Trong 
khoảnh khắc họ bị sững sờ bởi con sốc và khi họ trở lại họ 
không thế nắm lại nó. Đó là lí do tại sao sốc điện có ích. 
Nhưng sốc điện hay sốc hoá học không cho bạn điều thực, 
chúng chỉ cho bạn bức ảnh. 

Vô trí là chân lí của qui ước 

và tăm trí đã trở thành vô trí là chăn lí tối thượng 

Cho nên đừng có mãn nguyện chừng nào bạn còn chưa 
đạt tới vô trí, trạng thái thứ tư. 

Đây là hoàn thành, Saraha nói, đây là điều tốt lành cao 
nhất. 

Các bạn, trở nên nhận biết về điều tốt lành cao nhất 

này. 


187 


02 / 28 / 10 - 6-94 


188 



Vô trí này là sự hoàn thành, bởi vì bạn đã đạt tới chính 
ngọn nguồn của cuộc sống và sự tồn tại. Và chừng nào nó 
còn chua xảy ra, vẫn không có mãn nguyện và không có 
hoàn thành. Đây là nở hoa thực sự, đây là sahasrar, hoa sen 
một nghìn cánh đã nở. Cuộc sống của bạn toả ra trong 
huong thom ngát, lễ hội và vui vẻ. 

Đây chính là Thuợng đế là gì. Đây chính là điều tốt 
lảnh cao nhất, thuợng đỉnh. Không còn cái gì cao hon điều 
này nữa. Đây là niết bàn. 

Các bạn, trở nên nhận biết về điều tốt lành cao nhất 
này, Saraha nói. Nhớ lấy, có ba loại nhận biết: 'nhận biết 
một' về đối thể, 'nhận biết hai' về đối thể và chủ thể, 'nhận 
biết ba', nhận biết thuần khiết. Đi vào trong ba giai đoạn 
nhận biết này để bạn có thế đạt tới thuợng đỉnh. 

Và Saraha nói với nhà vua và những nguời khác, 
nguời phải tụ tập đế nghe bài nói vĩ đại này: "Các bạn..." 
Ông ấy gọi họ là các bạn; điều này phải đuợc hiểu. Từ phía 
thầy thì đệ tử là bạn, nhung không từ phía đệ tử. Đôi khi 
một vài sannyasin viết thu cho tôi; mới hôm nọ đã có câu 
hỏi... Một sannyasin đã viết, "Thua Osho, tôi không thể coi 
thầy là nguời thầy, mà con coi thầy là nhu bạn mình. Có gì 
sai trong đó không?" Chang có gì về phía tôi, điều ấy hoàn 
toàn tốt. Nhung cái gì đó đang lỡ ở phía bạn và bạn sẽ lúng 
túng. Tại sao lại như thế? 

Từ phía thầy bạn là người bạn, bởi vì thầy có thế thấy 
rằng chỉ có vấn đề thời gian; bằng không thì bạn đã đạt 
chứng ngộ. Đấy chỉ là vấn đề thời gian và một ngày nào đó 
bạn sẽ trở nên thức tỉnh. Tất cả các bạn đều là các vị phật! 
Từ phía thầy toàn bộ sự tồn tại đã là chứng ngộ. Tảng đá và 
cây cối, các ngôi sao và các con vật, chim chóc, đàn ông và 
đàn bà - toàn bộ sự tồn tại đã chứng ngộ từ phía thầy. Chỉ 


còn vấn đề thời gian, mà thời gian thì chang can hệ. Tất cả 
bạn vẫn có đó. Bạn không biết điều đó, điều đó đúng, 
nhưng thầy biết. 

Cái ngày tôi biết về bản thân tôi, tôi cũng biết về chính 
cái ta của sự tồn tại. Từ đó tôi không nhìn thấy ai là chưa 
chứng ngộ; tôi không thể nhìn khác được, điều ấy là không 
thế được. Vâng, bạn không nhận ra sự kiện của mình, 
nhưng tôi không thế phủ nhận điều đó. Từ phía tôi, bạn là 
bạn, bạn là tôi. Nhưng từ phía bạn, nếu bạn nghĩ rằng bạn 
không thế chấp nhận tôi như thầy của bạn và bạn chỉ có thế 
nghĩ về tôi như một người bạn, đấy là tuỳ ở bạn. Nhưng 
biết rằng bạn sẽ lỡ. 

Khác biệt là thế nào? Khi bạn chấp nhận một người là 
bạn, bạn ngụ ý rằng bạn chấp nhận người đó bình đắng với 
bạn; người bạn là bình đắng với bạn. Quả thế, bạn là bạn 
với tôi bởi vì tôi thấy rằng bạn bình đắng với tôi, không có 
gì khác biệt. Nhưng nếu bạn coi tôi bình đắng với bạn thì 
việc trưởng thành của bạn sẽ dừng lại. 

Khi tôi coi bạn bình đắng với tôi, tôi đang nâng bạn lên 
bản thế tôi. Khi bạn coi tôi là bình đắng với bạn, bạn đang 
kéo tôi thấp xuống mức của bạn. Thấy khác biệt này đi. Khi 
tôi nói rằng bạn là bình đắng với tôi tức là tôi đang cố gắng 
kéo bạn lên với tôi. Khi bạn nói, "Osho, thầy bình đắng với 
chúng tôi," bạn kéo tôi xuống mức bạn. Một cách tự nhiên 
bạn không thế kéo được đến bất kì noi đâu khác, bạn không 
biết mức nào khác. Và tại sao chấp nhận ai đó làm thầy bạn 
lại khó khăn thế? Bản ngã... nhiều nhất thì bản ngã cũng 
muốn bạn chấp nhận tôi như người bạn. 

Vấn đề ở bạn quyết định, đó là chọn lựa của bạn. Neu 
đấy là cách bạn muốn nó phải thế, cứ đế cho nó theo cách 
ấy - nhưng thế thì tôi không có trách nhiệm nếu chang có gì 


189 


02 / 28 / 10 - 6-95 


190 



xảy ra cho bạn. Thế thì đấy là trách nhiệm của bạn, hoàn 
toàn là trách nhiệm của bạn, nếu không có gì xảy ra cho 
bạn, bởi vì bạn đã tạo ra rào chắn. Tôi có thế chảy về phía 
bạn chỉ khi bạn nhìn lên tôi, bởi vì luồng năng luợng chỉ có 
thể chảy xuống. 

Tôi chang mất gì nếu bạn nghĩ về tôi nhu nguời bạn 
của bạn, tôi chang mất gì ngay cả nếu bạn nghĩ về tôi như 
kẻ thù của bạn - điều đó chang thành vấn đề. Bạn mới đang 
mất. Người nghĩ rằng tôi là kẻ thù của người đó và người 
nghĩ rằng tôi là bạn của người đó, cả hai đều nghĩ về tôi 
theo cùng một cách. Người nghĩ rằng tôi là kẻ thù của 
người đó làm cho tôi ngang hàng với người đó, còn người 
nghĩ rằng tôi là bạn của người đó cũng làm cùng điều như 
thế. Họ không phải là những người khác biệt. Khi bạn nhìn 
lên bạn có thế được móc lên bởi năng lượng đi lên, bạn có 
thể được kéo lên. 

Saraha nói: 

Các bạn, trở nên nhận biết về điều tốt lành cao nhất 

này. 

Từ phía thầy, mọi người đều là bạn. Những người nghĩ 
họ là bạn thì họ là bạn; còn những người nghĩ họ là kẻ thù, 
họ cũng là bạn. 

Trong vô kỉ ức tăm trí bị hẩp thu; 
chính điều này là hoàn hảo và thuần khiết đa 
cảm. Nó không bị ô nhiễm bởi cái tốt cái xẩu trần 
tục 

tựa như hoa sen vươn lên từ bùn không bị ảnh hưởng 
bởi bùn 


Trong vô kí ức tâm trí bị hấp thu... Kí ức được quan sát 
sẽ bị hấp thu vào trong vô kí ức. Trong vô kí ức tâm trí bắt 
đầu biến mất. Và khi tâm trí bắt đầu biến mất, nảy sinh một 
loại mới, một phẩm chất năng lượng mới trong bạn - năng 
lượng trái tim. Chính điều này là hoàn hảo và thuần khiết 
đa cảm. Thế thì trái tim bắt đầu vận hành. Khi tâm trí đã 
tan biến, năng lượng đã tham dự với tâm trí trở thành tình 
yêu. Nó phải trở thành cái gì đó - năng lượng không thế bị 
huỷ diệt. Không năng lượng nào đã từng bị huỷ diệt được, 
nó chỉ được biến đổi; nó thay đổi hình dạng. 

Tâm trí lấy đi tám mươi phần trăm năng lượng của bạn, 
chang cho bạn cái gì, chang trả lại cái gì; nó hấp thụ tám 
mươi phần trăm năng lượng của bạn. Nó giống như sa mạc. 
Con sông cứ chảy còn sa mạc thì cứ hấp thu nó, và chang 
có gì quay lại. Mà sa mạc thì thậm chí cũng chang trở nên 
xanh tươi, thậm chí cỏ cũng chang mọc được, thậm chí cây 
cũng chang mọc nối, thậm chí nó cũng chang trở thành một 
vũng nước con - chang có gì cả! Nó vẫn cứ khô khốc và 
chết, và nó vẫn cứ bòn rút năng lượng sống. Tâm trí là kẻ 
bóc lột vĩ đại. Chính tại nơi đó, trong sa mạc của tâm trí, 
trong vùng hoang mạc của tâm trí mà bạn bị lạc. 

Saraha nói: Khi điều này xảy ra - tức là kí ức tan biến 
đi và bạn đạt tới vô kí ức - bỗng nhiên toàn bộ phẩm chất 
của bạn thay đổi. Bạn trở nên đáng yêu hơn: từ bi nảy sinh 
trong bạn. Cùng năng lượng đã đi vào sa mạc nay đi vào 
mảnh đất mầu mỡ. Trái tim là mảnh đất của sự mầu mỡ ấy. 

... chính điều này là hoàn hảo và thuần khiết đa 
cảm. Nó không bị ô nhiễm bởi cái tốt cái xẩu trần 
tục 


191 


02 / 28 / 10 - 6-96 


192 



Và trong trái tim không có sự phân biệt giữa tốt và xấu. 
Trái tim không biết phân biệt; mọi phân biệt đều thuộc về 
tâm trí. Trái tim đơn giản chỉ yêu không phân biệt gì. Trái 
tim đơn giản tuôn chảy không phân chia, không đánh giá. 
Trái tim hồn nhiên: Nó không bị ô nhiêm bởi cái tốt cái xấu 
trần tục... tựa như hoa sen vưcm lên từ bùn không bị ảnh 
hưởng bởi bùn. 

Nó vuơn lên từ cùng năng luợng tâm trí, từ cùng lóp 
bùn ý nghĩ, suy nghĩ, ham muốn, thèm khát, nhung nó là 
hoa sen. Nó mọc lên từ bùn, nhung vẫn không bị ô nhiễm 
bởi bùn. 

Mọi điều đều cần phải được xem xét 
dường như chúng là câu thần chú kì diệu... 

Neu không phân biệt bạn có thế 

chấp nhận hay bác bỏ luân hồi hay niết bàn, 

tâm trí bạn kiên định, tự do khỏi màn đêm. 

Trong bạn sẽ là tự tại, vượt ra ngoài ý nghĩ và gốc 
gác... 

... Saraha nói với nhà vua. ông ấy đang trao cho nhả 
vua một kĩ thuật vĩ đại! Lắng nghe nó, suy ngẫm về nó và 
thử nó. 

Bạn biết rõ rằng bạn đã mơ hàng triệu giấc mơ nhung 
trong giấc mơ, lần nào bạn cũng quên rằng đó chỉ là giấc 
mơ; lần nào nó cũng trở thành thực tại. Đêm nay bạn lại 
đang vào một giấc mơ nữa. Đấy là loại vô ý thức nào vậy? 
Mỗi đêm bạn mơ và sáng dậy bạn thấy nó giả; nó không có 
đó, nó chỉ là hình ảnh, chỉ là tuởng tuợng. Lần nữa bạn lại 
là nạn nhân. Lần nữa bạn lại mơ và lần nữa bạn lại nghĩ 
rằng đấy là thực. Tại sao bạn không thể thấy rằng điều ấy 
không thực trong giấc mơ? Điều gì ngăn cản bạn không 


thấy đuợc? Biết bao kinh nghiệm về bao nhiêu giấc mơ như 
vậy và biết bao kết luận, và tất cả, không ngoại lệ nào, đều 
chỉ ra một điều, rằng giấc mơ không phải là thực. Lần nữa 
đêm nay bạn sẽ là nạn nhân; giấc mơ sẽ có đó và bạn sẽ 
nghĩ rằng nó là thực, bạn sẽ sống với nó dường như nó 
đúng là thực. 

Mật tông phát triển một kĩ thuật. Kĩ thuật đó là: trong 
khi bạn đang tỉnh thức, nghĩ về thế giới như giấc mơ. 
Chẳng hạn, ngay bây giờ bạn đang lắng nghe tôi - coi nó 
như giấc mơ đi. Rất dễ dàng nghĩ điều ấy ngay bây giờ, hơn 
là trong giấc mơ. Nhiều lần bạn sẽ lắng nghe tôi trong giấc 
mơ của bạn, thế thì sẽ quá khó khăn; bạn sẽ ngủ say. Ngay 
bây giờ điều đó có thể được thực hiện dễ dàng. Ngay bây 
giờ bạn có thể nghĩ rằng bạn đang trong mơ: Osho là giấc 
mơ của bạn, ông ấy đang nói trong giấc mơ của bạn, những 
cây cối này là cây cối mơ, những hoa gulmohar này là hoa 
mơ, chim chóc này đang líu lo trong giấc mơ của bạn - tất 
cả chỉ là một câu thần chú kì diệu. Nghĩ về nó trong khi bạn 
đang tỉnh thức đi. Liên tục suy nghĩ về nó trong ít nhất hai 
hay ba tháng và bạn sẽ ngạc nhiên: một ngày nào đó, bởi vì 
bạn đã thực hành nó, bỗng nhiên trong giấc mơ bạn sẽ nhận 
ra nó như một giấc mơ. Và khi các cây cối thực cũng trông 
giống mơ qua thực hành, thì nói gì về cây không thực bây 
giờ? Chúng trông sẽ không thực. 

Và Mật tông nói: Ngay cả những cây này về cơ bản 
cũng chỉ là mơ; chúng không phải là chất liệu thực. Mật 
tông muốn nói gì về thực tại? Mật tông muốn nói cái bao 
giờ cũng còn lại. Cái mà tới rồi đi thì không thật. Cái được 
sinh ra rồi chết đi thì không thật. Đây là định nghĩa về cái 
không thật trong Mật tông: cái chỉ có trong thời khắc là cái 
không thật, cái gì vĩnh hằng mới là thật. 


193 


02 / 28 / 10 - 6-97 


194 



Những cây cối này mấy ngày trước không có ở đây và 
chúng cũng sẽ không có ở đây sau vài năm nữa. Vài năm 
trước chúng ta đã không có ở đây và chúng ta sẽ không ở 
đây sau vài năm nữa. Cho nên đấy là một giấc mơ dài. 
Trong đêm giấc mơ kéo dài chỉ trong một, hai hay sáu tiếng 
đồng hồ, còn giấc mơ này kéo dài sáu mươi năm hay bẩy 
mươi năm. Nhưng khoảng thời gian cũng không tạo ra khác 
biệt nhiều lắm. Dù giấc mơ là một giờ hay một trăm năm 
cũng không có nhiều khác biệt lắm, khác biệt chỉ là ở 
khoảng thời gian kéo dài - nhưng nó rồi cũng biến mất. 

Bao nhiêu người đã sống trên trái đất, bạn có biết 
không? Họ đang ở đâu? Nếu họ không tồn tại, điều đó tạo 
ra khác biệt gì? Dù họ có tồn tại hay không cũng chang có 
nhiều khác biệt lắm; tất cả họ đã biến mất. Cái mà xuất hiện 
ra rồi lại tan biến đi thì chỉ là giấc mơ. 

Saraha nói: 

Mọi điều đều cần phải được xem xét 

dường như chúng là câu thần chú kì diệu... 

Ông ấy đang cho một kĩ thuật. Coi mọi thứ dường như 
là câu thần chú kì diệu, dường như là nhà ảo thuật đã thôi 
miên bạn; tất cả đều giả, và bạn đang thấy điều đó qua thôi 
miên. 

Neu không phân biệt 

bạn có thế chấp nhận hay bác bỏ luân hồi hay niết 
bàn. . . 

Neu đấy chỉ là giấc mơ, chẳng có gì cần phải chấp nhận 
hay bác bỏ cả. Thế thì ai bận tâm? Bạn bận tâm quá nhiều 
bởi vì bạn nghĩ nó là thực. Dù bạn nghèo hay giầu, điều đó 


cũng không tạo ra nhiều khác biệt lắm. Dù bạn đẹp hay 
xấu, điều đó cũng chang tạo ra nhiều khác biệt lắm. Dù bạn 
được kính trọng hay không, cũng chang có nhiều khác biệt 
lắm. Neu đấy chỉ là không thực, thế giới mơ, ảo vọng 
maya, thế thì có gì ở đó để chọn lựa? và có gì ở đó để mà 
bác bỏ? Thế thì chấp nhận và bác bỏ cả hai đều nên vứt bỏ 
đi. Thế thì người ta sống thuần khiết, không vướng mắc, 
không rối loạn, không trên con đường nào xa trung tâm. 
Thế thì người ta lắng đọng, thế thì mọi thứ đều ổn thoả. 

Neu không phân biệt 

bạn có thế chấp nhận hay bác bỏ luân hồi hay niết bàn, 

tâm trí bạn kiên định... 

Thế thì dù bạn chấp nhận hay bác bỏ cũng chang khác 
biệt nhiều gì. Thế thì bạn có thể từ bỏ thế giới hoặc bạn có 
thế sống trong thế giới. Neu bạn biết điều này - rằng tất cả 
chỉ là giấc mơ; nếu bạn vẫn còn trong không khí này rằng 
tất cả chỉ là giấc mơ... 

Tại sao Saraha nói điều này cho nhà vua? Saraha đang 
nói: Tâu bệ hạ, ngài sống trong cung điện, tôi sống trong 
khu nghĩa địa; ngài sống với những người đẹp đẽ, tôi sống 
với người dân thường xấu xí; ngài sống trong giầu có, tôi 
sống trong nghèo khó; ngài sống tại thủ đô, tôi sống ở đây 
trên mảnh đất nghĩa địa này... nhưng tất cả đều như nhau. 
Cung điện đó là giấc mơ và mảnh đất nghĩa địa này cũng là 
giấc mơ. Hoàng hậu đẹp tuyệt vời của ngài là giấc mơ và 
người đàn bà thợ rèn của tôi cũng là giấc mơ. Vậy thì khác 
biệt gì? 

Neu trong mơ bạn trở nên giầu có hay bạn trở nên 
nghèo khó, có gì khác biệt vào sáng hôm sau không? Bạn 
có cảm thấy rất hạnh phúc vào buổi sáng bởi vì bạn đã rất 


195 


02 / 28 / 10 - 6-98 


196 



giầu trong giấc mơ không? Bạn có cảm thấy rất bất hạnh 
vào buối sáng vì bạn đã là kẻ ăn mày trong giấc mơ không? 
Điều ấy chang thành vấn đề; khi bạn thức, điều ấy chang 
thảnh vấn đề gì cả. 

Saraha nói: Tâu bệ hạ, tôi đang tỉnh thức. Tâm thức thứ 
ba đã xảy ra; với tôi tất cả đều là giấc mơ - giấc mơ và tất 
cả. Với tôi mọi thứ đều là mơ... mơ bên trong mơ bên trong 
mơ. Bây giờ tôi không phân biệt chút nào, tôi đã vuợt ra 
ngoài phân biệt. Vô trí đã nảy sinh. Cho nên dù mọi nguời 
có kính trọng tôi hay xúc phạm tôi - dù họ nghĩ Saraha là 
một brahmin vĩ đại, một nhà huyền môn vĩ đại, nhà hiếu 
biết vĩ đại, hay họ nghĩ rằng hắn ta là kẻ hu hỏng, hắn ta 
điên khùng, mất trí, không lành mạnh - điều đó hoàn toàn 
đuợc. 

Đây là hiếu biết đúng. Thế thì chang ý kiến của ai có 
thê làm sao lãng bạn. Thê thì chăng có gì có thê làm bạn 
sao lãng - cả thành công lẫn thất bại, cả kính trọng lẫn 
khinh bỉ, cả sống lẫn chết. Đây chính là trạng thái vô sao 
lãng là gì. Nguời ta đã về nhà. 

Thế rồi, một khi tâm trí đã kiên định... tự do khỏi màn 
đêm. Trong bạn sẽ là tự tại... Tôi đã về nhà, Saraha nói. 
Con nguời đích thực của tôi đã nảy sinh, tôi có trung tâm 
của mình bây giờ. Tôi đã mất mọi thứ, ngoại trừ một thứ: 
bản tính của tôi, con nguời tôi. Bây giờ tôi biết nguyên bản 
của mình, bây giờ tôi biết chính ngọn nguồn mình, bây giờ 
tôi biết thực tại của mình. 

... vượt ra ngoài ý nghĩ và gốc gác. 

Tôi đã vuợt ra ngoài ý nghĩ. Những điều này không còn 
làm tôi sao lãng, thua bệ hạ. Mọi thứ đều tốt nhu nó vẫn 


thế. Đây là thái độ của sannyasin thực sự: mọi thứ đều hoàn 
toàn tốt đẹp như nó vẫn thế. 

Câu kinh cuối: 

Thế giới bên ngoài này 

đến từ sự toả chiếu của nó chang bao giờ rõ căn 
nguyên; 

không mẫu hình, nó đã vứt bỏ mẫu hình. 

Hiếu theo cách thông thường 

nó là việc thiền liên tục và duy nhất; 

nó là vô tăm trạng, sự trầm ngâm không tì vết, và vô trí 

Thế giới bên ngoài này đến từ sự toả chiếu của nó 
chang bao giờ rõ căn nguyên... Saraha nói: Thế giới này mà 
bệ hạ đang thấy chưa bao giờ có đó; nó chỉ có vẻ như vậy 
thôi. Chỉ như giấc mơ nảy sinh từ không đâu và biến mất 
trở lại vào cái không ở đâu cả, thế giới này cũng vậy. 

Thế giới bên ngoài này đến từ sự toả chiếu của nó 
chang bao giờ rõ căn nguyên... Từ ngay lúc bắt đầu chỉ có 
cái không - chỉ là gọn sóng trên mặt hồ yên tĩnh... và gọn 
sóng biến mất. Mà ngài thì không thế nào nắm giữ được 
gọn sóng... hệt như thoáng ý nghĩ, hệt như rung động. 

... không mẫu hình, nó đã vứt bỏ mẫu hình. 

Và không có mẫu hình nào trong nó cả. Nó không vững 
chắc - làm sao nó có thế có bất kì mẫu hình nào được? Nó 
chính là chất lỏng, nó rất hay thay đổi; nó không có mẫu 
hình. Chang ai biết được cái gì là tốt và cái gì là xấu. 
Chang ai biết được ai là thánh nhân và ai là tội nhân. Chang 


197 


02 / 28 / 10 - 6-99 


198 



ai biết được đức hạnh là gì và tội lỗi là gì. Điều đó không 
được tạo theo mẫu hình. 

Đây là cách hiểu của Mật tông về chính cốt lõi của thực 
tại: nó không được tạo theo mẫu hình. Đó là hỗn độn sáng 
tạo. Chung cuộc, cuối cùng, chẳng cái gì bị kết án và chẳng 
cái gì được ca ngợi. 

không mẫu hình, nó đã vứt bỏ mẫu hình. 

Hiêu theo cách thông thường 

nó là việc thiền liên tục và duy nhất... 

Đây là cái hay của bài kinh. Saraha nói: Nhưng quên 
thực tại đi - quên cái vô thực của nó đi - Hiểu theo cách 
thông thường nó là việc thiền liên tục và duy nhất... Sự tồn 
tại này, tất cả bao quanh... cây cối này, chim chóc này, 
tiếng cúc cu phát điên này - đấy chính là thiền liên tục và 
duy nhất. Neu bạn có thế trở nên nhận biết về nó, nó có thể 
giúp bạn trở về nhà; đó là việc thiền liên tục và duy nhất. 

... nó là vô tâm trạng... 

Đừng đưa tâm trí bạn vào. Lắng nghe nó, thấy nó, 
chạm vào nó. Đừng đưa tâm trí bạn vào. 

... nó là vô tâm trạng, trầm ngâm không tì vết... 

Suy tư nhưng không qua suy nghĩ, chỉ qua sự trong 
suốt. Quan sát, nhìn, hiện hữu - không phải qua phân tích, 
không phải qua logic. Hiếu qua im lặng; đó là suy tư không 
tì vết. Hiếu qua im lặng, hiểu qua tình yêu. Hiểu... hiểu 
tiếng cúc cu này, hiếu cái cây này, mặt trời này, nhưng 
đừng nghĩ về chúng. Đừng trở thành người suy nghĩ... 


... và vô trí. 

Cho nên đầu tiên nghĩ về thế giới này như giấc mo, và 
rồi nghĩ về người mo cũng là giấc mo. Trước hết đối thể là 
giấc mo, rồi chủ thế cũng là giấc mo. Khi chủ thế và đối 
tượng cả hai đều bị vứt bỏ, khi giấc mo biến mất và cả 
người mo cũng biến mất, có vô trí. 

Vô trí này là chính khởi thuỷ của tất cả. 

Đây là điều Udallaka đã nói với con trai, ông đã hỏi 
con: "Con đã học cái một đó chưa, với việc học nó mà mọi 
thứ đều được biết, và với việc quên nó mà mọi thứ đề bị 
quên? Con đã thấy cái một đó chưa? Con đã đi tới cái một 
đó chưa?" 

Còn người con bối rối và anh ta nói: "Con đã biết được 
tất cả. Nhưng bố đang nói về cái gì vậy? Thầy con chưa 
bao giờ nói về cái một này." 

Thế là Udallaka nói, "Thế thì con quay lại thầy đi, bởi 
vì mọi thứ con đã mang theo đều chỉ là rác rưởi. Con phải 
quay lại đi! Trong gia đình ta, chúng ta bao giờ cũng là 
những người brahmin thực sự." Bởi chữ brahmin 'thực sự' 
ông ta ngụ ý: Chúng ta đã biết tới Brahma, chúng ta đã biết 
chân lí; chúng ta không chỉ là người brahmin chỉ do sinh ra 
từ gia đình brahmin. 

"Con phải quay lại đi. Con phải quay lại ngay lập tức!" 
Chào mừng đã dừng lại, âm nhạc đã dừng lại. Nước mắt 
dàn dụa... nhưng Udallaka đã gửi con quay lại. Đứa con 
mới về từ nhà thầy sau nhiều năm lại ngay lập tức bị gửi trở 
về trường - thậm chí không có lấy một ngày nghỉ ngoi. 


199 


02 / 28 / 10 - 6-100 


200 



Rất bối rối, cậu thanh niên quay trở về chỗ thầy. Anh ta 
nói, "Nhung tại sao thầy không dạy con về cái một mà bố 
con cứ hỏi đến? Tại sao? Phí hoài biết bao nhiêu năm qua! 
Mà bố con thì cứ nghĩ rằng tất cả những cái đó đều vô 
nghĩa - con không biết về chỉnh mình. Bố con nói, "Neu 
con không biết về chính mình, mọi hiếu biết của con còn có 
giá trị gì? Chúng ta phải là gì với mớ hiểu biết kinh Veda 
của con? Con có thế trích dẫn kinh Veda, nhung chúng ta 
làm gì với nó? Và trong gia đình ta," bố con nói, "Chúng ta 
bao giờ cũng là nguời brahmin thực sự. Quay lại đi, và 
truớc khi bố chết con phải trở thành nguời brahmin thực sự. 
Chớ có quay về chừng nào con còn chua trở thành nguời 
brahmin thực sự." Vậy thua thầy, xin thầy hãy dạy cho con 
về cái một đó." 

Thầy cuời ngất, ông nói, "Cái một đó không thế dạy 
đuợc. ừ, nguời ta có thế lĩnh hội đuợc nó nhung không thể 
dạy đuợc nó. Đó là lí do tại sao ta đã không dạy nó. Nhung 
nếu con cứ khăng khăng muốn biết thì một tình huống có 
thể đuợc tạo ra." 

Đó là điều mà tất cả các bậc thầy đều làm: họ chỉ tạo ra 
tình huống. 

Giao cảm là tình huống. 

Tôi không thể dạy bạn về chân lí, nhung tôi có thể tạo 
ra tình huống trong đó bạn có thể bắt đầu có đuợc cái 
thoáng nhìn về nó. 

Bản thế tôi ở đây là một tình huống, việc tôi nói chuyện 
liên tục với các bạn là một tình huống. Không phải là tôi có 
thế dạy các bạn về chân lí qua việc nói mà đấy chỉ là một 
tình huống trong đó đôi khi một chấn động đi vào trong 
bạn; trong đó đôi khi bạn bắt đuợc một rung động, và nó 


làm bạn xúc động và đua bạn đi xa trong cuộc hành trình 
dài vào trong. 

Cho nên thầy nói, "Ta có thể tạo ra tình huống. Và đây 
là tình huống: con hãy mang đi tất cả các con bò cái trong 
đạo tràng" - có bốn trăm con bò cái - "và con hãy đem 
chúng vào trong rừng thắm. Đi xa nhất có thế đuợc, đi thật 
xa sao cho con hoàn toàn không thể nào gặp đuợc mọi 
nguời khác. Rồi con chỉ quay lại khi đàn bò đã lên đến một 
nghìn con bò cái và bò đực. Sẽ mất nhiều năm đấy, nhung 
con cứ đi đi. Và nhớ, đừng gặp bất kì nguời nào. Bò sẽ là 
bạn của con và gia đình con; con có thể nói với chúng nếu 
con muốn." Rồi Sxvetketu đi vào trong rừng thắm noi 
không con nguời nào đã từng tới và anh ta sống với đàn bò 
nhiều năm trời. 

Câu chuyện này cực kì hay. Một cách tự nhiên, bạn có 
thế nói gì với bò? Ban đầu anh ta phải cố gắng, và dần dần 
hiếu ra rằng điều đó là vô nghĩa: bò chỉ nhìn vào anh ta, 
mắt chúng trống rỗng. Không có đối thoại. Vâng, ban đầu, 
theo thói quen, anh ta có thế trích đọc Veda, và bò thì vẫn 
tiếp tục gặm cỏ. Chúng chẳng quan tâm gì tới Veda chút 
nào mà chúng cũng chang ca ngợi anh ta là nguời hiểu biết 
vĩ đại. Anh ta phải đã nói về chiêm tinh và những vì sao, 
nhung bò cũng chẳng quan tâm. Bạn có thể làm gì với thính 
giả bò này? Dần dần anh ta dừng việc nói. Dần dần anh ta 
bắt đầu quên. Dần dần việc dỡ bỏ bắt đầu. 

Nhiều năm trôi qua. Và, chuyện kể rằng, một khoảnh 
khắc tới khi số bò đã lên tới nghìn con. Nhung vào lúc đó 
Sxvetketu đã quên hoàn toàn việc quay về. Anh ta đã thực 
sự quên cách đếm - anh ta đã không đếm sau bao nhiêu 
năm trời. 


201 


02 / 28 / 10 - 6-101 


202 



Đàn bò trở nên bối rối; khoảnh khắc đã tới. Thế rồi một 
con bò cái mạnh dạn và nó nói, "Các bạn nghe đây, bây giờ 
chúng ta đã là một nghìn rồi, bây giờ là lúc quay về. Thầy 
phải đang đợi. Chúng ta phải về nhà thôi, bây giờ đã đến 
lúc." Cho nên khi bò nói rằng đã đến lúc quay về thì 
Sxvetketu đi theo chúng. 

Khi anh ta về đến nhà thầy cùng với một nghìn con bò, 
thầy chạy ra đón anh ta và nói với các đệ tử khác, "Hãy 
nhìn một nghìn lẻ một con bò này!" 

Nhung các đệ tử nói, "Chỉ có một nghìn con bò và một 
Sxveketu." 

Thầy nói, "Anh ta đã biến mất, anh ta không còn đó 
nữa. Anh ta là một con bò - hồn nhiên thế; nhìn vào mắt 
anh ta mà xem." 

Đây là trạng thái của vô trí. Và đây đã từng là mục tiêu 
ở phuong Đông - trạng thái này noi bạn không có, và trong 
thực tế lần đầu tiên bạn mới hiện hữu. 

Trạng thái này của cái chết và trạng thái này của cuộc 
sống, trạng thái này của biến mất của bản ngã và cái giả, và 
sự xuất hiện của cái thật và chân thực - đây là trạng thái mà 
ta gọi là chứng ngộ, chứng ngộ Thuợng đế, tự chứng ngộ. 
Đây là trạng thái Saraha gọi là tự mình, bên ngoài ý nghĩ, 
bên ngoài tâm trí. 

Mật tông có nghĩa là sự trải rộng. Đây là trạng thái khi 
bạn đã trải rộng ra tột độ. Biên giới của bạn và biên giới 
của sự tồn tại không còn tách biệt nữa, chúng là một. ít hon 
sẽ không thoả mãn. 

Khi bạn trở thành vũ trụ, bạn đã về nhà. 


Khi bạn trở thành tất cả, khi bạn trở thành một với tất 
cả, khi bạn khống lồ như vũ trụ này, khi bạn chứa đựng tất 
thảy; khi các ngôi sao bắt đầu chuyển động bên trong bạn 
và trái đất sinh ra trong bạn rồi biến đi; khi bạn có sự trải 
rộng vũ trụ này, công việc đã hoàn tất. 

Bạn đã về tới nhà. Đây là mục tiêu của Mật tông. 

Đủ cho hôm nay. 


203 


02 / 28 / 10 - 6-102 


204 



6 


Tôi một mình /à đủ 


Điều gì xảy ra khỉ thầy nói với tôi? 

Tôi có tưởng tượng không? Làm sao tôi có 
thế tin cậy điều tôi cảm thay với thầy? 

Thầy có cái gì mà tôi không có? 

Thầy muốn ngụ ý gì khỉ nói rằng con người 
là cái máy? 

Tôi có tất cả những cái tôi muốn và tôi cảm 
thay trái tim tôi đang tan vỡ. 

Tại sao tôi luôn luôn sợ ý kiến người khác? 

Khi thầy cho tôi tên... đế phục vụ tình yêu. 

Lời cầu nguyện có thế có hại không? 


205 


Câu hỏi thứ nhất - câu hỏi của Somendra: 

Osho kính yêu, điều gì xảy ra cho tiếng nói 
của tôi khi thầy nói với tôi? Ý đồ là gì? 

Khi bạn thực sự trong giao cảm với tôi, bạn không thế 
nói đuợc. Khi bạn thực sự lắng nghe tôi, bạn sẽ mất tiếng 
nói của mình, bởi vì trong khoảnh khắc đó tôi là tiếng nói 
của bạn. Giao cảm xảy ra giữa tôi và bạn không phải là 
giữa hai nguời. Đấy không phải là thảo luận, đấy không 
phải là tranh luận, đấy không phải là biện luận, đấy thậm 
chí không phải là đối thoại. Giao cảm xảy ra chỉ khi bạn đã 
mất đi, khi bạn không có đó. Tại đỉnh cao nhất đấy thậm 
chí không phải là mối quan hệ "tôi-bạn". Đấy không phải là 
mối quan hệ chút nào. Tôi không có đó, và với bạn cũng sẽ 
đến một khoảnh khắc bạn không có đó. Trong khoảnh khắc 
đó hai cái không biến mất vào trong nhau. 

Đó là lí do tại sao, Somendra này, bất kì khi nào bạn 
đến tôi, bạn đều mất tiếng nói của bạn. Và điều ấy không 
chỉ xảy ra cho bạn đâu, nó xảy ra cho tất cả những ai thực 
sự tới gần tôi hon. Làm sao bạn có thế tới gần tôi hon mà 
vẫn giữ tiếng nói của bạn đuợc? Làm sao bạn có thế ở gần 
tôi mà vẫn là chính bạn đuợc? Tiếng nói của bạn là tiếng 
nói của bạn. Khi cái 'bạn' bắt đầu biến mất thì tự nhiên 
tiếng nói cũng bắt đầu biến đi. 

Thứ hai là, có gì đế nói đâu. Khi bạn đang trong tình 
yêu với tôi thì bạn biết rằng nếu có gì đó cần nói, tôi sẽ 
biết. Và nếu tôi không biết điều đó, thế thì nó không đáng 
nói ra, thế thì nó chang cần; thế thì nó phải là ý nghĩ không 


- 6-103 


206 



liên quan, ý nghĩ vẩn vơ. Nó thậm chí không cần thốt ra, nó 
sẽ là lãng phí năng lượng. 

Tâm trí cuốn theo cả nghìn lẻ một ý nghĩ từ mọi chốn, 
từ mọi nguồn. Tất cả các ý nghĩ của bạn đều không phải 
của bạn; các ý nghĩ cứ nhảy từ đầu người này sang đầu 
người khác; ngay cả không nói gì, ngay cả không được 
chuyến vận, các ý nghĩ vẫn liên tục nhảy từ đầu người này 
sang đầu người khác. Bạn chộp bắt chúng, và trong một 
chốc bạn bị ý nghĩ đó sở hữu và bạn nghĩ đấy là cái gì đó 
bản chất. Khi bạn đến với tôi, bỗng nhiên những ý nghĩ mà 
bạn đã chộp bắt từ người khác bị tan biến đi. 

Điều đó xảy ra cho nhiều sannyasin. Họ đến sẵn sàng 
với nhiều câu hỏi, và rồi, chỉ có ngồi trước tôi, họ đâm lúng 
túng, các câu hỏi đó biến mất. Điếu đó là có ý nghĩa lắm, 
có nghĩa. Nó chứng tỏ rằng những câu hỏi đó không phải là 
của bạn, chúng không thực sự của bạn. Khi bạn ở trước tôi 
- thực sự ở trước tôi - khi bạn đang nhìn vào tôi, chỉ có 
những cái là bản chất mới còn lại; cái không bản chất sẽ ra 
đi. Đôi khi tất cả các ý nghĩ của bạn có thế biến mất: không 
chỉ việc bạn mất tiếng nói, bạn mất cả tâm trí mình nữa. Và 
đấy là cách duy nhất đế ở quanh thầy. Cứ mất đi tâm trí của 
bạn. Ý nghĩ chùng xuống, thảnh thơi, không căng thẳng. 
Chang có gì để nói cả. Có nhiều thứ để nghe nhưng chang 
có gì đế nói cả. 

Và rồi, điều thứ ba, mọi thứ vẫn ổn thoả với Somendra. 
Chúng ta chỉ nói những thứ mà chúng không ổn thoả. Tôi 
đã từng nghe... 

Người mẹ cứ phàn nàn với nhiều bác sĩ về việc không 
nói được của đứa con năm tuối của mình. Các xét nghiệm 
đều cho thấy đứa trẻ rất khoẻ mạnh và người ta bảo bà mẹ 


đừng có lo lắng. Thế nhưng bà ấy cứ lo lắng không yên. 
Một hôm, trong lúc vội vã, bà làm cháy món cháo yến 
mạch nhưng vẫn dọn cho cậu con ăn. Nó nếm thử món 
cháo, phun phì phì ra rồi nói, "úi trời, món này kinh quá. 
Mẹ làm cháy nó rồi." 

Thích quá, bà mẹ nói, "Con nói đấy! Sao trước đây con 
chang nói gì cả?" 

Đứa trẻ khinh khỉnh nhìn mẹ và nói, "Ô, mọi thứ đều 
ổn thoả từ trước tới giờ!" 

Và mọi thứ cũng ốn thoả cả cho tới nay đối với 
Somendra. Chang có gì cần nói cả. 


Câu hỏi thứ hai: 

Osho kính yêu, trong khi thăm một viện bảo 
tàng nghệ thuật ở Frankfurt gần đây, tôi đã 
vào một phòng chang có gì ngoài tượng và 
hình khắc Phật. Tôi hoàn toàn không tin vào 
các thần tượng bằng đá, nhưng tôi ngạc 
nhiên cảm thay một luồng năng lượng rất 
mạnh trong phòng, tương tự như điều tôi 
cảm thay ở đây trong bài giảng này. Tôi có 
tưởng tượng ra điều ẩy không? Và nếu có thì 
làm sao tôi có thế tin cậy điều tôi cảm thay ở 
đây với thầy? 

Câu hỏi này là từ Anand Samagra. Điều đầu tiên cần 
được hiểu: tượng Phật chẳng có gì liên quan gì đến Phật 
Gautam cả, bạn sẽ ngạc nhiên mà biết; chúng tất cả đều là 


207 


02 / 28 / 10 - 6-104 


208 



giả. Chúng không giống Phật chút nào, nhưng chúng có cái 
gì đó liên quan tới phật tính - không với Phật Gautam, con 
người đó, chúng có cái gì đó liên quan tới phật tính. 

Bạn có thế đi vào một đền Jaina giáo và bạn sẽ thấy hai 
mươi bốn bức tượng tỉrthankaras, những người sáng lập 
đạo Jaina, và bạn sẽ không thế nào phân biệt được khác biệt 
giữa chúng; tất cả chúng đều giống nhau. Đe phân biệt, 
người Jaina tạo ra các biếu tượng nhỏ trên họ đế biết ai là 
ai, bởi vì tất cả họ đều giống nhau. Cho nên nếu biểu tượng 
của ai đó là một hình nét thì ngay ở mặt dưới bàn chân là 
hình nét đó; thế thì họ biết được đấy là tượng của ai. Biểu 
tượng của ai đó là con rắn, họ biết đấy là tượng của ai. Neu 
những biếu tượng này được giấu kín, ngay cả người Jaina 
cũng không thế phân biệt được ranh giới - đây là tượng của 
ai? Của Mahavira? Của Parsxvanatha? Của Adinatha? Và 
bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chúng đều giống hệt 
Phật - không khác biệt. 

Lúc ban đầu, khi người phương Tây trở nên quen biết 
với Mahavira, họ nghĩ đấy chang là gì ngoài cùng một câu 
chuyện về Phật, bởi vì bức tượng là một, triết lí là một, 
cách hiểu là một, giáo huấn là một. Cho nên đấy chỉ là cùng 
một thứ, chang có gì khác với Phật; họ nghĩ Mahavira là cái 
tên khác của Phật. Và tất nhiên cả hai đều được gọi là phật 
- 'phật' có nghĩa là 'người thức tỉnh'. Cho nên Phật đã được 
gọi là Phật còn Mahavira cũng được gọi là Phật. Và cả hai 
đều được gọi là jina - 'jina' có nghĩa là 'người chinh phục', 
người đã chinh phục được bản thân mình. Phật được gọi là 
'người chinh phục' còn Mahavira cũng được gọi là 'người 
chinh phục', cho nên họ nghĩ đấy là cùng một người. Và 
bức tượng là bằng chứng lớn; chúng tuyệt đối giống nhau. 
Chúng không phải là ảnh chụp của nhau, chúng không biếu 


thị cho một người; chúng biếu thị cho trạng thái nào đó. 
Bạn sẽ phải hiếu điều này, thế thì mọi việc sẽ được giải 
thích. 

Trong tiếng Ân Độ ba từ sau rất quan trọng: một là mật 
tông tantra, từ chúng ta đang nói tới, từ thứ hai là mật chú 
mantra, và từ thứ ba là mật hình yantra. Mật tông có nghĩa 
là các kĩ thuật đế trải rộng tâm thức của bạn. Mật chú có 
nghĩa là tìm ra âm thanh bên trong của bạn, nhịp điệu bên 
trong của bạn, rưng động bên trong của bạn. Một khi bạn 
đã tìm được câu mật chú của mình, nó sẽ cực kì có ích: chỉ 
một lần thốt ra câu mật chú là bạn đã trong một thế giới 
hoàn toàn khác. Điều đó trở thành chìa khoá, thành bước 
chuyến, bởi vì một khi thốt ra câu mật chú đó, bạn rơi vào 
rung động tự nhiên của mình. Và từ thứ ba là mật hình. 
Những bức tượng này là các mật hình. Mật hình có nghĩa là 
một hình nào đó có thế tạo ra một trạng thái nào đó trong 
bạn. Một hình nào đó, nếu bạn nhìn vào nó, nhất định sẽ 
tạo ra một trạng thái nào đó trong bạn. 

Bạn chưa quan sát điều đó sao? Khi nhìn vào bức tranh 
của Picasso bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một chút không thoải 
mái. Tập trung vào bức tranh của Picasso khoảng nửa giờ 
và bạn sẽ cảm thấy rất lạ kì - cái gì đó đang trở thành điên 
dại. Bạn không thế nhìn vào bức tranh của Picasso trong 
nửa giờ. Neu bạn để bức tranh của Picasso trong phòng ngủ 
bạn sẽ gặp cơn ác mộng, bạn sẽ có những giấc mơ rất nguy 
hiếm: bị ma ám, bị Adolf Hitler tra tấn và những thứ đại 
loại như vậy; nạn nhân chiến tranh trong trại tập trung - 
những thứ đại loại như vậy. 

Khi bạn ngắm cái gì đó, đấy không chỉ là hình ảnh bên 
ngoài; khi bạn ngắm cái gì đó, hình này tạo ra một tình 
huống nào đó trong bạn. Gurdjieff quen gọi điều này là 


209 


02 / 28 / 10 - 6-105 


210 



'nghệ thuật mục đích'. Và bạn biết nó: lắng nghe nhạc pop 
hiện đại, cái gì đó xảy ra trong bạn; bạn trở nên bị kích 
động dục. Chẳng có gì ngoài âm thanh bên ngoài, nhưng 
âm thanh này dội vào bên trong, tạo ra cái gì đó trong bạn. 
Lắng nghe nhạc cố điến bạn trở nên ít dục tình hon, ít kích 
động hon. Trong thực tế với nhạc cố điến vĩ đại bạn gần 
như quên mất dục; bạn trong yên tĩnh, im lặng, một chiều 
hướng hoàn toàn khác của bản thế bạn. Bạn tồn tại trên một 
bình diện khác. 

Ngắm tượng Phật là nhìn vào một mật hình. Hình của 
bức tượng, hình học của bức tượng, tạo ra một hình bên 
trong bạn. Và hình bên trong đó tạo ra một rung động nào 
đó. Đấy không phải là tưởng tượng xảy ra cho bạn, 
Samagra này, trong bảo tàng ở Frankfurt; những bức tượng 
Phật đó đã tạo ra rung động nào đó bên trong bạn. 

Ngắm bức tượng Phật đang ngồi im lặng đến thế trong 
tư thế yoga mà xem: nếu bạn tiếp tục ngắm bức tượng đó, 
bạn sẽ thấy cái gì đó tựa như cái đang xảy ra bên trong bạn 
nữa. Neu bạn ở trong một toán mà có mười người đang 
buồn và bạn là người thứ mười một, bạn có thể duy trì niềm 
hạnh phúc được bao lâu? Mười người kia sẽ vận hành tựa 
như một mật hình, một mật hình buồn; chang chóng thì 
chầy bạn sẽ rơi vào buồn. Neu bạn bất hạnh mà bạn nhập 
vào một nhóm mọi người đang vui đùa cười nói, bạn giữ 
được nồi buồn trong bao lâu? Những người cười nói này sẽ 
tạo ra tiếng cười trong bạn. Họ sẽ thay đổi sự tập trung của 
bạn, họ sẽ sang số cho bạn; bạn sẽ bắt đầu chuyển sang 
chiều hướng khác. Điều này xảy ra hàng ngày - dù có chủ ý 
hay không chủ ý. 

Khi bạn ngắm trăng tròn, điều gì xảy ra cho bạn? Hay 
khi bạn lắng nghe chim hót và nhìn cây xanh, điều gì xảy ra 


cho bạn? Khi bạn đi vào rừng và nhìn cây cỏ, điều gì xảy ra 
cho bạn? Cái gì đó xanh tươi bên trong bắt đầu xảy ra. Mầu 
xanh lá cây là mầu của tự nhiên, mầu xanh ấy là mầu của 
thanh thoát, mầu xanh ấy là mầu của cuộc sống; cái gì đó 
xanh tươi bắt đầu xảy ra bên trong bạn. Mầu bên ngoài 
phản ánh cái gì đó bên trong, làm rung động cái gì đó bên 
trong, tạo ra cái gì đó bên trong. Nhìn lên cây xanh bạn trở 
nên sống động hơn... bạn trở nên trẻ trung hơn! 

Khi bạn đi lên đỉnh Himalayas và bạn thấy núi non, 
chóp núi tuyết phủ... tuyết vĩnh viễn chẳng bao giờ tan 
chảy, tuyết thuần khiết nhất nơi không người nào bước tới, 
không bị nhiễm bấn bởi sự đụng chạm của xã hội và con 
người; khi bạn nhìn lên đỉnh Himalayas, tuyết trong trắng 
và không bụi bặm tạo ra cái gì đó trong trắng trong bạn. An 
bình tinh tế bắt đầu xảy ra bên trong. 

Bên ngoài không phải là bên ngoài và bên trong cũng 
chang chỉ là bên trong, chúng đang gắn với nhau. Cho nên 
nhận biết điều bạn thấy, nhận biết điều bạn nghe, nhận biết 
điều bạn đọc, nhận biết nơi bạn đi - bởi vì tất cả đều tạo ra 
bạn. 

Đó là điều đã xảy ra ở Frankfurt. Các bức tượng Phật, 
nhiều bức tượng quanh bạn đã tạo ra một hình học tinh tế. 
Bạn sẽ ngạc nhiên: đó là lí do cơ bản tại sao tượng được 
tạo ra; chúng không phải là thần tượng như bạn vẫn nghĩ. 
Tư tưởng của người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo và 
người Do Thái đã cho một khái niệm rất sai về thế giới. 
Tượng không phải là thần tượng, tượng rất khoa học. 
Tượng không phải là các vật đế thờ phụng, tượng là hình 
học đế được hấp thụ. Đó là một điều hoàn toàn khác. 

ở Trung quốc có một đền thờ Phật với mười nghìn 
tượng Phật - tất cả đều là tượng Phật; bất kì khi nào bạn 


211 


02 / 28 / 10 - 6-106 


212 



nhìn, đều cùng một khuôn mặt. Trần cũng cùng khuôn mặt, 
tất cả các phía đều cùng khuôn mặt, tuờng cũng có cùng 
khuôn mặt. Muời nghìn tuợng Phật! Hình dung xem, ngồi 
bắt chéo chân theo tu thế Phật và bạn còn đuợc muời nghìn 
Phật bao quanh! Điều ấy tạo ra hình học. Từ mọi nơi Phật 
đều tác động vào bạn. Từ mọi xó xỉnh và ngóc ngách ông 
ấy đều bao trùm quanh bạn. Bạn mất đi; hình học bình 
thuờng của bạn không còn đó nữa, cuộc sống bình thuờng 
của bạn không còn đó nữa. Trong vài khoảnh khắc bạn 
đang chuyến lên những bình diện cao hơn, ở các vĩ độ cao 
hơn. 

Đó cũng là điều đang xảy ra ở đây. Trong khi bạn lắng 
nghe tôi, cái gì đó đuợc tạo ra - bởi sự hiện diện của tôi, bởi 
lời nói của tôi, bởi thái độ của bạn, bởi bao nhiêu nguời áo 
da cam quanh bạn. Đấy là tình huống, đấy là ngôi đền. 
Ngôi đền là một tình huống; nó không chỉ là chỗ bạn ngồi 
trong thính phòng này. Bao nhiên nguời đang lắng nghe tôi 
với tình yêu, lòng biết ơn đến thế, với im lặng đến thế, với 
thông cảm đến thế, với hoà họp đến thế... chồ này trở nên 
linh thiêng. Chỗ này trở thành tirtha', nó là chỗ thiêng liêng. 
Khi bạn tới chỗ này là bạn đang cuỡi trên một con sóng, 
bạn không cần nỗ lực nhiều. Bạn có thế đơn giản cho phép 
nó xảy ra. Bạn sẽ đuợc đua đi xa, xa sang bờ bên kia. 

Một bà mối đã dàn xếp với một gia đình đế thuyết phục 
một cô gái mà bà ta cho là xứng đôi phải lứa nhất với đứa 
con trai của họ. Sau bữa tối nguời con gái cáo từ ra về và cả 
gia đình bắt đầu xúm vào chất vấn bà mối. 

"Bà đua đứa con gái kiếu gì vậy hả? Một con quỉ cái! 
Một mắt giữa trán, tai trái vếnh lên, tai phải cụp xuống, 
cằm thì vẹo ra sau! " 


Bà mối ngắt lời, "Này, các ông bà thích Picasso hay 
không thích!" 

Hội hoạ hiện đại biểu diễn cái xấu trong sự tồn tại. Cái 
xấu trở thành trội hơn bởi một lí do nào đó. Thế kỉ này là 
một trong những thế kỉ xấu nhất: hai cuộc chiến tranh thế 
giới trong vòng năm muơi năm, hàng triệu nguời bị giết, bị 
tiêu diệt... tàn bạo thế, hung tợn thế, bạo hành thế, điên rồ 
thế. Thế kỉ này là thế kỉ ác mộng. Con nguời đã lạc lối 
nhân đạo. Con nguời đã làm biết bao điều tàn ác với con 
nguời! Một cách tự nhiên điên khùng này bùng ra mọi nơi - 
trong hội hoạ, trong âm nhạc, trong điêu khắc, trong kiến 
trúc - mọi nơi tâm trí xấu xa của con nguời đã tạo ra xấu xí. 

Xấu xí đã trở thảnh giá trị thẩm mĩ. Bây giờ các nhả 
nhiếp ảnh đi tìm cái gì đó xấu xí. Không phải vì cái đẹp đẽ 
không còn tồn tại nữa; nó vẫn tồn tại nhiều nhu truớc, 
nhung nó bị lãng quên. Cây xuơng rồng đã thay thế cho 
hoa hồng. Không phải vì xuơng rồng là cái gì đó mới mẻ; 
nó bao giờ cũng tồn tại, nhung thế kỉ này đã đi tới biết rằng 
gai duờng nhu thật hơn hoa hồng. Hoa hồng duờng nhu là 
giấc mơ; nó không thích họp với chúng ta, do đó hoa hồng 
đã bị trục xuất. Xuơng rồng đã buớc vào phòng khách của 
bạn. Mới chỉ một trăm năm truớc đây chang ai nghĩ tới việc 
đem xuơng rồng về nhà. Bây giờ nếu bạn là nguời hiện đại 
vuờn bạn phải đầy những xuơng rồng. Hoa hồng trông hơi 
tu sản; hoa hồng trông hơi cố hủ; hoa hồng trông như thảnh 
viên đảng Bảo thủ, chính thống, truyền thống. Xương rồng 
trông có vẻ cách mạng. Vâng, xương rồng là cách mạng - 
giống Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Trạch Đông và Tidel 
Castro. Vâng, xương rồng dường như gần gũi với thế kỉ 
này hơn. 


213 


02 / 28 / 10 - 6-107 


214 



Nhà nhiếp ảnh đi tìm một vật gì đó xấu xí; người đó sẽ 
đi và chụp ảnh người ăn mày. Không phải vì người ăn mày 
trước đây chưa từng có; người đó đã tồn tại từ trước; người 
đó là thật, chắc chắn thật, nhưng không ai làm nghệ thuật 
về người đó. Chúng ta cảm thấy khiêm tốn trước người ăn 
mày, chúng ta cảm thấy biết lỗi trước người ăn mày, chúng 
ta cảm thấy rằng cái gì đó không nên có vẫn còn đó; chúng 
ta muốn không còn có người ăn mày nữa. Nhưng thế kỉ này 
vẫn cứ đi tìm cái xấu xí. 

Mặt trời vẫn chiếu xuyên qua rặng thông và mỗi sáng. 
Tia sáng xuyên qua lá thông tạo ra cái đẹp kì ảo... Nó vẫn 
tồn tại, nhưng chang nhà nhiếp ảnh nào quan tâm; nó 
không còn quyến rũ nữa. Cái xấu quyến rũ bởi vì chúng ta 
đã trở thành xấu xí. Cái hấp dẫn chúng ta chứng tỏ cái gì đó 
về chúng ta. 

Phật là một bông hoa hồng, đó là khả năng cao nhất. 
Và nhớ, Phật không giống hoàn toàn như trong ảnh ông ấy; 
chang ai biết Phật trông như thế nào. Nhưng đấy không 
phải là vấn đề. Trong những ngày ấy chúng ta đã không 
quan tâm - ít nhất ở phưong Đông không quan tâm - chúng 
ta không quan tâm tới cái 'thực' chút nào, chúng ta quan 
tâm tới cái thực tối thượng. Chúng ta không quan tâm tới 
sự kiện, chúng ta quan tâm tới bản thân chân lí. 

Có thế Phật có mũi dài hon một chút, nhưng nếu người 
nghệ sĩ nghĩ rằng mũi nhỏ hon một chút sẽ hài hoà hơn với 
thiền, người đó sẽ vứt cái mũi dài đó của Phật, người đó 
làm cho nó bé đi chút xíu. Có thế Phật có bụng to, ai mà 
biết được? Tượng Phật ở Nhật bản có bụng phệ, nhưng 
Phật ở Ấn Độ không có bụng phệ - các thái độ thật khác 
nhau. 


ớ Nhật người ta nghĩ rằng thiền nhân phải thở từ bụng, 
từ rốn. Và khi bạn thở từ bụng dĩ nhiên bụng phải lớn hơn 
một chút. Thế thì ngực không nhô ra như bụng, ngực được 
thảnh thơi. Cho nên Phật ở Nhật có bụng phệ. Điều đó nữa 
cũng bởi một lí do nào đó: đế chỉ cho bạn rằng thở bụng 
mới là thở đúng. Điều đó chẳng có liên quan gì tới Phật cả; 
chẳng ai biết được ông ấy có bụng phệ hay không. 

Các tượng Phật ở Àn Độ không có bụng phệ, bởi vì 
yoga Àn Độ không nhấn mạnh vào thở bụng: bụng phải 
lép. Điều ấy nữa cũng có một lí do khác nào đó. Neu bạn 
muốn năng lượng dục chuyển lên, tốt hơn cả là đừng thở 
bụng. Khi bụng được lép vào năng lượng bị hút lên dễ dàng 
hơn - các kĩ thuật khác. 

Việc thở bụng cũng tốt cho thiền nhân nào đó; nó rất 
thảnh thơi. Nhưng rồi năng lượng không thế chuyến theo 
cùng cách như nó vẫn chuyển khi bụng lép vào. Các tượng 
Phật ở Àn Độ đều có bụng lép - gần như không có bụng. 
Chang ai biết đích xác Phật trông như thế nào. Các tượng 
đều rất nữ tính, rất tròn trĩnh; chúng không có vẻ gì nam 
tính cả. 

Bạn đã bao giờ thấy bức tượng nào có ria và râu 
không? - không. Người vẽ Jesus thực tế hơn. Người vẽ Phật 
không quan tâm nhiều tới hiện thực, họ chỉ quan tâm tới 
chân lí tối thượng. Họ không quan tâm tới việc Phật được 
trông như thế nào, họ chỉ quan tâm tới việc phật nên trông 
như thế nào. Nhấn mạnh không phải là vào Phật mà là vào 
người sẽ nhìn vào các bức tượng đó - làm sao cho tượng 
này sẽ giúp được cho những người đó. 

Cho nên Phật không được vẽ như ông già. ông ấy đã 
phải trở nên già yếu, ông ấy đã đến tám mươi hai... chắc 
chắn là ông ấy rất già, rất già và ốm yếu. Một thầy lang đã 


215 


02 / 28 / 10 - 6-108 


216 



phải liên tục đi theo ông ấy. Nhưng chẳng có tượng nào 
được son vẽ về ông ấy lúc già, lúc ốm, bởi vì rằng đấy 
không phải là vấn đề. Chúng ta không quan tâm tới thân thế 
vật lí của Phật, chúng ta chỉ quan tâm tới hình học bên 
trong của ông ấy; phẩm chất bên trong đó của Phật bao giờ 
cũng trẻ trưng, nó không bao giờ già cỗi. Và nó chắng bao 
giờ ốm yếu, nó bao giờ cũng trong trạng thái mạnh khoẻ; 
bởi chính bản chất của nó, nó không thế ốm yếu được. 
Thân thể trẻ, thân thể già, thân thể trở nên hư hỏng, thân 
thể chết. Phật không sinh, không bao giờ diệt; Phật vẫn còn 
trẻ vĩnh viễn. Khi nhìn vào bức tượng trẻ trung cái gì đó 
của tuối trẻ sẽ nảy sinh trong bạn và bạn sẽ cảm thấy cái gì 
đó tưoi tắn. 

Bây giờ người Àn Độ chang bao giờ thích Jesus được 
chụp ảnh, được vẽ, được tạc tượng trên cây thánh giá. Điều 
đó xấu, điều đó buồn bã. Cho dù điều đó mang tính lịch sử 
thì điều đó cũng chang đáng nhớ, bởi vì bất kì cái gì bạn 
nghĩ tới thì đã xảy ra rồi, bạn định giúp cho nó xảy ra lần 
nữa. Chang có gì bắt buộc phải hướng về sự kiện: chúng ta 
không mắc nợ điều gì với quá khứ, chúng ta không cần 
phải nhớ quá khứ hệt như nó đã xảy ra. vấn đề trong tay 
chúng ta để chọn quá khứ - chọn quá khứ theo cách để 
tưong lai tốt hon có thể được tạo ra. 

Vâng, Jesus đã bị đóng đinh, nhưng nếu ông ấy bị đóng 
đinh ở Àn Độ thì chúng ta sẽ không vẽ điều đó. Ngay cả 
trên cây thánh giá chúng ta cũng sẽ vẽ một thứ hoàn toàn 
khác. Bức vẽ phưong Tây về Jesus trong đau đớn, trong 
buồn thảm - một cách tự nhiên thôi, ông ấy đã bị giết chết. 
Khi bạn ngắm nhìn, khi bạn tập trung, thiền về Jesus, bạn 
sẽ cảm thấy buồn. 


Không phải ngẫu nhiên mà người Ki tô giáo nói rằng 
Jesus chẳng bao giờ cười. Và cũng không phải ngẫu nhiên 
mà bạn không được phép nhảy múa, cười đùa vui vẻ trong 
nhả thờ. Nhà thờ là công việc nghiêm chỉnh: bạn phải rất 
nghiêm chỉnh... mặt dài ra. Trong thực tế khi Jesus bị đóng 
đinh ở đó trên ban thờ, làm sao bạn có thể cười và hát 
được? ớ Àn Độ bạn có thể hát và cười, vui vẻ. Tôn giáo là 
hớn hở, lễ hội. 

Toàn bộ vấn đề là ở chỗ tâm trí phưong Tây mang tính 
lịch sử, tâm trí phưong Đông mang tính tồn tại. Phưong 
Tây chú trọng quá mức vào các sự kiện trần tục, phưong 
Đông chang bao giờ đế ý tới lịch sử. Bạn sẽ ngạc nhiên mà 
biết rằng mãi cho tới khi người phưong Tây đến Àn Độ, 
người Àn Độ đã chang biết gì đến những cái như lịch sử. 
Chúng ta chưa bao giờ viết sử, chúng ta chưa bao giờ bận 
tâm về nó. Đó là lí do tại sao chúng ta không biết đích xác 
khi nào Phật ra đời, đích xác khi nào ông ấy chết. Chúng ta 
chang bao giờ đặt nhiều kính trọng vào sự kiện. Sự kiện là 
trần tục: có thảnh vấn đề gì liệu ông ấy được sinh ra vào 
ngày thứ hai hay thứ ba hay thứ năm? vấn đề là gì, vấn đề 
như thế nào? Trong thực tế điều đó chang thành vấn đề 
chút nào; ngày nào cũng được và năm nào cũng được. Đấy 
không phải là điếm chính yếu. Điều chính yếu là: Ai được 
sinh ra? Ai là con người này trong cốt lõi bên trong nhất? 

Lịch sử nghĩ về ngoại vi, huyền môn nghĩ về cốt lõi 
bên trong nhất. Ân Độ đã viết về huyền môn nhưng không 
viết về lịch sử. Chúng ta có puranas\ puranas là huyền 
môn, chúng không phải là lịch sử. Chúng là tho ca, cách 
nhìn huyền bí về mọi thứ nên là thế nào, không phải là việc 
chúng là thế nào. Chúng là cái nhìn tới điều tối thượng. Và 
Phật là cái nhìn tới samadhi tối thượng. 


217 


02 / 28 / 10 - 6-109 


218 



Những bức tượng Phật đó bạn thấy ở bảo tàng 
Frankfurt là những bức tượng về im lặng bên trong. Khi 
một người tuyệt đối im lặng, người đó sẽ trong trạng thái 
đó. Khi mọi thứ yên tĩnh và im lặng, bình thản bên trong - 
không một ý nghĩ khởi lên, không một ngọn gió thoảng 
qua; khi mọi thứ đã dừng lại, thời gian đã dừng lại - bạn sẽ 
cảm thấy việc ngồi tựa vị phật. Cái gì đó cùng kiểu hình 
học sẽ xảy ra cho bạn. Đó là nghệ thuật mục đích - ít liên 
quan tới thực tại của Phật, nhưng liên quan nhiều tới những 
người sẽ tới và sẽ tìm kiếm phật tính. Nhấn mạnh là khác 
nhau: điều gì sẽ xảy ra cho những người ngắm bức tượng 
và sẽ quì xuống trước những bức tượng đó và sẽ suy tư về 
những bức tượng này? 

ở Àn Độ có những đền như Khajuraho trong đó có đủ 
loại tư thế làm tình được tạc tượng. Nhiều tư thế ngớ ngấn 
đến mức ngay cả de Sade hay von Sacher-Masoch cũng 
không thể nào tưởng tượng ra được chúng. Người truy lạc 
nhất cũng không thế tưởng tượng được ra như thế. Chang 
hạn, đàn ông và đàn bà đứng trên đầu và làm tình - dường 
như là chang có ai định thử hay tưởng tượng ra điều đó. 
Tại sao họ vẽ những bức tranh này? Chúng là điển hình 
cho nghệ thuật mục đích. 

Những đền đài này ở Khajuraho không phải là các đền 
đài thông thường; chúng là một kiểu trị liệu, chúng tồn tại 
như một cách trị liệu. Bất kì khi nào một ai đó đang bị suy 
đồi dục đều được gửi tới Khajuraho. Người đó phải ngắm 
nhìn và thiền về tất cả những thứ dị thường, quái chiêu này. 
Người đó có cái gì đó suy đồi trong tâm trí; cái suy đồi đó 
ở bên trong vô thức. Phân tâm học làm được gì? Nó cố đem 
mọi điều từ vô thức ra ý thức, có thế thôi. Và phân tâm học 


nói rằng một khi cái gì đó từ vô thức tới ý thức thì nó được 
thoát ra, bạn tự do với nó. 

Bây giờ đây là phân tâm học vĩ đại, các đền ở 
Khajuraho này. Người suy đồi bất thường được đưa tới. 
Người đó đã kìm nén suy đồi của mình - đôi khi chúng 
bùng phát, nhưng người đó cứ kìm nén. Người đó biết rằng 
cái gì đó đang có đấy tựa như một vết thưong, nhưng người 
đó chang bao giờ có thế thấy được nó mặt đối mặt. Người 
đó được đưa đến Khajuraho. Người đó đi chậm rãi, suy tư 
về từng bức tượng, về từng tư thế kì quái. Rồi một hôm, 
bỗng nhiên một tư thế khóp với suy đồi bên trong của 
người đó. Bỗng nhiên từ vô thức sự suy đồi tràn ra bề mặt 
tới ý thức, và nó được thoát ra mà chang cần Preud hay 
Jung hay Adler có đó - chỉ có ngôi đền gây ra tác dụng. 
Người đó được bỏ lại trong đền. Trong một vài tuần người 
đó có thế ở đó. Với mỗi thiền nhân, người thực sự muốn đi 
vào thiền sâu trong những ngày ấy, điều nên làm là tới 
thăm một ngôi đền kiếu như Khajuraho. 

Trên các bức tường của ngôi đền tất cả đều là những 
bức tượng ấy - rất bất thường, rất quái dị, rất suy đồi. Bên 
trong ngôi đền không có các tranh vẽ dâm dục, không có 
tượng dâm dục chút nào, không dâm dục chút nào. Bên 
trong thì hoặc là tượng Phật, tượng Shiva hay tượng 
Krishna. 

Ý nghĩa của nó là gì? Tại sao dục chỉ có trên tường bên 
ngoài mà bên trong thì không có dục? Đấy là một kĩ thuật. 
Đầu tiên bạn phải đi tới phần ngoại vi đế cho bạn có thế trở 
nên thoát khỏi dục. Khi một người cảm thấy rằng bây giờ 
các tượng dâm dục này không hấp dẫn người đó chút nào 
nữa - bây giờ người đó cứ ngồi trước chúng và không có gì 
xảy ra bên trong nữa, người đó giữ được bình tĩnh và lặng 


219 


02 / 28 / 10 - 6-110 


220 



yên, không gợi dục, không kích động; trong vài tuần người 
đó chờ đợi, và không cảm thấy gợi dục - thế thì người đó 
có khả năng đi vào bên trong ngôi đền. 

Đấy là biểu tượng. Bây giờ dục của người đó có thể 
vượt ra ngoài. Ngôi đền này là ngôi đền Mật tông, một 
trong những thực nghiệm vĩ đại nhất đã được thực hiện. 
Chúng không khiêu dâm, chúng không gợi dục, chúng là 
tâm linh - một thực nghiệm vĩ đại trong tâm linh, một thực 
nghiệm vĩ đại trong việc biến đối năng lượng con người 
hướng lên các mức cao hon. 

Nhưng đầu tiên năng lượng phải được giải phóng khỏi 
mức thấp hon. Và đế giải phóng nó chỉ có một cách: làm 
cho nó hoàn toàn thành ý thức, đưa mọi tưởng tượng của 
tâm trí vô thức thành ý thức. Khi vô thức hoàn toàn không 
còn bị nặng gánh nữa, bạn được tự do. Thế thì bạn không 
còn các khối chắn nữa, thế thì bạn có thế chuyển vào trong. 
Thế thì bạn có thế đi vào bên trong ngôi đền, thế thì bạn có 
thể thiền về Phật, về Shiva, về Krishna. 

Đó không phải là điều tưởng tượng, Samagra này, đó là 
nghệ thuật mục đích mà bạn vô tình gặp đấy. 


Câu hỏi thứ ba: 

Osho kính yêu, thầy có cái gì mà tôi không 
có? (Và tôi không nói về đạo tràng, ô tô, bàn 
viết và mọi loại chất liệu đó.) 

Bạn phải đang nói về 'mọi loại chất liệu đó', bằng 
không tại sao bạn ngụ ý nó là tất cả? Chính việc nói tới nó 


chỉ ra tâm trí. Bạn phải đã lo sợ, ý tưởng này phải thoáng 
qua tâm trí bạn... và tôi chẳng có đạo tràng, chẳng có ô tô, 
chang có bàn viết; trong thực tế tôi chẳng có gì cả. Việc có 
không phải là vấn đề duy nhất. Hiện hữu... tôi chỉ ở đây; 
hiện hữu là của cải của tôi, không phải là việc có. Neu đạo 
tràng là ở đây, nó là đế dành cho bạn chứ không phải cho 
tôi. Neu có bàn viết thì cũng là để dành cho bạn, không 
phải cho tôi. Tất cả những cái tồn tại ở đây là để dành cho 
bạn. Nó chang liên quan gì tới tôi cả. 

Tôi một mình là đủ. 

Nhưng ở đâu đó, sâu trong tâm trí bạn, bạn phải quá 
gắn bó với mọi thứ. Khi bạn hình thành nên một câu hỏi, 
bạn hãy nhớ, nó biếu lộ rất nhiều điều về bạn. Câu hỏi 
không chỉ là câu hỏi, nó cũng chính là biểu tượng nữa. 

Một số người trong phòng hút thuốc lá đang tranh luận 
xem ai là nhà phát minh vĩ đại nhất. Một người bằng lòng 
với Stevenson, người đã phát minh ra đường sắt, người 
khác thì nói tới Edison, người nữa thì nói tới Marconi, còn 
một người nữa thì cho là anh em nhà Wright. Cuối cùng 
một người trong số họ quay sang một người đàn ông nhỏ 
bé, người vẫn đang lắng nghe mà chang nói gì cả. "ông 
nghĩ thế nào, ông bạn?" 

"Này," câu trả lời đưa ra với một nụ cười hiểu biết, 
"người đã phát minh ra 'lợi tức' là kẻ khôn hon cả.” 

Và người Do Thái đang ẩn trong mọi người; người Do 
thái cứ chỉ nghĩ đến tiền, đến lợi tức, đến mọi thứ... đến 
việc có. 


221 


02 / 28 / 10 - 6-111 


222 



Điều thứ nhất: Thay đổi tập trung của bạn từ việc có 
sang sang việc hiện hữu đi. Bạn có thế có cả thế giới mà 
điều đó cũng chẳng ích gì; bạn vẫn còn là kẻ ăn mày. Và tôi 
không nói tới việc từ bỏ thế giới, tôi nhắc bạn. Tôi không 
nói từ bỏ thế giới - bạn đừng nhảy sang kết luận đối lập. 
Tôi đang nói bạn có thế có cả thế giới mà bạn sẽ chang có 
gì cả, đấy là tất cả những gì tôi đang nói. Tôi không nói từ 
bỏ nó... bởi vì những nguời từ bỏ, tâm trí họ vẫn còn tập 
trung vào việc có. Bạn đếm tiền, họ cũng đếm tiền. Bạn 
nói, "Tôi đã kiếm đuợc nhiều nghìn đô la này"; họ nói "Tôi 
đã từ bỏ nhiều nghìn đô la kia" - nhung việc đếm vẫn tiếp 
tục. Bạn là kế toán viên họ cũng là kế toán viên. Và việc 
ghi số sách là thế giới. 

Biết đuợc bạn là ai chính là trở thành hoàng đế. Hiện 
hữu là trở thảnh hoàng đế. Việc có chỉ là nghèo khó. 

Có hai loại nguời nghèo trên thế giới: những nguời có 
và những nguời không có. Nhung cả hai đều nghèo, bởi vì 
những nguời có thì họ không có gì, còn những nguời không 
có, tất nhiên họ cũng chang kiếm đuợc gì. Nhung cả hai 
đều nghèo. Những nguời có, họ phân vân: "Phải làm gì với 
nó đây?" Họ bị mắc kẹt với nó; họ đã phí cả đời đế có nó, 
bây giờ nó có đấy và họ chang biết phải làm gì với nó cả. 
Nó không thoả mãn cho bất kì cái gì, nó không đem lại bất 
kì hoàn thảnh nào, nó không đem lại bất kì nở hoa nào. Họ 
vẫn chua đi đến mở hội cuộc sống. Thuợng đế còn chua 
xảy ra qua điều đó. Điều đó chua bao giờ xảy ra qua việc 
có cả. 

Bạn hỏi: "Thầy có gì mà tôi không có...?" 

Neu bạn cứ khăng khăng nói duới dạng có thì bạn còn 
có nhiều hon là tôi có. Bạn có vô hạn thứ nhiều hon: tham 


lam, giận dữ, thèm khát, tham vọng, bản ngã - và cả nghìn 
lẻ một thứ nữa. 

Tôi đã có gì? - chỉ cái không. Chính xác, chỉ cái không. 
Neu bạn nghĩ theo quan điểm về việc có, thì tôi là nguời 
nghèo nhất, bởi vì tôi chỉ có cái không. Nhung nếu bạn 
nghĩ theo quan điểm của hiện hữu, thì tôi là nguời giầu có 
nhất - bởi vì một khi bạn vứt bỏ đuợc bản ngã, bạn không 
mất cái gì, bạn chỉ mất đi tật bệnh. Khi bạn vứt bỏ tham 
lam, bạn không mất cái gì nữa, bạn chỉ mất tật bệnh. Khi 
bạn vứt bỏ giận dữ, bạn không mất gì, bạn đuợc. Mỗi lần 
bạn vứt bỏ những thứ nhu thế mà bạn có, bạn trở nên giầu 
hon. 

Khi tham lam biến mất việc chia sẻ đi vào sự tồn tại. 
Khi giận dữ biến mất từ bi đi vào sự tồn tại. Khi ghen ghét, 
ghen tị, sở hữu biến mất tình yêu đi vào hiện hữu. 

Tôi chỉ có bản thân tôi. Nhung cái ta đó diễn tả chính 
nó theo nhiều, nhiều chiều huớng - trong chia sẻ, trong tình 
yêu, trong từ bi. Cho nên tôi có thể nói bạn còn có nhiều, 
nhiều hon, vậy mà tôi sẽ nói bạn chua hiện hữu. Tôi hiện 
hữu, còn bạn không hiện hữu. 


Câu hỏi thứ tu: 

Osho kính yêu, thầy ngụ ý gì khỉ thầy nói 
rang con người là cái máy? 

Con nguời kia là cái máy đấy! Có ba cảnh - thứ nhất là: 


223 


02 / 28 / 10 - 6-112 


224 



"Xin chào, ông bạn già Bemie!" Charlie lên tiếng chào, 
cái gì đó bắn ra. "Chúng ta hãy vào quán và ăn mừng thói 
quen hút xì gà." 

"Bác đang nói gì vậy?" Bemie hỏi. 

"Nghe đây," Charlie tiếp tục, "Vợ tôi muốn tôi thôi hút 
thuốc. Và phuong pháp của vợ tôi là, khi tôi cảm thấy thích 
xì gà thì thế vào đó là ăn một thanh kẹo O' Henry." 

“Bác làm như thế thật à?" Bemie hỏi. 

"Có đấy! Và đó là lí do tại sao tôi ăn mừng. Tôi trở lại 
hút xì gà - ý tưởng thanh kẹo đó không có tác dụng; tin tôi 
đi, tôi đã thử nó. Mỗi lần tôi muốn hút thuốc tôi lại mua 
một thanh kẹo O' Henry. Nhưng bác có biết điều gì không? 
Tôi không thể châm thuốc được." 

Khi tôi nói người kia là cái máy, tôi muốn nói người đó 
vận hành qua thói quen, không qua nhận biết. Khi tôi nói 
người đó là cái máy, tôi muốn nói người đó vận hành qua 
quá khứ không phải qua tính tự phát của mình. 

Cảnh thứ hai... 

Một công nhân làm đêm đã đế râu tóc dài cho đến khi 
nào đội bóng rổ anh ta ưa thích đoạt được cờ, dài đến độ 
chị vợ xinh xắn và trẻ trung của anh ta thấy ghê tởm. 

Một hôm đội bóng của anh ta đoạt được cờ thế là anh ta 
nghỉ việc, cạo đầu tóc nhẵn nhụi, về sớm và lẻn vào 
giường. Trong bóng tối anh ta nắm lấy tay vợ và đặt nhẹ 
nhàng lên khuôn mặt nhẵn nhụi của mình. 


Cô vợ quay nhẹ đi trong khi vẫn lần ngón tay qua chiếc 
cằm nhẵn thín và nói, "Làm nhanh lên, trẻ! Lão Whikers 
sắp về đến noi rồi." 

Khi tôi nói rằng con người là máy, tôi muốn nói con 
người không thấy cái gì là hoàn cảnh, con người không 
nhìn vào khoảnh khắc hiện tại, con người không đáp ứng 
với thực tại. Con người cứ sống trong các ý tưởng cũ, con 
người sống qua thói quen. 

Cảnh thứ ba... 

Một hôm Mulla Nasruddin đọc một bài thở nhỏ trong 
một tạp chí. Anh ta thích bài tho này lắm. Bài tho đó là: 

Thưa ông ấy, sao ông ấy không mua một hay hai bó 

hoa, 

Nhân phiên chợ hoa mùa xuân? 

Và đem chúng về nhà trong một ngày vui vẻ, 

Nhưng nhớ giữ gìn cấn thận. 

Rồi trao chúng tận tay vợ ông ấy và nói, 

"Hôm nay anh nghĩ về em trong thảnh phố." 

Mulla Nasruddin làm hệt như thế. Anh ta mua vài bông 
hoa, nhưng thay vì đi vào nhà như thường lệ thì anh ta lại 
gõ cửa. Và khi vợ anh ta mở cửa ra, anh ta trao ngay hoa 
cho vợ. Anh ta ngạc nhiên khi chị vợ buột khóc. "Sao, cái 
gì thế vậy?" anh ta hỏi. 

"Ôi trời," chị ta đáp, "em gặp phải một ngày khủng 
khiếp. Em làm võ mất ấm trà, con trẻ thì kêu khóc, com 
chưa nấu mà anh thì say khướt về nhà!" 

Đấy chính là điều tôi ngụ ý khi tôi nói con người là cái 
máy. Và bạn không trở nên nhận biết về nó, bởi vì làm sao 


225 


02 / 28 / 10 - 6-113 


226 



cái máy có thể trở thành nhận biết được? Bạn cần ai đó liên 
tục gõ búa vào đầu bạn, với hi vọng rằng đôi khi búa sẽ 
thực sự gõ trúng bạn, làm chấn động bạn ra khỏi thói quen 
và trong thoáng chốc bạn sẽ tỉnh thức. 

Đó là toàn bộ mục đích của thầy: cứ gõ vào bạn từ phía 
này, từ phía kia, từ mọi phía, và cứ thay đối kĩ thuật, tình 
huống, phưong cách để cho một ngày nào đó bạn bị lôi 
cuốn ra khỏi vô nhận biết. 

Cho dù chỉ cần một thoáng chốc bạn trở nên nhận biết 
bạn sẽ hiếu ngay rằng toàn bộ quá khứ của bạn đều đã là 
quá khứ máy móc. Chỉ thế bạn sẽ biết - nhưng không phải 
bởi lời nói của tôi về nó - rằng con người là cái máy. Chỉ 
thế thì bạn sẽ biết, khi bạn đã nếm trải một khoảnh khắc 
nhận biết. Thế thì toàn bộ cuộc đời bạn sẽ đon giản được 
biết tới, được nhìn nhận, được nhận ra như cái máy. Bởi vì 
cho dù biết nó là máy móc, bạn vẫn cần cái gì đó đế so sánh 
với nó. Bạn không có gì để so sánh với nó cả, bạn sống 
giữa các cái máy. Bố bạn là một cái máy, mẹ bạn là một cái 
máy, vợ bạn là một cái máy, bạn của bạn, ông chủ bạn - 
bạn sống giữa các cái máy. Bạn cũng là một cái máy. Làm 
sao trở nên nhận biết được? 

Có lần vợ Mulla Nasruddin bảo với tôi rằng cô ấy chưa 
bao giờ biết rằng chồng mình lại say rượu mãi cho tới đêm 
hôm ấy anh ta về nhà say khướt cò bợ. Neu một người liên 
tục say rượu thì rất khó đế biết rằng anh ta đang say; bạn 
trở nên quen thấy anh ta theo cách đó. 

Bạn là cái máy. Điều đó gây tốn thưong - đó là mục 
đích của việc gọi bạn là máy. Đe cho nó bị tốn thưong đi. 
Neu nó không tốn thưong bạn đã vào tình thế không thể 
chữa được rồi. Neu nó tổn thưong, còn có khả năng. Neu 
nó tổn thưong, điều đó có nghĩa là bằng cách nào đó, sâu 


trong vô thức, bạn cũng cảm thấy rằng, đúng, quả có như 
vậy. 

Bạn có sống trong khoảnh khắc hiện tại không? Bạn có 
nhận ra mọi thứ như chúng ngay bây giờ không? Hay bạn 
chỉ cứ nhìn chúng qua con mắt cũ, tâm trí cũ... kí ức? Bạn 
có sáo rỗng không đấy? Bạn ngay lập tức đặt mọi thứ vào 
trong những cái hộp nào đó, những cái hộp làm sẵn. Chang 
hạn, nếu bạn là người Hindu và bạn gặp một người và bạn 
rất quan tâm đến người đó... người đó trông đẹp đẽ và rất 
tốt, bạn thích rung động của người đó. Rồi bạn hỏi mọi 
điều về người đó và người đó trả lời, "Tôi là người Mô ha 
mét giáo." Ket thúc. Tất cả những rưng động đẹp không 
còn nữa, bạn đã co lại. Bạn có một cái hộp, một cái hộp cố 
định rằng người Mô ha mét giáo không tốt. Bạn là người 
Hindu; người Mô ha mét giáo là xấu. Bạn lập tức phân loại 
người đó, bạn ấn người đó vào một lỗ tố chim. Bây giờ bạn 
không còn quan tâm tới thực tại của người ấy. Thực tại vừa 
nói điều gì đó khác, nhưng nó đi ngược với phân loại và lí 
thuyết của bạn. 

Tôi đã từng nghe... 

Một phụ nữ trẻ đi tới một thành phố lớn gần đó để làm 
việc. Họ đều là những người rất nghèo còn người mẹ thì 
già, khi người phụ nữ trẻ còn bé cô ấy đã phải đi làm để 
kiếm thêm chút tiền. Sau vài tháng cô ấy quay trở về với rất 
nhiều tiền. Người mẹ rất hạnh phúc; bà ta hỏi, "Bây giờ nói 
cho mẹ biết con đã làm gì ở đó?" 

Người con gái rất thật thà và trả lời, "Con đã trở thảnh 
gái mãi dâm." 


227 


02 / 28 / 10 - 6-114 


228 



"Gì the!" người mẹ kêu thất thanh - và ngất xỉu. Khi bà 
tỉnh lại sau nửa giờ bà lại hỏi, "Ke cho mẹ con đã trở thảnh 
người gì?" 

Còn người con gái thì đáp, "Con đã bảo mẹ, là con làm 
gái mãi dâm." 

Người mẹ nói, "Lạy trời! Mẹ cứ nghĩ con nói con đã 
trở thảnh người theo đạo tin lành!" 

Tất nhiên họ đều là người Ki tô giáo. 

Phân loại liên tục tiếp diễn trong tâm trí. Quan sát: khi 
bạn làm điều gì đó, bạn có phản ứng với sự kiện ở đây bây 
giờ không, hay bạn tuân theo các lí thuyết quá khứ nào đó? 
Khi bạn làm điều gì đó, bạn có làm điều ấy với chú tâm, 
nhận biết hay bạn chỉ làm như người máy? 

Hôm trước tôi đã nói về ba nhận biết: nhận biết một, 
nhận biết hai, nhận biết ba. Đây là nhận biết đầu tiên: quan 
sát chính bản thân bạn, quan sát hành động của bạn, quan 
sát phản ứng của bạn, quan sát đáp ứng của bạn. Bạn đang 
đối xử như thế nào - như một con người hay như một cái 
máy? Và trong một trăm trường họp, có tới chín mưoi chín 
lần bạn sẽ thấy rằng bạn đang đối xử giống nhu cái máy. 
Nhưng nếu bạn bắt đầu trở nên tỉnh táo hon chút xíu thế thì 
bạn đang trở thành cái gì đó hon cái máy; điểm thêm đó 
đang nảy sinh trong bạn. Nhận biết đó sẽ giúp cho bạn trở 
thành con người. Chỉ khi bạn nhận biết bạn mới là con 
người. Hoàn toàn nhận biết, bạn là con người đầy đủ. Hoàn 
toàn vô nhận biết, bạn là cái máy. 


* Hai chữ tiếng Anh phát âm gần giống nhau "prostitute" - mãi dâm và 
"Protestant" người tin lành nên gây ra sự hiếu lầm. 


Câu hỏi thứ năm: 

Osho kính yêu, từ khi tôi ở đây, mọi thứ tôi 
ước mong đều xảy ra cho tôi. Bây giờ tôi có 
mọi thứ có thế muốn mà tôi cảm thay giong 
như tim tôi tan vỡ. Điều gì xảy ra vậy? 

Bạn đã hiếu lầm. Tim võ ra vì vui mừng, tim võ ra vì 
sung sướng, cực kì sung sướng. Trong một khoảnh khắc 
nào đó vui mừng trở thành không thế chịu đựng nối. Khi 
vui mừng thành không thế chịu đựng nối, bạn mới thực sự 
là vui mừng. Thế thì vui mừng lên đến cực điểm, thế thì vui 
mừng đạt tới điếm một trăm độ. Neu bạn có thế chịu được 
vui mừng vô bờ này, chẳng chóng thì chầy bạn sẽ bắt đầu 
bay hoi qua vui mừng đó, bạn sẽ bắt đầu tan biến vào trong 
điều thiêng liêng. Đừng sợ hãi, chắng có gì sai đang xảy ra 
cho bạn; bạn đang được phúc lành đó. 

Nhưng nó xảy ra, ý tưởng của ta... Neu bạn thấy ai đó 
đang kêu khóc, bạn nghĩ rằng người đó đang buồn, người 
đó phải đang khổ. Bạn bắt đầu an ủi. Bạn có nghe nói tới 
cách nói 'nước mắt vui mừng' không? Có cả nước mắt vì 
quá đỗi vui mừng nữa. Cho nên đừng vội an ủi - có thể 
người ấy đang vui mừng. Nhưng chúng ta chỉ biết về những 
người khóc khi họ bất hạnh; chúng ta không biết về những 
người khóc khi họ hạnh phúc bởi vì mọi người thường 
không hạnh phúc chút nào. Cho nên nước mắt vui mừng 
chỉ có trong tho ca, chỉ tìm thấy được trong tho ca - không 
có trong đôi mắt. 


229 


02 / 28 / 10 - 6-115 


230 



Nhưng nước mắt chắng có liên quan gì với nỗi buồn cả. 
Đấy là trạng thái xấu của nhân loại, trạng thái buồn thảm về 
công việc, người ta kêu khóc chỉ khi họ buồn, khổ. Nước 
mắt chẳng liên quan tới khố như thế, nước mắt chỉ trào ra 
khi cái gì đó tràn đầy. Đấy có thể là nỗi buồn, đấy có thế là 
vui vẻ, đấy có thể là tình yêu, đấy có thể là giận dữ. Bạn có 
thể quan sát phụ nữ: khi họ trở nên quá giận, họ bắt đầu 
khóc. Đấy là giận dữ, không phải là buồn rầu. Quan sát một 
đứa nhỏ: nếu nó cười quá nhiều, nó bắt đầu khóc. Quá 
nhiều rồi, không thể chịu đựng được nữa; nó bắt đầu tràn 
ngập trong nước mắt. Nước mắt chỉ là một chỉ báo rằng cốc 
nước đã đầy - chúng bắt đầu trào. 

Bạn nói: "Từ khi tôi ở đây mọi thứ tôi mong ước đều 
xảy ra cho tôi..." 

Đó là lí do tại sao vui mừng đang trở thành không chịu 
đựng nổi; bạn đang về gần hon tới nhà. "Bây giờ tôi đã có 
mọi thứ có thế muốn và tôi cảm thấy giống như tim tôi tan 
vỡ. Điều gì xảy ra vậy?" 

Câu hỏi này là từ Anand Pratima. 

Điều gì đó cực kì đẹp đẽ đang xảy ra. Đừng cố phân 
tích nó và đừng cố nghĩ về nó. Đừng cố diễn giải nó, bằng 
không tâm trí có thế phá huỷ toàn bộ sự việc. Chính tâm trí 
đang cố can thiệp vào trái tim. Câu hỏi này đến từ tâm trí. 
Trái tim tràn đầy vui vẻ, đó là lí do tại sao nó đang võ ra; 
nó không thế chứa đựng được điều đó; vui vẻ quá lớn. Đe 
cho nó tan vỡ ra. Đó chính là điều đế tôi có ở đây, đó là lí 
do tại sao bạn đến với tôi. 

Đê cho nó tan võ, đê cho nó tan thành từng mảnh. 

Từ vui vẻ, đế cho nó bùng nổ. 


Đe cho nó biến mất vào cái vô hạn. 


Câu hỏi thứ sáu: 

Osho kính yêu, tại sao tôi bao giờ cũng sợ ỷ 
kiến người khác? 

Bởi vì bạn không có đó, bởi vì bạn chưa có đó. Bạn 
chang là gì khác hon là một hiện tượng chồng chất ý kiến 
của người khác. Bạn là ai? Ai đó nói bạn đẹp, thế là bạn 
đẹp, rồi ai đó nói bạn xấu, thế là bạn xấu, rồi ai đó nói bạn 
tuyệt vời thế là bạn tuyệt vời. Còn ai đó nói, " Tôi chưa bao 
giờ thấy một con người kinh tởm đến thế," thế là bạn lại là 
người kinh tởm. Mà mọi người cứ nói, còn bạn thì cứ cóp 
nhặt đủ mọi thứ ấy, và đó là hình ảnh của bạn. Đó là lí do 
tại sao hình ảnh của bạn rất mâu thuẫn, tham vọng: người 
này nói bạn đẹp, người kia nói bạn xấu. Bạn muốn quên ý 
tưởng của người nói bạn xấu, nhưng bạn không thể quên 
được điều đó, nó vẫn còn đó. Neu bạn giữ ý kiến rằng bạn 
đẹp, bạn sẽ phải giữ cả ý kiến rằng bạn xấu nữa. 

Hình ảnh của bạn rất tham vọng, bạn không biết đích 
xác mình là ai. Bạn là món hấu lốn, điều chúng ta ở Àn Độ 
gọi là kedgeree, một món hỗn hợp bao nhiêu thứ. Bạn chưa 
có linh hồn. Bạn không có tính cá nhân nào, bạn không có 
trung tâm tích hợp, bạn chỉ là kẻ nghiện ngập ý kiến người 
khác. Đó là lí do tại sao bạn sợ, bởi vì nếu ý kiến người 
khác thay đổi thì bạn sẽ thay đổi; bạn bị giữ chặt trong tay 
họ. 


231 


02 / 28 / 10 - 6-116 


232 



Và đây cũng chính là thủ đoạn xã hội đã dùng. Xã hội 
có một kĩ thuật: nó làm cho bạn rất tham vọng về tôn kính 
của xã hội. Qua đó, nó thao túng bạn. Neu bạn tuân theo 
những qui tắc của xã hội, nó kính trọng bạn, nếu bạn không 
tuân theo các qui tắc của xã hội, nó sỉ nhục bạn khủng 
khiếp, nó làm tốn thuong bạn rất nặng nề. Và tuân theo các 
qui tắc của xã hội là trở thành nô lệ. Vâng, nó trả cho bạn 
tôn kính lớn lao đế là một nô lệ, nhung nếu bạn muốn là 
nguời tự do, xã hội trở nên giận dữ, nó không muốn có bất 
kì cái gì liên quan tới bạn. 

Là nguời thực sự tự do và tồn tại trong xã hội là điều 
rất khó khăn. Và tôi nói điều đó cho bạn là từ kinh nghiệm 
riêng của tôi. Gần nhu không thế nào tồn tại đuợc bởi vì xã 
hội không muốn có nguời tự do. Nguời tự do là nguy hiểm 
cho sự tồn tại của xã hội. Xã hội thích nguời sống dở chết 
dở, máy móc, nguời máy - bao giờ cũng sẵn sàng đứng xếp 
hàng ở bất kì đâu. Chỉ cần hô to với họ, "Chú ý!" và thế là 
họ đứng ngay vào hàng một cách máy móc. Họ không hỏi 
tại sao, họ là kẻ bắt chuớc. 

Bây giờ xã hội chú trọng tới họ lắm: nó cho họ kính 
trọng, nó cho họ giải thuởng, phần thuởng, vinh dự - nó 
phải làm nhu thế, đây là thủ đoạn. Nó chua bao giờ trao 
phần thuởng nào cho những nguời tự do, nó chua bao giờ 
tôn kính họ. Làm sao nó có thể tôn kính họ đuợc? - họ là kẻ 
thù. Nguời tự do là kẻ thù trong xã hội không tự do, nguời 
đạo đức là kẻ thù trong xã hội vô đạo đức, nguời tôn giáo là 
kẻ thù trong xã hội phi tôn giáo. Trong thế giới của chủ 
nghĩa duy vật nguời tâm linh bao giờ cũng khó khăn; nguời 
đó không hợp đuợc vào đâu hết. 

Đe hợp đuợc với nguời khác, xã hội cho bạn thật nhiều 
thứ bạn muốn; nó cho bạn hình ảnh tốt, nó chống đõ cho 


bạn. Nhung nếu bạn không chịu nghe thì nó bắt đầu thay 
đổi ý kiến của nó. Nó có thể đánh đổ bạn trong vài giây, 
bởi vì hình ảnh của bạn là trong tay xã hội. Cho nên đây là 
điều đầu tiên cần đuợc hiểu. 

Bạn hỏi: "Tại sao tôi bao giờ cũng sợ ý kiến nguời 
khác?" Bởi vì bạn còn chua có đó, bạn chang là gì ngoài ý 
kiến của nguời khác, do đó có nỗi sợ: họ có thể rút lại ý 
kiến của họ. Tu sĩ đã nói rằng bạn là nguời rất tốt. Bây giờ, 
nếu bạn hành xử theo ông ta, bạn sẽ vẫn còn là nguời tốt. 
Neu bạn không hành xử theo ông ta - và bản thân ông ta có 
thế thần kinh, nhung bạn phải hành xử theo ông ta - nếu 
bạn không hành xử, nếu bạn làm điều gì đó theo cách riêng 
của mình, tu sĩ sẽ nhìn vào bạn và nói, "Bây giờ anh đang 
chống lại đạo đức, anh đang chống lại tôn giáo, anh đang 
chống lại truyền thống. Anh đang roi vào tội lồi!" ông ta sẽ 
thay đổi ý kiến về bạn - còn bạn thì đã là 'tốt' vì theo ý kiến 
ông ấy. 

Là chính bản thân mình đi. Không ai có thế làm bạn 
thành tốt mà cũng chang ai làm bạn thành xấu đuợc. Trừ 
chính bạn, không ai có thế làm bạn thành tốt và không ai có 
thế làm bạn thành xấu đuợc. Những hình ảnh giả này chỉ là 
sống trong mo. 

Bác sĩ bảo với một nguời, "Anh đang tạo ra lịch sử 
ngành y đấy, anh bạn. Anh là nguời đàn ông duy nhất đuợc 
ghi nhận đã trở thảnh mang thai!" 

Nguời này trả lời, "Khủng khiếp quá! Hàng xóm tôi sẽ 
nói thế nào đây? Tôi vẫn còn chua lấy vợ." 

Bây giờ nguời đó chang quan tâm gì đến lịch sử và kỉ 
lục ngành y cả, nguời đó chỉ lo lắng về việc hàng xóm sẽ 
nói thế nào vì nguời đó còn chua lấy vợ. 


233 


02 / 28 / 10 - 6-117 


234 



Chúng ta liên tục sợ hãi. Nỗi sợ này sẽ tiếp tục nếu bạn 
không vứt bỏ việc thu thập các ý kiến. Vứt chúng đi - mọi ý 
kiến. Ai đó tin rằng bạn là thánh nhân? Vứt điều đó đi, bởi 
vì nguời đó nguy hiểm; nguời đó sẽ thao túng bạn qua ý 
tuởng của nguời đó. Một khi bạn nghe lời nguời đó và bạn 
tin nguời đó, nguời đó sẽ trở thành nguời chủ còn bạn trở 
thảnh nô lệ. 

Đôi khi mọi nguời đến tôi và nói, "Thầy là thảnh nhân 
vĩ đại." Tôi nói, "Rất tiếc, tôi xin lỗi. Xin đừng bao giờ thốt 
ra những lời như vậy với tôi, bởi vì tôi không định bị bất kì 
ai thao túng. Tôi chỉ là bản thân mình thôi - thánh nhân hay 
tội nhân, điều đó chang thành vấn đề gì!" Người đó đang 
nghĩ rằng người đó đang cố gắng ca tụng tôi. Có thể người 
đó thậm chí không nhận biết về điều người đó đang làm. 
Bất kì khi nào bạn ca ngợi một người, bạn cũng đều trở nên 
mạnh mẽ. Bất kì khi nào bạn ca ngợi một người và người 
đó chấp nhận ca ngợi của bạn, người đó đã rớt xuống thành 
nạn nhân. Bây giờ bạn sẽ kiếm soát được người đó. Bây giờ 
bất kì khi nào người đó muốn làm gì, bất kì một việc hồn 
nhiên nào... 

Nghĩ mà xem: bạn gọi một người nào đó là thánh nhân, 
là mahatma, là hiền giả vĩ đại. Rồi một hôm nào đó người 
đó muốn hút thuốc - phải làm sao đây? Người đó không thế 
hút thuốc được, bởi vì điều gì sẽ xảy ra cho cái danh tiếng 
thánh nhân của người đó? Bây giờ dường như người đó 
phải chú trọng quá nhiều đến cái danh tiếng thánh nhân của 
mình ngay cả trong hút thuốc nữa; người đó không thể hút 
thuốc được bởi vì quá nhiều người gọi người đó là thánh 
nhân. Hay người đó sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả. Người 
đó có thể bắt đầu hút thuốc sau cánh cửa và người đó vẫn 
nói rằng mình không hút thuốc, rồi người đó lên án việc hút 


thuốc giống như bất kì cái gì khác khi người đó ra trước 
công chúng. Thế thì người đó sẽ có hai mặt, mặt ra trước 
công chúng và mặt riêng tư. Thế thì người đó sẽ bị chia 
chẻ. 

Bạn đừng bao giờ chấp nhận ý kiến của người khác, dù 
tốt hay xấu. Bảo họ, "Rất tiếc. Xin bạn hãy giữ ý kiến đó 
cho chính bạn. Tôi chỉ là chính bản thân tôi." Neu bạn có 
thế còn duy trì tỉnh táo đó, chẳng ai có thể thao túng được 
bạn, bạn vẫn còn tự do. Và tự do là vui vẻ. Nhớ lấy, tự do 
là khó khăn, bởi vì xã hội bao gồm các nô lệ. Tự do là khó 
khăn, nhưng tự do là vui vẻ duy nhất có đó. Tự do là điệu 
vũ duy nhất có đó, và tự do là cánh cửa duy nhất hướng tới 
Thượng đế. Nô lệ chang bao giờ đạt tới Thượng đế, người 
đó không thể đạt tới được. 


Câu hỏi thứ bảy: 

Osho kính yêu, người ta đã từng nói rằng người 
Anh làm người phục vụ giỏi nhất thể giới. Khi 
thầy đặt tên cho tôi, thầy đã dịch nó là 'trong 
phục vụ tình yêu. ’ Bây giờ tôi biết rằng cũng có 
thế dịch là 'người phục vụ tình yêu'. Tôi phân 
vãn về điều này. Đôi khi dường như là tôi gần 
như trong phục vụ tình yêu khi còn là chính mình 
mà chang có ý định phục vụ gì cả. Ngược lại thì 
dường như chỉ giong phục vụ nhưng tôi phải 
chịu đựng bệnh tật văn hoá tiếng Anh về lễ phép, 
thân phận nô lệ và bất lực. Xin thầy bình luận về 
điều này. 


235 


02 / 28 / 10 - 6-118 


236 



Câu hỏi này là từ Ma Prem Dasi. Prem Dasi thực tế 
nghĩa là 'người phục vụ tình yêu'. Nhưng trong khi trao tính 
sannyas cho cô ấy, tôi đã chủ ý dịch nó là 'trong phục vụ 
tình yêu'. Cách dịch chính xác là 'người phục vụ tình yêu'. 
Tôi đã dịch nó là 'trong phục vụ tình yêu' vì có lí do đấy. 

Tôi muốn bạn trở nên càng phục vụ nhiều hon, nhưng 
tôi không muốn bạn trở thành người phục vụ. Người phục 
vụ không phục vụ, chỉ có thầy mới phục vụ; người phục vụ 
chỉ làm bốn phận của họ. Bốn phận là từ không hay, có hai 
âm. Người ta phải làm điều đó; không có cái đẹp trong đó, 
không có vui vẻ trong đó. Cho nên làm việc phục vụ nhưng 
đừng bao giờ là người phục vụ; đấy là một điều. 

Điều thứ hai: Khi bạn trở thành người phục vụ, bạn học 
các thói quen. Phục vụ là quá trình tiếp diễn; trở thảnh 
người phục vụ là đạt tới tính cách, tính cách chết cứng. Mọi 
người biết bạn là người phục vụ quần chúng, mọi người 
biết rằng người đó là người phục vụ. 

Chang hạn, bạn đang đi qua đường, và bạn thấy một 
ngôi nhả bốc cháy rồi bạn chạy xô tới, bạn cứu trẻ con sắp 
chết. Nhưng bạn không phải làm việc đó; bạn không tìm 
kiếm việc phục vụ công chúng nào đó. Bạn chỉ đi dạo sáng 
sớm và ngôi nhà cháy. Bạn chang nghĩ gì về nó cả; chỉ có 
tình huống và đáp ứng... Bạn đang trong phục vụ. Nhưng 
người phục vụ thì nguy hiểm, bởi vì nếu người đó không 
thế tìm được ai đó đế phục vụ thì người đó sẽ buộc ai đó 
phải được phục vụ. 

Tôi đã từng nghe về một nhà truyền giáo Ki tô giáo, 
người dạy học trò mình, những học trò ngày chủ nhật, 
những đứa nhỏ con trai và con gái... ông ta dạy chúng làm 


việc thiện, điều thiện, ít nhất thì cũng một tuần một lần. 
Chủ nhật sau ông hỏi xem chúng đã làm được việc tốt nào 
chưa, chúng đã phục vụ nhân dân chưa, chúng đã giúp đỡ 
được ai chưa? Ba đứa trai đứng dậy và thầy rất hoan hỉ. 
Trong ba mưoi đứa ít nhất cũng có ba đứa... nhưng thế 
cũng là phần trăm khá lớn rồi, bởi vì ai lắng nghe? 

Thế là ông hỏi đứa thứ nhất, "Con đã làm gì? Kẻ cho 
cả lóp nghe đi." 

Còn đứa nhỏ đáp, "Thưa thầy, con đã giúp một bà già 
qua đường ạ." 

Nhà truyền giáo nói, "Tốt lắm. Bao giờ cũng phải chăm 
sóc cho bà già." 

Rồi ông hỏi đứa thứ hai, và đứa này trả lời, "Con cũng 
giúp một bà già qua đường ạ." 

Linh mục hoi phân vân... nhưng ông chang thấy có gì 
đáng phân vân vì có biết bao bà già; có thể ông cũng gặp 
một bà già nữa là. 

Cho nên ông lại hỏi đứa thứ ba, và đứa thứ ba nói, 
"Con cũng giúp một bà già qua phố ạ." 

Thế là linh mục nói, "Nhưng thế thì dường như nhiều 
quá - cả ba con đều giúp ba bà già sao?" 

Chúng trả lời, "Dạ không ạ, không phải ba bà già mà 
chỉ có một bà già thôi ạ. Chỉ có một bà ở đấy, tất cả chúng 
con đều giúp bà ấy. 

Rồi thầy nói, "Nhưng... phải cần tới cả ba đứa sao? Các 
con nói rằng cần cả ba trò để giúp bà già đó sao?" 

"Ngay cả có đến sáu đứa chúng con vẫn cảm thấy khó 
khăn bởi vì bà ấy không muốn đi qua đường. Rất khó thưa 


237 


02 / 28 / 10 - 6-119 


238 



thầy nhưng chúng con đã làm được điều đó, bởi vì phải làm 
cái gì đó! Bà ấy quả là rất giận dữ! " 

Đừng bao giờ là người phục vụ, bằng không bạn sẽ 
phải đi tìm kiếm. Và nếu bạn không thế tìm thấy một noi 
nào đó để phục vụ thì bạn sẽ rất giận dữ. Những người này 
có khắp trên thế giới, những người phục vụ quần chúng; họ 
là những người gây tác hại nhất. Họ tạo ra rất nhiều tác 
hại... bởi vì khi mọi người không muốn được phục vụ thì 
thế nữa họ vẫn cứ áp đặt phục vụ của họ. Họ phải áp đặt, 
họ có đầu tư ở đó. Họ không thế cho phép một thế giới đẹp 
đẽ tồn tại bởi vì điều gì sẽ xảy ra cho họ? 

Thử nghĩ mà xem: không còn người hủi nữa, không 
còn người ốm nữa, thì cũng không cần bệnh viện. Và tất cả 
đều trở nên chứng ngộ - không cần trường học, không cần 
trường cao đắng và không cần tới đại học... Điều gì sẽ xảy 
ra cho những người phục vụ quần chúng? Họ sẽ bắt đầu tự 
tử. Chang còn ai đế phục vụ nữa! Họ cần, họ sẽ xoay sở 
cách nào đó để tạo ra tình huống mà họ còn có thế còn 
phục vụ; toàn bộ uy tín của họ phụ thuộc vào điều đó. Đấy 
là trò bản ngã. 

Đó là lí do tại sao, bạn biết rõ... Tôi nhớ đích xác khi 
tôi đặt tên sannyasin cho Prem Dasi: Tôi đã định dịch là 
'người phục vụ tình yêu', thế rồi tôi nghĩ như thế sẽ sai. Từ 
này có nghĩa nhu thế, và tôi đổi lại tôi gọi cô ấy là 'trong 
phục vụ tình yêu'. 

Hãy trong phục vụ, nhưng đừng làm cho phục vụ trở 
thành tính cách của bạn. Tôi yêu những người sống không 
có tính cách, những người sống hết khoảnh khắc nọ đến 
khoảnh khắc kia, những người chỉ đáp ứng lại tình huống. 
Bằng không bạn sẽ trong tù túng. 


Và bạn cũng phải, Prem Dasi này. Bạn nói: "Tôi gần 
nhu trong phục vụ tình yêu khi còn là chính mình mà 
chang có ý định phục vụ gì cả." Hoàn toàn đúng. Đấy chính 
là cách nó phải như thế. Khi bạn có ý định phục vụ, điều đó 
không còn đẹp nữa, điều đó không còn là tình yêu nữa. Khi 
bạn là chính bạn, hoàn toàn là bản thân bạn... từ độc lập đó, 
từ con người đó nảy sinh ra tình yêu và bạn phục vụ mọi 
người. Và không có cảm giác rằng bạn là người phục vụ 
còn họ là chủ. Bạn đon giản phục vụ bởi vì bạn có nhiều để 
cho đến độ bạn phải chia sẻ; bạn tuôn chảy trong chia sẻ, 
trong tình yêu, trong từ bi của bạn. 


Câu hỏi cuối: 

Osho kính yêu, lời nguyện đôi khi có hại 
không? 

Tôi chưa từng nghe nói về điều đó, chỉ trừ trong một 
trường hợp. Đây là câu chuyện. 

Hai cô gái cưới trong cùng một ngày và đưa chồng mới 
cưới vào cũng một khách sạn tuần trăng mật. Bốn người 
ngồi trong phòng đợi nghĩ vo vẩn thấy mọi việc tầm 
thường làm sao nếu tất cả họ đều lên giường vào giờ sớm 
thế, nhưng sau một lúc họ quyết định rằng con gái nên đi ra 
theo hướng 'Quí bà' và rồi vào buồng mình, còn đàn ông sẽ 
uống chén cuối tại quầy. Sau khoảng mười đến mười lăm 
phút đàn ông sẽ ngẫu nhiên rời quầy theo cùng cách đó và 
hội ngộ với cô dâu. 


239 


02 / 28 / 10 - 6-120 


240 



Tuy nhiên, ngay khi họ định đi theo các cô gái thì đèn 
trong khách sạn vụt tắt - điều này làm họ bối rối trong toà 
nhà lạ. Dầu vậy, mỗi nguời đều tin chắc mình có thế tìm 
thấy phòng và thế là họ lên đuờng. 

Harry mò mẫm lên cầu thang và đi dọc hành lang, đếm 
cửa một cách cân thận theo cách của mình - vì anh ta là 
nguời rất cẩn thận - và tìm thấy căn phòng. Đe cho chắc 
chắn, anh ta bật diêm và thấy một chút giấy rắc trên đầu 
cầu thang. Rồi anh ta im lặng buớc vào: anh ta cấn thận cởi 
quần áo, mặc bộ đồ ngủ, quì xuống và đọc lời nguyện, trèo 
lên giuờng và bắt đầu làm tình. 

Vào đúng lúc đó mọi đèn bật sáng và anh ta thấy rằng 
mình đang trong 'đúng' phòng nhung sai tầng, và đây là cô 
dâu của nguời kia! Anh ta vồ lấy quần áo và vội vã chạy về 
buồng mình - chỉ thấy rằng nguời đàn ông kia là một kẻ vô 
thần! 

Đủ cho hôm nay. 


241 


02 / 28 / 10 - 6-121 


242 



7 


Thông minh là thiên 


Tâm tri, tri năng và những nội dung đã hình thành của 
tâm trí đó đều là Cái đó, cho nên nó cũng là thế giới 
và tất cả dường như chỉ khác biệt từ Cái đó, mọi thứ 
đều có thế được cảm thấy và người cảm nhận cũng trì 
trệ, ác cảm, ham muốn và chứng ngộ. 

Giống như ngọn đèn chiếu sáng trong bóng toi của 
dốt nát tăm linh, nó vứt bỏ sự mờ toi của tâm trí khi 
đạt tới việc phân đoạn trí năng. Ai có thê tưởng tượng 
bản thân vô ham muốn? 

Không cái gì bị phủ định, không cái gì được khăng 
định hay hiêu thâu; vì Cái đó chăng bao giờ quan 
niệm được. Bằng cách phân đoạn trí năng sự lừa dối 
bị cùm ; không phân chia và thuần khiết vẫn còn tự 
nhiên. 

Neu bạn hỏi điều tối thượng với định đề về cái nhiều 
và cái một thì tính một không được nêu ra vì bang 
cách siêu việt lên tri thức loài hữu tình được tự do. Sự 
toả chiếu có hiệu lực tiềm tàng trong trí năng, và điều 
này được thế hiện thành thiền; Tâm trí kiên định là 
bản chất đúng đắn của chúng ta. 


Tầm nhìn Mật tông là cách tiếp cận trực tiếp hướng về 
Thượng đế, hướng tới thực tại, hướng tới cái đang đó. Nó 
không có người giữa, không có người trưng gian, nó không 
có tu sĩ. Và Mật tông nói khoảnh khắc tu sĩ bước vào, tôn 
giáo bị biến chất. Không phải là quỉ làm biến chất tôn giáo 
mà chính là tu sĩ. Tu sĩ phụng sự cho quỉ. 

Thượng đế chỉ có thể được tiếp cận tới theo cách trực 
tiếp. Không thông qua trung gian. Bạn không thể đi qua 
người khác bởi vì Thượng đế là sự tức khắc, Thượng đế là 
ở đây bây giờ, đã bao quanh bạn. Bên trong, bên ngoài chỉ 
Thượng đế hiện hữu. 

Không cần phải tìm ai đó giúp cho bạn tìm thấy 
Thượng đế. Bạn đã ở bên trong nó rồi, bạn chưa bao giờ xa 
rời nó. Cho díi bạn muốn đi chăng nữa, bạn cũng không thế 
xa rời được điều đó. Cho díi bạn hết sức cố gắng vẫn không 
thể đi ra xa được. Chẳng có chỗ nào khác để đi, và chẳng 
có gì khác để hiện hữu. 

Mật tông không phải là tôn giáo theo nghĩa thông 
thường bởi vì nó không có nghi lễ, nó không có tu sĩ, nó 
không có kinh sách. Nó là cách tiếp cận cá nhân hướng tới 
thực tại. Nó mang tính cực kì nối dậy. Tin cậy ciảa nó 
không phải vào tố chức, tin cậy ciảa nó không phải vào 
cộng đồng; tin cậy ciảa nó là vào cá nhân. Mật tông tin vào 
bạn. 

Tôi đã từng nghe... 

Sự việc xảy ra trong một cuộc họp gây quĩ cho Bily 
Graham - một anh chàng đi thu số tiền công đức rồi anh ta 
bắt đầu chia chác số tiền đó. Hai cảnh sát bắt quả tang anh 
ta; họ đem anh ta tới Bily Graham. Tự nhiên Bily Graham 


243 


02 / 28 / 10 - 6-122 


244 



rất giận và nói với người này, "Món tiền này thuộc về 
Thượng đế, còn anh định làm gì? Định lừa Thượng đế à?" 

Người này đáp, "Thưa ông ấy, tôi lấy món tiền này 
trong cố gắng để được tới gần Thượng đế hơn - tất nhiên 
bằng cách vứt bỏ người trung gian." 

Người trưng gian chẳng cần chút nào. Thầy thực sự 
chang bao giờ cố trở thành người trung gian; thầy không 
phải như thế. Thầy không giúp bạn đạt tới Thượng đế, thầy 
chỉ giúp bạn trở nên nhận biết về điều đã có đó. Thầy 
không phải là cây cầu giữa bạn và Thượng đế, thầy chỉ là 
cây cầu giữa chưa nhận biết và nhận biết của bạn. Khoảnh 
khắc bạn trở nên nhận biết là bạn đã hội nhập trực tiếp với 
Thượng đế, ngay lập tức, không có bất kì ai đứng giữa bạn 
và Thượng đế. 

Tầm nhìn Mật tông này là một trong những tầm nhìn vĩ 
đại nhất mà con người đã từng mơ ước: tôn giáo không tu 
sĩ, tôn giáo không đền đài, tôn giáo không tổ chức; tôn giáo 
không phá huỷ cá nhân mà tôn trọng cá nhân vô biên, tôn 
giáo tin cậy vào đàn ông và đàn bà thông thường. Và tin 
cậy này đi rất sâu. Mật tông tin cậy vào thân thể bạn; không 
tôn giáo nào khác tin cậy vào thân thế bạn. Và khi các tôn 
giáo không tin cậy vào thân thế bạn, họ tạo ra chia chẻ giữa 
bạn và thân thê bạn. Họ làm cho bạn trở thành kẻ thù của 
thân thế mình, họ bắt đầu phá huỷ trí huệ của thân thế. 

Mật tông tin cậy vào thân thế bạn. Mật tông tin cậy vào 
giác quan của bạn. Mật tông tin cậy vào năng lượng của 
bạn. Mật tông tin cậy vào bạn - trong toàn bộ. Mật tông 
không phủ nhận điều gì mà biến đổi mọi thứ. 


Làm sao đạt tới tầm nhìn Mật tông này? Đây là bản đồ 
đế mở bạn ra, đế chuyến bạn vào trong và chuyến bạn vượt 
ra ngoài. 

Điều đầu tiên là thân thể. Thân thể là căn cứ của bạn, 
nó là nền tảng của bạn, nó là nơi bạn tiếp đất. Làm cho bạn 
đối kháng với thân thể là phá huỷ bạn, là làm cho bạn tinh 
thần phân liệt, là làm cho bạn khổ, là tạo ra địa ngục. Bạn 
là thân thế. Tất nhiên bạn còn là nhiều hơn thân thế, nhưng 
cái 'nhiều hơn" đó sẽ theo sau. Điều đầu tiên, bạn là thân 
thế. Thân thế là chân lí cơ sở của bạn, cho nên đừng bao 
giờ chống thân thể. Bất kì khi nào bạn chống thân thế, bạn 
đang chống Thượng đế. Bất kì khi nào bạn không tôn kính 
thân thế mình bạn đều bị mất tiếp xúc với thực tại, bởi vì 
thân thế bạn là nơi tiếp xúc của bạn, thân thế bạn là cây cầu 
của bạn. Thân thế bạn là ngôi đền của bạn. 

Mật tông dạy tôn kính thân thế, yêu thương, tôn trọng 
thân thể, biết ơn thân thể. Thân thể là tuyệt diệu, nó là bí ẩn 
vĩ đại nhất trong các bí ấn. 

Nhưng bạn đã được dạy chống lại thân thế. Cho nên 
đôi khi bạn bị quá bối rối bởi cây cối, bởi cây xanh; đôi khi 
bạn bị bối rối bởi mặt trăng và mặt trời, đôi khi bị bối rối 
bởi bông hoa - nhưng chưa bao giờ bị bối rối bởi thân thế 
riêng của mình. Và thân thế bạn là hiện tượng phức tạp 
nhất trong sự tồn tại. Không hoa nào, cây nào có thân thế 
đẹp như thân thể bạn; không mặt trăng, không mặt trời 
không vì sao nào có cơ cấu tiến hoá như bạn có. 

Bạn đã được dạy thấy rõ bông hoa, vốn là một vật đơn 
giản. Bạn đã được dạy thấy rõ cái cây, cũng là một vật đơn 
giản. Bạn cũng đã từng được dạy để hiểu thấu hòn đá, tảng 
đá, núi non, sông ngòi, nhưng bạn chưa bao giờ được dạy 
để kính trọng thân thế mình, chưa bao giờ bối rối về nó. 


245 


02 / 28 / 10 - 6-123 


246 



Vâng, nó rất gần gũi, cho nên rất dễ dàng quên mất nó. Nó 
rất hiến nhiên, cho nên dễ dàng bỏ qua nó. Nhung đấy là 
hiện tuợng đẹp đẽ nhất. 

Neu bạn ngắm hoa, mọi nguời sẽ nói, "Thấm mĩ làm 
sao! " Còn nếu bạn nhìn vào khuôn mặt đẹp của một phụ nữ 
hay khuôn mặt đẹp của một đàn ông, mọi nguời sẽ nói, 
"Đấy là thèm khát." Neu bạn đi tới cái cây và đứng đó rồi 
nhìn đắm đuối bông hoa - mắt bạn mở to, giác quan bạn mở 
to đế cho phép cái đẹp của hoa đi vào trong bạn - mọi 
nguời sẽ nghĩ bạn là nhà tho hay hoạ sĩ hay nhà huyền 
môn. Nhung nếu bạn đi tới nguời đàn bà hay đàn ông và 
chỉ đứng đó với tôn kính và nguõng mộ, rồi nhìn nguời đàn 
bà hay đàn ông đó bằng đôi mắt mở to và giác quan bạn 
uống lấy cái đẹp của nguời đó, cảnh sát sẽ tóm cổ bạn. 
Chang ai sẽ nói rằng bạn là nhà huyền môn, nhà tho; chang 
ai sẽ đánh giá cao điều bạn đang làm. 

Cái gì đó đã đi sai. Neu bạn đi tới nguời lạ trên phố và 
bạn nói, "Mắt em đẹp làm sao!" bạn sẽ cảm thấy nguợng, 
nguời đó cũng cảm thấy nguợng. Nguời đó sẽ không thể 
nói cám on bạn đuợc. Thực tế nguời đó sẽ cảm thấy đề 
phòng. Nguời đó sẽ cảm thấy cần đề phòng, bởi vì bạn là ai 
mà can thiệp vào cuộc đời riêng của nguời đó? Bạn là ai 
mà dám làm việc đó? Neu bạn tới và chạm vào cây, cây sẽ 
cảm thấy sung suớng. Nhung nếu bạn tới và chạm vào một 
nguời, nguời đó sẽ cảm thấy đề phòng. Điều gì đã đi sai? 
Cái gì đó đã bị phá hỏng rất lớn lao và rất sâu sắc. 

Mật tông dạy bạn giành lại tôn trọng cho thân thế, tình 
yêu cho thân thế. Mật tông dạy bạn nhìn vào thân thế như 
sáng tạo vĩ đại nhất của Thượng đế. Mật tông là tôn giáo 
của thân thế. Tất nhiên nó còn đi cao hon, nhưng nó chưa 
bao giờ rời bỏ thân thế; nó tiếp đất ở đấy. Nó là tôn giáo 


duy nhất thực sự bắt rễ vào mặt đất: nó có gốc rễ. Các tôn 
giáo khác là cây đã bị bật gốc rễ - chết, mờ đục, chết dần; 
nhựa sống không chảy trong chúng. Mật tông là nhựa sống 
thật, rất sinh động. 

Điều đầu tiên là phải học tôn trọng thân thế, dõ bỏ mọi 
điều vô nghĩa bạn đã từng được học về thân thể. Bằng 
không bạn sẽ chẳng bao giờ mở được nó, chẳng bao giờ đi 
vào được nó và chẳng bao giờ vượt ra ngoài nó. 

Bắt đầu từ đầu. Thân thể là chỗ bắt đầu của bạn. Thân 
thế cần được làm thuần khiết khỏi nhiều kìm nén. Thanh 
tâm lớn lao là cần cho thân thế, một rechana lớn. Thân thế 
đã bị đầu độc bởi vì bạn đã từng chống lại nó, bạn đã kìm 
nén nó theo nhiều cách. Thân thế bạn tồn tại ở mức tối 
thiếu, đó là lí do tại sao bạn khố. 

Mật tông nói: Phúc lạc có thế có chỉ khi bạn tồn tại ở 
mức tối đa, chưa bao giờ có trước đó. Phúc lạc là có thể có 
chỉ khi bạn sống thật mãnh liệt. Làm sao bạn có thế sống 
thật mãnh liệt nếu bạn đang chống lại thân thế? Bạn bao 
giờ cũng hờ hững, ngọn lửa đã lạnh dần. Qua nhiều thế kỉ, 
ngọn lửa đã bị lụi tàn. cần phải nhen nhóm lại ngọn lửa. 

Mật tông nói: Trước hết là phải làm thuần khiết thân 
thế - làm thuần khiết nó khỏi mọi kìm nén. Cho phép năng 
lượng thân thế được tuôn chảy, vứt bỏ mọi khối chắn. Rất 
khó bắt gặp người không có khối chắn, rất khó bắt gặp 
người có thân thế không bị kiềm chế. Nới lỏng kiềm chế 
này ra; căng thăng này đang ngăn cản năng lượng của bạn, 
tuôn chảy không thể có được trong căng thẳng đó. Tại sao 
mọi người phải bồn chồn đến thế? Tại sao bạn không thế 
thảnh thoi được? Bạn có thấy mèo ngủ không, đang mo 
màng buổi trưa? Con mèo thảnh thoi đon giản và đẹp đẽ 
làm sao. Bạn không thế thảnh thoi theo cùng cách được 


247 


02 / 28 / 10 - 6-124 


248 



sao? Bạn xoay và lật mình trên giường; bạn không thế 
thảnh thơi được. Và cái đẹp của thảnh thơi ở con mèo là ở 
chỗ nó thảnh thơi hoàn toàn và vẫn tỉnh táo hoàn hảo. Một 
thoáng chuyến động trong phòng nó sẽ mở mắt, nó sẽ nhom 
lên và sẵn sàng. Đấy không đơn giản ngủ. Giấc ngủ của con 
mèo là cái gì đó cần phải học; con người đã quên mất. 

Mật tông nói: Học mèo - cách nó ngủ, cách nó thảnh 
thơi, cách nó sống không căng thẳng. Và toàn bộ thế giới 
con vật cũng đều sống theo cách thức không căng thẳng 
như thế. Con người phải học điều này, bởi vì con người đã 
bị huấn luyện sai, con người đã bị lập chương trình sai. 

Ngay từ thời trẻ thơ bạn đã được lên chương trình rất 
chặt chẽ. Bạn không thở... vì sợ. Vì sợ dục nên mọi người 
không thở, bởi vì khi bạn thở sâu, nhịp thở của bạn đi thắng 
tới trưng tâm dục và tác động vào nó, cọ sát nó ở bên trong, 
kích động nó. Vì bạn đã được dạy rằng dục là nguy hiếm 
nên mỗi đứa trẻ bắt đầu thở nông, trì hoãn hơi thở trong 
lồng ngực. Nó chang bao giờ vượt ra ngoài điều đó bởi vì 
nếu nó vượt ra thì bồng nhiên sẽ có kích động; dâm dục nảy 
sinh và nỗi sợ nảy sinh. Khoảnh khắc bạn thở sâu, năng 
lượng dục được thả ra. Năng lượng dục phải được thả ra, 
nó phải chảy khắp con người bạn. Thế thì thân thế bạn sẽ 
trở nên cực kì sảng khoái. Nhưng sợ thở, sợ đến mức gần 
như một nửa phổi bạn đầy khí các bô níc... 

Có nhiều, nhiều nghìn lồ nhỏ trong phối và thông 
thường năm mươi phần trăm lỗ này chang bao giờ được 
sạch, chúng bao giờ cũng vẫn còn đầy khí các bô níc. Đó là 
lí do tại sao bạn uể oải, đó là lí do tại sao bạn không có vẻ 
tỉnh táo, đó là lí do tại sao nhận biết lại khó khăn. Không 
phải ngẫu nhiên mà Yoga và Mật tông cả hai đều dạy về 
thở sâu, pranayama, đế dỡ bỏ khí các bô níc ra khỏi phổi 


bạn. Khí các bô níc không phải là dành cho bạn; nó phải bị 
tống ra liên tục. Bạn phải hít khí trong lảnh mới; bạn phải 
hít vào nhiều ô xi. Ô xi sẽ tạo ra ngọn lửa bên trong của 
bạn, ô xi sẽ làm cho bạn thành ngọn lửa. Nhưng ô xi cũng 
làm bùng lên dục của bạn. Cho nên chỉ có Mật tông mới có 
thể cho phép bạn thực sự thở sâu; ngay cả Yoga cũng 
không cho phép bạn thực sự thở sâu. Y oga cho phép bạn đi 
tới rốn - không được vượt quá nơi đó, không được vượt qua 
trưng tâm hara, không được vượt qua swadhishthan, bởi vì 
một khi bạn vượt qua sxvadhishthan, bạn sẽ nhảy vào trong 
muladhar. 

Chỉ Mật tông mới cho phép bạn là toàn bộ bản thế và 
toàn bộ luồng chảy. Mật tông cho bạn tự do vô điều kiện; 
dù bạn là bất kì cái gì và dù bạn có thế là bất kì cái gì, Mật 
tông không đặt giới hạn nào lên bạn. Nó không xác định 
bạn, nó đơn giản cho bạn tự do toàn bộ. Hiếu biết là ở chỗ 
khi bạn được hoàn toàn tự do nhiều điều là có thế. 

Điều này đã là quan sát của tôi, rằng những người kìm 
nén dục trở thành không thông minh. Chỉ những người sinh 
động rất, rất nhiều tính dục mới là người thông minh. Bây 
giờ ý tưởng rằng dục là tội lỗi làm hư hoại thông minh, làm 
hư hoại nó tồi tệ lắm. Khi bạn thực sự tuôn chảy và dục của 
bạn không phải tranh đấu và xung khắc với bạn, khi bạn 
họp tác với nó, tâm trí bạn sẽ vận hành ở mức tối đa. Bạn 
sẽ thông minh, tỉnh táo và sống động. 

Thân thể cần phải được đối xử tốt, Mật tông nói vậy. 

Bạn đã có lần nào chạm vào thân thể mình chưa? Bạn 
đã bao giờ cảm thấy thân thế riêng của mình chưa, hay bạn 
vẫn còn dường như được đóng hộp trong một thứ chết 
cứng? Đó chính là điều vẫn xảy ra: người ta gần như đông 
cứng; họ đang mang thân thế tựa như cái quan tài. Nó nặng 


249 


02 / 28 / 10 - 6-125 


250 



nề, nó vướng víu, nó chắng giúp gì cho bạn liên lạc với 
thực tại. Neu bạn cho phép điện của thân thế chạy từ ngón 
chân cái tới đầu, nếu bạn cho phép năng lượng của thân thế 
- sinh năng - được tự do hoàn toàn, bạn sẽ trở thành dòng 
sông và bạn sẽ không cảm thấy thân thế chút nào. Bạn sẽ 
cảm thấy gần như vô thân thể. Không phải tranh đấu với 
thân thể, bạn trở thành vô thân thể. Tranh đấu với thân thể, 
thân thế trở thành gánh nặng, và với việc mang thân thể 
như gánh nặng bạn chang bao giờ đến được Thượng đế. 

Thân thế phải trở thành vô trọng lượng đế cho bạn gần 
như bắt đầu bước trên đất; đó là cách Mật tông bước. Bạn 
vô trọng lượng đến mức không còn trọng lực nữa, bạn đon 
giản có thế bay. Nhưng điều đó chỉ đến từ chấp nhận lớn 
lao. Nhưng điều khó là chấp nhận được thân thế bạn. Bạn 
lên án nó, bạn bao giờ cũng thấy lỗi ở nó. Bạn chưa bao giờ 
đánh giá cao nó, bạn chưa bao giờ yêu nó, và rồi bạn muốn 
một phép màu - rằng ai đó sẽ tới và yêu thân thế bạn. Neu 
bản thân bạn không thê yêu được nó, làm sao bạn tìm được 
ai khác yêu thân thể bạn? Nếu bản thân bạn không thể yêu 
được nó thì chang ai sẽ yêu được thân thế bạn, bởi vì rưng 
động của bạn sẽ làm cho mọi người bị đẩy ra. 

Bạn yêu một người, người đó yêu bản thân mình, chang 
bao giờ có điều ngược lại. Tình yêu đầu tiên phải hướng về 
chính mình; chỉ có từ trung tâm đó mà các loại tình yêu 
khác mới có thể nảy sinh. Bạn không yêu thân thế mình, 
bạn che giấu nó theo cả nghìn lẻ một cách. Bạn giấu mùi 
thân thế mình, bạn giấu thân thế mình trong quần áo, bạn 
giấu thân thế mình trong cách trang điếm. Bạn cố tạo ra cái 
đẹp nào đó mà bạn liên tục cảm thấy mình đang mất đi, và 
trong đó chính mọi nỗ lực của bạn trở thành giả tạo. 


Bây giờ nghĩ về người đàn bà với son dầy bự trên 
môi... điều đó cực kì xấu xí. Môi nên có mầu đỏ bắt nguồn 
từ vẻ sống động, chúng không nên bị tô vẽ loè loẹt. Chúng 
nên sinh động từ tình yêu, chúng nên sinh động bởi vì bạn 
sinh động. Bây giờ chỉ vẽ lên môi, và bạn nghĩ rằng bạn 
làm mình đẹp lên. Chỉ những người rất ý thức về cái xấu 
của mình mới đi tới mĩ viện, bằng không thì họ đã chả cần. 

Bạn đã bao giờ đi qua một con chim xấu chưa? Bạn đã 
bao giờ đi qua một con hưou xấu chưa? Điều ấy chưa bao 
giờ xảy ra. Chúng chẳng bao giờ đi tới mĩ viện nào, và 
chúng cũng chẳng tư vấn chuyên gia; chúng đon giản chấp 
nhận bản thân chúng và chúng đẹp trong chấp nhận của 
chúng. Chính trong chấp nhận đó mà chúng tự phô bầy cái 
đẹp. 

Khoảnh khắc bạn chấp nhận bản thân mình bạn trở 
thành đẹp. Khi bạn vui thích với thân thể của chính mình 
bạn sẽ vui thích người khác nữa. Nhiều người sẽ yêu bạn 
bởi vì bản thân bạn đang yêu chính mình. Bây giờ bạn giận 
với chính mình; bạn biết rằng bạn xấu, bạn biết rằng bạn 
kinh tởm, đáng ghét. Ý tưởng này sẽ đấy mọi người ra xa; ý 
tưởng này sẽ không giúp cho họ yêu bạn, nó sẽ làm cho họ 
xa lánh bạn. Cho dù họ đang đến gần bạn hon, khoảnh khắc 
họ cảm thấy rung động của bạn, họ sẽ lảng ra xa. Chang 
cần phải săn đuối ai, việc săn đuối chỉ nảy sinh bởi vì 
chúng ta không yêu chính mình. Bằng không thì mọi người 
đã tới... họ gần như không thế nào không yêu bạn được nếu 
bạn đang yêu chính mình. Tại sao bao nhiêu người đến với 
Phật, và tại sao bao nhiêu người đến với Saraha, và tại sao 
bao nhiêu người đến với Jesus? Những người này đang 
trong tình yêu với chính họ. Họ đã trong tình yêu lớn và họ 
vui thích với bản thể họ đến mức tự nhiên bất kì ai đi qua 


251 


02 / 28 / 10 - 6-126 


252 



cũng đều bị kéo vào họ; giống như lực hút họ sẽ kéo lại. Họ 
say mê với bản thế của chính họ, làm sao bạn có thế tránh 
được say mê đó? Chỉ cần ở đấy là cũng đủ phúc lạc lớn lao 
thế. 

Mật tông dạy điều đầu tiên: Yêu lấy thân thể bạn, thân 
thiết với thân thể bạn, tôn kính thân thể bạn, tôn trọng thân 
thê bạn, chăm sóc thân thê bạn. Nó là món quà của Thượng 
đế: đối xử tốt với nó và nó sẽ đế lộ những bí ấn lớn cho 
bạn. Mọi trưởng thành đều phụ thuộc vào cách bạn quan hệ 
với thân thế mình. 

Và rồi điều thứ hai Mật tông nói tới là giác quan. Lần 
nữa, các tôn giáo đều chống giác quan; họ cố làm cùn các 
giác quan và tính nhạy cảm. Còn các giác quan là cửa ngõ 
cảm nhận của bạn, các giác quan là cửa sổ mở vào thực tại. 
Mắt bạn là gì? Tai bạn là gì? Mũi bạn là gì? Là cửa sổ mở 
vào thực tại, cửa số mở vào Thượng đế. Neu bạn nhìn 
đúng, bạn sẽ thấy Thượng đế ở mọi noi. Cho nên mắt 
không được nhắm, mắt phải mở đúng; mắt phải không bị 
phá huỷ. Tai phải không bị phá huỷ, bởi vì mọi âm thanh 
đều thiêng liêng. 

Những con chim này đang hót mật chú. Những cây này 
đang cho các bài thuyết pháp trong im lặng. Mọi âm thanh 
đều là của ngài, mọi hình dạng đều là của ngài. Cho nên 
nếu bạn không có nhạy cảm trong mình, làm sao bạn biết 
Thượng đế? Và bạn phải đi nhà thờ, đến đền đài để tìm 
ngài... còn ngài ở mọi chỗ. Trong ngôi đền nhân tạo, trong 
nhà thờ nhân tạo, bạn đi tìm thấy Thượng đế sao? Con 
người dường như quá đần độn. Thượng đế ở mọi noi, sống 
động và khoẻ mạnh khắp noi. Nhưng đế có được điều đó 
bạn cần giác quan sạch sẽ, giác quan được thuần khiết. 


Cho nên Mật tông dạy rằng giác quan là cửa ngõ của 
cảm nhận. Chúng đã bị mờ đục, bạn phải vứt bỏ mờ đục 
đó; giác quan của bạn phải được lau sạch. Giác quan của 
bạn giống như tấm gưong đã trở nên mờ xỉn bởi vì biết bao 
bụi bặm đã tụ đọng lên đó; cần phải lau sạch bụi đi. 

Nhìn vào cách tiếp cận của Mật tông về mọi điều. Tôn 
giáo khác nói: Làm cùn giác quan đi, giết việc nếm của 
bạn! Còn Mật tông nói: Nem trải Thượng đế theo mọi 
hưong vị. Tôn giáo khác nói: Giết chết khả năng sờ của 
bạn. Còn Mật tông nói: Tuôn chảy toàn bộ trong việc sờ 
của bạn, bởi vì bất kì cái gì bạn chạm tới đều thiêng liêng 
cả. Điều này hoàn toàn ngược lại với cái gọi là các tôn 
giáo, nó là cuộc cách mạng triệt để - từ tận gốc rễ. 

Sờ, ngửi, nếm, nhìn, nghe toàn bộ nhất có thể được đi. 
Bạn sẽ phải học ngôn ngữ này bởi vì xã hội đã lừa phỉnh 
bạn, nó làm cho bạn quên mất. Mỗi đứa trẻ được sinh ra 
đều có giác quan đẹp. Quan sát đứa trẻ... khi nó nhìn vào 
cái gì đó, nó hoàn toàn bị cuốn hút theo vật đó, khi nó choi 
với đồ choi, nó hoàn toàn bị cuốn hút theo đồ choi. Khi nó 
nhìn, nó trở thành chỉ còn đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt đứa 
trẻ ấy. Khi nó nghe, nó trở thành chỉ còn đôi tai. Khi nó ăn 
cái gì đó, nó chỉ còn đó trên đầu lưỡi, nó trở thành việc 
nếm. Xem đứa trẻ ăn táo - khoái trá làm sao! tràn đầy năng 
lượng làm sao! thích thú làm sao! Nhìn đứa trẻ tung tăng 
đuổi bướm trong vườn... cuốn hút đến độ cho dù Thượng 
đế có đấy, ngài cũng không chạy được theo cách đó. Một 
trạng thái thiền, mênh mông làm sao - chang phải cố gắng 
gì. Nhìn đứa trẻ đi nhặt vỏ sò trên bãi biến cứ như là nó đi 
nhặt kim cưong. Mọi thứ đều quí giá khi các giác quan 
sống động, mọi thứ đều rõ ràng khi giác quan sống động. 


253 


02 / 28 / 10 - 6-127 


254 



về sau trong cuộc đời cũng đứa trẻ đó sẽ nhìn vào thực 
tại duờng như bị ấn đằng sau tấm kính tối. Biết bao khói và 
bụi đã tụ đọng lên tấm kính và bạn ấn đằng sau nó rồi bạn 
nhìn. Bởi điều này, mọi thứ trông xám xịt và chết. Bạn nhìn 
vào cây và cây có vẻ xám xịt bởi vì mắt bạn chỉ thấy lờ mờ. 
Bạn nghe bài hát, nhưng chẳng thấy quyến rũ trong đó bởi 
vì tai bạn nghễnh ngãng. Bạn có thế nghe Saraha và bạn sẽ 
không thế nào đánh giá cao được ông ấy, bởi vì trí thông 
minh của bạn bị ù lì. 

Giành lại ngôn ngữ bị lãng quên của bạn đi. Bất kì khi 
nào bạn có thời gian, dành nhiều hon cho giác quan của 
bạn. Khi ăn, đừng chỉ ăn; cố học lại ngôn ngữ bị lãng quên 
của vị giác - cố đi. Sờ vào bánh mì, cảm thấy đường viền 
của nó; cảm thấy với đôi mắt mở, cảm thấy với đôi mắt 
nhắm. Trong khi ăn, nhai nó - bạn đang nhai Thượng đế. 
Nhớ điều đó! Neu không nhai kĩ, nếu không nếm kĩ, đó sẽ 
là không kính trọng. Đe cho nó thành lời nguyện, và bạn sẽ 
bắt đầu làm nảy sinh tâm thức mới trong bạn. Bạn sẽ học 
được cách luyện kim đan của Mật tông. 

Chạm nhiều vào mọi người. Chúng ta đã trở nên rất 
nhạy cảm về việc chạm. Neu ai đó đang nói về bạn và đến 
quá gần, bạn bắt đầu lùi lại. Chúng ta bảo vệ lãnh thổ của 
mình. Chúng ta không chạm và chúng ta cũng không cho 
phép người khác được chạm; chúng ta không nắm tay, 
chúng ta không ôm ghì. Chúng ta không tận hưởng con 
người của nhau. 

Đi đến cây, chạm vào cây. Chạm vào tảng đá. Đi ra 
sông, để cho sông luồn qua tay bạn. Cảm lấy nó! Boi, và 
cảm thấy nước như cá cảm thấy nước. Đừng bỏ lõ bất kì co 
hội nào làm sống lại giác quan của bạn. Và có cả nghìn lẻ 
một co hội trong cả ngày. Chang cần phải có thời gian tách 


biệt cho nó. Cả ngày là huấn luyện trong nhạy cảm. Dùng 
tất cả các co hội. Ngồi dưới vòi hoa sen, dùng cơ hội này - 
cảm thấy cái chạm của từng giọt nước rơi lên bạn. Nằm dài 
trên mặt đất, trần trụi, cảm thấy đất. Nằm trên bãi biến, cảm 
thấy cát. Lắng nghe âm thanh của cát, lắng nghe âm thanh 
của biến. Dùng mọi cơ hội; chỉ thế thì bạn mới có khả năng 
học lại được ngôn ngữ của các giác quan. Và Mật tông 
cũng chỉ có thế được hiểu khi thân thể bạn sống động và 
giác quan bạn cảm lại được. 

Giải phóng các giác quan của bạn khỏi thói quen. Thói 
quen là một trong những nguyên nhân gốc rễ của trì trệ; tìm 
ra các cách thức mới đế làm mọi điều. Phát minh ra những 
cách thức mới đế yêu. Người ta chúa hay sợ... 

Tôi đã từng nghe... 

Bác sĩ nói với người đang làm việc rằng anh không thế 
hoàn tất xét nghiệm nếu thiếu một mẫu nước tiếu. Một đứa 
nhỏ được sai đem ống mẫu nước tiếu đi xét nghiệm nhưng 
nó đã đánh đố phần lớn mẫu này trong khi chạy lăng xăng. 
Sợ bị ăn trận đòn nên thân, nó đổ đầy ắp ống đựng bằng 
nước tiếu bò trên cánh đồng. 

Bác sĩ vội vàng cho mời người nông dân tới. Người này 
trở về nhà với vợ trong tâm trạng giận dữ và nói, “Tại em 
và cái thói đồng bóng của em! Em bao giờ cũng trên hết, 
phải không? Và bây giờ tôi sắp có một đứa bé!" 

Mọi người thường có thói quen cố định. Nay cả khi làm 
tình họ bao giờ cũng làm theo một tư thế - tư thế truyền 
giáo. Tìm ra cách thức cảm giác mới đi. Mỗi kinh nghiệm 
đều phải được tạo ra với sự nhạy cảm lớn. Khi bạn làm tình 
với người đàn bà hay đàn ông, làm cho điều đó trở thành lễ 


255 


02 / 28 / 10 - 6-128 


256 



hội lớn, và mỗi lần lại đem đôi chút sáng tạo mới vào trong 
nó. Đôi khi nhảy múa trước khi bạn làm tình, đôi khi cầu 
nguyện trước khi làm tình, đôi khi chạy vào trong rừng, rồi 
làm tình. Đôi khi đi boi và rồi làm tình. Thế thì mỗi kinh 
nghiệm yêu sẽ tạo ra ngày càng nhiều nhạy cảm trong bạn 
và tình yêu sẽ chang bao giờ buồn tẻ và chán ngắt. 

Tìm ra những cách thức mới để khám phá người khác, 
đừng gắn cố định vào thói quen. Mọi thói quen đều phản 
cuộc sống: thói quen chỉ phục vụ cho cái chết. Và bạn bao 
giờ cũng có thế phát minh - không có giới hạn nào cho phát 
minh cả. Đôi khi chỉ một thay đối nhỏ bạn cũng đã cực kì 
được lợi. Bạn bao giờ cũng ăn tại bàn - đôi khi nên đi ra bãi 
cỏ, ngồi trên bãi cỏ và ăn ở đấy, và bạn sẽ rất đỗi ngạc 
nhiên: đấy là một kinh nghiệm hoàn toàn khác. Mùi vị cỏ 
tưoi mới cắt, chim chóc nhảy nhót và hót xung quanh, 
không khí trong lành và tia nắng mặt trời, và cảm thấy cỏ 
ấm bên dưới... đấy không thế cùng là kinh nghiệm như khi 
bạn ngồi trên ghế và ăn trên bàn. Đấy là một kinh nghiệm 
hoàn toàn khác, tất cả các họp phần đều khác. 

Đôi khi bạn cũng nên thử ăn và cởi trần, và bạn sẽ ngạc 
nhiên. Chỉ một thay đối nhỏ - chang có gì nhiều, bạn đang 
ngồi trần trụi - nhưng bạn sẽ có một kinh nghiệm hoàn toàn 
khác, bởi vì cái gì đó mới đã thêm vào đó. Neu bạn vẫn ăn 
bằng thìa và dĩa, đôi khi ăn bốc đi và bạn sẽ có một kinh 
nghiệm khác; cái chạm sẽ đem hoi ấm mới cho thức ăn. 
Thìa là vật chết; khi bạn ăn bằng thìa hay dĩa, bạn còn ở xa. 
Đấy cũng là nỗi sợ chạm vào mọi thứ - ngay cả thức ăn 
cũng không thể được chạm vào. Bạn sẽ lõ mất hình khối 
chúng, cái chạm, cái cảm giác về nó. Thức ăn có nhiều cảm 
giác cũng như nó có hưong vị. 


Nhiều thực nghiệm đã được tiến hành ở phưong Tây về 
sự kiện là khi chúng ta đang thưởng thức thứ gì đó, có rất 
nhiều thứ khác mà chúng ta không nhận biết cũng đang góp 
phần cho kinh nghiệm đó. Chang hạn, nhắm mắt và bịt cả 
mũi nữa rồi ăn hành. Bảo ai đó đưa hành cho bạn khi bạn 
không biết người đó đưa gì - hành hay táo. Và bạn sẽ thấy 
rất khó phân biệt nếu mũi đã hoàn toàn bị bịt kín, mắt thì 
nhắm tịt, bị che đi. Bạn sẽ không thể nào xác định được đấy 
là hành hay táo, bởi vì nếm không chỉ là nếm; năm mưoi 
phần trăm nếm đến từ mũi, và phần lớn thì đến từ mắt. Đấy 
không chỉ là nếm, mọi giác quan đều có đóng góp vào. Khi 
bạn ăn bốc, cái chạm của bạn cũng đóng góp vào. Nó sẽ 
thêm vị, nó sẽ thêm nhân tính, thêm tự nhiên. 

Tìm ra những cách thức mới trong mọi thứ. Đe cho nó 
là một trong những sadhanas của bạn. Mật tông nói: Neu 
bạn có thế cứ phát hiện ra những cách thức mới hàng ngày 
cuộc đời bạn sẽ vẫn còn là xúc động, phiêu lưu. Bạn sẽ 
không bao giờ chán. Người chán là người phi tôn giáo. Bạn 
bao giờ cũng sẽ tò mò để biết, bạn bao giờ cũng ở ven bờ 
tìm kiếm cái chưa biết, cái không quen thuộc. Mắt bạn sẽ 
vẫn còn trong trẻo, các giác quan của bạn vẫn còn trong 
trẻo, bởi vì khi bạn bao giờ cũng ven bờ tìm kiếm, thám 
hiếm, phát hiện, dò tìm, bạn không thế trở thành trì trệ 
được, bạn không thể trở thành ngu xuẩn được. Chẳng đứa 
trẻ con nào ngu xuấn cả; chỉ về sau mọi người mới trở nên 
ngu xuẩn. 

Các nhà tâm lí nói rằng đến bấy tuối ngu xuấn bắt đầu 
có. Nó bắt đầu quãng bốn tuối nhưng đến năm thứ bấy nó 
mới rất, rất rõ ra. Trẻ con bắt đầu trở nên ngu ở bấy tuối. 
Trong thực tế trẻ con học được năm mưoi phần trăm của tất 
cả những gì học được trong toàn bộ cuộc đời trước lúc nó 


257 


02 / 28 / 10 - 6-129 


258 



bấy tuổi. Neu nó sống bẩy mươi năm, trong sáu mươi ba 
năm còn lại nó sẽ chỉ học được năm mươi phần trăm - năm 
mươi phần trăm kia nó đã học rồi. Điều gì xảy ra? Nó trở 
thành trì trệ, nó dừng việc học. Neu bạn nghĩ dưới dạng 
thông minh, đến bấy tuối đứa trẻ bắt đầu trở nên già. 
Khoảnh khắc đứa trẻ nghĩ, "mình biết," nó đã bắt đầu trở 
nên già. về thế chất nó sẽ trở nên già muộn hơn - khoảng 
từ độ tuổi ba lăm nó sẽ bắt đầu suy giảm - nhưng về mặt 
tinh thần, nó đã trên đường suy giảm. 

Bạn sẽ ngạc nhiên biết rằng tuổi tinh thần của bạn, tuổi 
tinh thần trung bình, là mười hai tuổi. Mọi người không 
trưởng thảnh bên ngoài tuổi đó, họ mắc kẹt ở đó. Đó là lí 
do tại sao bạn thấy có nhiều tính trẻ con đến thế trên thế 
giới. Cứ thử xúc phạm một người sáu mươi mà xem, trong 
giây lát ông ta chỉ như đứa trẻ mười hai tuối. Và ông ta sẽ 
đối xử theo cách mà bạn không thế nào tin được rằng người 
lớn như thế mà lại có thế đối xử theo cách trẻ con đến thế. 
Mọi người bao giờ cũng sẵn sàng rút lui. Tuối tinh thần của 
họ chỉ hời hợt ngoài da, bị che giấu đằng sau; chỉ cạo sơ 
qua một chút xíu là tuổi tinh thần của họ lòi ra ngay. Tuổi 
thế chất của họ không quan trọng lắm. Người ta chết đi mà 
vẫn còn trẻ con; họ chưa bao giờ trưởng thành. 

Mật tông nói: Học cách thức mới khi làm mọi điều và 
giải phóng tối đa bản thân bạn khỏi các thói quen. Và Mật 
tông còn nói: Đừng bắt chước, bằng không các giác quan 
của bạn sẽ bị cùn đi. Đừng bắt chước! Tìm ra cách thức làm 
mọi điều theo cách riêng của bạn; đặt dấu ấn của bạn vào 
mọi thứ bạn làm. 

Mới đêm hôm nọ một cô sannyasin, vừa quay lại, đã 
nói rằng tình yêu giữa cô ta và chồng cô ta đã biến mất. 
Bây giờ họ bám vào nhau chỉ vì con cái. Tôi bảo cô ấy suy 


tư, thân thiện với chồng đi. Neu tình yêu đã biến mất, tất cả 
mọi thứ không biến mất đâu; tình bạn vẫn là có thế - cứ 
thân thiện đi. Còn cô ấy nói, "Khó lắm. Khi cái cốc đã vỡ 
thì nó vỡ rồi còn đâu." 

Tôi bảo cô ấy rằng dường như là cô ấy còn chưa nghe 
chuyện thiền nhân ở Nhật bản hay mua cốc ở siêu thị, đem 
về nhà và trước tiên đập vỡ nó ra, rồi dán nó lại đế làm cho 
nó có tính cá thế và đặc biệt - bằng không nó vẫn chỉ là thứ 
đồ chợ. Và nếu một người bạn tới và bạn mời người đó 
uống trà trong chiếc cốc và đĩa lót thông thường, như thế là 
không tốt; như thế là xấu, như thế là không kính trọng. Cho 
nên họ sẽ đem một chiếc cốc mới ra và đập vỡ nó. Tất 
nhiên không có cái cốc nào nữa trên thế gian này hoàn toàn 
giống nó, không thế có được. Được dán lại với nhau, bây 
giờ nó có tính cá thế, có dấu ấn. Và khi thiền nhân đến nhả 
nhau hay đến đạo tràng của nhau, họ sẽ không chỉ nhấm 
nháp trà. Trước tiên họ sẽ đánh giá chiếc cốc, họ sẽ nhìn 
vào nó. Cách thức nó được gắn với nhau là một tác phẩm 
nghệ thuật - cách thức các mảnh đã bị vỡ ra và rồi được gắn 
lại lần nữa. 

Người đàn bà đã hiểu, cô ta bắt đầu cười. Cô ấy nói, 
"Thế thì điều ấy là có thể." 

Đem tính cá thế vào trong mọi điều đi, đừng chỉ là 
người bắt chước. Bắt chước là làm lỡ cuộc đời. 

Tôi đã từng nghe... 

Mulla Nasruddin có một con vẹt rất động cỡn. Con vẹt 
luôn nói những điều xuẩn ngốc, đặc biệt bất kì khi nào có 
khách, và Mulla rất lo lắng; sự việc ngày càng khủng khiếp. 
Cuối cùng ai đó gợi ý anh ta rằng anh ta nên đem nó tới bác 
sĩ thú y. Thế là anh ta đem con vẹt tới nhà bác sĩ thú y. Bác 


259 


02 / 28 / 10 - 6-130 


260 



sĩ khám toàn diện con vẹt và nói, "Này, Nasruddin, anh có 
một con vẹt động cỡn. Tôi có một con chim cái xinh xắn, 
trẻ trung. Anh chỉ cần mất mười lăm rupi là con vẹt của anh 
có thế sang lồng con chim tôi được." 

Con vẹt của Mulla dỏng tai nghe trong lồng. Còn Mulla 
thì nói, "Lạy trời, tôi không biết... những mười lăm rupi cơ 
à?" 

Con vẹt liền nói, "Làm đi, làm đi, Nasrưddin. Đồ chết 
tiệt!" 

Cuối cùng Mulla nói, "Thôi được," và trao cho bác sĩ 
thú y mười lăm rưpi. Bác sĩ lấy con vẹt ra, cho nó vào trong 
lồng cùng với con chim cái và khép rèm lại. Hai người ra 
ngoài ngồi nói chuyện. Có một thoáng chốc im lặng rồi 
bỗng nhiên, "Quạ! Quạ! Quạ" Lông chim bay tung toé ra 
khỏi bức màn. 

Bác sĩ thú y nói, "Cứ thế được đấy!" rồi chạy lại mở 
màn ra. Con chim đực đã đè con chim cái xuống bằng một 
chân - còn chân kia thì đang dứt lông con chim cái ra và 
kêu lên thích thú, "Với mười lăm rupi mà tao muốn mày 
trần như nhộng, trần truồng!" Rồi thấy bác sĩ thú y và ông 
chủ của nó, Mulla Nasruddin, nó thích thú the thé lên và 
nói, "Này Nasruddin, đấy chẳng phải là cách ông cũng 
thích người đàn bà của ông sao?" 

Ngay cả vẹt cũng học được cách thức của con người, 
cũng có thê trở thành kẻ băt chước, cũng có thê trở thảnh 
kẻ dễ bị kích thích thần kinh. Bắt chước là dễ bị kích thích 
thần kinh. Cách duy nhất đế lành mạnh trên thế giới này là 
trở thành cá nhân, cá nhân chân chính. Là bản thế riêng của 
bạn đi. 


Điều thứ ba Mật tông nói là: Trước hết, thân thể phải 
được làm thuần khiết khỏi mọi kìm nén. Thứ hai, các giác 
quan phải được làm sống động trở lại. Thứ ba, tâm trí phải 
vứt bỏ suy nghĩ kích thích thần kinh, suy nghĩ ám ảnh, và 
phải học cách im lặng. Bất kì khi nào có thế được, thảnh 
thơi đi. Bất kì khi nào có thế được, gạt tâm trí sang bên. 

Bây giờ bạn sẽ nói, "Nói thì dễ nhưng làm sao mà gạt 
được tâm trí sang bên? Nó cứ tiếp tục hoài." Có cách đấy. 
Mật tông nói: Quan sát ba nhận biết này. Nhận biết một: 
Quan sát. Cứ đế tâm trí chạy, cứ để tâm trí chất đầy với 
những ý nghĩ - bạn chỉ quan sát, tách rời. Chang cần phải lo 
lắng về nó, chỉ quan sát. Chỉ là người quan sát, và dần dần 
bạn sẽ thấy rằng lỗ hổng im lặng bắt đầu tới với bạn. Thế 
rồi nhận biết hai: Khi bạn đã trở nên nhận biết rằng lỗ hống 
đó bắt đầu tới, trở nên nhận biết về người quan sát. Bây giờ 
quan sát người quan sát và thế thì những lỗ hống mới sẽ bắt 
đầu tới - người quan sát sẽ bắt đầu tan biến, giống hệt như 
ý nghĩ. Một ngày nào đó người nghĩ cũng bắt đầu tan biến 
đi; thế thì cái im lặng thực sự nảy sinh. Với nhận biết ba, cả 
đối thể và chủ thể đều ra đi; bạn đã đi vào cõi bên kia. 

Khi ba điều này được đạt tới - thân thể được thuần 
khiết khỏi các kìm nén, giác quan được thoát khỏi u ám, 
tâm trí được giải phóng khỏi suy nghĩ ám ảnh - tầm nhìn 
mới nảy sinh trong bạn, tự do với mọi ảo tưởng. Đấy là tầm 
nhìn của Mật tông. 

Bây giờ đến lời kinh. 

Tăm trí, trí năng và những nội dung đã hình thành của 
tâm trí đó đều là Cái đó, cho nên chúng cũng là thế giới 
và tất cả dường như chỉ khác biệt từ Cái đó, mọi thứ 


261 


02 / 28 / 10 - 6-131 


262 



đều có thế được cảm thấy và người cảm nhận, cùng trì 
trệ, ác cảm, ham muốn và chứng ngộ. 

Khi bạn đã tới trạng thái im lặng lúc mà cả người quan 
sát và cái được quan sát đã tan biến đi, bạn sẽ đi tới biết 
điều lời kinh này ngụ ý gì: 

Tâm trí, trí năng và những nội dung đã hình thành của 
tâm trí đó đều là Cái đó... 

Sự tồn tại là một, nó tất cả là một đơn vị. Không có hai 
điều trong sự tồn tại - nó là cái một, nó là một đại dương. 
Mọi phân chia có đó bởi vì chúng ta bị phân chia từ bên 
trong; cái bên trong phân chia của chúng ta được phóng 
chiếu ra bên ngoài, và mọi vật đều có vẻ bị phân chia. Khi 
thân thế thuần khiết, các giác quan mở và tâm trí im lặng, 
phân chia bên trong biến mất; bên trong có không gian 
thuần khiết. Khi có không gian thuần khiết bên trong, bạn 
trở nên có khả năng biết rằng bên ngoài cũng là cùng một 
không gian thuần khiết. Chính là cùng một bầu trời cho cả 
bên trong và bên ngoài. Trong thực tế không có 'ngoài' và 
không có 'trong' nữa, nó tất cả là một. 

Tâm trí, trí năng và những nội dung đã hình thành của 
tâm tri đó đều là Cái đó... Bây giờ bạn sẽ nhận ra rằng ngay 
cả ý nghĩ cũng không phải là kẻ thù, ngay cả ham muốn 
cũng không phải là kẻ thù. Chúng cũng đều là những dạng 
của cùng điều thiêng liêng, của cùng một sự tồn tại. Bây 
giờ bạn sẽ nhận ra rằng niết bàn và luân hồi không phải là 
hai. Bây giờ bạn sẽ có tiếng cười rất, rất sâu sắc, khi nhận 
ra rằng chang có gì khác biệt giữa tù túng và chứng ngộ; 
rằng hiếu biết và dốt nát chang khác gì nhau, bởi vì phân 


chia là không thể được; rằng giữa vị phật và người chưa 
chứng ngộ không có khác biệt. 

Nhưng điều này chỉ vị phật mới biết. Với người chưa 
chứng ngộ có khác biệt rất lớn. Vị phật không thế suy nghĩ 
bởi vì qua suy nghĩ bao giờ cũng có phân chia; qua vô suy 
nghĩ phân chia biến mất. 

cho nên nó cũng là thế giới và tất cả dường như chỉ 
khác biệt từ Cái đó, mọi thứ đều có thế được cảm thay 
và người cảm nhận, cũng trì trệ, ác cảm, ham muốn và 
chứng ngộ. 

Tất cả đều là Cái đó. Đây là Cái đó! Cái toàn bộ này là 
cái Mật tông gọi là Cái đó. 

Bây giờ Saraha đang nói với nhà vua: Xin bệ hạ đừng 
lo nghĩ. Dù trong cung điện hay trên mảnh đất hoả táng, dù 
được biết tới nhu một brahmin có học hỏi hay được biết tới 
như chó điên, cũng chang thành vấn đề: Nó là Cái đó. Tôi 
đã đi tới kinh nghiệm không phân chia được ấy, nơi người 
cảm nhận và vật được cảm nhận đều là một, nơi người quan 
sát và vật được quan sát là một. Tôi đã tới nơi. Bây giờ tôi 
có thế thấy rằng phân chia đó về cái tốt và cái xấu, về tội 
nhân và thảnh nhân, đều vô nghĩa. Chang có gì khác biệt 
giữa tội lỗi và thánh thiện cả. 

Đấy là lí do tại sao tôi gọi Mật tông là thái độ nổi dậy 
vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử tâm thức con người. 

Saraha đang nói: Tâu bệ hạ, với bệ hạ phân chia tồn tại. 
Đây là mảnh đất hoả táng và nơi hoàng thượng sống là 
cung điện. Đối với tôi không có phân chia. Trên mảnh đất 
hoả táng này đã từng có biết bao cung điện trong quá khứ 
nay đã biến mất, và cung điện của bệ hạ chang chóng thì 


263 


02 / 28 / 10 - 6-132 


264 



chầy cũng sẽ trở thành mảnh đất hoả táng. Nhưng xin bệ hạ 
chớ lo nghĩ, đấy chỉ là vấn đề thời gian. Và nếu bệ hạ có 
thể thấy, chang có gì khác biệt cả. Chính là vẫn cùng một 
thực tại, ở đâu đó trở thành thánh nhân và ở đâu đó trở 
thành tội nhân; đấy chính là cùng Cái đó. 

Giống như ngọn đèn chiếu sáng trong bóng toi 
của dốt nát tăm linh, nó vứt bỏ sự mờ toi của tăm 
trí khi đạt tới việc phân đoạn trí năng. Ai có thê 
tưởng tượng bản thân vô ham muốn? 

Giống như ngọn đèn... Saraha nói: bây giờ, nhận biết ba 
được sinh ra trong tôi. Nó giống như ngọn đèn chiếu sáng 
trong bóng tối của dốt nát tâm linh. Bây giờ lần đầu tiên tôi 
có thế thấy rằng vật chất và tâm trí là một, rằng ngoài và 
trong là một, rằng thân thế và linh hồn là một, rằng thế giới 
này và thế giới kia là một, rằng điều này cũng chứa cả điều 
kia nữa. Vì ánh sáng này đã xảy ra cho tôi, Saraha nói, từ 
giờ không có vấn đề gì. Bất kì cái gì hiện hữu, đều tốt cả. 

Giống như ngọn đèn chiếu sáng trong bóng toi của 
dốt nát tâm linh, nó vứt bỏ sự mờ toi của tâm trí 

Mọi mờ tối của tôi, mọi trở lực của tôi - mọi thứ ngăn 
cản tầm nhìn của tôi - đều bị vứt bỏ hết. Tôi có thế thấy 
thực tại một cách trục tiếp. Không còn kìm nén nữa, năng 
lượng của tôi đang trong một dòng chảy. Tôi không chống 
thân thể mình, tôi không thù địch với thân thể mình, tôi là 
một với thân thế. Phân chia bị vứt bỏ. Các giác quan tôi tất 
cả đều mở và làm việc ở mức tối đa. Tâm trí tôi im lặng, 
không có suy nghĩ ám ảnh. Khi tôi cần tôi nghĩ, còn khi tôi 
không cần tôi không nghĩ. Tôi là chủ của ngôi nhả mình. 
Ánh sáng được sinh ra trong tôi, và với ánh sáng đó, mọi 


mờ tối đều biến mất. Bây giờ chang còn gì ngăn cản tôi, 
tầm nhìn của tôi là toàn bộ. Bức tường bao quanh tôi đã 
biến mất. 

Bức tường đó bao gồm ba thứ: kìm nén trong thân thế, 
bụi trong giác quan, và ý nghĩ trong tâm trí. Đấy là ba viên 
gạch mà bức Trường Thành Trung Quốc bao quanh bạn đã 
được dựng nên. Vứt bỏ những viên gạch đó và bức tường 
biến mất. Và khi bức tường đã mất đi, bạn đi tới biết cái 
Một. 

... khi đạt tới việc phân đoạn trí năng. 

Ai có thế tưởng tượng bản thăn vô ham muốn? 

Và thưa bệ hạ, bệ hạ đã tới hỏi tôi kinh nghiệm của tôi 
là gì? Thật khó để bệ hạ hình dung nổi. Thật khó cho tôi để 
nói ra, mà cũng khó cho bệ hạ hiếu được. Nhưng tôi có thế 
chỉ cho bệ hạ con đường để bệ hạ cũng kinh nghiệm được 
điều đó - đó là con đường duy nhất. Khi bệ hạ đã nếm trải 
nó, chỉ thế thì bệ hạ mới biết. 

Không có gì bị phủ định, 

không có gì được khắng định hay hiếu thau; 

vì Cái đó chăng bao giờ quan niệm được. 

Bằng cách phân đoạn trí năng sự lừa dối bị cùm ; 

không phân chia và thuần khiết vẫn còn tự nhiên. 

Saraha nói: Tôi không thế nói Cái đó không có, tôi 
không thể nói Cái đó có. Tôi không thể phủ định Cái đó, tôi 
không thể thừa nhận Cái đó. Tôi không thể dùng không, tôi 
cũng không thể dùng có, bởi vì cả hai đều thiếu sót. Cái đó 
lớn hon cả hai - Cái đó hàm chứa cả hai, và quả là Cái đó 
còn hon thế, nó siêu việt trên cả hai. Những người nói có 


265 


02 / 28 / 10 - 6-133 


266 



Thượng đế, đã hạ thấp Thượng đế - họ đã lôi Thượng đế 
xuống. Những người nói không có Thượng đế, chắc chắn 
họ chang hiểu chút nào. Cả hai loại người này đều như 
nhau: một phủ định và một khắng định. 

Khắng định và phủ định đều thuộc về cùng tâm trí, 
cùng tâm trí suy nghĩ. Có và không cả hai đều là bộ phận 
của ngôn ngữ, của ý nghĩ. Saraha nói: Tôi không thế nói có 
Thượng đế, tôi không thể nói không có Thượng đế. Tôi chỉ 
có thể chỉ ra cho bệ hạ con đường... Cái đó ở đâu, Cái đó là 
gì, Cái đó như thế nào. Bệ hạ có thế kinh nghiệm Cái đó. 
Bệ hạ có thế mở con mắt của riêng mình và thấy Cái đó. 

Ngày xưa chuyện xảy ra là một người mù được đưa tới 
gặp Phật. Và người mù này không phải là người mù 
thường, ông ta là một hàn lâm viện sĩ lớn, ông ta là một học 
giả lớn, rất giỏi tranh biện, ông ta bắt đầu tranh luận với 
Phật. Ông ta nói, "Mọi người nói ảnh sáng tồn tại còn tôi 
nói không. Họ nói tôi mù còn tôi nói họ bị lừa. Neu ảnh 
sáng tồn tại thì thưa ông, xin ông làm cho nó thành có sẵn 
đối với tôi đế cho tôi có thế sờ vào nó. Neu tôi có thể sờ 
được vào nó hay ít nhất thì nếu tôi có thế nếm được nó hay 
tôi có thể ngửi được nó, hay nếu ông có thể đánh ánh sáng 
kêu như cái trống để cho tôi có thể nghe được nó... Đấy là 
bốn giác quan của tôi, và giác quan thứ năm mọi người nói 
tới chỉ là tưởng tượng. Mọi người bị lừa, chang ai có mắt 
cả." 

Thật rất khó mà thuyết phục người này rằng ánh sáng là 
tồn tại, bởi vì ánh sáng không thế được sờ, không thế được 
nếm, không thể được ngửi, không thể được nghe. Còn 
người này cứ nhất mực nói rằng mọi người khác đều bị lừa 
cả. "Họ dứt khoát không có mắt." ông ta là người mù, 


nhưng là một nhả logic lớn. ông ta nói, "Hãy chứng minh 
rằng họ có mắt đi. ông có chứng minh gì?" 

Phật nói, "Ta sẽ chang nói gì cả, nhưng ta biết một ông 
lang và ta sẽ gửi ông tới ông lang đó. Ta biết ông ta có thể 
chữa được mắt cho ông." 

Nhưng người đàn ông này cứ khăng khăng, "Tôi phải 
đến tranh luận về điều đó! " 

Còn Phật thì nói, "Đây là luận cứ của ta: Tới ông lang 
đi." 

Người đó được chuyển tới ông lang; mắt ông ấy được 
chữa khỏi, trong vòng sáu tháng ông ấy đã có thế thấy 
được. Ông ta không thể tin được điều đó; ông ta quá đỗi 
cực lạc, ông ta đến nhảy múa với Phật, ông ta phát điên. 
Ông ta cảm thấy bước chân Phật và nói, "Luận cứ của ông 
có tác dụng lắm." 

Phật nói, "Nghe đây, đấy không phải là luận cứ. Nếu ta 
tranh luận, ta sẽ thua, bởi vì có những điều không thế tranh 
luận được mà chỉ có thế kinh nghiệm được." 

Thượng đế không phải là luận cứ, không phải là suy 
luận. Niết bàn không phải là luận cứ, nó không phải là kết 
luận; nó chỉ là kinh nghiệm. Chừng nào bạn chưa kinh 
nghiệm nó, chang có cách nào đế hiếu được nó - nó là gì. 
Neu bạn không kinh nghiệm nó, nó chỉ là điều vô lí, vô 
nghĩa. 

Không có gì bị phủ định, 

không có gì được khắng định hay hiếu thau; 

vì Cái đó chang bao giờ quan niệm được. 


267 


02 / 28 / 10 - 6-134 


268 



Trong thực tế chẳng có gì để hiểu thấu và chẳng ai hiểu 
thấu đuợc Cái đó; chẳng có gì đế quan niệm và chẳng ai 
quan niệm về Cái đó. Đối thể và chủ thể cả hai đều biến 
mất trong Cái đó. Nguời biết và cái đuợc biết cả hai đều 
biến mất trong Cái đó. Thế thì đấy là việc kinh nghiệm về 
cái toàn bộ, về cái Một, về Cái đó. 

Bằng cách phân đoạn trí năng sự lừa dối bị cùm ; 

không phân chia và thuần khiết vẫn còn tự nhiên. 

Saraha nói với nhả vua: Tâu bệ hạ, mọi nguời đều bị 
định kiến về thực tại. Họ có ý tuởng về thực tại, còn thực 
tại không phải là ý tuởng. Thuợng đế không phải là ý 
tuởng. Thuợng đế không phải là ngôn từ thuợng đế; đấy 
không phải là lí thuyết, đấy không phải là giả thuyết. Đấy 
là nếm trải thực tại, đấy là kinh nghiệm cực điểm với cái 
toàn bộ. 

Mọi nguời bị giam cầm bởi tâm trí mình. Họ có những 
ý tuởng, thái độ nào đó, những triết lí cố định; họ nhìn qua 
những triết lí đó. Đó là lí do tại sao họ nói Saraha đã phát 
điên. Họ có ý tuởng nào đó về việc lành mạnh phải như thế 
nào, phải lảnh mạnh ra sao. Đó là lí do tại sao họ nghĩ 
Saraha đã phát điên: họ nhìn qua những định kiến nào đó. 

...không phân chia và thuần khiết vẫn còn tự phát. 

Nhưng tự phát là không phân chia và là thuần khiết; nó 
là hồn nhiên nguyên thuỷ. Xin hãy nhìn vào tôi đây, Saraha 
nói. Xin hãy nhìn vào tự phát của tôi. Xin đừng nghĩ về 
những điều mọi người nói, đừng nghĩ qua những định kiến 
tốt và xấu nào đó, đức hạnh và tội lỗi, phải và trái. Chỉ nhìn 
vào tôi thôi! Tôi đang ở đây, Cái đó đang ở đây. Tôi đang 


sẵn có; xin bệ hạ hãy có kinh nghiệm sâu sắc về sự hiện 
diện của tôi. 

Neu bạn có thế cảm thấy tự phát, hồn nhiên, thuần 
khiết, chỉ điều đó mới giúp cho bạn đi vào bên trong trên 
hành trình của Mật tông. 

Neu bạn hỏi điều toi thượng 

với định đề về cái nhiều và cái một 

thì tính một không được nêu ra 

vì bằng cách siêu việt lên tri thức loài hữu tình được tự 
do. 

Sự toả chiếu có hiệu lực tiềm tàng trong trí năng, 

và điều này được thế hiện thành thiền; 

Tăm trí kiên định là bản chất đúng đan của chúng ta. 

Neu bạn hỏi điều tối thượng với định đề về cái nhiều và 
cái một thì tính một không được nêu ra. Neu bạn hỏi, bạn 
lỡ; thực tại không thế được biến thảnh câu hỏi. Vâng, nó có 
thế biến thành cuộc truy tìm, nhưng không biến thảnh câu 
hỏi. 

Và không ai có thể trả lời được, chỉ có bạn mới có thế 
kinh nghiệm. Đó là lí do tại sao tôi nói nó có thế là cuộc 
truy tìm nhưng nó không bao giờ có thế được biến thảnh 
câu hỏi. Câu hỏi là điều có thể được trả lời. Cuộc truy tìm 
là điều chỉ có thế được kinh nghiệm. Chỉ khi bạn đạt tới 
việc làm, bạn mới đạt tới, không có cách nào khác. Không 
có cách thức vay mượn. Mọi tri thức đều là vay mượn. 

Do đó Saraha nói: 

...vì bang cách vượt lên tri thức loài hữu tình được tự 
do. 


269 


02 / 28 / 10 - 6-135 


270 



Người ta phải được giải phóng khỏi tri thức. 

Tri thức không giải phóng bạn; nó là tù túng sâu sắc 
nhất, tinh vi nhất của bạn. Qua tri thức bạn không sẵn có 
cho thực tại. Vứt mọi tri thức đi. Vứt mọi tri thức, việc biết 
trở thành thuần khiết, thế thì bạn không còn bị vấn đục nữa. 
Không biết tới bất kì cái gì được vay mượn, thuần khiết của 
bạn còn nguyên vẹn; thế thì tấm gương của bạn không bị 
bụi bặm phủ lên. Thế thì bạn bắt đầu phản xạ. Thế thì thực 
tại được phản xạ nhu nó vẫn thế. Đừng bao giờ đi cùng tri 
thức, bằng không bạn sẽ không di chuyến được. Đừng bao 
giờ tin vào kinh nghiệm vay mượn. 

Cái gì đó đã xảy ra cho Phật, nhưng cái đó không phải 
là kinh nghiệm của bạn. Cái gì đó đã xảy ra cho Christ, 
nhưng cái đó không phải là kinh nghiệm của bạn. Cái gì đó 
đã xảy ra cho tôi, nhưng cái đó không phải là kinh nghiệm 
của bạn. Điều tôi nói là ở chỗ, nếu bạn tích trữ nó, nó sẽ trở 
thành tri thức. Chớ có tích trữ nó trong kí ức bạn. Tích trữ 
tri thức trong kí ức chỉ làm nặng gánh cho bạn; đấy không 
phải là giải thoát. 

...vì bang cách siêu việt lên tri thức loài hữu tình được 
tự do. 

Sự toả chiếu có hiệu lực tiềm tàng trong trí năng... 

Và bạn có quyền năng đó, cái có thế nở hoa trong niết 
bàn, cái có thế trở thảnh chứng ngộ. Từng trí năng đều 
không là gì cả nhưng thông minh ấn bên dưới nó. Neu bạn 
tin vào trí năng mình quá nhiều, bạn sẽ lỡ mất thông minh 
của mình. Bây giờ hai từ này cần phải được hiểu rõ; chúng 
bắt nguồn từ cùng nguồn gốc nhưng nghĩa của chúng khác 
nhau. Không nhất thiết là nhà trí thức phải thông minh. 
Không nhất thiết là người thông minh phải là nhà trí thức. 


Bạn có thế tìm thấy những người không trí thức nhưng cực 
kì thông minh. 

Christ không phải là nhà trí thức, Kabir không phải là 
nhả trí thức, Meera không phải là nhà trí thức, nhưng họ là 
những người cực kì thông minh. Trí năng là cái thay thế giả 
tạo cho thông minh. Trí năng được vay mượn, thông minh 
là của bạn. Thông minh là khả năng thuần khiết của bạn đế 
thấy, thông minh là khả năng hồn nhiên của bạn đế hiểu. 
Trí năng là tri thức vay mượn; trí năng là đồng tiền giả, sự 
giả mạo. 

Bạn thu thập thông tin từ mọi nơi, bạn thu thập nhiều 
tri thức, và bạn trở nên hiểu biết. Nhưng thông minh của 
bạn lại không phát triển, thông minh của bạn không thực sự 
bùng no. Trong thực tế bởi vì nỗ lực trí năng này mà thông 
minh của bạn sẽ còn bị nặng gánh; tri thức sẽ tụ lại tựa nhu 
bụi bặm trên chiếc gương. Trí năng là bụi bặm. Thông 
minh là phẩm chất thuần khiết của gương đế phản xạ. 

Saraha nói: Sự toả chiếu có hiệu lực tiềm tàng trong trí 
năng... trong mỗi trí năng đều có thông minh tiềm năng; 
bạn chớ có chất quá nặng nó với những tri thức vay mượn... 
và đleu này được thế hiện thành thiền. Neu bạn không chất 
nặng nó bằng tri thức thì thông minh của bạn trở thảnh 
thiền của bạn. Định nghĩa lớn về thiền: Thông minh là 
thiền. Sống cách thông minh là sống theo thiền. Định nghĩa 
này mang ý nghĩa vô cùng lớn lao; nó thực sự thai nghén ý 
nghĩa vĩ đại. Và sống cách thông minh chính là điều thiền 
là gì. Thiền không thế được 'thực hiện' theo cách nào đó. 
Bạn phải đem thông minh vào cuộc sống của mình. 

Hôm qua bạn vừa giận dữ, bạn đã giận dữ hôm kia. 
Bây giờ lần nữa tình huống tới và bạn sắp sửa nổi giận - 
bạn định làm gì đây? Bạn có định lặp lại nó theo cách 


271 


02 / 28 / 10 - 6-136 


272 



không thông minh, theo cách máy móc, hay bạn sẽ đem 
thông minh vào cho nó? Bạn đã giận dữ cả nghìn lẻ một lần 
rồi - bạn không thế học được điều gì từ nó sao? Bạn không 
thể ứng xử cách thông minh bây giờ sao? Bạn không thế 
thấy được cái vô tích sự của nó sao? Bạn không thế thấy 
rằng mọi lần bạn đều bị thất vọng bởi nó sao? Mỗi lần giận 
dữ lại làm tiêu phí năng lượng, phân tán năng lượng của 
bạn, tạo ra vấn đề cho bạn mà chẳng giải quyết được gì. 

Neu bạn nhìn vào nó, chính trong việc nhìn đó là thông 
minh. Thế thì ai đó xúc phạm bạn và không có giận dữ. 
Trong thực tế, thay vì giận dữ lại có từ bi với người này. 
Người đó giận dữ, người đó bị tổn thưong, người đó đau 
khố. Từ bi sẽ nảy sinh. Bây giờ thông minh này là thiền: 
nhìn vào cuộc sống của mình, học từ kinh nghiệm, học từ 
kinh nghiệm tồn tại, tiếp tục học, không vay mượn. 

Phật nói giận dữ là xấu. Bây giờ nhìn vào khác biệt đi: 
nếu bạn là phật tử bạn sẽ tin ông ấy. Phật nói giận dữ là 
xấu, vậy giận dữ phải là xấu rồi; làm sao mà Phật sai được? 
Bây giờ bất kì khi nào con giận dữ nảy sinh bạn sẽ kìm nén 
nó bởi vì Phật nói rằng giận dữ là sai. Điều này đang vận 
hành qua tri thức, vận hành qua trí năng. Nhưng ngu làm 
sao! Bạn đã từng giận dữ biết bao nhiêu lần rồi - có cần gì 
hỏi Phật xem liệu giận dữ có là sai không? Bản thân bạn 
không thế tự nhìn vào kinh nghiệm của riêng mình được 
sao? 

Neu bạn nhìn vào kinh nghiệm của riêng mình, bạn biết 
giận dữ nghĩa là gì. Và với việc nhìn vào đó mà bạn được 
tự do với giận dữ. Đây là thông minh. Từ thông minh của 
mình, bạn sẽ trở thành nhân chứng cho Phật; bạn sẽ nói, 
"Vâng, Phật là phải. Kinh nghiệm của tôi chứng minh điều 
đó." Không phải là điều ngược lại. Không phải: "Phật là 


đúng nên tôi phải kinh nghiệm điều đó" - điều đó là ngu 
xuẩn. Nhưng đúng hon, nếu từ kinh nghiệm của tôi, tôi trở 
thảnh nhân chứng cho Phật, thế thì tôi có thể nói, "Vâng, 
ông ấy phải đấy, bởi vì đây cũng là kinh nghiệm của tôi 
nữa. Nhưng ông ấy là thứ yếu; kinh nghiệm của tôi đến 
trước, nó là chủ yếu. Tôi là nhân chứng cho ông ấy, không 
phải là người đi theo." 

Bạn là sannyasin của tôi ở đây, xin trở thành nhân 
chứng của tôi, đừng làm người theo tôi. Xin để những điều 
tôi đang nói được chứng minh qua kinh nghiệm của bạn. 
Thế thì bạn đã ở cùng tôi, thế thì bạn đã yêu tôi. Thế thì 
bạn đã sống với tôi. Neu bạn đon giản tích trữ những điều 
tôi nói và bạn trở thành các nhà lí thuyết lớn về điều đó, 
bạn học triết lí về nó, thế thì bạn đã lỡ rồi. Thế thì bạn sẽ 
trở thành nhà trí thức. Và trở thành nhà trí thức là tự tử 
chừng nào có liên quan tới thông minh. 

Xin chớ trở thành nhà trí thức. Đồng tiền thật có sẵn; 
tại sao bạn cứ khao khát đồ giả? Cuộc sống có sẵn cho bạn 
phong phú như nó có sẵn cho Phật, như nó có sẵn cho tôi; 
tại sao không học qua nó? 

Trở nên thông minh là mang tính thiền. Vâng, đây là 
trong những định nghĩa vĩ đại nhất về thiền mà tôi đã bắt 
gặp. Và tôi là nhân chứng cho nó. Đó là cách người ta tiến 
hoá về tâm linh. 

Sự toả chiếu có hiệu lực tiềm tàng trong trí năng, 

và điều này được thế hiện thành thiền; 

Tâm trí kiên định là bản chất đúng đắn của chúng ta. 

Và bạn càng trở nên thông minh hon, bạn càng thấy 
tâm trí mình không còn là tâm trí cũ nữa. 


273 


02 / 28 / 10 - 6-137 


274 



Đủ cho hôm nay. 


Mật tông dùng từ 'tâm trí' với hai nghĩa: tâm trí với chữ 
t nhỏ - tức là tâm trí của bạn. Còn Tâm trí với chữ T hoa, 
lớn - đó là Tâm trí tinh tuý, Tâm trí Phật. 

Tâm trí nhỏ bé này bao hàm trong tri thức, trong biên 
giới, trong định kiến - tâm trí mà chúng ta gọi là Hindu, 
tâm trí mà chúng ta gọi là Hồi giáo, tâm trí mà chúng ta gọi 
là Do Thái giáo, Ki tô giáo; tâm trí đó, tâm trí nhỏ bé, tí 
hon, tâm trí đã được vun bồi bởi các trường cao đẳng và đại 
học; tâm trí đó, tâm trí nhỏ bé đó, tâm trí mà đã được xã hội 
lập chưong trình - tâm trí đó Mật tông gọi là tâm trí nhỏ bé. 

Khi những rào chắn bị phá vỡ, khi những tăm tối đó bị 
vứt bỏ, bạn đạt tới Tâm trí vĩ đại, Tâm trí Phật - Tâm trí với 
chữ T hoa. Nó cũng lớn như bản thân vũ trự. Nó là vũ trự... 
Tâm trí kiên định là bản chất đúng đắn của chúng ta. Và đó 
là tâm trí, chính là tinh tuý thực sự của chúng ta. Gọi nó là 
Thượng đế, gọi nó là niết bàn, hay bất cứ cái gì bạn thích, 
nhưng đây là tinh tuý của chúng ta: đi tới trạng thái nghỉ 
tuyệt đối - kiên định, không dao động; đi tới trạng thái của 
vĩnh hằng noi thời gian đã biến mất, noi mọi phân chia đã 
biến mất, noi chủ thế và đối thế không còn nữa, noi người 
biết và cái được biết không còn nữa, noi chỉ có nhận biết 
thuần khiết - nhận biết ba. 

Nhưng bạn không nên bị nhồi nhét bởi những lời kinh 
này, bằng không bạn sẽ phản bội Saraha, bạn sẽ phản bội 
tôi. Những lời kinh này chỉ nên được thiền và rồi quên đi. 
Thế thì dù bất kì thông minh nào nảy sinh trong bạn khi 
thiền về những lời kinh này, dùng nó trong cuộc sống đi. 
Khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia đế cho thông minh 
đó được mài sắc bén thêm mãi qua bao nhiêu kinh nghiệm. 

Và thông minh đó sẽ trở thành cánh cửa tới điều thiêng 
liêng. Thông minh đó là cánh cửa. 


275 


02 / 28 / 10 - 6-138 


276 



8 


Yêu không tạo hình 

bóng 


Khi thầy nói về thông minh và thiền, có nhiều ắn ý 
bên trong. Xỉn thầy nói kĩ thêm! 

Phục vụ mọi người theo bon phận có phải là điều 
không tốt không? 

Tại sao ghen tuông bao giờ cũng theo sau tình yêu? 
Kìm nén là gì? 

Tại sao tôi lẩy người đàn bà ghét tôi? 


277 


Câu hỏi thứ nhất: 


Osho kính yêu, hôm qua khi thầy nói về thông 
minh trở thành thiền, có luồng chay lớn bên 
trong. Tôi cảm thấy dường như trái tim tôi sắp 
no tung. Dường như thầy đã nói điều gì đó tôi 
đang nóng lòng chờ nghe. Xin thầy nói kĩ hom. 

Câu hỏi này là từ Krishna Prem. Thông minh là bản 
chất cố hữu của cuộc sống. Thông minh là phẩm chất tự 
nhiên của cuộc sống. Giống như lửa nóng và không khí 
không thấy được còn nước chảy xuống, thông minh cuộc 
sống cũng vậy. 

Thông minh không phải là thảnh tựu; bạn thông minh 
từ khi được sinh ra. Cây cối thông minh theo cách riêng của 
chúng, chúng có đủ thông minh cho cuộc đời riêng của 
chúng. Chim chóc thông minh, các loài vật cũng vậy. 
Trong thực tế điều các tôn giáo ngụ ý về Thượng đế chỉ là 
thế này: vũ trụ thông minh, có thông minh ẩn trong mọi 
noi, và nếu bạn có mắt để nhìn, bạn có thể thấy điều đó ở 
mọi noi. 

Cuộc sống là thông minh. Chỉ con người mới trở nên 
không thông minh. Con người làm hỏng dòng chảy tự 
nhiên của cuộc sống. Ngoại trừ trong con người, không có 
không thông minh. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chim 
bạn gọi là ngu si chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con 
vật bạn có thế gọi là xuẩn ngốc không? Không, những điều 
như thế chỉ xảy ra cho con người thôi. Cái gì đó đã sai rồi. 
Thông minh của con người đã bị làm hỏng, bị biến chất, đã 


- 6-139 


278 



bị làm què quặt. Và thiền không là gì khác hơn việc hoàn 
tác hỏng hóc đó. 

Thiền sẽ chang cần chút nào nếu con nguời bị bỏ lại 
đơn độc. Neu tu sĩ và chính khách không can thiệp vào 
thông minh của con nguời, sẽ không có nhu cầu thiền. 
Thiền là thuốc. Truớc tiên bạn phải tạo ra bệnh tật, rồi thiền 
mới đuợc cần tới. Neu bệnh không có đó, thiền cũng chang 
đuợc cần tới. Và không phải ngẫu nhiên mà các từ 'thuốc' 
và 'thiền' có cùng gốc. Đó là thuốc. 

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều thông minh. Và khoảnh khắc 
đứa trẻ đuợc sinh ra chúng ta liền chộp lấy nó và bắt đầu 
phá huỷ thông minh của nó, bởi vì thông minh là nguy 
hiểm cho cấu trúc chính trị, cho cấu trúc xã hội, cho cấu 
trúc tôn giáo. Nó là nguy hiếm cho giáo hoàng, nó là nguy 
hiểm cho shankaracharya của Puri, nó là nguy hiểm cho tu 
sĩ. Nó là nguy hiểm cho lãnh tụ, nó là nguy hiếm cho địa vị, 
cho thể chế. 

Thông minh mang tính nổi dậy một cách tự nhiên. 
Thông minh không thế bị bó buộc theo bất kì tình trạng nô 
lệ nào. Thông minh là rất quyết đoán, cá nhân. Thông minh 
không thế bị chuyển thành việc bắt chuớc máy móc. 

Nguời ta phải bị biến thảnh các bản sao; tính nguyên 
bản của họ phải bị phá huỷ, bằng không tất cả những điều 
vô nghĩa lí vẫn còn tồn tại trên trái đất này sẽ là không thế 
đuợc. Bạn cần lãnh tụ, bởi vì truớc hết bạn phải bị làm cho 
không thông minh; bằng không sẽ không có nhu cầu về bất 
kì lãnh tụ nào. Tại sao bạn phải theo ai đó? Bạn sẽ theo 
thông minh của mình. Neu ai đó muốn trở thành lãnh tụ thì 
một điều cần phải làm: thông minh của bạn cần phải bị phá 
huỷ bằng cách nào đó. Bạn phải bị làm rung chuyến từ 
chính gốc rễ của bạn, bạn phải bị làm cho sợ hãi. Bạn phải 


bị làm cho không còn tin tuởng vào chính mình, đó là điều 
phải làm. Chỉ có thế thì lãnh tụ mới tới đuợc. 

Neu bạn thông minh, bạn sẽ tự mình giải quyết vấn đề 
của mình. Thông minh là đủ để giải quyết mọi vấn đề. 
Trong thực tế, dù bất kì vấn đề gì đuợc tạo ra trong cuộc 
sống, bạn cũng đều có nhiều thông minh hơn những vấn đề 
đó. Đó là đồ cung cấp, đó là món quà của Thuợng đế. 

Nhung có những nguời tham vọng, nguời muốn cai trị, 
chi phối; có những nguời điên tham vọng - họ tạo ra sợ hãi 
trong bạn. Sợ hãi giống nhu gỉ sắt: nó phá huỷ mọi thông 
minh. Neu bạn muốn phá huỷ thông minh của ai đó, điều 
cần thiết đầu tiên là tạo ra sợ hãi; tạo ra địa ngục và làm 
cho mọi nguời sợ. Khi mọi nguời sợ địa ngục, họ sẽ đến 
với tu sĩ và cúi đầu truớc tu sĩ, họ sẽ lắng nghe tu sĩ. Neu 
họ không nghe tu sĩ... có ngọn lửa địa ngục. Tự nhiên là họ 
sợ. Họ phải tự bảo vệ mình khỏi ngọn lửa địa ngục, và phải 
cần tới tu sĩ, tu sĩ trở thành điều cần phải có. 

Tôi đã nghe nói về hai nguời vốn là đối tác trong làm 
ăn. Công việc kinh doanh của họ rất đặc biệt và họ thuờng 
phải đi khắp cả nuớc. Một nguời đến một thảnh phố. Trong 
đêm anh ta đi khắp thành phố và ném hắc ín lên cửa sổ nhả 
mọi nguời, rồi biến mất vào sáng sớm. Sau đó hai hay ba 
ngày nguời kia sẽ tới. Anh ta đi lau hết các vết hắc ín; anh 
ta sẽ lau cửa số cho mọi nguời và tất nhiên mọi nguời phải 
trả tiền - họ phải trả. Họ là đối tác trong cùng một nghề. 
Một nguời thì phá hỏng còn nguời kia tới sửa chữa lại như 
cũ. 

Nỗi sợ cần phải được tạo ra và tham lam cũng cần phải 
được tạo ra. Thông minh không tham lam. Bạn sẽ ngạc 
nhiên mà biết rằng người thông minh chang bao giờ tham 
lam. Tham lam là một phần của không thông minh. Bạn 


279 


02 / 28 / 10 - 6-140 


280 



dành dụm cho ngày mai bởi vì bạn không tin rằng ngày mai 
bạn sẽ có khả năng giải quyết cuộc sống mình; bằng không 
sao phải tích trữ? Bạn trở nên keo kiệt, bạn trở nên tham 
lam, bởi vì bạn không biết liệu ngày mai thông minh của 
mình có khả năng bao quát cuộc sống hay không. Ai biết 
đuợc? Bạn không tin vào thông minh của mình cho nên bạn 
tích trữ, bạn trở nên tham lam. Nguời thông minh không sợ 
hãi, không tham lam. Tham lam và sợ hãi đi cùng nhau. Đó 
là lí do tại sao thiên đuờng và địa ngục đi kèm nhau. Địa 
ngục là nỗi sợ, thiên đuờng là tham lam. 

Tạo ra nỗi sợ trong mọi nguời và tạo ra lòng tham 
trong mọi nguời - làm cho họ tham hết mức. Làm cho họ 
tham đến mức cuộc sống không thế thoả mãn họ đuợc; thế 
thì họ sẽ đến với tu sĩ và đến với lãnh tụ. Thế thì họ sẽ bắt 
đầu tuởng tuợng về cuộc sống tuong lai nào đó noi mà ham 
muốn ngu si, tuởng tuợng đần độn của họ sẽ đuợc đáp ứng. 
Quan sát điều đó. Đòi hỏi điều không thế có chính là không 
thông minh. 

Nguời thông minh hoàn toàn thoả mãn với cái có thể. 
Nguời đó làm việc vì cái có thể, nguời đó chẳng bao giờ 
làm việc vì cái không thế và cái không có thế, không. 
Nguời đó nhìn vào cuộc sống cùng với những giới hạn của 
nó, nguời đó không phải là nguời cầu toàn. Nguời cầu toàn 
là kẻ thần kinh. Neu bạn là nguời cầu toàn thì bạn sẽ bị 
bệnh thần kinh. 

Chang hạn, nếu bạn yêu nguời đàn bà và và bạn yêu 
cầu tuyệt đối trung thành thì bạn sẽ phát điên và cô ấy cũng 
phát điên. Điều ấy là không thế đuợc: tuyệt đối trung thảnh 
có nghĩa là cô ấy thậm chí không nghĩ nữa, cô ấy thậm chí 
không mo mộng về nguời đàn ông khác. Điều này là không 
thế đuợc. Bạn là ai? Tại sao cô ấy yêu bạn? - bởi vì bạn là 


một đàn ông. Neu cô ấy có thể yêu bạn, tại sao cô ấy không 
thế nghĩ đến những nguời khác? Khả năng đó vẫn còn đế 
mở. Và cô ấy sẽ xoay sở thế nào nếu cô ấy thấy một nguời 
đẹp trai đang đi bên cạnh và nếu ham muốn dậy lên trong 
cô ấy? Ngay cả việc nói, "Nguời đàn ông này đẹp thế," 
cũng là ham muốn - ham muốn đã vào. Bạn chỉ có thể nói 
rằng cái gì đó đẹp khi bạn cảm thấy đáng sở hữu, đáng tận 
huởng. Bạn không dửng dung. 

Bây giờ nếu bạn yêu cầu trung thành tuyệt đối, nhu mọi 
nguời vẫn hay đòi hỏi như vậy, thế thì nhất định bị xung 
khắc và bạn sẽ vẫn còn nghi ngờ. Và bạn sẽ vẫn còn nghi 
ngờ bởi vì bạn cũng biết tâm trí mình nữa: bạn cũng nghĩ 
về người phụ nữ khác, cho nên làm sao bạn có thể tin cậy 
rằng người đàn bà của bạn không nghĩ về người đàn ông 
khác? Bạn biết bạn đang nghĩ tới, cho nên bạn biết cô ấy 
cũng đang nghĩ tới. Bây giờ... ngờ vực, xung khắc, đau 
khố. Tình yêu đã có thế có nay trở thành không thế có bởi 
vì một ước muốn không thể có. 

Mọi người hay đòi hỏi những cái không thế làm được. 
Bạn muốn an toàn cho tưong lai, điều không thế có được. 
Bạn muốn tuyệt đối an toàn cho ngày mai. Điều ấy không 
thế nào được bảo đảm, nó không phải là bản chất của cuộc 
sống. Người thông minh biết rằng điều đó không phải là 
bản chất của cuộc sống - tưong lai vẫn còn để mở. Ngân 
hàng có thể phá sản, vợ có thế trốn đi với ai đó, chồng có 
thế chết, trẻ con có thế tỏ ra lếu láo. Ai biết được về ngày 
mai? Bạn có thể ốm, bạn có thế bị què... ai biết được về 
ngày mai đây? 

Yêu cầu an toàn cho ngày mai nghĩa là vẫn còn trong 
sợ hãi thường xuyên; đấy là điều không thể được, cho nên 
nỗi sợ không thể bị phá huỷ. Sợ vẫn sẽ có có đó, bạn sẽ run 


281 


02 / 28 / 10 - 6-141 


282 



rẩy; và trong khi đó, khoảnh khắc hiện tại lại bị lỡ đi. Với 
ham muốn an toàn trong tưong lai bạn đang phá huỷ hiện 
tại, cái chính là cuộc sống duy nhất có sẵn. Và bạn thì ngày 
càng trở nên run ray, sợ hãi, tham lam. 

Đứa trẻ đuợc sinh ra. Đứa trẻ là một hiện tuợng rất, rất 
phóng khoáng, thông minh hoàn toàn, nhung chúng ta vồ 
lấy nó, chúng ta bắt đầu phá huỷ thông minh của nó. Chúng 
ta bắt đầu tạo ra sợ hãi trong nó. Bạn gọi điều ấy là dạy dỗ, 
bạn gọi điều ấy là làm cho đứa trẻ có khả năng đuong đầu 
với cuộc sống. Bạn tạo ra sợ hãi trong nó. Nó vốn không sợ 
hãi gì. Và truờng phổ thông, cao đẳng, đại học - tất cả 
những cái đó làm cho nó ngày càng không thông minh. Họ 
đòi hỏi những điều ngu ngốc... họ đòi hỏi phải nhồi nhét 
cho đứa trẻ những điều xuẩn ngốc mà đứa trẻ và thông 
minh tự nhiên của nó chang thấy vấn đề gì cả - đế làm gì? 
Đứa trẻ đó không thể thấy đuợc vấn đề: tại sao phải nhồi 
nhét những thứ này? Nhung đại học nói, cao đắng nói, gia 
đình, họ hàng, những nguời thiện chí nói, "Cứ nhồi thêm 
vào! Cháu không biết bây giờ, nhung về sau cháu sẽ thấy 
tại sao lại cần." 

Nhồi nhét lịch sử - tất cả những cái vô nghĩa này mà 
con nguời đã làm cho nguời khác, tất cả những cái điên rồ - 
cứ nhồi nhét nó! Và đứa trẻ không thế thấy đuợc vấn đề: 
quan trọng gì khi một ông vua nào đó cai trị nuớc Anh, từ 
ngày nào đó đến ngày nào đó? Nó phải nhồi nhét những thứ 
đần độn ấy. Thế là tự nhiên thông minh của nó ngày càng 
bị chồng chất nặng gánh, què cụt, ngày càng nhiều bụi bặm 
đọng lên thông minh của nó. Truớc lúc con nguời ra khỏi 
truờng đại học nguời đó thành nguời không thông minh; 
đại học đã hoàn thành công việc của nó. Rất hiếm nguời tốt 
nghiệp đại học mà vẫn còn thông minh, vẫn còn giữ đuợc 


thông minh. Rất ít nguời có khả năng thoát khỏi đại học, 
tránh đuợc đại học, vuợt qua đại học mà vẫn gìn giữ đuợc 
thông minh của mình - rất hiếm. Đấy là một cồ máy vĩ đại 
để phá huỷ bạn. Khoảnh khắc bạn trở nên đuợc giáo dục, 
bạn đã trở thành không thông minh. Bạn không thấy đuợc 
điều này sao? Những nguời có giáo dục ứng xử rất không 
thông minh. Trở về với nguời nguyên thuỷ, nguời chua bao 
giờ đuợc giáo dục và bạn sẽ thấy thông minh thuần khiết 
vận hành. 

Tôi đã từng nghe... 

Một nguời đàn bà cố gắng mở đồ hộp và cô ta không 
thế nào tìm ra cách mở nó. Cho nên cô ta đi đọc sách dạy 
nấu ăn. Vào lúc cô ấy đang đọc sách thì nguời nấu bếp đã 
mở đuợc nó. Cô ấy quay lại và cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy hỏi 
nguời nấu bếp, "Làm sao anh mở đuợc nó vậy?" 

Anh ta trả lời, "Thua cô, khi nguời ta không biết đọc 
thì nguời ta phải dùng trí thông minh của mình." 

Đúng đấy, thế là phải. Khi bạn không biết cách đọc bạn 
phải dùng thông minh của mình, bạn còn có thế dùng đuợc 
cái gì khác nữa? Khoảnh khắc bạn bắt đầu đọc... những chữ 
đó nguy hiểm đó, khi bạn đã có khả năng đọc, bạn không 
cần thông minh nữa; sách sẽ chăm lo cho. 

Bạn đã bao giờ quan sát điều đó chua? Khi một nguời 
bắt đầu gõ máy, việc viết tay của nguời đó bị mất đi, thế thì 
việc viết tay của nguời đó không còn đẹp nữa. Không có 
nhu cầu, máy chữ chăm lo việc này. Neu bạn mang máy 
tính tay trong túi, bạn sẽ quên luôn mọi vấn đề toán học, 
không có nhu cầu. Chang chóng thì chầy sẽ có máy tính 
nhỏ và mọi nguời sẽ mang chúng. Chúng sẽ chứa mọi 


283 


02 / 28 / 10 - 6-142 


284 



thông tin của cuốn Bách khoa toàn thư, và thế thì chang cần 
bạn phải thông minh chút nào nữa; máy tính sẽ chăm lo 
cho. 

Trở về với người nguyên thuỷ, người chưa được giáo 
dục, người dân quê, và bạn sẽ tìm thấy thông minh tinh tế. 
Vâng, họ không được thông tin nhiều, điều đó đúng, họ 
không là người hiếu biết, điều đó đúng, nhưng họ cực kì 
thông minh. Thông minh của họ giống như ngọn lửa không 
khói quanh nó. 

Xã hội đã làm điều gì đó sai với con người - vì những lí 
do nào đó. Nó muốn bạn là nô lệ, nó muốn bạn bao giờ 
cũng sợ hãi, nó muốn bạn bao giờ cũng tham lam, nó muốn 
bạn bao giờ cũng tham vọng, nó muốn bạn bao giờ cũng 
tranh giành. Nó muốn bạn vô tình, nó muốn bạn đầy những 
giận dữ và hận thù, nó muốn bạn vẫn còn yếu đuối, bắt 
chước - những bản sao. Nó không muốn bạn trở thành chư 
phật nguyên bản, Krishna hay Christ nguyên bản, không. 
Đó là lí do tại sao thông minh của bạn bị phá huỷ. Thiền là 
cần thiết chỉ đế hoá giải điều xã hội đã làm. Thiền là phủ 
định: nó đon giản phủ định hỏng hóc, nó phá huỷ ốm yếu. 
Và một khi ốm yếu qua đi, con người mạnh khoẻ của bạn 
tự khắng định chính nó theo ý muốn của nó. 

Và trong thế kỉ này điều này đã đi qua quá xa; giáo dục 
phố cập đã thảnh tai hoạ. Và nhớ lấy, tôi không chống giáo 
dục, tôi đang chống nền giáo dục này. Còn có khả năng về 
một loại giáo dục khác, sẽ có ích trong việc mài sắc thông 
minh của bạn, không phá huỷ nó, không chất nặng nó với 
những sự kiện không cần thiết, không chất nặng nó với 
những thứ rác rưởi vô dụng - tri thức - không làm nặng 
gánh nó chút nào mà thay vì thế sẽ giúp cho nó trở nên toả 
sáng, tưoi tắn, trẻ trung hon. 


Giáo dục này chỉ làm cho bạn có khả năng ghi nhớ; 
giáo dục kia sẽ làm cho bạn có khả năng sáng tỏ hon. Giáo 
dục này phá huỷ tính sáng tạo của bạn; giáo dục kia sẽ giúp 
bạn trở thành sáng tạo hon. 

Chang hạn, giáo dục mà tôi thích có trong thế giới sẽ 
không yêu cầu đứa trẻ phải trả lời theo kiểu sáo rập cũ kĩ. 
Nó không cố vũ câu trả lời có sẵn trong sách, nó không cố 
vũ việc lặp lại, học vẹt, nó sẽ khuyến khích tính sáng tạo. 
Cho dù câu trả lời được sáng tác ra không hệt như câu trả 
lời chép sẵn, vẫn nên đánh giá cao đứa trẻ đã đưa ra câu trả 
lời mới cho vấn đề cũ. Chắc chắn câu trả lời của nó không 
thể đúng như câu trả lời của Socrates. Cũng tự nhiên thôi, 
một đứa trẻ nhỏ... câu trả lời của nó không thế hệt như câu 
trả lời của Albert Einstein, điều đó là tự nhiên. Nhưng đòi 
hỏi rằng câu trả lời của nó phải đúng như câu trả lời của 
Albert Einstein là điều ngu xuẩn. Neu nó mang tính sáng 
tác thì nó đang theo đúng hướng: một ngày nào đó nó sẽ trở 
thảnh một Albert Einstein. Neu nó cố gắng tạo ra cái gì đó 
mới - một cách tự nhiên nó có những giới hạn riêng, nhưng 
chỉ với nỗ lực của nó để cố tạo ra cái gì đó mới mẻ cũng 
đáng đánh giá cao, nên ca ngợi rồi. 

Giáo dục không nên mang tính ganh đua, mọi người 
không nên bị đưa ra đánh giá lẫn nhau. Ganh đua mang tính 
rất bạo hành và rất huỷ diệt. Ai đó không giỏi về toán và 
bạn gọi người đó kém. Người đó có thể giỏi trong nghề 
mộc, nhưng chang ai nhìn vào việc đó. Ai đó không giỏi về 
văn chưong và bạn gọi người đó là ngu - thế mà người đó 
giỏi về nhạc, về vũ. 

Giáo dục thực sự sẽ giúp cho con người tìm ra cuộc 
sống của họ, noi họ có thể sống tràn đầy: nếu một người 
được sinh ra đế là thợ mộc, đó là đúng điều cho người đó 


285 


02 / 28 / 10 - 6-143 


286 



làm, không ai ép buộc làm cái gì khác. Thế giới này có thế 
trở thành thế giới vĩ đại, thông minh nếu con nguời đuợc 
phép là chính mình, đuợc giúp là chính mình, đuợc hỗ trợ 
theo mọi cách đế là chính mình, và không ai tới và can 
thiệp - trong thực tế không ai thao túng đứa trẻ. Neu nó 
muốn trở thành vũ công thế thì điều đó là tốt; vũ công là 
cần thiết, nhiều điệu vũ đuợc cần tới trên thế giới. Neu nó 
muốn trở thành nhà tho, tốt; nhiều tho đang đuợc cần tới, 
chang bao giờ đủ cả. Neu nó muốn trở thành thợ mộc hay 
ngu phủ, hoàn toàn tốt. Neu nó muốn trở thành tiều phu, 
hoàn toàn tốt. Nó không cần phải trở thành tống thống hay 
thủ tuớng; trong thực tế nếu ít nguời trở nên quan tâm tới 
những mục tiêu này thì đó sẽ là phúc lành. 

Ngay bây giờ mọi thứ đều loạn xạ. Nguời muốn trở 
thành thợ mộc đã trở thành bác sĩ, nguời muốn trở thảnh 
bác sĩ đã trở thảnh thợ mộc... mọi nguời đều ở vào vị trí 
của ai đó khác. Do đó quá nhiều không thông minh - mọi 
nguời đều đang làm việc của ai đó khác. Một khi bạn bắt 
đầu thấy điều đó, bạn sẽ cảm thấy tại sao mọi nguời đang 
ứng xử không thông minh. 

ở Àn Độ chúng ta đã suy tu sâu sắc và chúng ta đã tìm 
ra một từ - swadharma, tự tính - cái chuyến tải ấn ý vĩ đại 
nhất cho thế giới tuong lai. Krishna đã nói: Swadharme 
nidhanam shreyah - điều hay là đuợc chết trong tự tính 
riêng của bạn, theo đuổi tự tính của bạn. Para dharmo 
bhayavah baha - bản tính của ai đó khác là rất nguy hiếm. 
Bạn chớ trở thành kẻ bắt chuớc. Chỉ là chính bạn. 

Tôi đã từng nghe... 

Bill luôn luôn muốn đi săn nai sừng tấm, cho nên anh 
ta để dành đủ tiền rồi đi lên Rừng Bắc. Anh ta trang bị đủ 


thứ cần thiết ở đó và nguời chủ hiệu còn khuyên anh ta 
thuê anh chàng Pierre, nguời gọi nai sừng tấm giỏi nhất tại 
vùng đó. 

"Đúng đấy," nguời chủ hiệu nói, "thuê Pierre thì đắt 
lắm, nhung anh ta tạo ra dục tính trong lời gọi đến mức 
không con nai nào cuõng nối." 

"Việc ấy làm như thế nào nhỉ?" Bill hỏi. 

"Thế này," người kia nói, "Pierre sẽ phát hiện ra con 
nai ở khoảng cách ba trăm yard, rồi khum tay tạo ra lời gọi 
thứ nhất. Khi con nai nghe thấy thế nó sẽ bị kích động với 
ham muốn và lại gần hai trăm yard. Thế rồi Pierre sẽ gọi 
lần nữa, nhấn thêm một chút âm oomp trong đó, và con nai 
sẽ hăng hái nhảy tới với niềm hân hoan vui vẻ còn cách 
một trăm yard. Lần này Pierre thực sự đưa ra lời gọi có dục 
tính, kéo dài lời gọi hon chút ít, thúc ép con nai, khuấy 
động ý định nhục dục, đế nó tiến tới điếm chỉ còn cách anh 
có hai mưoi nhăm yard. Và đấy là khoảnh khắc cho anh, 
anh bạn ạ, nhằm và bắn." 

"Thế lõ tôi bắn trượt thì sao?" Bill tò mò hỏi. 

"Ô, thế thì khủng khiếp lắm!" người kia nói. 

"Nhưng làm sao?" Bill hỏi 

"Bởi vì thế thì anh Pierre đáng thưong sẽ ăn nằm với 
con nai." 

Điều đó đã xảy ra cho con người - bắt chước, bắt chước 
mãi. Con người đã hoàn toàn mất cái nhìn về thực tại của 
riêng mình. Thiền nhân nói: Tìm khuôn mặt nguyên thuỷ 
của bạn (bản lai diện mục). 

Mật tông cũng nói như thế. Mật tông nói: Tìm ra cái 
đích thực của bạn. Bạn là ai? Neu bạn không biết bạn là ai, 


287 


02 / 28 / 10 - 6-144 


288 



bạn bao giờ cũng trong ngẫu nhiên nào đó - bao giờ cũng 
thế. Cuộc đời bạn sẽ là một chuồi dài những ngẫu nhiên, và 
bất kì cái gì xảy ra cũng chang bao giờ thoả mãn cả. Bất 
mãn sẽ là huong vị duy nhất của cuộc đời bạn. 

Bạn có thế quan sát điều đó quanh bạn. Tại sao bao 
nhiêu nguời trông đờ đẫn, chán chuờng đến thế, chỉ bằng 
cách nào đó sống qua ngày, bỏ qua thời gian cực kì quí giá 
mà họ không thế nào lấy lại đuợc - và trôi qua với vẻ đờ 
đẫn thế, duờng như chỉ chờ chết. Điều gì đã xảy ra với bao 
nhiêu người như thế? Tại sao họ không có cùng tưoi tắn 
như cây cối? Tại sao con người không có cùng bài ca như 
chim chóc? Điều gì đã xảy ra cho con người? 

Một điều đã xảy ra: Con người đã bắt chước, con người 
đã cố gắng đế trở thành ai đó khác. Không ai ở tại nhà riêng 
của mình cả, mọi người đều đang gõ cửa nhà ai đó khác; do 
đó bất mãn, đờ đẫn, chán chường, khổ não... 

Khi Saraha nói rằng thông minh là phẩm chất chính của 
thiền, ông ấy ngụ ý điều này: Người thông minh sẽ cố gắng 
chỉ là chính bản thân mình, với bất kì giá nào. Người thông 
minh sẽ không bao giờ sao chép, không bao giờ bắt chước, 
người đó không bao giờ là vẹt cả. Người thông minh sẽ 
lắng nghe lời gọi thực chất riêng của mình. Người đó sẽ 
cảm thấy bản thế riêng của mình và đi theo tưong ứng, bất 
kế mạo hiếm nào. Có mạo hiểm! Khi bạn sao chép người 
khác, ít mạo hiểm hon. Khi bạn không sao chép ai bạn một 
mình, có mạo hiểm! 

Nhưng cuộc sống chỉ xảy ra cho những ai sống một 
cách hiếm nguy. Cuộc sống chỉ xảy ra cho những người 
mang tính phiêu lưu, những người dũng cảm, gần như liều 
lĩnh - chỉ với họ cuộc sống mới xảy ra. Cuộc sống không 
xảy ra cho những người hờ hững. 


Và người thông minh tin cậy vào mình, tin cậy của 
người đó là tuyệt đối vào chính mình. Làm sao bạn có thế 
tin cậy vào ai khác nếu bạn thậm chí không thế tin cậy vào 
bản thân mình được? 

Mọi người đến tôi và họ nói, "Chúng tôi muốn tin cậy 
vào thầy." Tôi hỏi họ, "Bạn có tin cậy vào bản thân mình 
không? Neu bạn tin vào bản thân mình thì có khả năng đế 
tin cậy tôi nữa, bằng không thì chang có khả năng nào." 
Làm sao bạn có thế tin cậy vào tôi nếu bạn không tin cậy 
vào bản thân bạn? Bạn là người gần gũi nhất với bản thân 
mình. Bạn có thể tin tôi nữa nếu bạn tin vào bản thân bạn. 
Neu bạn tin vào bản thân mình, thế thì bạn sẽ tin vào tin 
cậy của bạn đối với tôi; bằng không chang có khả năng nào 
cả. 

Thông minh là tin cậy vào bản thế của riêng bạn. 

Thông minh là phiêu lưu, xúc động, vui vẻ. 

Thông minh là sống trong khoảnh khắc này, không 
khao khát tưong lai. 

Thông minh là không suy nghĩ về quá khứ và không 
bận tâm tới tưong lai. Quá khứ không còn nữa, tưong lai 
còn chưa tới. Thông minh là sử dụng tối đa khoảnh khắc 
hiện tại đang có sẵn. Tưong lai sẽ tới từ nó. Neu khoảnh 
khắc này đã được sống trong thích thú và vui vẻ, khoảnh 
khắc tiếp sẽ được sinh ra từ đó. Nó sẽ đem tới nhiều vui vẻ 
một cách tự nhiên, nhưng chang cần phải bận tâm về nó. 
Neu hôm nay của tôi đã vàng son thì ngày mai của tôi sẽ 
còn vàng son hon nữa. Nó sẽ đến từ đâu vậy? Nó trưởng 
thành từ hôm nay. Neu kiếp này đã là phúc lành, kiếp sau 
của tôi sẽ là phúc lảnh cao hon. Nó có thế đến từ đâu? Nó 
sẽ trưởng thành từ tôi, từ kinh nghiệm đã sổng qua của tôi. 


289 


02 / 28 / 10 - 6-145 


290 



Cho nên người thông minh không bận tâm về thiên đường 
và địa ngục, cũng chẳng bận tâm về kiếp sau, thậm chí 
cũng chang bận tâm về Thượng đế, cũng chẳng bận tâm về 
linh hồn. Người thông minh đơn giản sống một cách thông 
minh, và Thượng đế cùng linh hồn và thiên đường và niết 
bàn - tất cả đều theo tới một cách tự nhiên. 

Bạn sống trong việc tin; tin là không thông minh, sống 
qua việc biết đi; việc biết là thông minh. Và Saraha hoàn 
toàn phải: Thông minh là thiền. Người không thông minh 
cũng thiền, nhưng chắc chắn họ thiền theo cách không 
thông minh. Họ nghĩ rằng bạn phải đi đến nhà thờ mỗi chủ 
nhật trong một giờ; điều đó được dành cho tôn giáo. Đây là 
cách không thông minh đế có quan hệ với tôn giáo. Nhà thờ 
liên quan gì tới điều đó? Cuộc sống thực của bạn là trong 
sáu ngày, chủ nhật không phải là ngày thực của bạn. Bạn sẽ 
sống phi tôn giáo trong sáu ngày và rồi bạn đến nhà thờ chỉ 
trong một hay hai giờ - bạn đang định lừa ai vậy? Định lừa 
Thượng đế rằng bạn là người đi nhà thờ đều đặn chăng? 

Hay nếu bạn cố vất vả thêm một chút thì mỗi ngày hai 
mươi phút buối sáng và hai mươi phút buối tối bạn làm 
Thiền siêu việt. Bạn ngồi nhắm mắt và lấm nhẩm mật chú 
theo một cách rất ngu xuẩn - Om, Om, Om - còn làm mụ 
mẫm tâm trí hơn nữa. Việc lấm nhẩm mật chú một cách 
máy móc lấy đi thông minh của bạn; nó không cho bạn 
thông minh. Nó tựa như lời ru con. 

Trong suốt nhiều thế kỉ các bà mẹ đã biết về điều này. 
Bất kì khi nào đứa trẻ bất ổn và không muốn ngủ, người mẹ 
tới và cất lên lời ru. Đứa trẻ cảm thấy chán; rồi đứa trẻ 
không thoát được - thoát đi đâu đây? Người mẹ đang ôm nó 
trên giường. Cách duy nhất đế trốn thoát là vào trong giấc 
ngủ, cho nên nó đi vào giấc ngủ; nó đơn giản đầu hàng. Nó 


nói, "Thật ngu mà thức bây giờ, vì mẹ đang làm cái việc 
chán ngắt thế. Có mỗi một câu mà mẹ cứ lặp đi lặp lại 
mãi!" 

Có những câu chuyện mà mẹ và bà đều đem ra kể cho 
đứa trẻ khi chúng không chịu ngủ. Neu bạn nhìn vào trong 
những câu chuyện này, bạn sẽ thấy một mẫu hình nào đó về 
việc lặp lại thường xuyên. Mới ngày hôm nọ tôi mới đọc 
một câu chuyện do bà kể cho đứa cháu nhỏ không chịu 
ngủ, vì nó không cảm thấy buồn ngủ ngay lúc đó. Thông 
minh của nó nói rằng nó hoàn toàn tỉnh thức, nhưng bà thì 
đang buộc nó ngủ. Bà có các việc khác cần làm, đứa trẻ 
không quan trọng. 

Trẻ con rất lấy làm khó hiểu - mọi thứ dường như rất 
ngớ ngẩn. Khi chúng muốn ngủ vào buổi sáng, mọi người 
muốn đánh thức chúng dậy. Khi chúng không muốn đi ngủ 
thì mọi người buộc chúng phải ngủ. Chúng trở nên rất bối 
rối: đâu là vấn đề với mọi người đây? Khi giấc ngủ tới, tốt - 
đó là thông minh. Khi nó không tới thì cũng hoàn toàn tốt 
để tỉnh thức. 

Cho nên bà già này bèn kể chuyện. Lúc đầu đứa trẻ còn 
thích thú, nhưng dần dần... Bất kì đứa trẻ thông minh nào 
cũng đều cảm thấy chán; chỉ có đứa ngu mới không cảm 
thấy chán. 

Câu chuyện là... 

Một người đi ngủ và mơ rằng người đó đang đứng 
trước một lâu đài lớn, và trong lâu đài có một nghìn lẻ một 
phòng. Cho nên người đó đi hết phòng nọ đến phòng kia - 
một nghìn phòng - rồi người đó đi tới phòng cuối cùng. Và 
có một cái giường đẹp đẽ trong đó, thế là người đó lăn lên 
giường, chìm vào giấc ngủ và mơ thấy mình đang đứng 


291 


02 / 28 / 10 - 6-146 


292 



trước một cánh cửa của một toà lâu đài lớn có một nghìn lẻ 
một phòng. Thế là người đó lại đi vào một nghìn phòng, rồi 
người đó lại tới phòng thứ một nghìn lẻ một... rồi có một 
chiếc giường đẹp, thế là người đó lại ngủ và lại mơ rằng 
người đó đang đứng trước một lâu đài... Câu chuyện cứ thế 
mà tiếp diễn! Bây giờ thì đứa trẻ hỏi còn tỉnh táo được bao 
lâu nữa? Chỉ có từ sự tẻ ngắt đó mà đứa trẻ rơi vào giấc 
ngủ. Nó đang nói "Thôi kết thúc đi!" 

Mật chú cũng làm điều tương tự. Bạn lấm nhẩm Ram, 
Ram, Om, Om, Allah, Allah - hay bất kì thứ gì cũng vậy. 
Bạn cứ lấm nhấm, bạn cứ lặp lại. Bây giờ bạn đang làm hai 
việc, cả việc của bà và việc của cháu. Thông minh của bạn 
tựa như cháu, và việc học mật chú của bạn tựa như bà. Đứa 
trẻ cố dừng bạn lại, đòi quan tâm đến việc khác, nghĩ đến 
những cái đẹp đẽ - phụ nữ đẹp, cảnh trí đẹp - nhưng bạn 
tóm giữ nó và đưa nó lại với Om, Om, Om. Dần dần đứa 
trẻ bên trong của bạn cảm thấy rằng vô ích mà tranh đấu; 
đứa trẻ bên trong đi ngủ. 

Thế đấy, mật chú có thể cho bạn giấc ngủ nào đó, nó là 
giấc ngủ tự thôi miên. Chang có gì sai trong việc này nếu 
bạn đang thấy khó ngủ - nếu bạn đang phải chịu chứng mất 
ngủ nó là tốt. Nhưng nó chang có liên quan gì tới tâm linh 
cả, nó là cách thiền rất không thông minh. Thế thì cách 
thiền thông minh là gì? 

Cách thức thông minh là đem thông minh vào mọi thứ 
bạn đang làm. Bước đi, bước cho thông minh, với nhận 
biết; ăn, ăn cho thông minh, với nhận biết. Bạn có nhớ cứ 
mỗi khi ăn một cách thông minh, nên nghĩ về bạn đang ăn 
cái gì không? Đấy là chất bổ dưỡng, nó có giá trị bổ dưỡng 
nào không? Hay bạn chỉ đang tọng vào họng mà chăng có 
chất bổ dưỡng gì? 


Bạn đã bao giờ quan sát điều bạn làm chưa? Bạn hút 
thuốc... Thế thì thông minh là cần thiết: bạn đang làm gì 
đây? Chỉ hít khói thuốc vào rồi nhả nó ra - và đồng thời phá 
huỷ luôn cả phổi của bạn nữa? Và bạn đang thực sự làm 
điều gì vậy? Lãng phí tiền bạc, lãng phí sức khoẻ. Đem 
thông minh vào trong khi bạn đang hút thuốc, trong khi bạn 
đang ăn đi. Đem thông minh vào trong khi bạn đi và làm 
tình với người đàn bà hay đàn ông của mình. Bạn đang làm 
gì, bạn có yêu thực sự không? Đôi khi bạn làm tình theo 
thói quen - thế thì đó là xấu, thế thì đó là vô đạo đức. 

Yêu phải rất có ý thức, chỉ thế thì nó mới trở thành lời 
nguyện. Trong khi làm tình với người đàn bà của bạn, bạn 
đang đích xác làm gì vậy? Dùng thân thế người đàn bà chỉ 
để tống bớt một số năng lượng đã trở thành quá nhiều với 
bạn sao? Hay bạn đang đền đáp sự kính trọng... bạn có yêu 
người đàn bà ấy không, bạn có kính trọng nào đó với người 
đàn bà này không? Tôi không thấy điều đó. Chồng không 
tôn trọng vợ mình, họ dùng vợ; vợ dùng chồng mình, họ 
không tôn trọng nhau. Neu tôn kính không nảy sinh từ tình 
yêu, thì thông minh đang bị mất ở đâu đó. Bằng không bạn 
sẽ cảm thấy cực kì biết ơn người kia, và việc làm tình của 
bạn sẽ trở thành việc thiền lớn. 

Dù bạn đang làm bất kì cái gì, đem phẩm chất của 
thông minh vào trong đó. Làm điều đó một cách thông 
minh - đó chính là điều thiền là gì. Và phát biểu của Saraha 
cực kì có ý nghĩa: Thông minh là thiền. 

Thông minh phải lan toả khắp toàn bộ cuộc sống bạn, 
nó không phải là việc ngày chủ nhật. Và bạn không thế làm 
nó trong hai mươi phút rồi quên nó - thông minh phải giống 
như việc thở. Dù bạn đang làm bất kì cái gì - nhỏ, lớn, bất 
kì cái gì... lau nhà - cũng đều có thế làm một cách thông 


293 


02 / 28 / 10 - 6-147 


294 



minh hay không thông minh. Và bạn biết rằng khi bạn làm 
nó một cách không thông minh, không có vui vẻ; bạn thi 
hành bốn phận, mang nó bằng cách nào đó. 

Tôi đã từng nghe một câu chuyện minh hoạ về cách 
thức tình yêu có thế bị thu lại thành bổn phận và bị phá 
huỷ... 

Chuyện xảy ra trong một lớp học truờng dòng cho con 
gái lớp chín. Lóp đang học về tình yêu của nguời Ki tô giáo 
và ý nghĩa của nó đối với họ và cuộc sống của họ. Cuối 
cùng họ quyết định rằng tình yêu nguời Ki tô giáo nghĩa là 
'làm việc gì đó đáng yêu cho một ai đó bạn không thích'. 
Trẻ con rất thông minh. Ket luận của chúng hoàn toàn phải. 
Nghe lại điều đó đi. Cuối cùng chúng quyết định rằng tình 
yêu nguời Ki tô giáo nghĩa là 'làm việc gì đó đáng yêu cho 
nguời mà bạn không thích'. 

Thầy giáo gợi ý rằng trong tuần chúng có thế kiếm 
nghiệm khái niệm của chúng. Khi chúng trở lại lóp sau một 
tuần, thầy yêu cầu báo cáo . Một đứa con gái gio tay và nói, 
"Con đã làm đuợc điều gì đó! " 

Thầy giáo nói, "Tuyệt vời! Con đã làm gì vậy?" 

"Thế này," đứa con gái trả lời, "trong lóp học toán của 
con có một đứa bé ngốc nghếch..." 

Thầy giáo nói, "Ngốc nghếch à...?" 

Còn đứa con gái trả lời, "Đúng đấy, thầy biết... ngốc 
nghếch. Nó có bốn mắt, nó rất vụng về, và nó cao có gần 
một mét, và khi nó xuống phòng họp trong truờng thì mọi 
nguời đều nói, "Đây rồi, đứa nhỏ ngốc nghếch tới rồi." Nó 
chẳng có bạn bè nào và chang ai mời nó tham dự nhóm 
nào, và ... thầy biết đấy, nó chỉ là ngốc nghếch." 


Thầy giáo nói, "Thầy nghĩ thầy biết điều con định nói. 
Con đã làm gì vậy?" 

"Thế này, con bé ngốc nghếch đó trong lóp toán của 
con và nó gặp lúc không may. Con thì khá toán trong lớp 
nên con giúp nó làm bài tập về nhà." 

"Tuyệt quá!" thầy giáo nói, "Rồi điều gì xảy ra?" 

"Thế này, con đã giúp đỡ nó, và buồn cuời là nó chẳng 
cám on con cho đủ, nhung bây giờ con không thế tống khứ 
đuợc nó!" 

Neu bạn đang làm điều gì đó nhu bốn phận - bạn không 
yêu, bạn không yêu nó và bạn đang làm nó chỉ như bốn 
phận - chang chóng thì chầy bạn sẽ bị nó bắt giữ và bạn sẽ 
khó gạt bỏ nó. Quan sát ngày hai mưoi bốn giờ của bạn: 
bao nhiêu thứ bạn đang làm mà bạn không có hài lòng từ 
đó, bạn không trưởng thành lên được từ đó? Trong thực tế 
bạn muốn gạt bỏ chúng đi. Neu bạn đang làm quá nhiều thứ 
trong cuộc đời mình mà bạn thực sự muốn tống khứ đi thì 
bạn đang sống không thông minh. 

Người thông minh sẽ làm cuộc đời mình theo cách thức 
nó là bài tho của tính tự phát, của tình yêu, của vui vẻ. Nó 
là cuộc sống của bạn và nếu bạn không đủ tốt với chính 
mình, ai sẽ đủ tốt với bạn? Neu bạn để phí hoài nó, đấy 
không phải là trách nhiệm của ai đó khác. Tôi dạy bạn phải 
có trách nhiệm với chính mình. Đó là trách nhiệm đầu tiên; 
mọi thứ khác sẽ đến sau - mọi thứ khác! Ngay cả Thượng 
đế cũng đến sau, bởi vì ngài chỉ có thể tới khi bạn có đẩy. 
Bạn là chính tâm điếm của thế giới của bạn, của sự tồn tại 
của bạn. 


295 


02 / 28 / 10 - 6-148 


296 



Cho nên hãy thông minh, đem phẩm chất của thông 
minh vào. Và bạn càng trở nên thông minh hon, bạn càng 
có khả năng đem nhiều thông minh hon vào cuộc sống của 
bạn. Từng khoảnh khắc riêng lẻ có thế trở thành chói sáng 
đến thế với thông minh... Thế thì không cần đến tôn giáo 
nào nữa, không cần đến thiền, không cần đến nhà thờ, 
không cần đến bất kì đền đài nào, không cần bất kì cái gì 
phụ thêm. Cuộc sống trong thực chất của nó đã là thông 
minh. 

Sống một cách toàn bộ, hài hoà, trong nhận biết, và 
mọi thứ theo sau một cách đẹp đẽ. Cuộc sống của lễ hội đi 
theo chói sáng của thông minh. 


Câu hỏi tiếp - cũng có liên quan: 

Osho kính yêu, phục vụ mọi người theo bôn 
phận có phải là điều không tốt không? 

Không, chang tốt tí nào, nó là xấu. Khi bạn làm việc gì 
đấy chỉ theo bốn phận, không có tình yêu, bạn đang làm hại 
bản thân bạn và bạn đang làm hại cả nguời khác nữa, bởi vì 
nếu bạn không làm việc đó từ tình yêu bạn sẽ cảm thấy 
rằng nguời khác phải biết on, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đã 
làm on cho nguời khác. Bạn sẽ đợi trả on - trong thực tế 
bạn sẽ tạo ra yêu cầu, thô thiến hay tinh vi: "Bây giờ, anh 
phải làm cái gì đó cho tôi, tôi đã làm quá nhiều cho anh 
rồi." 


Khi bạn làm cái gì đó xuất phát từ tình yêu, bạn làm 
việc đó mà chang có ý nghĩ nào về đền đáp cả. Đấy không 
phải là mặc cả, bạn làm điều đó bởi vì bạn hạnh phúc khi 
làm nó; nguời kia không phải biết on. Không phải vì tình 
yêu không có đền đáp, tình yêu đuợc đền đáp hàng nghìn 
lần - nhung duy nhất tình yêu đuợc đền đáp, không bao giờ 
có bổn phận. Trong thực tế nếu bạn đang thực thi bổn phận 
với ai đó, nguời ấy sẽ chẳng bao giờ có khả năng tha thứ 
cho bạn. Bạn có thế thấy điều ấy ở con trẻ: chúng chang 
bao giờ có thế tha thứ đuợc cho bố mẹ chúng. Bố mẹ chúng 
phải làm bốn phận lớn. Thật khó mà tha thứ cho những 
nguời đang thực thi bốn phận. 

Kính trọng nảy sinh với những nguời đã yêu bạn, 
không theo bất kì nghĩa bốn phận nào mà chỉ từ vui vẻ tột 
đỉnh. Thấy khác biệt này. Mẹ yêu bạn chỉ bởi vì bà ấy cảm 
thấy tình yêu với bạn; dù bạn có đền đáp hay không thì 
cũng chẳng can hệ gì. Không có mặc cả trong đó; đấy 
không phải là hợp đồng, đấy không phải là việc kinh 
doanh. Neu bạn không đền đáp, bà ấy cũng chẳng bao giờ 
nói tới, bà ấy sẽ chang bao giờ nghĩ tới việc đó. Trong thực 
tế bà ấy đã đạt tới nhiều vui vẻ trong khi yêu bạn đến mức 
còn gì nữa đâu đế bà ấy trông đợi? 

Nguời mẹ bao giờ cũng cảm thấy rằng bà ấy không thế 
làm đuợc nhiều như bà ấy muốn làm. Nhưng nếu người mẹ 
đang làm việc đó theo bốn phận, bà ấy cảm thấy rằng bà ấy 
đã làm quá nhiều và bạn đã phản bội bà ấy, bạn đã không 
đền đáp tình yêu của bà ấy. Và bà ấy sẽ thường xuyên nhồi 
nhét vào đầu bạn rằng bà ấy đã làm cái này cái kia, và rằng 
bà ấy đã cưu mang bạn suốt chín tháng mười ngày trong 
bụng... rồi bà ấy còn kể đi kể bao nhiêu chuyện. Điều đó 


297 


02 / 28 / 10 - 6-149 


298 



chắng giúp tạo ra được tình yêu, nó đơn giản giúp cho li 
tán. Trẻ con trở nên rất, rất giận. 

Tôi biết một đứa trẻ... Tôi đã ở với gia đình đó, và 
người mẹ lôi đứa con trai ra trước tôi. Họ muốn tôi dạy cho 
thằng bé đôi điều bởi vì nó rất vô ơn. Tôi biết rất rõ gia 
đình này; tôi biết cả người bố và người mẹ, cho nên tôi biết 
tại sao nó vô ơn. Họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm 
nhưng bao giờ cũng xuất phát từ cảm giác nghĩa vụ. 

Tôi bảo họ, "Các bạn chịu trách nhiệm. Các bạn chưa 
bao giờ yêu thằng bé cả, nó cảm thấy bị tốn thương. Các 
bạn chưa bao giờ cho phép nó cảm thấy có giá trị. Tình yêu 
của các bạn không phải là tình yêu, nó chỉ tựa như tảng đá 
cứng đè lên trái tim thằng bé. Bây giờ nó lớn lên và có khả 
năng nối dậy chống các bạn, đó là lí do tại sao nó nổi dậy." 

Đứa bé nhìn tôi với lòng biết ơn... rồi oà khóc. Nó nói, 
"Bất kì ai đến gia đình này, bất kì vị khách nào, bất kì bạn 
bè nào, con cũng đều bị đem ra trước toà án - mọi người 
đều phải dạy cho con. Thầy là người đầu tiên... Đây đúng là 
trường họp như thế. Những người này đã tra tấn con còn 
mẹ con thì suốt ngày ca cấm, "Tao cưu mang mày trong 
bụng suốt chín tháng mười ngày". Còn con thì bảo với mẹ, 
"Nhưng con có yêu cầu mẹ làm như thế đâu. Điều ấy chang 
liên quan gì với con cả, đấy là việc của mẹ, mẹ quyết định 
thế. Thế sao mẹ không phá thai đi? Con đâu có can thiệp 
vào. Tại sao trước hết mẹ đã mang thai? Con có xin vào vị 
trí ấy đâu!" Và tôi biết nó đang giận, nhưng nó phải. 

Bây giờ bạn hỏi: "Phục vụ mọi người theo bổn phận có 
phải là điều không tốt không?" Không, trong thực tế nếu 
bạn phục vụ mọi người theo bốn phận, bạn sẽ trở thành kẻ 
tra tấn họ, bạn sẽ trở thảnh rất chi phối họ. Đấy là cách chi 
phối, đấy là chính trị. 


Bắt đầu từ việc xoa bóp chân họ, chẳng mấy chốc bạn 
sẽ leo lên cổ họ, chẳng mấy chốc bạn sẽ giết họ. Và cũng tự 
nhiên, khi bạn bắt đầu xoa bóp chân họ, họ sẽ duỗi chân ra, 
họ nói "tốt lắm" - rồi họ chang biết cái gì sẽ xảy ra. 

Mọi công bộc chang chóng thì chầy cũng đều trở thảnh 
chính khách. Đấy là đúng cách đế bắt đầu cuộc đời chính trị 
của bạn: trở thành người phục vụ quần chúng. Phục vụ mọi 
người theo nghĩa bốn phận và thế thì chẳng chóng thì chầy 
bạn có thế nhảy lên đầu họ, thế thì bạn có thể khai thác họ. 
Thế thì bạn có thế chà nát họ, và họ thậm chí chang thế thốt 
ra một tiếng kêu nào bởi vì bạn là công bộc. Đe trở thảnh 
thầy của nhân dân, việc bắt đầu là từ phục vụ quần chúng. 

Toàn bộ cách tiếp cận của tôi ở đây là đế làm cho bạn 
tỉnh táo với những cái bẫy này. Đấy là các trò, trò bản ngã. 
Nhân danh khiêm tốn, khiêm nhường, phục vụ, bạn đang 
tiến hành trò bản ngã. Hãy làm, nhưng chỉ làm từ tình yêu; 
bằng không thì đừng làm. Xin chớ có làm. Tốt hơn cả là 
bạn đừng làm gì cả. 

Bạn sẽ có khả năng làm, bởi vì chang ai có thế không 
làm một cách liên tục. Năng lượng được tạo ra, và bạn phải 
đem cho nó - nhưng cho từ tình yêu. Khi bạn cho từ tình 
yêu, bạn cảm thấy biết ơn người khác bởi vì người đó đã 
chấp nhận tình yêu của bạn, người đó đã chấp nhận năng 
lượng của bạn, người đó đã chia sẻ với bạn, người đó đã đỡ 
gánh nặng cho bạn. 

Làm chỉ khi bạn có thế cảm thấy biết ơn người mà bạn 
đã làm cho, không vì cái gì khác. 


299 


02 / 28 / 10 - 6-150 


300 



Câu hỏi thứ ba: 

Osho kính yêu, tại sao ghen bao giờ cũng 
theo sau yêu như cái bóng? 

Ghen chẳng liên quan gì với yêu. Trong thực tế cái gọi 
là yêu của bạn cũng chang liên quan gì với yêu cả. Đấy là 
những lời lẽ hoa mĩ bạn dùng mà chang biết chúng nghĩa là 
gì, chang kinh nghiệm đuợc chúng nghĩa là gì. Bạn cứ dùng 
từ yêu: bạn dùng nó nhiều đến mức bạn quên mất sự kiện là 
bạn còn chua kinh nghiệm nó. Đấy là một trong những 
nguy hiếm của việc dùng những lời đẹp đẽ: 'Thuợng đế', 
'tình yêu', 'niết bàn', 'lời nguyện' - toàn những lời đẹp. Bạn 
vẫn cứ dùng chúng, bạn vẫn cứ lặp lại chúng, và dần dần 
bởi chính việc lặp lại đó mà làm cho bạn có cảm giác 
duờng nhu bạn biết về chúng. 

Bạn biết gì về yêu? Neu bạn biết điều gì đó về yêu, bạn 
không thế hỏi câu hỏi này, bởi vì ghen chang bao giờ hiện 
diện trong yêu. Và bất kì khi nào ghen hiện diện, thì yêu 
không hiện diện. Ghen không phải là một phần của yêu, 
ghen là một phần của sở hữu. Sở hữu chẳng liên quan gì 
với yêu cả. Bạn muốn sở hữu; qua sở hữu bạn cảm thấy 
mạnh, lãnh thố của bạn lớn hon. Và nếu ai đó khác định 
xâm lấn vào lãnh thổ của bạn, bạn giận dữ. Hay nếu ai đó 
có ngôi nhả lớn hon ngôi nhả của bạn, bạn ghen tị. Hay nếu 
ai đó định tuớc quyền sở hữu tài sản của bạn, bạn ghen và 
giận dữ. Neu bạn yêu, ghen là không thể đuợc, điều ấy 
không thê có một chút nào. 

Tôi đã từng nghe... 


Cao trên vùng lạnh cóng Yukon có hai nguời đánh bẫy 
đang dừng lại ở noi dân cu cuối cùng để lấy luong thực 
chuẩn bị cho mùa đông tối tăm lâu dài. Sau khi họ đã chất 
đầy các cỗ xe truợt tuyết với bột mì, đồ hộp, dầu lửa, diêm 
và đạn duợc, họ đã sẵn sàng cho chuyến đi bằng xe chó kéo 
trong sáu tháng trong vùng hoang vu. 

"Đợi một chút anh bạn," nguời giữ kho gọi họ, "Sao 
các anh không lấy một trong những thứ này?" Và ông ta chỉ 
cho họ một cái bàn lớn cong như chiếc đồng hồ cát. 

"Cái gì thế này?" Một trong những người đánh bẫy hỏi. 

Người giữ kho nháy mắt. "Nó được gọi là cái bàn tình 
yêu. Các anh có thế ôm ấp nó khi các anh đon độc." 

"Chúng tôi sẽ lấy hai chiếc!" Bọn họ kêu lên. 

Sáu tháng sau một trong những người đánh bẫy, râu ria 
tua tủa, mặt mũi hốc hác trở . 

"Bạn thân của anh đâu rồi?" người chủ kho hỏi. 

"Phải bắn nó rồi," người đánh bẫy lầm bầm, "tôi bị 
nhiễm lộn xộn từ nó xung quanh cái bàn tình yêu của tôi." 

Ghen chẳng liên quan gì với yêu cả. Neu bạn yêu người 
đàn bà của mình, làm sao bạn có thế ghen được? Neu bạn 
yêu người đàn ông của mình, làm sao bạn có thế ghen 
được? Neu người đàn bà của bạn cười với ai đó khác, làm 
sao bạn có thể ghen được? Bạn sẽ hạnh phúc; chính là 
người đàn bà của bạn đang hạnh phúc. Hạnh phúc của cô 
ấy là hạnh phúc của bạn - làm sao bạn có thế nghĩ những 
điều chống hạnh phúc của cô ấy? 

Nhìn, quan sát đi. Bạn cười câu chuyện này nhưng nó 
đang xảy ra ở mọi noi, trong mọi gia đình. Vợ thậm chí còn 


301 


02 / 28 / 10 - 6-151 


302 



ghen cả với tờ báo nếu chồng chúi mũi vào đọc báo nhiều 
quá. Cô ấy tới và vò nó đi, cô ấy trở nên ghen. Tờ báo đang 
thay thế cô ấy. Trong khi cô ấy hiện diện, làm sao bạn dám 
đọc báo? Đấy là xúc phạm! Khi cô ấy có đấy, bạn phải bị 
cô ấy sở hữu hoàn toàn, thậm chí một tờ báo cũng không 
đuợc... Tờ báo trở thảnh kẻ tình địch, cho nên nói gì về 
nguời khác? Neu vợ hiện diện và chồng bắt đầu nói tới 
nguời đàn bà khác và trông có vẻ hoi hạnh phúc - điều này 
cũng tự nhiên... mọi nguời đều mệt mỏi với nhau; bất kì cái 
gì mới và nguời ta cảm thấy một chút xúc động - bây giờ 
nguời vợ giận dữ. Bạn có thế biết rõ rằng nếu một đôi đang 
đi bên nhau và nguời đàn ông trông có vẻ buồn thì nguời 
đó là nguời chồng đã cuới nguời đàn bà đó. Neu nguời đó 
trông có vẻ sung suớng thì nguời đó không cuới nguời đàn 
bà đó, cô ấy không phải là vợ anh ta. 

Có lần tôi đi trong một chuyến xe lửa và có một nguời 
đàn bà trong cùng khoang. Cứ tại mỗi ga một nguời đàn 
ông tới... khi thì anh ta mang chuối, khi thì anh ta mang trà 
và kem rồi thứ này thứ nọ. 

Tôi hỏi cô ấy, "Nguời đàn ông này là ai vậy?" 

Cô ấy nói, "Anh ấy là chồng cháu." 

Tôi nói, "Tôi không thể tin cậy đuợc điều đó, tôi không 
thế tin điều đó. Anh chị cuới nhau đã lâu chua?" 

Cô ấy trở nên hơi lúng túng, cô ấy nói, "Vì bác cứ 
khăng khăng nhu thế, chúng cháu chua cuới nhau. Nhung 
làm sao bác biết đuợc việc ấy?" 

Tôi nói, "Tôi chua bao giờ thấy bất kì anh chồng nào 
ga nào cũng tới như thế cả. Một khi anh chồng tống khứ 
được cô vợ thì anh ta sẽ chỉ tới ở ga cuối với hi vọng rằng 


cô ấy đã biến mất ở đâu đó giữa đường. Mỗi ga lại đem 
một thứ gì tới... thứ này thứ nọ... rồi chạy đi chạy lại từ toa 
của anh ta..." 

Cô ấy nói, “Bác phải đấy, anh ấy không phải là chồng 
cháu. Anh ấy chỉ là bạn của chồng cháu." 

"Thảo nào - thế thì không có vấn đề gì...!" 

Bạn không thực sự trong tình yêu với người đàn bà của 
mình, hay với người đàn ông của mình, hay với bạn bè của 
bạn. Neu bạn đang trong tình yêu, hạnh phúc của người kia 
là hạnh phúc của bạn. Neu bạn đang yêu thì bạn sẽ không 
tạo ra bất kì sở hữu nào. 

Yêu có khả năng đem cho tự do hoàn toàn. Chỉ yêu mới 
có khả năng cho tự do hoàn toàn. Và nếu tự do không được 
cho, nó là một cái gì khác, không phải yêu. Nó là một kiếu 
trò bản ngã nào đó. Bạn có người đàn bà đẹp; bạn muốn 
trưng cho mọi người trong khắp thành phố rằng bạn có 
người đàn bà đẹp - hệt như thứ của cải. Hệt như khi bạn có 
chiếc xe hơi và bạn đang trong xe muốn cho mọi người biết 
rằng không ai có chiếc xe đẹp như thế, hệt như trường họp 
với người đàn bà của bạn. Bạn đeo nhẫn kim cương cho cô 
ấy - nhưng không phải từ tình yêu. Cô ấy là vật trang điếm 
cho bản ngã của bạn. Bạn mang cô ấy hết câu lạc bộ này 
đến câu lạc bộ khác, nhưng cô ấy vẫn còn bám vào bạn và 
liên tục trưng ra rằng cô ấy thuộc về bạn. Bất kì xâm phạm 
nào vào quyền của bạn đều làm bạn giận dữ, bạn có thể giết 
người đàn bà... người bạn nghĩ là bạn yêu. 

Có bản ngã rất lớn vận hành ở mọi nơi. Chúng ta muốn 
mọi người đều giống như đồ vật. Chúng ta sở hữu họ giống 
như đồ vật, chúng ta thu con người thành đồ vật. Đấy cũng 
là thái độ chung về mọi vật. 


303 


02 / 28 / 10 - 6-152 


304 



Tôi đã từng nghe... 


Câu hỏi thứ tư: 


Một giáo sĩ Do Thái và một linh mục là hàng xóm nhau 
và có một chút ít "ganh đua" giữa họ. Neu Cohens có chiếc 
xe ngựa mới làm thì Cha OTlynn có xe với tốp ngựa... và 
sự việc cứ sánh đôi như vậy. Một hôm linh mục đem về xe 
Jaguar mới, cho nên giáo sĩ phải mua xe Bentley. Khi giáo 
sĩ nhìn ra cửa sổ thì thấy rằng linh mục đang tưới nước lên 
trên nóc máy ô tô. ông ta mở cửa số ra và nói to, "Bác 
cũng biết đấy không phải là cách đố đầy bộ toả nhiệt." 

"A ha!" linh mục nói, "tôi đang làm lễ rửa tội cho nó 
bằng nước thánh - như thế còn nhiều hon cả việc bác làm 
cho chiếc xe của bác." 

Một chút sau đó linh mục sửng sốt nhìn thấy giáo sĩ 
đang nằm trên đường, cưa sắt trong tay, đang cưa đoạn cuối 
cùng của ống xả xe ông ấy. 

Đó là tâm trí - liên tục trong đua tranh. Bây giờ ông ta 
đang cắt bao qui đầu. ông ta phải làm việc gì đó. Đó là 
cách thức chúng ta đang sống, cách thức của bản ngã. Bản 
ngã không biết tình yêu, bản ngã không biết tình bạn, bản 
ngã không biết từ bi. Bản ngã chỉ gây hấn, bạo hành. 

Và bạn hỏi: "Tại sao ghen luôn bám lấy yêu như cái 
bóng?" 

Chang bao giờ như thế cả. Yêu không tạo ra hình bóng 
chút nào. Yêu trong suốt đến độ nó không tạo ra hình bóng. 
Yêu không phải là vật rắn, nó trong suốt. Không có hình 
bóng nào được tạo ra từ yêu cả. Y êu là hiện tượng duy nhất 
trên trái đất không tạo ra hình bóng. 


Osho kinh yêu, kìm nén là gì? 

Kìm nén là sống một cuộc sống mà bạn không định 
sống, kìm nén là làm những điều bạn chang bao giờ muốn 
làm; kìm nén là trở thành người mà bạn không muốn thế. 
Kìm nén là cách phá huỷ bản thân bạn, kìm nén là tự tử - 
rất chậm dĩ nhiên, nhưng rất chắc chắn, sự đầu độc chậm 
chạp. Diễn đạt là cuộc sống; kìm nén là tự tử. 

Đây là thông điệp của Mật tông: Đừng sống cuộc sống 
kìm nén, bằng không bạn không sống chút nào cả. sống 
một cuộc sống diễn đạt, sáng tạo, vui vẻ. sống theo cách 
Thượng đế mong muốn bạn sống; sống một cách tự nhiên. 
Và chớ có sợ các tu sĩ. Lắng nghe bản năng mình, lắng 
nghe thân thế mình, lắng nghe trái tim mình, lắng nghe 
thông minh của bạn. Phụ thuộc vào chính bạn, và đi bất kì 
đâu mà tự phát của bạn đưa tới, bạn sẽ chẳng bao giờ lúng 
túng cả. Và đi một cách tự phát với cuộc sống tự nhiên của 
bạn, một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ tới cánh cửa của 
điều thiêng liêng. 

Bản tính bạn là Thượng đế bên trong bạn. Sức kéo của 
bản tính đó là sức kéo của Thượng đế bên trong bạn. Chớ 
nghe những kẻ đầu độc, lắng nghe sức kéo của tự nhiên. 
Vâng, tự nhiên cũng chưa đủ: còn có cả tự nhiên cao hon - 
nhưng cái cao hon đến từ cái thấp hon, hoa sen trưởng 
thành từ bùn. Qua thân thể mà linh hồn trưởng thành. Qua 
dục mà samadhi trưởng thành. 


305 


02 / 28 / 10 - 6-153 


306 



Nhớ lấy, qua thức ăn mà tâm thức trưởng thành, ở 
phương Đông chúng ta thường nói: Annam Brahma - thức 
ăn là Thượng đế. Kiếu khắng định gì thế này, rằng thức ăn 
là Thượng đế? Thượng đế trưởng thành từ thức ăn: cái thấp 
nhất được gắn với cái cao nhất, cái nông nhất được gắn với 
cái sâu nhất. 

Bây giờ các tu sĩ vẫn đang dạy bạn kìm nén phần thấp. 
Và họ rất logic. Họ chỉ quên mồi một điều - rằng Thượng 
đế phi logic. Họ rất logic và điều đó hấp dẫn bạn, đó là lí 
do tại sao bạn đã lắng nghe suốt bao nhiêu thời đại và đi 
theo họ. Điều đó hấp dẫn bạn bởi lí do nếu bạn muốn đạt 
tới cái cao hơn thì đừng nghe lời cái thấp hơn. Điều đó 
dường như logic: nếu bạn muốn lên cao, bạn không thể đi 
xuống thấp được. Thế thì đừng đi xuống thấp, hãy đi lên 
cao - điều ấy rất họp lí. Chỉ có mỗi điều rắc rối là Thượng 
đế không hợp lí. 

Mới hôm nọ Dhruva vừa nói chuyện với tôi. Trong 
nhóm Sahaj của anh ta đôi khi có một số khoảnh khắc mà 
toàn thế nhóm rơi vào im lặng - im lặng không từ đâu cả, 
im lặng đến từ trời xanh. Và những khoảnh khắc im lặng đó 
cực kì đẹp đẽ làm sao. Và anh ta nói, "Những khoảnh khắc 
này bí ẩn thế. Chúng tôi không chế ngự chúng, chúng tôi 
không nghĩ về chúng, chúng chỉ thỉnh thoảng tới. Nhưng 
khi chúng tới toàn thế nhóm lập tức cảm thấy sự hiệu diện 
của cái gì đó thiêng liêng, hay cái gì đó cao cả, cái gì đó 
còn lớn hơn mọi người khác. Và mọi người lập tức trở nên 
nhận biết rằng cái gì đó đang hiện diện, cái gì đó bí ẩn. Và 
mọi người đều đi vào im lặng trong những khoảnh khắc 
đó." 

Bây giờ tâm trí logic của anh ta nghĩ, "Như vậy sẽ tốt 
nếu mình có thể làm cho toàn thế nhóm trở thành im lặng." 


Anh ta phải bắt đầu nghĩ, "Neu những khoảnh khắc đó - 
một đôi lần thôi - đẹp đẽ đến thế thì tại sao không làm cho 
toàn thế nhóm im lặng?" Tôi nói, "Cách bạn nghĩ là như thế 
đấy - logic, mà Thượng đế không logic. Neu bạn cứ giữ im 
lặng những khoảnh khắc đó sẽ chang bao giờ quay lại nữa." 

Có một cực trong cuộc sống. Cả ngày bạn làm việc vất 
vả, bạn chẻ củi, rồi đến đêm bạn đi vào giấc ngủ say nhất. 
Bây giờ điều logic là - bạn có thể nghĩ một cách logic, đó là 
toán học - sáng hôm sau bạn có thế nghĩ, "Cả ngày mình đã 
làm việc nhiều thế và mệt mỏi, thế mà vẫn có giấc ngủ say 
đến thế. Neu mình thực hiện nghỉ cả ngày thì mình sẽ còn 
có giấc ngủ say hơn nữa." Cho nên hôm sau bạn cứ nằm dài 
trong ghế nghỉ, bạn thực hành nghỉ. Bạn có nghĩ là bạn sẽ 
có giấc ngủ say không? Bạn sẽ mất ngay cả giấc ngủ thông 
thường. Đấy là cách thức người giầu phải chịu đựng chứng 
mất ngủ. 

Thượng đế phi logic. Thượng đế đem giấc ngủ cho 
người ăn xin, người đã làm việc cả ngày, đi hết chỗ nọ chỗ 
kia trong mùa hè nóng bức, đi ăn xin. Thượng đế đem giấc 
ngủ say cho người lao động, cho người đẽo đá, cho tiều 
phu. Cả ngày họ đã mệt mỏi... từ mệt mỏi đó họ đi vào giấc 
ngủ say. 

Đây là một cực. Bạn càng cạn kiệt năng lượng, bạn 
càng cần ngủ, bởi vì bạn chỉ có thể thu được nhiều năng 
lượng từ giấc ngủ say. Neu bạn dùng hết năng lượng của 
mình, bạn tạo ra tình huống đế cho bạn chìm vào giấc ngủ 
say; Thượng đế phải cho bạn giấc ngủ say. Neu bạn không 
làm việc chút nào thì không có nhu cầu. Bạn đã không 
dùng hết năng lượng được trao cho bạn, cho nên phỏng có 
ích gì cho bạn thêm? Năng lượng chỉ được trao cho những 
người dùng nó. 


307 


02 / 28 / 10 - 6-154 


308 



Bây giờ Dhruva mang tính logic. Anh ta nghĩ, "Neu 
chúng ta làm cho cả nhóm im lặng..." Nhưng ngay cả một 
vài khoảnh khắc ấy rồi cũng sẽ bị lỡ, và toàn thế nhóm sẽ 
trở thành rất, rất hay tán gẫu bên trong. Tất nhiên nhìn bên 
ngoài họ vẫn còn im lặng, nhưng tâm trí của họ chạy phát 
rồ bên trong. Ngay bây giờ họ đang làm việc vất vả, họ 
đang bầy tỏ các xúc động, đang thanh tâm, đang đem mọi 
thứ lên, tống mọi thứ ra; họ đang trở nên bị cạn kiệt. Thế 
rồi tới vài khoảnh khắc khi họ bị cạn kiệt đến mức chẳng 
còn gì đế tống ra nữa. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên 
có tiếp xúc; im lặng giáng xuống. 

Nghỉ ngoi bắt nguồn từ lao động, im lặng bắt nguồn từ 
biếu lộ. Đấy là cách Thượng đế làm việc. Cách thức của 
ngài rất phi lí. Bây giờ nếu bạn thực sự muốn được an toàn 
bạn sẽ phải sống một cuộc sống bất an. Neu bạn thực sự 
muốn sống, bạn sẽ phải sẵn sàng chết vào bất kì lúc nào. 
Đấy là cái phi logic của Thượng đe! Neu bạn thực sự muốn 
đúng đắn chân thực, bạn sẽ phải mạo hiếm. Kìm nén chỉ là 
cách tránh mạo hiếm. 

Chang hạn, bạn đã được dạy đừng bao giờ giận dữ và 
bạn nghĩ rằng người không bao giờ giận dữ nhất định là 
người rất đáng yêu. Bạn lầm. Người không bao giờ giận dữ 
sẽ không thể nào yêu được. Chúng đến cùng nhau, chúng 
thường trong cùng một bọc. Người thực sự yêu đôi khi 
cũng thực sự giận dữ. Nhưng cái giận của người đó là đẹp, 
nó xuất phát từ tình yêu. Năng lượng của người đó nóng, và 
bạn sẽ không cảm thấy tốn thưong bởi giận dữ của người 
đó. Trong thực tế, bạn sẽ cảm thấy biết on là người đó đã 
giận dữ. 

Bạn đã bao giờ quan sát điều đó chưa? Neu bạn yêu ai 
đó và bạn làm việc gì đó rồi người kia thực sự giận dữ, giận 


dữ thắng thắn, bạn cảm thấy biết on bởi vì người đó đã yêu 
bạn nhiều đến mức người đó có thể đảm đưong được giận 
dữ. Bằng không tại sao...? Khi bạn không muốn đảm đưong 
giận dữ bạn vẫn còn lễ phép. Khi bạn không muốn đảm 
đưong điều gì đó bạn không muốn nhận bất kì mạo hiểm 
nào, bạn cứ mỉm cười; điều ấy chang thành vấn đề. Neu 
con bạn định nhảy xuống vực thắm liệu bạn vẫn còn không 
giận được không? Bạn sẽ không kêu to lên chứ, bạn sẽ 
không trở thành một năng lượng sôi sục chứ? Bạn có tiếp 
tục mỉm cười được không? Điều ấy là không thể được. 

Có một câu chuyện... 

Ngày xưa câu chuyện đã xảy ra ở toà án Solomon, có 
hai người đàn bà đánh nhau kịch kiệt đế giành một đứa trẻ. 
Cả hai đều lu loa rằng đứa trẻ là của mình. Thật rất khó 
phân xử - quyết định thế nào đây? Đứa trẻ quá nhỏ nên nó 
chưa nói được điều gì. 

Solomon nhìn sự việc và nói, "Có một điều ta sẽ làm đế 
phân xử - ta sẽ chặt đôi đứa trẻ này và chia cho mỗi người 
một nửa. Đấy là cách duy nhất. Ta phải công bằng và vô tư; 
cả hai bên đều chang có bằng chứng nào chứng tỏ đứa trẻ 
thuộc về A hay B. Cho nên với tư cách nhà vua ta quyết 
định: Chặt đôi đứa trẻ và chia đều cho mỗi bên một nửa. 

Người đàn bà đang ôm đứa trẻ tiếp tục mỉm cười, bà ta 
rất vừa ý. Nhưng người đàn bà kia thì trở thành điên dại 
dường như bà ấy muốn giết chết nhà vua! Bà ấy nói, "Bệ hạ 
nói gì vậy? Bệ hạ điên à?" Bà ấy đang trong con cuồng nộ. 
Bà ấy không còn là người đàn bà bình thường nữa, bà ấy là 
hiện thân của giận dữ, bà ấy là ngọn lửa! Và người đàn bà 
này nói, "Neu đấy là công bằng thì tôi xin dẹp lời yêu cầu 
của mình; hãy để cho đứa trẻ ở với người đàn bà kia. Đứa 


309 


02 / 28 / 10 - 6-155 


310 



trẻ thuộc về bà ấy, nó không phải là con tôi!" Giận dữ, 
nước mắt dàn dụa khắp khuôn mặt bà ta. 

Còn nhả vua thì nói, "Đứa trẻ thuộc về bà. Bà hãy giữ 
lấy nó. Người đàn bà kia chỉ là giả dối, không thật." Người 
đàn bà kia không thế biếu lộ được cái gì - và đứa trẻ sẽ bị 
giết chết! Thực tế bà ta vẫn tiếp tục cười, chang thảnh vấn 
đề gì với bà ta cả. 

Khi bạn yêu bạn có thể giận. Khi bạn yêu bạn có thể 
đảm đương được điều đó. Neu bạn yêu chính mình - và 
phải như thế trong cuộc sống, bằng không bạn sẽ bỏ lỡ 
cuộc sống của mình - bạn sẽ không bao giờ kìm nén, bạn sẽ 
bầy tỏ bất kì cái gì cuộc sống đem lại. Bạn sẽ bầy tỏ nó - cả 
vui vẻ, nỗi buồn, đỉnh điểm, đáy điểm, cả ngày, cả đêm. 

Nhưng bạn đã được nuôi dưỡng để trở nên giả dối, bạn 
đã được nuôi dưỡng theo cách đế trở thành kẻ đạo đức giả. 
Khi bạn cảm thấy giận bạn vẫn cứ nở nụ cười tô vẽ. Khi 
bạn đang cuồng nộ bạn kìm nén cơn cuồng nộ đó. Khi bạn 
cảm thấy dâm dục bạn kìm nén nó và bạn cứ tụng mật chú. 
Bạn chang bao giờ đúng với cái bên trong bạn. 

Chuyện xảy ra... 

Joe và con gái nhỏ của anh ta Midge làm một chuyến đi 
tới công viên giải trí; trên đường họ dừng lại ăn một bữa 
thịnh soạn. Tại công viên họ tới một gian hàng bánh mì kẹp 
thịt và Midge kêu ầm lên, "Bố ơi, con muốn..." Joe dừng 
con lại và mua cho con một chiếc bánh với đủ rau thơm. 
Đen quầy ngô rang Midge lại la hét, "Bố ơi, con muốn..." 
Joe cắt lời con và mua cho nó ngô rang. 

Khi họ đến hàng kem, cô bé Midge lần nữa lại kêu lên, 
"Bố ơi, con muốn..." Joe lại dừng con nhưng lần này nói, 


"Con muốn, con muốn! Bố biết cái con muốn - kem chứ 
gì!" 

"Không, bố ạ," nó đoan chắc, "Con muốn nôn." 

Đấy là điều nó muốn ngay từ ban đầu - nhưng ai nghe? 

Kìm nén là không chịu nghe bản tính của bạn. Kìm nén 
là thủ đoạn đế phá huỷ bạn. 

Mười hai gã trọc đầu, lũ quấy rối, bước vào một tiệm 
rượu với áo vét Levi cài kín và đủ mọi trang bị. Chúng 
bước tới chủ quán và nói, "Mười ba cốc bia đắng, mau lên." 

"Nhưng các cậu chỉ có mười hai người." 

"Này, chúng tao muốn mười ba cốc bia đắng." 

Thế là chủ quán đưa bia cho chúng và tất cả chúng ngồi 
xuống. Có một ông già nhỏ bé đang ngồi trong góc và tên 
trưởng nhóm trọc đầu bước tới ông lão và nói, "ông đấy à, 
cha nội, đây là cốc bia cho ông." 

Ông già nhỏ bé đáp, "Cám ơn, cám ơn - cậu thực hào 
phóng, cậu bạn trẻ." 

"Được thôi, chúng tôi không băn khoăn khi giúp đỡ 
người què cụt." 

"Nhưng tôi đâu có què." 

"Ông sẽ què nếu ông không mua lượt bia tiếp." 

Đấy là điều kìm nén là gì: nó là thủ đoạn làm què quặt 
bạn. Nó là thủ đoạn phá huỷ bạn, nó là thủ đoạn làm yếu 
bạn. Nó là thủ đoạn đế đặt bạn chống lại chính mình: nó là 
cách tạo ra xung khắc bên trong bạn, và bất kì khi nào một 


311 


02 / 28 / 10 - 6-156 


312 



người trong xung khắc với mình, tất nhiên người đó rất 
yếu. 

Xã hội đã chơi một trò chơi lớn: nó đẩy mọi người 
chống lại chính mình. Cho nên bạn liên tục tranh đấu bên 
trong với chính mình, bạn không còn năng lượng nào đế 
làm cái gì khác. Bạn không thể thấy nó đang xảy ra cho bạn 
đấy sao? Liên tục tranh đấu... Xã hội đã phân chia bạn 
thành một con người chia chẻ, nó làm cho bạn thành tinh 
thần phân liệt và nó làm bạn lẫn lộn. Bạn đã trở thành khúc 
gỗ trôi giạt: bạn không biết mình là ai, bạn không biết bạn 
đang đi đâu. Bạn không biết bạn đang làm gì ở đây, bạn 
không biết tại sao bạn lại ở đây ngay chỗ đầu tiên. Nó đã 
làm bạn thực sự lẫn lộn. Và từ lẫn lộn này mới sinh ra các 
lãnh tụ lớn: Aldolí Hitler, Mao Trạch Đông, Josef Stalin. 
Và từ lẫn lộn này nảy sinh giáo hoàng Vatican, từ lẫn lộn 
này cả nghìn lẻ một thứ nảy sinh ra. Nhưng bạn bị phá huỷ. 

Mật tông nói cần phải diễn đạt - nhưng nhớ, diễn đạt 
không có nghĩa vô trách nhiệm. Mật tông nói: diễn đạt một 
cách thông minh và không hại gì xảy ra cho bất kì ai từ 
bạn. Một người không thế làm hại chính mình thì sẽ chang 
bao giờ làm hại bất kì ai. Còn người làm hại bản thân mình 
thì là người nguy hiểm theo cách nào đó. Neu người đó 
thậm chí không yêu bản thân mình, người đó là nguy hiểm, 
người đó có thế làm hại bất kì ai. Trong thực tế người đó sẽ 
làm hại. 

Khi bạn buồn, khi bạn thất vọng, bạn sẽ làm cho những 
người xung quanh bạn cũng buồn và thất vọng. Khi bạn 
hạnh phúc bạn sẽ tạo ra xã hội hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc 
chỉ tồn tại trong thế giới hạnh phúc. Neu bạn sống vui vẻ 
bạn cũng muốn mọi người được vui vẻ. Đấy mới là tôn 


giáo đúng đắn: từ vui vẻ của chính bạn, bạn ban phúc cho 
toàn bộ sự tồn tại. 

Nhưng kìm nén làm cho bạn thành giả. Không phải là 
bằng kìm nén mà giận, dục, tham bị phá huỷ, không. Chúng 
vẫn còn đấy - chỉ có cái nhãn được thay đổi. Chúng đi vào 
trong vô thức, chúng bắt đầu làm việc từ đó, chúng đi 
ngầm. Và tất nhiên khi chúng đi ngầm chúng mạnh hơn. 
Toàn bộ phong trào phân tâm học đang cố đem những cái 
đi ngầm đó lên bề mặt. Một khi nó trở thành ý thức, bạn có 
thể được tự do khỏi nó. 

Một người Pháp đang ở Anh và bạn bè hỏi anh ta sống 
thế nào. Anh ta nói anh ta làm việc rất tốt, trừ mỗi một 
điều. "Khi tôi đến dự tiệc, bà chủ ấy, bà ấy chẳng nói cho 
tôi biết 'buồng tiểu' ở đâu." 

"A, anh George, anh muốn nói bà ấy không nói cho anh 
toa lét ở đâu chứ gì. Đấy chỉ là tính thận trọng của người 
Anh thôi. Thực tế bà ấy sẽ nói, "ông có muốn rửa tay 
không?" và điều đó mang cùng nghĩa." 

Người Pháp ghi nhớ trong dạ điều này, và lần sau khi 
anh ta đến một bữa tiệc khách khứa đang đứng đầy xung 
quanh nghe bà chủ dặn dò, "Xin chào, thưa ông Du Pont, 
ông có cần rửa tay không ạ?" 

"Không thưa bà, cám ơn bà, tôi vừa mới rửa tay trước 
cái cây trong vườn trước rồi ạ." 

Đấy là điều vẫn xảy ra... chỉ cái tên là đổi. Bạn trở nên 
lẫn lộn, bạn không biết cái gì là cái gì. Mọi thứ vẫn đấy - 
chỉ cái nhãn thay đối, và điều đó tạo ra một loại người 
không lảnh mạnh. Bố mẹ bạn, xã hội bạn đã phá huỷ bạn; 


313 


02 / 28 / 10 - 6-157 


314 



bạn đang phá huỷ con bạn. Bây giờ đây là cái vòng luẩn 
quẩn. Ai đó phải buớc ra ngoài cái vòng luẩn quẩn này. 

Neu bạn hiểu đúng tôi thì tính chất sannyas của tôi là 
nỗ lực để đem bạn ra ngoài cái vòng luẩn quẩn đó. 

Chớ có giận bố mẹ bạn - họ không thế nào làm tốt hon 
những gì họ đã làm. Nhung bây giờ trở nên ý thức nhiều 
hon, và đừng làm cũng những việc đó với con cái bạn. Đe 
cho chúng đuợc diễn đạt nhiều hon, dạy chúng diễn đạt 
nhiều hon. Giúp chúng đế cho chúng trở nên chân thực 
hon, để cho chúng có thế đua ra bất kì cái gì bên trong 
chúng. Và chúng sẽ cực kì biết on bạn mãi, bởi vì sẽ không 
có xung khắc bên trong chúng. Chúng sẽ là một khối, 
chúng sẽ không trong phân mảnh. Và chúng sẽ chăng bao 
giờ bị lẫn lộn, chúng bao giờ cũng biết điều chúng muốn. 

Và khi bạn biết đích xác điều mình muốn, bạn có thể 
làm việc vì nó. Khi bạn không biết bạn thực sự muốn gì, 
làm sao bạn làm việc vì nó đuợc? Thế thì bất kì ai ảnh 
huởng tới bạn, bất kì ai nêu cho bạn bất kì ý tuởng nào... và 
bạn bắt đầu theo nguời ấy. Bất kì lãnh tụ nào tới, bất kì ai 
có thể thuyết phục bạn một cách có luận cứ, bạn đều bắt 
đầu theo nguời đó. Bạn phải theo nhiều nguời, và họ tất cả 
đều phá huỷ bạn. 

Theo bản tính của mình thôi. 

Thế hệ nọ phá huỷ thế hệ kia. Chừng nào ai đó còn 
chua trở nên rất tỉnh táo, nhận biết, việc phá huỷ nhất định 
xảy ra. 


Câu hỏi cuối cùng: 


Osho kính yêu, tại sao tôi đã lẩy người đàn 
bà ghét tôi? Tôi cũng ghét cô ẩy nữa? 

Làm sao tôi biết đuợc tại sao bạn lấy nguời đàn bà bạn 
ghét và nguời đó ghét bạn? Có thể - đây chỉ là phỏng đoán 
- các bạn đã lấy nhau bởi vì các bạn ghét nhau. 

Có hai loại hôn nhân: hôn nhân vì yêu và hôn nhân vì 
ghét. Hôn nhân vì yêu rất hiếm hoi; trong thực tế chúng 
không xảy ra. Cái gọi là hôn nhân thuờng là hôn nhân vì 
ghét. Chí ít về phần đàn bà điều đó rất đúng. Neu họ muốn 
tra tấn bạn, họ sẽ lấy bạn, bởi vì không có cách nào chắc 
chắn hon đế tra tấn bạn. Đấy là cách tốt nhất. 

Tôi đã từng nghe... 

Mulla Nasruddin đã tự đấy mình vào một tình thế rất 
khó xử. Anh ta đã tán tỉnh ba cô một lúc, hứa hẹn với mỗi 
nguời rằng anh ta sẽ lấy cô ấy. Sau đó họ gây sức ép lên 
anh ta đế buộc anh ta thực hiện lời hứa. Vô phuong kế, anh 
ta đến tu vấn luật su của mình. 

"Tôi gợi ý," luật su nói, "rằng anh hãy để tôi thông báo 
cho tất cả các báo rằng anh đã tự tử. Sau đó ta sẽ tổ chức 
một đám tang giả... điều đó sẽ giải quyết rắc rối cho anh." 

Họ lập tức bắt tay vào hành động. Trong khi luật su 
điện thoại đi khắp các toà báo thì Mulla thu xếp mọi sự cần 
thiết với nguời làm dịch vụ lễ tang. Đó là một đám tang rất 
ấn tuợng. Vào đúng giờ mọi nguời sắp hàng trọng thể xung 
quanh quan tài đế nói lời vĩnh biệt cuối cùng với nguời đã 
quá cố. Và rồi ba cô bạn của anh ta tới. 


315 


02 / 28 / 10 - 6-158 


316 



"Nasruddin đáng thương ơi," cô gái thứ nhất thở dài khi 
nhìn vào cái xác, "anh ấy là một kẻ đáng khinh, nhưng em 
chắc chắn là lỡ anh." 

"Tạm biệt, Nasruddin," cô gái thứ hai khóc, "những 
điều quá tồi tệ chẳng làm được tốt hơn." 

Nhưng cô gái thứ ba thì phát rồ. "Anh là đồ chó dơ 
dáy! - chết trước em sau khi đã hứa hẹn cưới nhau. Vì thế 
em phải bắn anh, cho dù anh đã chết! ít nhất điều đó mới 
làm em hả giận." Nói rồi cô ta rút khẩu súng lục ra khỏi ví 
và chĩa vào hình dáng người đang nằm sấp. 

"Hượm đã! Đừng có quá kích động!" cái xác kêu lên, 
lồm cồm bò dậy. "Em, anh sẽ cưới em!" 

Tôi không biết tại sao bạn lại lấy người đàn bà ghét bạn 
và bạn cũng ghét người đó. Nhưng quan sát xem: bạn phải 
đang trong tình trạng lộn xộn ghê lắm. Nhưng mọi người 
đều thế, cho nên đừng lo nghĩ. Điều này là tự nhiên, điều 
kiện thông thường của nhân loại. Mọi người đều trong lộn 
xộn. Không ai biết tại sao người ta định làm cái gì đó. Đôi 
khi bạn lấy người đàn bà bởi khuôn mặt cô ta quyến rũ. 
Nhưng hôn nhân liên quan gì tới khuôn mặt? Sau hai hay 
ba ngày tuần trăng mật sẽ chấm dứt và bạn sẽ chang bao 
giờ nhìn lại vào khuôn mặt đó nữa. Và bạn chang bao giờ 
lấy được người đàn bà thực, bạn chỉ lấy được khuôn mặt, 
hình dáng nào đó, và hình dáng chẳng liên quan gì cả. Hoặc 
bạn có thế thích giọng nói của người đàn bà, giọng hát, rồi 
bạn lấy... mọi người lấy nhau chỉ bởi các lí do ngu xuẩn. 
Bây giờ thì giọng hát chang liên quan gì tới hôn nhân; 
giọng hát không chuẩn bị thức ăn cho bạn, nó không dọn 
giường cho bạn. Sau vài ngày bạn sẽ quên giọng hát đó. 


Thực tại mà bạn phải sống với thì chang liên quan gì 
tới những điều này. Người đàn bà nào đó có thân hình nào 
đó, đường cong nào đó - nhưng đường cong đó làm gì cho 
cuộc sống? Người đàn bà nào đó có dáng đi uyển chuyển 
nào đó và điều đó quyến rũ bạn. Nhưng bạn có thể phí hoài 
cuộc đời mình, cuộc đời gia đình của mình, chỉ vì những 
thứ tầm thường nhỏ mọn thế thôi sao? Điều ấy không thế 
được. 

Cuộc sống cần nhiều cách tiếp cận thực tế, các nền tảng 
thực tế hơn. Nhưng bạn vẫn cứ làm những điều hời hợt như 
thế này. Lí do là ở chỗ bạn không nhận biết. Đấy không chỉ 
là vấn đề hôn nhân, đấy là vấn đề của toàn bộ cuộc sống 
của bạn. Đó là điều bạn vẫn cứ làm... bạn vẫn cứ làm do 
thôi thúc của tình thế, không thấy sâu sắc rằng cuộc sống 
cần nhiều nhận biết hơn, nhiều trách nhiệm hơn, nhiều hiểu 
biết hơn, nhiều thông minh hơn. 

Bắt đầu hiện hữu thông minh hơn đi, và bạn sẽ càng 
ngày càng ít bị rắc rối hơn. 

Quan sát nhiều vào. 

Trở thành nhân chứng. 

Đủ cho hôm nay. 


317 


02 / 28 / 10 - 6-159 


318 



9 


VÔ trí là cánh cửa 


Một khi trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tăm trí hiếu biết trở nên giàu có 

và theo cách đó điều nọ hay điều kia trở thành 

ích lợi nhất 

ngay cả khi tăm trí bám theo sự vật nó cũng 
không xa lánh chính mình. 

Nụ của vui vẻ và hoan lạc cùng lá của niềm vinh 
quang lớn lên. 

Dù không có gì chảy tràn ra bẩt kì đâu 

thì sung sướng không thế tả được cũng vẫn kết 

quả. 

Điều đã được làm cùng nơi và cái bản thân nó 

trở thành đều là không có gì: 

nhung theo cách đó nó đã có ích cho cái này cái 

kia. 

Dù say mê hay không, hình mẫu cũng là cái 
không. 

Neu tôi giong con lợn đam mê vũng bùn thế gian 
ông phải bảo tôi sai lầm nào nằm trong tăm trí 
không tì vết. 


319 


Bởi cái không ảnh hưởng đến người ta làm sao 
mà người ta hiện bị tù túng? 

Có hai cách tiếp cận tới thực tại: cách của trí năng và 
cách của thông minh. Cách của trí năng là lí thuyết hoá về 
nó, là nghĩ về nó, là suy xét về nó. Và tất cả mọi suy xét 
đều vô nghĩa bởi vì làm sao bạn có thế suy xét về cái bạn 
không biết? Làm sao bạn thậm chí có thế nghĩ về cái mà 
bạn Idiông biết? 

Cái Idiông biết Idiông thể đuợc nghĩ tới, không có cách 
nào nghĩ về cái không biết; tất cả những điều bạn suy nghĩ 
đều là cái đã biết cứ lặp lại trong tâm trí bạn. Vâng, bạn có 
thế tạo ra những tố họp mới của những ý nghĩ cũ, nhung 
chỉ bằng cách tạo ra tố hợp mới, bạn không đi vào khám 
phá đuợc cái thực. Bạn sẽ thành lừa dối. 

Trí năng là kẻ lừa dối lớn nhất trên thế giới. Thông qua 
trí năng con nguời đã tự lừa dối mình qua bao nhiêu thời 
đại. Qua trí năng bạn giải thích lan man thực tại, bạn không 
giải thích nó. Qua trí năng bạn tạo ra lớp bụi dầy quanh 
mình đến độ bạn không thế thấy đuợc thực tại chút nào; 
bạn bị cắt rời khỏi thực tại, và bạn bị khép kín trong lời của 
mình, trong ý nghĩ của mình, trong biện luận của mình. 
Bạn bị lạc trong kinh sách của mình - không ai bị lạc ở bất 
kì đâu khác. Chính trong rừng kinh sách con nguời mới bị 
lạc. 

Mật tông là con đuờng của thông minh, không của trí 
năng. Nó không trả lời bất kì câu hỏi nào; nó không giải 
thích bất kì cái gì chút nào, nó là không giải thích. Nó 
không phải là việc hỏi, nó là cuộc truy tìm. Nó không phải 
là hỏi vé chân lí, nó là hỏi trong chân lí. Nó thấm đầy thực 


- 6-160 


320 



tại. Nó cố phá huỷ mọi đám mây bao quanh bạn để cho bạn 
có thế nhìn thấy thực tại như nó vốn thế. 

Mật tông đi ra ngoài suy nghĩ. Đó là lí do tại sao yêu đã 
được những người mật tông ca ngợi nhiều đến thế. Đó là lí 
do tại sao cực thích yêu lại trở thành một biếu tượng cho 
thực tại tối thượng: lí do là ở chỗ chỉ có trong cực thích yêu 
bạn mới mất đi tâm trí trong vài khoảnh khắc. Đó là trạng 
thái vô trí duy nhất có sẵn cho người thường, đó là khả 
năng duy nhất cho bạn đế có một thoáng nhìn vào thực tại. 

Do đó, cực thích dục đã trở thành cực kì quan trọng 
trên con đường Mật tông. Không phải nó cho bạn thực tại 
tối thượng, nhưng ít nhất nó cho bạn co hội ra ngoài tâm 
trí. Nó cho bạn cảnh cửa số nhỏ... rất tạm thời; nó không 
kéo dài lâu nhưng dầu vậy nó vẫn là khả năng duy nhất cho 
bạn có tiếp xúc nào đó với thực tại. Bằng không bạn bao 
giờ cũng bị bao quanh bởi ý nghĩ của mình và ý nghĩ chang 
giải thích cái gì cả. Mọi giải thích đều đon giản vô nghĩa. 

Bây giờ tôi kế cho bạn một chuyện cười. Bạn biết tôi 
không kế nhiều chuyện cười lắm... 

Chuyện cười xảy ra cho một nông dân Ai cập đang 
đứng ở góc phố - một người da mầu. Và anh ta thì đứng ở 
góc phố nhìn lên rồi nói, "Trời ơi!" - anh ta có quan điếm 
cá nhân - anh ta nói, "Thưa Trời, sao trời làm cho con có 
mầu sẫm thế này?" 

Và Trời nghĩ, rồi Trời nghiền ngẫm và Trời cố triết lí - 
câu trả lời nào đó là cần - và rồi Trời nói, "Anh bạn trẻ, lí 
do ta làm cho con sẫm mầu như vậy là để cho khi con chạy 
trong rừng rậm thì mặt trời sẽ không làm cho con say nắng 
được." 


Chàng trai da mầu nói, "Ày, ấy, con có như thế. Nhưng 
thưa Trời, sao Trời làm cho tóc con thô như vậy? 

Trời trả lời, "Này, lí do ta đã làm điều ấy, anh bạn trẻ ạ, 
là đế cho khi con chạy trong rừng rậm đi tìm thú hoang hay 
hà mã và sư tử thì tóc con không bị mắc vào bụi cây." 

"Đúng, đúng... nhưng thưa Trời, sao Trời làm cho chân 
con dài thế?" 

Trời trả lời, "Lí do ta làm cho chân con dài, con ạ, là đế 
cho khi con nhảy trong rừng rậm đi tìm con vật hoang, tê 
giác, trâu và voi, con sẽ chạy rất nhanh. Con còn câu hỏi 
nào nữa không?" 

Cậu thanh niên da mầu nói, "Có, thưa Trời! Con đang 
làm cái chết tiệt gì tại Poona đây?" 

Chang lời giải thích nào có ích cả. Chang lời giải thích 
nào giải thích được mọi điều. Bây giờ Trời cũng phải lúng 
túng... 

Thực tại của con người là bí ấn. Không câu trả lời nào 
có thể trả lời được nó, bởi vì ngay chỗ đầu tiên nó không 
phải là câu hỏi. Nó là bí ấn cần được sống, không phải là 
vấn đề cần giải quyết. 

Và nhớ phân biệt giữa vấn đề và bí ẩn: bí ấn mang tính 
tồn tại, vấn đề mang tính trí năng. Bí ẩn không do tâm trí 
tạo ra, cho nên tâm trí không thế giải quyết được nó. vấn 
đề do tâm trí tạo ra, cho nên tâm trí có thể giải quyết nó, 
không có vấn đề gì trong đó. Nhưng bí ẩn của cuộc sống - 
bí ẩn của sự tồn tại này bao quanh bạn, những cây cối này, 
những vì sao này, chim chóc này, mọi người, bản thân 
bạn... làm sao bạn có thế giải quyết chúng qua tâm trí 
được? 


321 


02 / 28 / 10 - 6-161 


322 



Tâm trí là kẻ vừa mới tới rất gần đây. Sự tồn tại đã 
sống không có tâm trí từ lâu, rất lâu rồi... Tâm trí chỉ là một 
cái phụ thêm, nó mới vừa xảy ra. Các nhà khoa học nói 
rằng nếu chúng ta chia lịch sử con nguời thảnh 24 giờ, 
trong một ngày, thì tâm trí chỉ mới tới có hai giây truớc 
đây... chỉ mới có hai giây truớc đây! Neu tiếp tục đo kiểu 
như thế này - hai mưoi tư giờ, toàn bộ lịch sử - tâm trí mới 
chỉ tới có hai giây trước đây. Làm sao nó có thế giải quyết 
được? Nó có thể giải quyết được cái gì? Nó không biết cái 
bắt đầu, nó không biết cái kết thúc; mới chỉ đến ở khoảng 
lưng chừng. Nó chang có cảnh quân gì. 

Neu người ta thực sự muốn biết điều chưa biết này là 
gì, người ta phải vứt bỏ tâm trí, người ta phải biến mất 
trong sự tồn tại. Đó là cách thức Mật tông. Mật tông không 
phải là triết lí, Mật tông hoàn toàn mang tính tồn tại. Và 
nhớ lấy, khi tôi nói rằng Mật tông mang tính tồn tại, tôi 
không ngụ ý chủ nghĩa hiện sinh của Sartte, Camus, Marcel 
và những người khác. Chủ nghĩa hiện sinh đó lại là triết lí, 
triết lí về sự tồn tại, nhưng không phải là con đường của 
Mật tông. Và khác biệt là bao la. 

Các nhả triết học hiện sinh ở phưong Tây chỉ tìm vào 
cái tiêu cực: khổ não, dằn vặt, chán nản, buồn rầu, lo âu, vô 
hi vọng, vô nghĩa, vô mục đích - tất cả mọi thứ tiêu cực. 
Mật tông chỉ tìm đến tất cả những cái đẹp đẽ, vui vẻ, phúc 
lạc. Mật tông nói: Sự tồn tại là cực thích, cực thích vĩnh 
hằng cứ tiếp tục, tiếp tục mãi. Nó mãi mãi và mãi mãi là 
cực thích, cực lạc. 

Họ phải đi theo các hướng khác nhau. Sattre cứ nghĩ về 
sự tồn tại. Mật tông nói: Suy nghĩ không phải là cánh cửa. 
Nó chang dẫn đến đâu cả, nó là ngõ hẻm mù quáng; nó chỉ 
đem bạn đến ngõ cụt. Triết học là vĩ đại - nếu bạn chỉ làm 


trò hề thì triết học là vĩ đại; bạn có thế việc bé xé ra to và 
bạn có thể thích thú ngón trò. Giống như hôm nọ tôi vừa 
đọc một mấu chuyện rất, rất triết lí. Suy ngẫm về nó mà 
xem... 

Một điều đặc biệt nhất xuất hiện với tôi, và tôi định kể 
nó cho bạn nhân co hội nó có thế xuất hiện cho bạn nữa 
vào một khoảnh khắc này khác, và khi nghe tôi, bạn sẽ xử 
trí tình huống này tốt hon khi nó xuất hiện trở . 

Hôm qua tôi đến một nhả hàng và gọi bữa trưa. Tôi 
ngồi cùng một nhóm vài người quanh chiếc bàn có chút ít 
đồ ăn trưa. Bạn biết đấy, không đến... chỉ có khoảng sáu 
hay bảy người ngồi quanh bàn... Tôi không biết nữa, tám 
người... chín... quãng độ bốn mưoi người đang ăn trưa ở 
đấy... một nhóm nhỏ người. 

Tôi gọi món ăn trưa là một cốc sữa. Bây giờ tôi thích 
sữa. Bạn cũng biết tôi cảm giác thế nào về nước sữa bo, 
nhưng tôi thì thích sữa. Sữa là món tôi ưa chuộng. Tôi thích 
sữa tưoi, lạnh. Neu nó âm ấm... thì khiếp quá! Neu tôi nếm 
nó thì tôi chang ưa. 

Cuối cùng thì sữa cũng được đem ra. Và tôi vừa định 
uống thì tôi nhận thấy nổi lềnh bềnh trên sữa là đốm bẩn 
nhỏ đen tí xíu. Và tôi đang ở đây để nói với các bạn rằng 
chang có gì trên thế giới này thành vấn đề với tôi như cái 
vật đen đen tí xíu ấy! Nó trở thành điều quan trọng nhất 
trong cuộc đời tôi trong vài phút tiếp. Trước hết tôi không 
để cái thứ đáng nguyền rủa ấy làm hại sức khoẻ tôi, tôi sẽ 
nói cho bạn! Bạn biết đấy, trong những ngày này ai mà biết 
được nó là cái gì? Nó có thế là một mấu cứng của chất 
Stronium 90, bạn cũng biết. Hay có thể là một bầy vi trùng 


323 


02 / 28 / 10 - 6-162 


324 



thương hàn. Dau sao thì tôi cũng không muốn nuốt cái của 
nợ ấy. 

Bây giờ tôi đã thấy cái đốm đen đen đó trước - tôi là 
người phức tạp, tôi sống như vậy - và tôi chắc chắn bạn 
cũng thấy được chúng nữa. Bạn có thế thấy chúng ở bất kì 
chỗ nào. Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn sẽ thấy chúng có hầu hết 
trong các bát đường. Đôi khi bạn có thể nhặt ra một thứ lẫn 
trong bát bột mì. Bột yến mạch bị lẫn với hạt đen đen; tôi 
nghĩ bột yến mạch hầu hết đều có các hạt đen đó, nếu bạn 
muốn biết sự thật. Nhưng điều đó không xảy ra chỗ nọ thì 
cũng xảy ra chỗ kia... Bây giờ điều làm tôi bận tâm về cái 
đốm đen đen này là ở chỗ tôi không biết nó từ đâu tới. Đấy 
là điều làm tôi băn khoăn. Tôi biết sữa được làm từ đâu - 
và điều đó nữa cũng làm tôi bận tâm, bạn cũng biết, nhưng 
ít nhất thì tôi biết nó bắt nguồn từ đâu. Cho nên tôi quyết 
định vớt cái đốm đen đó ra khỏi sữa. 

Bạn có biết làm việc đó khó khăn như thế nào không? 
Cái đốm đen đen đó ranh như quỉ, chúng có thể cảm thấy 
được cái thìa từ xa! Lúc bạn định múc cái thìa lên thì chúng 
bắt đầu chạy quanh cốc, phải không? Bạn múc chúng lên và 
chúng nhảy ra... và bạn càng rất cấn thận thì chúng lại càng 
khôn lên rồi chúng chìm xuống đáy cốc, và bạn phải ngồi 
đợi đó như thằng khờ đế cho nó nổi lên lần nữa. 

Bây giờ một điều bạn có thể làm: nếu bạn lấy đầu ngón 
tay chạm nhẹ vào cái đốm đó rất từ tốn, nó sẽ bám vào 
ngón tay bạn cùng một giọt sữa lớn - và bạn sẽ vứt được nó 
ra. Nhưng bạn biết đấy, khi bạn đang ngồi với một nhóm 
người, bạn không muốn thò ngón tay vào trong sữa. Bạn 
biết, một cậu láu cá chắc chắn sẽ nói, "Này! Sao bác thò tay 
vào sữa thế?” Bạn sẽ nói gì nào, "Tôi định lấy cái đốm đen 
đó ra" chăng? Bạn biết đấy, bạn không có câu trả lời. 


Bây giờ một điều khác bạn có thế làm được. Bạn có thế 
uống sữa rất cấn thận, luôn đế mắt tới cái đốm đen vào mọi 
lúc. Lúc nó bắt đầu lại gần bạn thì bạn rời xa! Bạn lừa con 
quỉ nhỏ! Nhưng điều đó chỉ có thể có nếu đốm nhỏ ở phía 
cốc bên kia. Trong trường hợp nó lại gần hơn thì phải đợi... 
vậy bạn sẽ làm gì? Bạn khuấy cốc... và những thứ đáng 
nguyền rủa ấy dồn ngay vào giữa! 

Này, tôi định bảo bạn điều tôi đã làm, cho nên khi điều 
đó xảy ra cho bạn thì bạn có thế xử lí tình huống theo cách 
tương tự. Tôi đứng dậy và bước vòng qua phía bên kia bàn, 
và tôi uống ở đó! Anh ta chang bao giờ biết về nó! 

Triết học từ bé xé ra to. Bạn có thế cứ tiếp tục mãi, 
không có kết thúc cho điều đó. Trong ít nhất năm nghìn 
năm con người đã triết lí hoá về từng thứ và mọi thứ: về cái 
bắt đầu, về cái kết thúc, về cái ở giữa - về từng thứ và mọi 
thứ. Và không một câu hỏi nào đã được giải quyết; không 
một câu hỏi, không một câu hỏi nhỏ nhất đã được giải 
quyết hay biến mất. Triết học đã chứng tỏ là một thứ nỗ lực 
vô ích nhất... nhưng con người vẫn cứ tiếp tục, mặc dầu 
biết rõ rằng nó chang bao giờ cho được cái gì. Tại sao? Nó 
cứ hứa hẹn, nhưng chang bao giờ đưa ra cái gì cả. Thế thì 
tại sao con người cứ tiếp tục nỗ lực này? 

Việc ấy rẻ mạt. Nó chang đòi hỏi sự tham dự gì, nó 
không phải là cam kết. Bạn có thế ngồi trên ghế và cứ nghĩ. 
Nó là giấc mơ. Nó không yêu cầu bạn phải thay đổi để thấy 
thực tại. Đấy mới là nơi cần đến dũng cảm, cần đến dũng 
cảm phiêu lưu. Đe biết được chân lí bạn phải đi vào cuộc 
phiêu lưu lớn nhất có đấy. Bạn có thế bị lạc, ai mà biết 
được? Bạn có thể chang bao giờ quay lại, ai mà biết được? 
Hay bạn có thế quay lại được thay đối hoàn toàn, và ai mà 
biết được liệu nó là tốt hay xấu? 


325 


02 / 28 / 10 - 6-163 


326 



Cuộc hành trình này là không biết trước, hành trình là 
không biết trước đến mức bạn thậm chí không thế lập kế 
hoạch cho nó. Bạn phải nhảy vào nó. Bị bịt mắt, bạn phải 
nhảy vào trong nó, trong bóng đêm, không bản đồ, không 
biết bạn đi đâu, không biết đi làm gì. Chỉ có một vài người 
liều lĩnh mới đi vào cuộc truy tìm sự tồn tại này. Cho nên 
Mật tông chỉ hấp dẫn được rất ít người, nhưng những người 
đó là muối trên trái đất này. Saraha là một trong số họ. 

Bây giờ đến lời kinh. Đây là bốn câu kinh cuối của Bài 
tho hoàng đế của Saraha. 

Một khi trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tâm trí hiếu biết trở nên giàu có 

và theo cách đó điều nọ hay điều kia trở thành ích lợi 
nhất 

ngay cả khi nó bám theo sự vật thì nó cũng không xa 

lánh chính mình. 

Nhà vua phải đã bảo Saraha điều mọi người đang bàn 
tán về ông. Họ đang nói về ông ấy là ông ấy đang si mê 
trong các giác quan, ông ấy đang say mê hoan lạc. ông ấy 
không còn là sannyasin nữa; từ bỏ của ông ấy là giả, ông ấy 
đã sa ngã. 

Ông ấy đã xin phép nhà vua được trở thành sư Phật 
giáo, và ông ấy đã trở thành sư Phật giáo, ông ấy đã sống 
một cuộc sống có kỉ luật và có kiểm soát của sư Phật giáo. 
Và rồi người đàn bà cách mạng này tới, người đàn bà thợ 
rèn tên này, và cô ấy làm biến đối toàn bộ con người ông 
ấy, toàn bộ cuộc đời ông ấy và toàn bộ phong thái của ông 
ấy. Cô ấy đã phá huỷ cá tính của ông ấy. Cô ấy cho phép 
ông ấy được tự do - tự do sống, tự do từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác, không quá khứ, không tưong lai. 


Lẽ tự nhiên người thường, người bình thường bắt đầu 
nghĩ rằng ông ấy đã sa ngã khỏi ân huệ, ông ấy đã phản 
bội. Còn ông ấy đã từng là một brahmin vĩ đại và là một 
học giả lớn; người ta đã hi vọng quá nhiều vào ông ấy, rằng 
ông ấy sẽ đem lại tri thức cho đất nước, thế mà bây giờ ông 
ấy giống như chó điên. Cả nghìn lẻ một câu chuyện đã lan 
truyền khắp đất nước về ông ấy, và nhà vua phải nói cho 
ông ấy điều mọi người đang nghĩ về Saraha. Nhà vua bị tốn 
thưong; nhà vua đã yêu con người này, nhà vua đã kính 
trọng con người này - nhưng nhà vua cũng trong cùng một 
thế giới với mọi người, cách nghĩ của nhà vua cũng tưong 
tự như cách nghĩ của mọi người. Nhà vua không có sáng 
suốt nào khi nhìn vào thực tại hay vào chính mình. 

Saraha nói với nhả vua: Một lần, chỉ một lần thôi, nếu 
bệ hạ biết vui vẻ là gì, bệ hạ sẽ quên tất cả những câu 
chuyện này. Một lần, thậm chí chỉ một lần thôi, nếu bệ hạ 
biết được hưong vị cuộc sống là gì, bệ hạ sẽ quên tất cả 
những điều vô nghĩa này về tính cách, đức hạnh, sự tôn 
kính. 

Bạn có thể tiếp tục sống một cuộc sống đáng kính chỉ 
nếu bạn chết, bạn có thế sống theo cách đáng kính trọng 
nếu bạn chưa tiếp xúc với cuộc sống. Cuộc sống là hiện 
tượng gốc rễ. Nó là hỗn độn - hỗn độn rất sáng tạo, nhưng 
dẫu sao nó vẫn là hỗn độn. 

Saraha nói: 

Một khi trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tâm trí hiếu biết trở nên giàu có... 

Nhưng vấn đề là việc kinh nghiệm nó. 


327 


02 / 28 / 10 - 6-164 


328 



Saraha nói: Tôi không thể giải thích cái gì đã xảy ra 
cho tôi, nhưng tôi có thế nói về điều này: nếu bạn nếm trải 
nó dù chỉ một lần thì bạn sẽ được biến đối. Việc nếm trải 
tạo ra biến đối. Tôi không định thuyết phục bạn theo bất kì 
cách thức biện luận nào, tôi không có triết lí, Saraha nói. 
Tôi có kinh nghiệm chắc chắn, tôi có thể chia sẻ kinh 
nghiệm đó với bạn, nhưng việc chia sẻ đó không thế chỉ ở 
phía tôi. Bạn sẽ phải thay đổi quan điểm giáo điều của 
mình, bạn sẽ phải cùng tôi đi vào cái chưa biết. Tôi có thế 
đưa bạn tới cánh cửa số đó mà tại đó sự tồn tại là rõ ràng, 
trong suốt, nhưng bạn sẽ phải nắm tay tôi và đi tới cửa số 
đó. 

Đó chính là điều thầy định làm: thầy nắm tay của đệ tử 
và đưa người đó tới chỗ mở từ đó người đó có thể nhìn vào 
Thượng đế. Theo một cách biểu dụ, thầy cho bạn mượn đôi 
mắt của thầy. Một khi bạn đã nếm trải, thế thì không có vấn 
đề gì nữa, thế thì chính việc nếm trải đó sẽ cứ lôi kéo bạn. 
Thế thì việc lôi kéo sẽ lớn lao đến mức bạn không thế còn 
nguyên tại chỗ bạn đã từng ở và sống tẻ nhạt nữa. 

Một khi trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tâm trí hiếu biết trở nên giàu có... 

Nhưng cần phải có tâm trí hiểu biết đế nếm trải vui vẻ 
đó - tâm trí không bị trĩu nặng với việc che mắt quá nhiều, 
tâm trí cởi mở. 

Bây giờ đây là vấn đề với những người đang quá gắn 
bó với triết học, tôn giáo, kinh sách, lí thuyết, giáo điều: 
vấn đề là ở chỗ họ có quá nhiều tấm che mắt, hết tầng nọ 
đến tầng kia. Mắt họ bị che kín sau biết bao lóp màn và lóp 
màn và lóp màn. Những lớp màn này phải được cởi bỏ hết 


như bạn bóc củ hành. Tất cả những lóp màn này phải bị vứt 
bỏ hết; thế thì bạn có tâm trí xét thấy. 

Ngay bây giờ đây, bất kì cái gì bạn biết đều chỉ là tâm 
trí không thấy. Nó chỉ giả vờ là nó thấy; nó chỉ nói, chỉ tin 
rằng nó thấy. Mắt bạn không thấy, tai bạn không nghe, và 
tay bạn không chạm - bởi vì bạn đã đánh mất nhạy cảm đó, 
dòng chảy đó có thế làm cho mắt bạn thấy mắt, có thế làm 
cho tai bạn nghe tai. Đó là lí do tại sao Jesus cứ phải nói đi 
nói lại với các đệ tử của mình: nếu các ông có thể nhìn, 
nhìn nó đi! Neu các ông có mắt, nhìn nó đi! Neu các ông có 
tai, hãy nghe nó, nghe nó đi! ông ấy đang nói cho những 
người không mù và những người không điếc. Họ có khả 
năng đế thấy như bạn, họ có khả năng nghe như bạn; họ là 
những người bình thường. 

Nhưng tại sao ông ấy cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh 
lại: Neu các ông có mắt...? ông ấy có luôn nói với người 
mù như bạn không? Nhưng ông ấy ngụ ý gì khi ông ấy nói: 
Neu các ông có mắt...? Tại sao lại 'nếu' này? Đấy là một cái 
'nếu' vĩ đại, bởi vì mọi người dường như có mắt vậy mà họ 
không có. Và cái dường như ấy là rất nguy hiểm, bởi vì họ 
cứ tin rằng họ có mắt. 

Bạn đã bao giờ nhìn vào bất kì vật gì mà không có ý 
nghĩ chen vào, can thiệp vào, làm sao lãng, diễn giải 
không? Bạn đã bao giờ thấy một bông hồng mà ngôn ngữ 
không tới không, tâm trí bạn không lập tức cất tiếng, "Bông 
hồng đấy, hoa hồng đẹp"... thế này thế nọ không? Khoảnh 
khắc bạn nói nó là bông hồng thì bạn không thấy bông hoa 
này nữa. Thế thì tất cả các hoa hồng mà bạn đã từng thấy 
và đã nghe thấy nói đều đang đứng xếp hàng, và bông hoa 
thực này xếp ở cuối. Khoảnh khắc bạn nói đấy là bông 
hồng, bạn đang phủ thêm một lóp màn lên mắt mình. 


329 


02 / 28 / 10 - 6-165 


330 



Ngôn ngữ là bức màn lớn nhất. Bạn không thể thấy 
được bông hoa hồng này như nó vẫn thế nếu không gọi nó 
là hoa hồng sao? cần gì ở đây nào? Bạn không thể chỉ nhìn 
vào thực tại này mà không có ý tưởng nào, không có đám 
mây nào bay quanh bạn sao? Bạn không thế hiện hữu, trong 
một khoảnh khắc, mà không có ngôn ngữ được sao? Neu 
bạn không có ngôn ngữ trong một khoảnh khắc, bạn sẽ có 
tâm trí thấy. Đôi khi bắt đầu thử điều ấy đi. Ngồi cạnh một 
cái cây, chỉ nhìn vào cây và không nghĩ nó là cây gì. Và 
đừng nghĩ rằng đấy là cây, mà cũng đừng nghĩ rằng nó đẹp 
hay xấu; đừng đem tâm trí bạn vào chút nào. Chỉ quan sát. 
Dù nó là bất kì cái gì - X, Y, z - cứ đế cho nó là bất kì cái 
gì. Đừng đánh giá. 

Jesus nói: Không phán xét. Ngôn ngữ là phán xét. Với 
phán xét mọi định kiến kéo tới. Với phán xét toàn bộ quá 
khứ của bạn kéo tới. Và bất kì khi nào quá khứ tới, bạn bị 
loại khỏi hiện tại. 

Tôi đã đọc... 

Có một người làm chủ một ga ra và anh ta có một con 
mèo. Một hôm anh ta đố xăng vào xe của khách hàng và vô 
ý làm tràn một ít xăng vào sữa của mèo. Con mèo uống sữa 
đó và bắt đầu chạy vòng quanh chỗ đó với tốc độ sáu mưoi 
cây số một giờ. Rồi bỗng nhiên nó dừng sững . 

Người khách hàng nói, "Con mèo chết rồi sao?" 

"Không," ông chủ ga ra nói, "Tôi nghĩ đấy là hết xăng 
thôi." 

Ông chủ ga ra có ngôn ngữ của mình, quá khứ của 
mình, định kiến của mình, ông ta hiểu mọi thứ theo một 


cách nào đó. ông ta nói, "Không tôi nghĩ đấy là hết xăng 
thôi." Và điều này thì xảy ra thường xuyên. 

Chuyện xảy ra... 

Chuyện xảy ra trong khi Sarvesh, một sannyasin có tài 
nói tiếng bụng với một con búp bê nói, đang ở đó và anh ta 
đang biểu diễn trong thính phòng Radha. Con búp bê đang 
kế một chuyện cười về các tôn giáo và nòi giống khác nhau 
và về mọi thứ. Thế rồi nó nói, "Được rồi bây giờ ta hãy kế 
một câu chuyện cười về người Đức." 

Thế là một sannyasin người Đức - không phải Haridas, 
bạn nhớ đấy - đứng dậy và nói, "Tôi sẽ không cho anh kế 
chuyện cười về người Đức! Chúng tôi không ngu đần như 
anh nghĩ đâu, anh biết chứ?" 

"Bình tĩnh đã thưa ông ấy," Sarvesh nói, "Xin hãy bình 
tĩnh và ngồi xuống. Đây không có chuyện cá nhân nào cả." 

"Tôi không nói với anh nhé," người Đức nói, "Tôi đang 
nói với con bé trên đầu gối anh kia!" 

Tâm trí bạn là tâm trí bạn. Nó bao giờ cũng có đó - dầy 
hay mỏng, tốt hay xấu, nó bao giờ cũng có đó. Thông minh 
hay không thông minh, nó bao giờ cũng có đó. Người hiểu 
biết hay người dốt nát, nó bao giờ cũng có đó. Có giáo dục, 
không giáo dục, nó bao giờ cũng có đó. Người Đức, người 
Àn Độ, người Mĩ, nó bao giờ cũng có đó. Và thực tại 
không phải là người Đức, thực tại không phải là người Mĩ 
và thực tại cũng chang phải là người Àn Độ, cho nên khi 
bạn tới với con mắt người Đức, con mắt người Àn Độ, con 
mắt người Mĩ, con mắt người Hindu, con mắt người Mô ha 
mét giáo, con mắt người Ki tô giáo, bạn đều bỏ lõ thực tại. 


331 


02 / 28 / 10 - 6-166 


332 



Hãy bắt đầu... Điều này sẽ cho bạn chuẩn bị lớn cho 
buớc nhảy vào trong Mật tông. Hãy bắt đầu... bất kì khi nào 
bạn ngồi, đi, buớc, nói, cố gắng duy trì đi duy trì lại với cái 
thực, cái không diễn giải, không phán xét. Và dần dần, dần 
dần cánh cửa mở ra. Dần dần, dần dần một vài khoảnh khắc 
bắt đầu đến với bạn mà đấy không phải là khoảnh khắc của 
tâm trí - cái nhìn phi ngôn ngữ về thực tại, cái nhìn phi tâm 
trí về thực tại - và những cái đó sẽ chuấn bị cho bạn. 

Saraha nói: 

Một khi trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tâm trí hiếu biết trở nên giàu có... 

Cho nên điều đầu tiên là tâm trí thấy, và điều thứ hai là, 
đừng tránh vui vẻ. Tiến lại gần chúng với trái tim cởi mở, 
với cảm nhận, với bản thể đón chào; hấp thu chúng. Bất kì 
đâu vui vẻ hiện hữu, Thuợng đế hiện hữu. Đó là thông điệp 
rút gọn của Mật tông: Bất kì đâu vui vẻ hiện hữu, Thuợng 
đế hiện hữu. 

Và vui vẻ có ba bình diện. Bình diện thứ nhất là cái 
chúng ta gọi là hoan lạc. Hoan lạc là của thân thế. Bình 
diện thứ hai là hạnh phúc. Hạnh phúc là của tâm trí. Bình 
diện thứ ba là phúc lạc. Phúc lạc là của tâm hồn, tâm linh. 
Nhung cả ba bình diện này đều chia sẻ một thực tại và thực 
tại đó là vui vẻ. Vui vẻ đuợc chuyến thành ngôn ngữ của 
thân thế trở thành hoan lạc, vui vẻ nhận đuợc qua thân thế 
trở thành hoan lạc. Vui vẻ nhận đuợc qua tâm trí trở thảnh 
hạnh phúc. Vui vẻ nhận đuợc không qua tâm trí lẫn không 
qua thân thể - nhận đuợc không có thân thế, không có tâm 
trí - trở thành phúc lạc. Đó là ba tầng của vui vẻ. 

Vui vẻ là thực tại duy nhất. 


Vui vẻ là Thuợng đe! 

Vui vẻ là chất liệu tạo nên sự tồn tại. 

Saraha nói: sẵn có cho vui vẻ dù nó tới từ bẩt kì đâu. 
Chớ bao giờ từ chối nó. Đừng kết án nó. Khi nó là từ thân 
thể, thì sao? Thế thì Thuợng đế đang gõ vào thân thể bạn 
đấy. Khi bạn đang ăn và bạn cảm thấy vui vẻ nào đó thì bạn 
hãy tận huởng thức ăn, đấy là Thuợng đế; bạn đang nuốt 
ông ấy. Khi bạn ôm trong tay nguời đàn bà hay đàn ông 
hay nguời bạn hay bất kì ai, với tình yêu mênh mông và có 
xúc động trong năng luợng thân thế bạn, có điệu vũ, điệu 
vũ sâu sắc trong năng luợng thân thế bạn; khi bạn đang 
đuợc kích động - một thứ gì đó giống nhu điện rung động, 
đối mới, làm tuoi tắn bạn, cái gì đó làm cho bạn sinh động 
hon bạn đã từng nhu truớc đây - đó là vui vẻ, đó là Thuợng 
đế đang đến qua thân thể. Khi nghe nhạc bạn cảm thấy cực 
kì hạnh phúc, đấy là vui vẻ qua tâm trí. Nhìn bông hoa mà 
không chạm vào nó và không đem tâm trí vào trong nó, 
một khoảnh khắc tới khi có niềm phúc lạc - phúc lảnh tinh 
tế, im lặng, sâu lắng. Nhung tất cả những cái đó đều là biểu 
lộ khác nhau của vui vẻ. 

'Vui vẻ' là một trong những từ đẹp đẽ nhất trong tiếng 
Anh. Nó bao quát toàn bộ phạm vi của mọi loại hạnh phúc. 
Mật tông nói rằng điều đầu tiên là sẵn có cho vui vẻ. Bạn sẽ 
ngạc nhiên: tại sao nhấn mạnh điều này? Chúng ta không 
sẵn có cho vui vẻ hay sao? Vâng, đáng buồn phải nói, 
nhung nó là vậy: bạn không sẵn có. Chang ai sẵn có cả. 
Chúng ta nhạy cảm với đau khổ hon; chúng ta sẵn sàng 
chịu đau khổ hon là chúng ta sẵn sàng vui vẻ; chúng ta sẵn 
có cho khổ hon là cho vui vẻ. Có cái gì đó trong nó. 

Vui vẻ lấy đi bản ngã của bạn, còn khổ cho bạn bản 
ngã theo một cách thức rất mạnh. Khố tạo ra bản ngã, còn 


333 


02 / 28 / 10 - 6-167 


334 



vui vẻ lấy đi bản ngã. Bất kì khoảnh khắc vui mừng nào 
bạn đều bị mất trong nó. Khoảnh khắc vui mừng không 
phải là khoảnh khắc của bản ngã; khoảnh khắc khố chính là 
khoảnh khắc bản ngã cô đặc . Khi bạn khố, bạn có đẩy, khi 
bạn vui vẻ, bạn không có. 

Cho nên đế tôi nhắc : Bởi vì chúng ta đều là những bản 
ngã chúng ta sẵn có cho đau khố, khố, buồn bã, bất hạnh 
hon. Chúng ta tạo ra cuộc sống không vui vẻ xung quanh 
mình. Chúng ta chuyến đối mọi co hội vui vẻ thành buồn 
khố bởi vì đó là cách duy nhất cho bản ngã tồn tại. Bản ngã 
chỉ có thế tồn tại trong địa ngục. Trên thiên duờng bản ngã 
không thế tồn tại đuợc. 

Bạn đã đuợc dạy bảo suốt bao nhiêu thế kỉ rằng nếu 
bạn trở thảnh vô ngã, bạn sẽ vào thiên đuờng. Tôi nói cho 
bạn: Neu bạn trở thành vô ngã, thiên đuờng đi vào trong 
bạn. Thiên đuờng không phải là nơi chốn địa lí ở đâu đó, 
không phải là bạn đi tới đó. Khi bạn vô ngã, bạn là thiên 
đuờng. Khi bạn bản ngã, bạn là địa ngục. Không phải địa 
ngục là một nơi nào đó duới đáy của sự tồn tại và thiên 
đuờng là đâu đó trên đỉnh của sự tồn tại - đấy chỉ là những 
biếu dụ. Thiên đuờng và địa ngục là những trạng thái của 
con nguời. 

Khi bạn có đó, bạn trong địa ngục. Khi bạn không có 
đó, bạn trong thiên đuờng. Và đó là lí do tại sao bạn quá 
gắn bó với bản ngã của mình và bạn muốn cảm thấy bản 
thân mình - rằng bạn là tách biệt, khác biệt, duy nhất, thế 
này thế nọ... bạn sẽ vẫn còn khổ. Bây giờ điều nguợc đời 
là: bản ngã tạo ra khổ - và bản ngã muốn vui vẻ. Bản ngã 
tìm kiếm, rất tham lam vui vẻ; nó muốn có mọi vui vẻ có 
thế có - và bản ngã tạo ra khố. Bây giờ bạn mắc bẫy. Bản 
ngã càng tạo ra khố, bản ngã lại càng quan tâm hơn đến 


việc đuợc vui vẻ. Nhung nó chẳng bao giờ tạo ra vui vẻ; 
vui vẻ không phải là chức năng của nó. Sáng suốt này là 
sáng suốt của Mật tông. 

Và một khoảnh khắc của vui vẻ., cho dù một lần, 
Saraha nói, cũng đủ làm thay đổi bệ hạ, thua bệ hạ, ông ấy 
nói với nhà vua. Một khoảnh khắc, chỉ một lần, cũng sẽ đủ 
luận cứ và chứng minh cho mọi kiếu cuộc sống mà tôi đang 
sống, dù tôi là kiểu nguời nào. 

Một khi trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tâm trí hiếu biết trở nên giàu có... 

Và tâm trí chang bao giờ đuợc giầu có bằng cách triết 
lí. Bằng lí thuyết nó không thế giầu lên đuợc, bằng tri thức 
nó không thế giầu lên đuợc - chỉ có bằng kinh nghiệm thôi. 
Tâm trí giầu có nghĩa là tâm trí đã kinh nghiệm điều gì đó 
của cái thực, điều gì đó của chân lí. Chỉ có một cái giầu có 
- đó là về chân lí. Và chỉ có một cái nghèo khó, đó là dối 
trá. Neu bạn không biết chân lí, bạn sống trong dối trá, ảo 
tuởng, phóng chiếu, mơ mộng. 

...và theo cách đó điều nọ hay điều kia trở thành ích lợi 
nhất 

ngay cả khỉ nó bám theo sự vật thì nó cũng không xa 

lánh chính mình. 

Tại sao nguời thuờng đuổi theo các sự vật? Ai đó muốn 
có chiếc xe hơi, ai đó muốn ngôi nhà và ai đó muốn có tiền 
và ai đó muốn quyền lực - tại sao mọi nguời đều đuổi theo 
các sự vật? Lí do cơ bản, nền tảng cho khao khát của họ và 
các hoạt động cuồng nhiệt là gì? Bạn sẽ ngạc nhiên... Mật 
tông nói: Họ muốn chạy xa khỏi chính họ. Họ không chạy 
huớng về các sự vật, họ đơn giản muốn chạy khỏi chính họ. 


335 


02 / 28 / 10 - 6-168 


336 



Sự vật là cái cớ, chúng giúp bạn quay lưng lại bản thân 
mình. Bạn sợ bản thân mình; có nỗi sợ lớn về bản thân 
mình. 

Điều ấy xảy ra hàng ngày: bất kì khi nào một người đến 
gần hơn với thiền, người đó đều trở nên hoảng sợ. Tại sao? 
- bởi vì khi bạn nhìn vào bản thân mình bạn sẽ không tìm 
thấy ai ở đó cả. Cái không thuần khiết, vực thắm - cái 
không như vực thẳm. Bạn bắt đầu run rẩy, bạn đang đứng 
chênh vênh trên vách đá... chỉ một bước sai lầm là bạn kết 
thúc. Người ta bắt đầu chạy khỏi bản thân mình. Mọi người 
đều chạy - chang vì cái gì, mọi người đang chạy khỏi bản 
thân mình. Họ không chạy vì cái gì đó, họ đang chạy khỏi 
cái gì đó. Và cái gì đó là bản thể riêng của họ. 

Cho nên bất kì khi nào bạn bận bịu, bạn cảm thấy tốt. 
Bất kì khi nào bạn không bận bịu, bạn cảm thấy rất bất ổn, 
rất bất ổn. Chang có gì đế làm, bạn bắt đầu rơi về bản thân 
mình. Neu có cái gì đó cần phải làm, bạn tham gia ngay; 
được tham gia bạn có thế quên cái vực thắm đó, cái vẫn cứ 
gọi bạn từ bên trong. Vực thắm đó là điều Thượng đế là gì. 

Chấp nhận vực thắm đó, trở nên thân thiện với vực 
thắm đó là bước đầu tiên hướng tới thực tại. 

...và theo cách đó điều nọ hay điều kia trở thành ích lợi 
nhất 

ngay cả khi nó bám theo... 

Saraha nói những người thường đang đuổi theo các sự 
vật bởi vì họ muốn tránh bản thân họ. Nhưng người đã đi 
tới biết chân lí là gì, cho dù người đó có tiếp tục hướng tới 
các sự vật, người đó vẫn không bị lừa, bởi vì người đó cũng 


sẽ tận hưởng. Trong thực tế người đó là người duy nhất sẽ 
tận hưởng. 

Bạn đang đuổi theo sự vật bởi vì bạn muốn tránh bản 
thân mình. Người đó chẳng có đâu, chẳng có gì để tránh cả, 
người đó không trốn thoát khỏi đâu cả - người đó có thế tận 
hưởng mọi thứ. Trong thực tế chỉ người đó mới có thế tận 
hưởng mọi thứ. Làm sao bạn có thế tận hưởng được mọi 
thứ? - bởi vì bạn thường xuyên sợ bản thế của riêng mình. 

Saraha nói: Neu bạn thấy người mật tông tận hưởng 
đàn bà hay tận hưởng bữa ăn ngon hay uống rượu, chớ 
phán xét người đó bởi vì người đó trông giống như bất kì 
người thường nào khác; người đó không phải vậy. Khác 
biệt là rất sâu sắc, khác biệt là rất bản chất. Trên bề mặt họ 
cả hai trông giống nhau. Làm sao bạn có thể phân biệt được 
người đang theo đuổi người đàn bà là người thường hay 
người mật tông? Từ bên ngoài rất khó phân biệt, bởi vì từ 
bên ngoài họ trông gần như nhau. 

Lấy vài thí dụ: Hai vũ công đang nhảy múa. Một vũ 
công đang nhảy chỉ để biểu diễn, để cảm thấy bản ngã - 
rằng mình là vũ công lớn. Đấy chỉ là biếu diễn. Người đó 
nhìn vào mắt mọi người đế xem họ đang nghĩ gì. Người đó 
chờ đợi tán thưởng của họ, người đó hi vọng họ sẽ tán 
thưởng mình. Họ sẽ giúp cho bản ngã người đó mạnh thêm 
một chút ít. Và rồi còn vũ công nữa cũng trên cùng sàn 
diễn, nhảy múa bởi vì người đó tận hưởng việc múa. Người 
đó không biểu diễn. Người đó thậm chí không bận tâm về 
việc mọi người có tán thưởng hay không, mọi người có đó 
hay không. Người đó bị cuốn hút, hoàn toàn bị cuốn hút 
trong điệu vũ của mình. Bạn có thế phân biệt được hai 
người đó từ bên ngoài không? Điều đó sẽ rất khó khăn. Khả 
năng nhiều hơn là bạn không thế phân biệt nối. Thậm chí 


337 


02 / 28 / 10 - 6-169 


338 



bạn có thể nghĩ rằng người biếu diễn là vũ công vĩ đại, bởi 
vì người đó nói cùng ngôn ngữ của bản ngã mà bạn hiểu. 
Người không biếu diễn trông có vẻ hơi kì dị. Người không 
biểu diễn sẽ tự phát đến độ chừng nào bạn chưa biết ngôn 
ngữ của tự phát, bạn không thế hiểu được người đó. 

Đe hiểu bất kì cái gì, ít nhất bạn phải biết ngôn ngữ. 
Người mật tông ngồi bên cạnh người đàn bà, cầm tay cô ta, 
và người thường cầm tay người đàn bà - làm sao bạn phân 
biệt được giữa hai người? Người thường đang cố gắng 
thoát khỏi bản thân mình. Người đó muốn được biến mất 
vào trong người đàn bà này đế cho người đó có thế quên 
được mình. Bản thân người đó không yêu chính mình, đó là 
lí do tại sao người đó yêu người đàn bà này - để cho thực 
tại của người đó có thể bị quên đi. Người đó dùng người 
đàn bà này tựa như một thứ giải khát có cồn: người đàn bà 
này làm cho người đó say và người đó quên mất bản thân 
mình. Điều đó có ích, nó cho người đó thảnh thơi nào đó. 
Trong một vài khoảnh khắc ít nhất người đó cũng không 
còn trong lo âu thông thường của mình. 

Còn người mật tông, cầm tay người đàn bà trong vui vẻ 
vô biên... Không phải là người đó muốn trốn thoát - chang 
có chỗ nào mà trốn cả, và cũng chang có ai đế mà trốn. 
Người đó cầm tay người đàn bà chỉ để chia sẻ điều gì đó 
cực kì có giá trị với cô ấy. 

Bạn không thế chia sẻ mọi thứ với mọi người được. Có 
vài thứ bạn chỉ có thế chia sẻ trong tình yêu, có vài thứ bạn 
chỉ có thế chia sẻ trong tin cậy. 

Mọi người hay hỏi tôi tại sao tôi không nói với đông 
đảo quần chúng. Tôi không nói với họ bởi vì tôi có cái gì 
đó để chia sẻ, và cái đó chỉ có thế được chia sẻ trong tin cậy 
sâu sắc, cái đó chỉ có thế được chia sẻ trong tình yêu sâu 


sắc. Tôi chỉ có thế nói với những người đang yêu tôi. Bằng 
không điều đó là vô nghĩa: họ sẽ không hiểu, họ sẽ hiểu 
lầm. Không có cách nào đế làm cho điều đó thành hiếu 
được. Nó có thế được trao đối chỉ khi bạn đã sẵn sàng đáp 
ứng. 

Khi trái tim bạn sẵn sàng, cởi mở, tôi có thế chơi trên 
trái tim bạn và bản nhạc vĩ đại có thế sinh ra. Nhưng nếu 
bạn đến với sự đóng kín, không tin cậy, hoài nghi, tôi 
không thế tạo ra được bản nhạc đó. Điều đó là không thế 
được, bởi vì bạn sẽ không cho phép tôi đi vào cốt lõi sâu 
kín nhất của con người bạn và chơi trên trái tim bạn. Neu 
bạn không cho phép tôi, bản nhạc sẽ không tạo ra được. 

Và rồi bạn muốn biết liệu bản nhạc có tồn tại hay 
không... và cách duy nhất để làm cho bạn nhận biết rằng nó 
tồn tại là tạo ra nó trong bạn. Bạn nói, "Có chứ, tôi sẽ tin 
cậy nếu tôi có thể kinh nghiệm được bản nhạc." vấn đề là ở 
chỗ bạn không thể kinh nghiệm được bản nhạc chừng nào 
bạn còn chưa tin cậy. Nó phải được tạo ra, chỉ thế thì bạn 
mới có thế biết rằng nó hiện hữu. Nhưng trước khi nó có 
thế được biết, tin cậy là yêu cầu cơ bản. 

Người mật tông cầm tay người đàn bà. Người đó có thế 
cầm tay của bất kì ai, nhưng người đó sẽ không thể nào 
truyền được năng lượng đã xảy ra cho mình; người đó có 
thể truyền nó rất dễ dàng cho ai đó yêu người đó. Và điều 
đó có thế được truyền chỉ trong những khoảnh khắc nào 
đó... 

Có những khoảnh khắc nhất định khi hai người đến gần 
nhau đến mức năng lượng có thế nhảy từ người nọ sang 
người kia. Bạn biết về những khoảnh khắc này - nếu bạn đã 
từng yêu ai, bạn sẽ biết - chúng không có đó hai mươi bốn 
giờ một ngày. Cho dù bạn yêu người đàn bà... vợ bạn hay 


339 


02 / 28 / 10 - 6-170 


340 



con bạn, chồng bạn, thì thế nữa bạn cũng biết rằng trong 
hai mưoi bốn giờ một ngày những khoảnh khắc ấy không 
có đó; chúng hiếm khi mới xảy ra. Đôi khi chúng xảy ra... 
đôi khi, cái gì đó... và bạn rơi vào nhau. Đôi khi bạn cảm 
thấy rằng người kia đã tới rất, rất gần, phần ngoại vi của 
các bạn lấn lên nhau. Đó là khoảnh khắc khi cái gì đó có 
thể được truyền đạt. 

Bây giờ Saraha nói: Neu bệ hạ nhìn từ bên ngoài, tâu 
bệ hạ, bệ hạ sẽ thấy những người mật tông chúng tôi chỉ hệt 
như người bình thường khao khát mọi thứ, vui vẻ bình 
thường của cuộc sống. Chúng tôi không phải như vậy. 

Và ông ấy nói: 

Một khỉ trong cõi tràn đầy vui vẻ 

tâm trí hiếu biết trở nên giàu có 

và theo cách đó điều nọ hay điều kia trở thành ích lợi 
nhất. . . 

Đây là luân hồi, và kia là niết bàn. Saraha nói: Tâm trí 
giầu có này - giầu có bởi vui vẻ - trở thảnh có ích cho cả cái 
này và cái kia, cho cả luân hồi lẫn niết bàn, cho bên ngoài 
và bên trong, cho cả thân thể và tâm hồn, cho cả cái thấy 
được và không thấy được. Nó trở thành có khả năng và có 
ích cho cả cái này và cái kia. Đây là một tuyên bố vĩ đại. 

Cái gọi là những người tâm linh thông thường nghĩ 
rằng tâm trí của bạn có thế có ích trong thế giới này hay 
trong Thượng đế. Suy nghĩ của họ là ở chỗ chỉ có một 
trong hai điều đó. Mật tông nói: Suy nghĩ này phân chia 
cuộc sống ra thành phần thấp và phần cao, thành vật chất 
và tâm linh, thành luân hồi và niết bàn. Phân chia này là sai 
bởi vì cuộc sống là không thể phân chia được. Và thực tế, 


nếu bạn thông minh bạn sẽ không chỉ có khả năng tận 
hưởng Thượng đế, bạn sẽ có khả năng tận hưởng ngay cả 
những điều bình thường nữa. Bạn sẽ có khả năng tận hưởng 
tảng đá hệt như bạn sẽ có khả năng tận hưởng Thượng đế. 

Nhìn vào trong tuyên bố sâu sắc, vĩ đại này: Khi tâm trí 
thực sự thông minh và được làm giầu bởi vui vẻ, bạn sẽ có 
khả năng tận hưởng phúc lạc, bạn sẽ có khả năng tận hưởng 
hạnh phúc, bạn sẽ có khả năng tận hưởng hoan lạc nữa bởi 
vì chúng tất cả đều thuộc vào Thượng đế - phần thấp nhất 
cũng như phần cao nhất. 

...và theo cách đó điều nọ hay điều kia trở thành ích lợi 
nhất 

ngay cả khi nó bám theo sự vật thì nó cũng không xa 

lánh chính mình. 

Và Saraha nói: Cho dù bệ hạ có thấy tôi chạy, việc đuối 
theo các sự vật chỉ là cách diễn giải của hoàng thượng. 
Thần không đuổi theo, bởi vì không có đâu để chạy và 
không có ai chạy. 

Trạng thái một người đã đạt tới sự sáng tỏ bên trong 
của mình là ở chỗ người đó có thể tận hưởng mọi thứ từ 
thức ăn cho tới Thượng đế, từ dục cho tới samadhi. Không 
có phân chia: không nên có, không cần có phân chia. 

Mật tông cho bạn cả hai thế giới. Mật tông không phải 
là quan điếm hoặc cái nọ hoặc cái kia, nó là cả hai thế này 
và thế nọ; nó rất thấu đáo. Mọi tôn giáo đều có vẻ nghèo 
nàn theo cách đó, bởi vì họ trốn khỏi thế giới và họ buộc 
bạn phải chọn lựa không cần thiết. Họ nói: Hoặc chọn thế 
giới hoặc chọn Thượng đế. Họ đặt Thượng đế đối lập với 
thế giới. Mật tông là tôn giáo toàn bộ duy nhất - tôn giáo 


341 


02 / 28 / 10 - 6-171 


342 



toàn bộ duy nhất. Không tôn giáo nào sinh ra trên trái đất 
này có tầm nhìn toàn bộ đến như thế. 

Mật tông nói, cả hai, không có vấn đề chọn lựa; tất cả 
đều là của bạn. Bạn có thể ở giữa bãi chợ, và bạn có thể tận 
hưởng bãi chợ; và vậy mà bạn có thể vượt ra ngoài nó, bạn 
có thế tận hưởng cả phần bên ngoài nó nữa. Nó không buộc 
bạn phải chọn lựa. Mọi chọn lựa đều là huỷ diệt. Và bởi vì 
những tôn giáo này theo quan điểm "hoặc cái nọ hoặc cái 
kia" nên thế giới vẫn còn là trần gian. 

Ai bận tâm về Thượng đế? Thượng đế xa xôi thế, 
không thật thế. Và rồi người ta nghĩ, "Đe sau hẵng hay... 
Mình có thế hoãn Thượng đế lại, nhưng cuộc sống vẫn 
đang tiếp diễn - phải tận hưởng nó trước đã." Những tôn 
giáo nào buộc con người phải lựa chọn, chúng sẽ buộc 
người ta phải lưu lại trần gian. Trong một triệu người, một 
người sẽ trở thành mang tính tôn giáo. Một lựa chọn khó 
khăn không cần thiết - người đó phải từ bỏ thế giới, người 
đó phải rời bỏ gia đình, xa rời bạn bè; người đó phải chống 
lại mọi tình yêu của mình. Bạn bó buộc người đó một cách 
không cần thiết. 

Và rồi vấn đề khác nảy sinh. Những người đã sẵn sàng 
chọn Thượng đế không chọn thế giới thì ít nhiều là những 
người hư hỏng, những người đã thất bại trong cuộc sống 
theo cách nào đó; những người bằng cách nào đó chưa đủ 
thông minh đế hiếu cuộc sống; những người thế nào đó vẫn 
còn ngu ngốc, những người bạo ác; những người bằng cách 
nào đó bị thần kinh, bản ngã. Họ có thể trốn khỏi thế giới, 
họ có thế bắt đầu hành hạ mình; đó chính là điều mà chủ 
nghĩa khổ hạnh vẫn làm cho tới nay. Tự hành hạ mình, bạo 
hành với chính mình, tự huỷ hoại mình. Dần dần đầu độc 


bản thể bạn. Những người này không phải là những người 
lảnh mạnh. 

Cho nên trong số một triệu người, một người trở nên 
quan tâm tới việc chọn Thượng đế. Và trong hàng trăm cái 
gọi là người tôn giáo thì có đến chín mưoi chín người 
dường như thần kinh. Cho nên trong một trăm triệu người, 
một người trở thành một Phật hay một Christ hay một 
Krishna. Đây là lãng phí cực kì. 

Bạn hãy nghĩ về khu vườn có mười triệu cây đang mọc 
và chỉ một cây nở hoa. Bạn có gọi người làm vườn đó là 
người làm vườn được không? Trong thực tế bạn sẽ đi đến 
kết luận tự nhiên về điều đó rằng không phải bởi vì người 
làm vườn mà cây nở hoa; cây phải nở hoa bất kể có người 
làm vườn hay không. Mười triệu cây ông ấy đã trồng và chỉ 
một cây nở hoa và kết quả. Điều đó không thế vì người làm 
vườn được; nó phải vì một cái gì đó đã thoát khỏi người 
làm vườn, người làm vườn không thể phá huỷ được nó. 
Bằng cách nào đó người làm vườn đã lãng quên nó, một 
cách nào đó người làm vườn đã quên mất nó. Có thể... 
mười triệu cây, và ông ta đã quên mất về nó. Cho nên nó đã 
bị lỡ và đã nở hoa. Từng cây đều mang tiềm năng cho quả, 
đều mang tiềm năng nở hoa; và mỗi người đều có khả năng 
trở thành một thượng đế. 

Mật tông tạo ra một tôn giáo hoàn toàn mới. Nó nói 
rằng không cần phải chọn: dù bạn ở đâu, đích xác ở đó có 
thế kinh nghiệm Thượng đế. Nó không chống lại thế giới, 
nó vì Thượng đế. Và Thượng đế của nó bao la đến độ cả 
thế giới có thế được bao hàm. 

Và đối với tôi điều dường như rất, rất có liên quan là sự 
sáng tạo nên được bao hàm trong đấng sáng tạo. Nó không 
nên chống nhau. Đây là kiểu logic gì mà nói rằng sự sáng 


343 


02 / 28 / 10 - 6-172 


344 



tạo chống đấng sáng tạo? Neu Thượng đế là người tạo ra 
bạn, nếu Thượng đế là người tạo ra thân thế bạn, dục tính 
của bạn, cảm giác của bạn, những cái đó không thế chống 
Thượng đế được. 

George Grưrdjieff hay nói rằng tất cả các tôn giáo đều 
chống Thượng đế. Và ông ấy cũng phải - ngoại trừ Mật 
tông, ông ấy là phải. Tất cả các tôn giáo đều chống 
Thượng đế. Neu bạn chống lại sự sáng tạo của Thượng đế, 
bạn đang chỉ ra rằng bạn chống lại Thượng đế. Neu bạn 
chống lại bức hoạ, liệu bạn có nói rằng bạn không chống lại 
người vẽ không? Neu bạn đang chống một bài tho, liệu bạn 
có nói rằng, theo một cách gián tiếp, bạn không chống lại 
nhà tho không? 

Neu Thượng đế là đấng sáng tạo, việc sáng tạo là của 
ông ấy và phải có dấu ấn của ông ấy ở mọi nơi. Vâng, nó 
có đó, và Mật tông nói rằng dấu ấn của Thượng đế ở khắp 
nơi. Bạn chỉ cần đôi mắt thấy, tâm trí thấy và một chút cảm 
nhận vui vẻ, và điều đó sẽ bắt đầu xảy ra. 

Nụ của vui vẻ và hoan lạc 

cùng lá của niềm vinh quang lớn lên. 

Dù không có gì chảy tràn ra bẩt kì đâu 

thì niềm sung sướng không thế tả được cũng vẫn kết 

quả. 

Chìa khoá... bí mật. Đây là những câu kinh cuối của 
Saraha. ông ấy đang trao cho chúng ta sự động chạm cuối 
cùng tới bất kì cái gì ông ấy đã nói cho tới nay. ông ấy 
đang trao lời tuyên bố cuối cùng. 

Ông ấy nói: Hoan lạc là của thân thế. Hoan lạc đi ra 
ngoài - hoan lạc cần tới người khác, hoan lạc khao khát sự 


vật, hoan lạc là cuộc hành trình hướng ngoại. Tốt! Chang 
có gì sai trong đó cả. Và rồi: Vui vẻ là cuộc hành trình 
hướng nội. Vui vẻ quan tâm nhiều tới bản thân mình, vui 
vẻ mang tính chủ quan hơn. Với hoan lạc, người khác là 
cần có; với vui vẻ, bạn là đủ. 

Hoan lạc mang tính thân thế, vui vẻ mang tính tâm lí. 
Nhưng chúng cả hai đều vẫn chỉ là nụ chừng nào cái thứ 
ba, điều tối thượng trong vui vẻ, chưa xảy ra: phúc lạc. 
Phúc lạc đó là hoa sen một nghìn cánh, đỉnh cao nhất của 
tâm thức bạn. Khi điều đó mở ra thì tất cả nụ đều nở hoa. 

Bây giờ điều này cần được hiểu. Người thường chỉ có 
thế có vui vẻ rất giới hạn qua thân thế, nhưng người mật 
tông sẽ có vui vẻ mênh mông qua thân thế mình. Nó sẽ 
không chỉ là nụ, nó sẽ là việc nở hoa. Người thường có thế 
có vui vẻ nào đó trong âm nhạc, trong thiền, trong nhảy 
múa, nhưng người mật tông sẽ có vui vẻ vô hạn. Khi bạn đã 
biết vui vẻ vô hạn này thì vui vẻ đó bắt đầu được phản xạ 
trong mọi thứ bạn làm. 

Neu bạn đã biết Thượng đế thì dù bạn bước đi đâu, bạn 
cũng đang bước trên mảnh đất thiêng liêng. Thế thì dù bạn 
thấy bất kì cái gì, bạn cũng đang thấy Thượng đế. Thế thì 
dù bạn gặp bất kì ai, bạn cũng đang gặp Thượng đế. 

Luôn nhớ lấy: kinh nghiệm cao nhất của bạn được phản 
xạ trong kinh nghiệm thấp nhất của bạn. Không có kinh 
nghiệm cao nhất thì phần thấp sẽ rất trần tục. Đó là vấn đề. 
Đó là lí do tại sao mọi người không thế hiểu được những 
người mật tông khi họ nói rằng ngay cả trong dục vẫn có 
thể có samadhi. Họ không thể hiểu được, và có thể hiểu 
được tại sao họ lại không thế hiếu được. Họ không biết 
samadhi. Họ biết dục xấu xí, rất bình thường. Họ chỉ biết 
thất vọng qua nó. Họ chỉ biết thèm khát qua nó. 


345 


02 / 28 / 10 - 6-173 


346 



Từ 'yêu' trong tiếng Anh rất có ý nghĩa. Nó bắt nguồn 
từ gốc tiếng Phạn lobha. Lobha nghĩa là tham lam, thèm 
khát. Yêu thông thuờng chang là gì ngoài thèm khát và 
tham lam. Làm sao nguời thuờng hiếu đuợc rằng trong yêu 
điều tối thuợng cũng có thế đuợc phản xạ? Nhung khi bạn 
đã biết về điều tối thuợng, điều cao nhất, thì cái thấp nhất 
đuợc móc nối với nó. Thế thì bất kì cái gì cũng đều khuấy 
động nó, thế thì bất kì cái gì cũng đều trở thành thông điệp 
từ nó. 

Điều ấy giống như thế này. Bạn bắt gặp chiếc khăn tay 
roi trên đường; đấy là chiếc khăn tay bình thường, chang 
đáng giá hon một rupi. Nhưng một hôm bạn yêu người đàn 
bà, và bạn bắt gặp chiếc khăn tay roi trên phố - cũng là một 
chiếc khăn tay, đáng giá một rupi - nhưng bây giờ nó thuộc 
về người đàn bà bạn yêu. Bây giờ nó cực kì có giá trị, bây 
giờ nó không chỉ là một rupi nữa. Neu ai đó định tặng bạn 
một nghìn rupi bạn sẽ không sẵn lòng cho đi chiếc khăn tay 
này - nó thuộc về người đàn bà mà bạn yêu. Bây giờ chiếc 
khăn tay bình thường này có cái gì đó không có trước đây: 
nó nhắc nhở bạn về người yêu của mình. 

Sự việc đích xác giống như vậy. Khi bạn đã biết 
samadhi, ngay cả cực thích dục cũng chỉ nhắc nhở bạn về 
samadhi, thế thì mọi thứ đều nhắc nhở bạn về samadhi. Thế 
thì toàn bộ sự tồn tại đều trở thành đầy và đông đảo 
Thượng đế... 

Nụ của vui vẻ và hoan lạc 

cùng lá của vinh quang lớn lên. 

Nụ là của vui vẻ và hoan lạc, còn lá là của vinh quang. 
Nhưng thông thường bạn sẽ chỉ thấy lá chừng nào điều cao 
nhất chưa xảy ra. Khi điều cao nhất xảy ra bạn thấy rằng 


ngay cả những chiếc lá bình thường của cuộc sống bạn 
cũng không phải là chiếc lá thường: chính qua chúng mà 
việc nở hoa tối thượng xảy ra. Và bây giờ bạn biết rằng 
cùng dòng nhựa cây chảy tới bông hoa tối thượng đó, tới nụ 
của vui vẻ và hoan lạc, và dòng nhựa cây đó cũng chảy tới 
cả tới lá nữa. Tất cả chúng đều cùng giúp cho hoa sen một 
nghìn cánh nở ra. 

Lá của vinh quang nghĩa là lá của ân huệ, của lòng biết 
on. Bạn bắt đầu cảm thấy niềm vinh quang của sự tồn tại; 
cuộc sống của bạn là vinh quang. Nó không còn bình 
thường nữa, nó rực sáng với Thượng đế. 

Dù không có gì chảy tràn ra bẩt kì đâu... 

Và khi nào thì bông hoa sen một nghìn cánh này mở? 
Nó mở ra khi chang có gì chảy ra. 

Bây giờ nhìn xem: Trước hết, hoan lạc là khi năng 
lượng bạn đang chảy ra - hoan lạc của thân thể. Vui vẻ là 
khi năng lượng bạn chảy vào trong - vui vẻ chủ quan, tâm 
lí. Và khi nào phúc lạc xảy ra? - khi năng lượng của bạn 
không chảy đi đâu nữa, nó đon giản ở đấy. Bạn không đi 
đâu cả, bạn đon giản ở đấy; bạn chỉ là sự hiện hữu. 

Bây giờ bạn không có mục tiêu nào, bây giờ bạn không 
có bất kì ham muốn nào phải hoàn thành, bạn không có 
tưong lai nào. Bạn chỉ ở đây bây giờ. Khi năng lượng đã 
đọng thành vũng, không chảy đi đâu, không tràn đi đâu; 
không có mục tiêu nào phải đạt tới, không có gì phải tìm 
kiếm; bạn chỉ ở đây, hoàn toàn ở đây, toàn bộ ở đây; cái 
bây giờ này là tất cả thời gian còn lại cho bạn, và cái ở đây 
là toàn bộ không gian. Thế thì bỗng nhiên sự thu thập năng 
lượng này, không chuyển đi đâu hết, không bị phân tán bởi 


347 


02 / 28 / 10 - 6-174 


348 



thân thê hay tâm trí, sẽ trở thành một xô đây lớn trong bạn. 
Và... hoa sen một nghìn cánh nở. 

Dù không có gì chảy tràn ra bất kì đâu 

thì niềm phúc lạc không thế tả được cũng vẫn kết quả. 

Và rồi kết quả tới. Cho nên vui vẻ và hoan lạc là nụ, ân 
huệ và biết on và vinh quang là lá, còn việc nở hoa tối 
thuợng của niềm phúc lạc là sự hoàn thành, kết quả. Bạn đã 
về nhà. 

Điều đã được làm cùng nơi 

và cái bản thân nó trở thành đều là cái không... 

Và bây giờ bạn biết rằng bất kì cái gì đã từng đuợc làm 
hay không đuợc làm đều chỉ là giấc mo. Bây giờ bạn biết 
rằng nghiệp, hành động, đều chang có nghĩa gì. Bạn chỉ vẽ 
hình trên nuớc; chúng cứ biến đi. Chẳng có gì còn lại. 
Chang có gì thực sự xảy ra. Tất cả hiện hữu. Chang có gì 
xảy ra cả. 

Điều đã được làm cùng nơi 

và cái bản thân nó trở thành đều là cái không... 

Saraha nói: Bệ hạ, xin bệ hạ hãy nhìn. Điều tôi đang 
làm và điều tôi đã làm và điều tôi đã từng làm tất cả đều vô 
nghĩa vì bây giờ tôi biết nó chỉ là giấc mo. 

... nhưng theo cách đó nó đã có ích cho cái này cái nọ. 

Nhung ông ấy nói, điều đó đúng - nó có ích cho cái này 
cái nọ. Ngay cả khi nó là giấc mo thì nó cũng có ích - nó 
đua tôi tới thực tại này. Tôi đã buớc qua giấc mo đó, nhung 


bây giờ tôi biết nó là giấc mo, bây giờ tôi biết nó là giả. Tôi 
chang làm gì, bởi vì chang có gì đã đuợc làm; nó tất cả chỉ 
là giấc mo, nhung nó có ích - nó đã mang tôi tới kết quả tối 
thuợng này. 

Luân hồi này và niết bàn kia cả hai đều đuợc làm cho 
phong phú thêm bởi có giấc mo. Giấc mo không chỉ là vô 
ích, nó cũng có ích, tiện dụng. Nhung không đúng. 

Đe tôi kể cho bạn một giai thoại... 

Một thợ săn đang rảo buớc trong rừng rậm và anh ta 
gặp một con hố đang gầm gừ tiến về phía anh ta trên con 
đuờng. Anh ta giuong súng lên... nhung khiếp hãi vì anh ta 
thấy súng hết đạn. Con hố tới ngày một gần hon, nó sắp sửa 
tấn công. 

"Phải làm gì đây? Mình sắp bị ăn thịt mất," nguời thợ 
săn nghĩ thầm, khiếp đảm làm anh ta cứng ngắc tại chỗ. 
Ngay khi con hố sắp nhảy tới nguời thợ săn có một cảm 
giác kì lạ. "Mình tin là mọi thứ này đều chỉ là giấc mo," 
anh ta tự nhủ. "Neu mình cố gắng thật mạnh thì chắc chắn 
mình sẽ tỉnh dậy." Thế là anh ta tự véo vào mình thật đau 
và giật mình chóp mắt. Trong khoảnh khắc con hổ biến 
mất; con hổ đã đi mất, nguời thợ săn thấy an toàn trên 
giuờng. Thật nhẹ nhõm! Anh ta vẫn run ray vì sợ hãi, 
nhung bây giờ anh ta đã cuời to. Con hố duờng như thực 
làm sao! May quá nó chỉ là giấc mo. 

Khi anh ta cảm thấy bình tĩnh lại, anh ta ngồi dậy và 
pha một cốc nước chè. Anh ta vẫn còn cảm thấy mệt, cho 
nên anh ta ngồi bên ngoài lều trong chiếc ghế bành và thỉnh 
thoảng hút thuốc. Anh ta thực sự cảm thấy rất buồn ngủ, 
cho nên anh ta lấy mũ đậy lên mặt và nhắm mắt. "Mình có 
thế ngủ cả ngày," anh ta nói. 


349 


02 / 28 / 10 - 6-175 


350 



Sau một chốc anh ta nghe thấy tiếng gầm gừ. "Chao 
ôi," người thợ săn nói, "mình phải bỏ giấc ngủ lần nữa. Lại 
con hổ đó quay lại. Cút đi, đồ con hổ ngu, tao phát mệt vì 
mo thấy mày!" 

Con hố gầm lên và tới gần hon. 

"Tao không sợ mày. Mày chỉ trong giấc mo," người thợ 
săn nói. Rồi anh ta đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước tới con 
hổ và đấm thật mạnh vào mũi con hổ. 

"Thằng cha kì quái này!" con hố nghĩ, "Người thường 
chạy trốn trước ta." Và tất nhiên khi thấy người kì lạ này, 
con hổ trốn biệt. 

Khi con hố trốn mất người này mới trở nên tỉnh táo về 
sự kiện là anh ta hoàn toàn tỉnh thức và con hố không phải 
trong mo, nó là một thực tại. 

Nhưng điều gì đã xảy ra? Giấc mo giúp cho người đó 
khắc phục được con hố thật. Một cách tự nhiên con hố phải 
trở nên rất phân vân. Điều này chưa từng bao giờ xảy ra! 
Đây là kiếu người nào mà đứng dậy và đấm cho mình một 
quả vào mặt như thế? 

Tất cả đều là giấc mo, nhưng giấc mo có thể giúp cho 
việc hiếu thực tại - thậm chí đế vượt qua thực tại. 

Saraha nói: 

Điều đã được làm thì nơi chon và cái 

nó trở thành trong chính nó, đều là cái không 

nhưng theo cách đó nó đã có ích cho cái này cái nọ. 

Dù đam mê hay không thì hình mẫu cũng là cái không. 


Saraha nói: Dù bạn đang sống cuộc sống dam mê hay 
cuộc sống không dam mê, những người biết vẫn biết rõ 
rằng sâu bên dưới cả dam mê lẫn không dam mê đều không 
có gì khác nhau. Sâu trong nó là cái không thuần khiết. 

Nó cũng tựa như một cuốn phim được chiếu lên màn 
ảnh rồng không. Cảnh đẹp được chiếu lên và bạn bị xúc 
động bởi cảnh đẹp đó; cảnh khủng khiếp được chiếu lên và 
bạn bắt đầu run ray. Nhưng Saraha nói: Cái ngày bạn hiểu 
ra thì chang còn gì ngoài hình bóng trên màn ảnh rỗng 
không. Tội nhân là phóng chiếu, thánh nhân cũng vậy. Điều 
tốt là phóng chiếu, điều xấu cũng vậy. Trên màn ảnh rỗng 
không của thực tại mọi thứ đều do tâm trí phóng chiếu ra. 

Cho nên Saraha nói: Tâu bệ hạ, xin chớ phân vân quá 
nhiều bởi điều mọi người nói. Tôi biết nó chỉ là màn ảnh 
rỗng không. Liệu Saraha là người với tính cách rất vĩ đại 
hay là một kẻ vô công rồi nghề phi tính cách, liệu Saraha có 
được mọi người kính trọng hay bị kết án và sỉ vả thì cũng 
chang thành vấn đề - nó chỉ là màn ảnh rỗng không, người 
ta đang phóng chiếu các ý tưởng của mình lên đó. 

Tôi đã đi tới nhận ra cái không này. Và kinh nghiệm 
này về cái không này, và kinh nghiệm về hoa sen một 
nghìn cánh này là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng. 
Một mặt bạn đạt tới phúc lạc tối thượng, mặt khác bạn bây 
giờ bạn biết mọi thứ chỉ là giấc mo rỗng không. Chang có 
gì đế bỏ đi và chang có đâu mà đi; không ai rời đi và không 
ai đi đâu cả. Không chỉ mọi thứ đều rỗng mà cả bạn cũng 
rỗng không. Nó là tất cả là rỗng không - bên trong, bên 
ngoài - hệt như giấc mo. Cái gì xảy ra trong giấc mo? Bạn 
tạo ra... nó là tưởng tượng. 

Câu kinh cuối: 


351 


02 / 28 / 10 - 6-176 


352 



Nếu tôi giống con lợn đam mê vũng bùn thế gian 

thì bạn phải bảo tôi sai lầm nào trong tâm trí không tì 

vết. 

Bởi cái không ảnh hưởng đến người ta 
làm sao mà người ta hiện bị tù túng? 

Saraha nói: nếu tôi giống con lợn thì cũng được. Neu 
mọi người nói rằng Saraha đã trở thành con lợn, con chó 
điên, điều đó hoàn toàn được. Chang có gì khác biệt dù cho 
người ta có nói rằng Saraha đã trở thành vị thánh vĩ đại hay 
họ nói rằng ông ấy đã trở thành con lợn đam mê vũng bùn 
thế gian. 

... thì ông phải bảo tôi sai lầm nào nằm trong tăm trí 
không tì vết. 

Điều tôi làm không có gì khác biệt; bên trong tôi biết 
cái không, bên ngoài tôi chỉ biết cái không. Thuần khiết của 
tôi là không bị ô uế bởi điều tôi làm; việc làm không ảnh 
hưởng đến con người tôi chút nào. Cho nên bệ hạ bảo tôi, 
thưa bệ hạ: 

...sai lầm nào trong tăm trí không tì vết. 

Bởi cái không ảnh hưởng đến người ta 
làm sao người ta hiện bị tù túng? 

Và những điều này không ảnh hưởng tới tôi theo cách 
nọ hay cách kia. Tôi không buông bỏ mà cũng chang níu 
bám. Tôi để mọi thứ xảy ra - bất kì cái gì xảy ra. Tôi không 
có kế hoạch nào và tôi không có bất kì kiểu áp đặt nào lên 
cuộc sống. Tôi sống tự nhiên - bất kì cái gì xảy ra thì cứ 
xảy ra, còn tôi không phán xét. Và tôi không nói, "Nó nên 


theo cách này." Tôi không có từ 'nên', tôi không có từ 
'không nên'. 

Suy tư về trạng thái này: Không có cái 'nên', không có 
cái 'không nên'; không kế hoạch, không thất vọng, không 
hối hận - bởi vì chang có gì xảy ra sai cả. Làm sao có cái 
gì sai được khi bạn không có bất kì ý tưởng nào về cái 
đúng? 

Đây là tự do tối thượng, giải thoát tối thượng. 

Làm sao mọi việc thảnh sai được? Cái sai có thế xảy ra 
chỉ khi bạn có khái niệm nào đó về cái đúng. Neu bạn 
không có bất kì khái niệm nào, bạn không có bất kì hệ tư 
tưởng nào, bạn không có bất kì ý tưởng nào, Saraha nói, 
"bởi cái không ảnh hưởng đến người ta thì làm sao người ta 
hiện bị tù túng được?" 

Và câu kinh cuối là câu rất hay. Khi bạn thực sự về nhả 
và bạn thấy cái đang đó, bạn sẽ không cảm thấy rằng bạn 
đã trở nên được giải thoát. Ngược lại bạn sẽ cảm thấy: Thật 
buồn cười mà mình đã nghĩ rằng mình chưa được giải 
thoát! Khác biệt là lớn lao. 

Neu khi bạn về nhà, khi bạn đi tới biết cái đang đấy, 
bạn bắt đầu cảm thấy rất, rất được nâng cao và bạn đang 
trong trạng thái lâng lâng rất lớn lao, và bạn nói, "Bây giờ 
ta đã trở nên được giải thoát," điều đó có nghĩa là bạn chưa 
được giải thoát. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn nghĩ tù 
túng là thực, điều đó nghĩa là bạn vẫn đang trong mo... bây 
giờ trong giấc mơ khác. Giấc mơ này là cảnh tù túng, giấc 
mơ khác là về giải thoát - nhưng giấc mơ khác lại bắt đầu. 

Saraha nói: Khi bạn thực sự trở thành được giải thoát - 
được giải thoát khỏi mọi cái đúng và cái sai, được giải thoát 
khỏi mọi cái tốt và cái xấu - bạn không chỉ được giải thoát 


353 


02 / 28 / 10 - 6-177 


354 



khỏi cảnh tù túng, bạn còn được giải thoát khỏi bản thân sự 
giải thoát. Thế thì bỗng nhiên bạn bắt đầu cười: Kì cục làm 
sao! Tù túng không thế xảy ra ngay chỗ bắt đầu, tù túng 
chưa bao giờ xảy ra cả! Đấy chỉ là tin; mình đã tin vào nó, 
và mình đã tạo ra nó qua việc tin của mình. Nó đã là giấc 
mơ, bây giờ giấc mơ đã chấm dứt." 

Đó là lí do tại sao câu kinh cuối kết thúc bằng dấu 
chấm hỏi. Bạn đã bao giờ thấy bất kì bản kinh nào kết thúc 
bằng dấu chấm hỏi chưa? Đây là bản kinh duy nhất như 
thế. Tôi không bắt gặp bất kì cái gì khác. 

Kinh sách bắt đầu bằng dấu chấm hỏi và kết thúc bằng 
câu trả lời. Đấy là cách mọi bản thuyết luận logic đều phải 
theo. Phần giới thiệu có thế là câu hỏi, không phải là phần 
kết. Nhưng bài thơ hay này của Saraha kết thúc với một 
dấu chấm hỏi. 

Neu tôi giong con lợn đam mê vũng bùn thế gian 

thì bạn phải bảo tôi sai lầm nào trong tâm trí không tì 

vết. 

Bởi cái không ảnh hưởng đến người ta 
làm sao người ta hiện bị tù túng? 

Ông ấy không tuyên bố rằng ông ấy đã chứng ngộ, ông 
ấy không tuyên bố rằng ông ấy đã được giải thoát, ông ấy 
không tuyên bố rằng mình đã về nhà. ông ấy đơn giản nói: 
tôi cười vào chính cái ý tưởng là tôi đã đi đâu. Tôi chưa bao 
giờ đi bất kì đâu cả. Tôi bao giờ và bao giờ cũng ở nhà. Tôi 
bao giờ cũng ở đây và bây giờ, tôi chỉ đã mơ cho nên giấc 
mơ đã tạo ra ảo tưởng là tôi đã đi đâu đó. Bây giờ giấc mơ 
đã biến mất, và tôi ở vào nơi tôi vẫn đang ở. Đó là lí do tại 
sao ông ấy nói: Làm sao người ta hiện bị tù túng? 


Chẳng ai có đó để mà bị tù túng cả, chang có gì ở đó để 
giam cầm cả. Cảnh giam cầm đã biến mất, cho nên người 
đã bị giam cầm cũng biến mất. Khi thế giới biến mất, bản 
ngã biến mất - cùng nhau; chúng là bộ phận của cùng một 
trò chơi. Bên trong là bản ngã, bên ngoài là thế giới. Chúng 
không thể sống xa nhau, chúng bao giờ cũng sống với 
nhau. Khi thứ nọ biến mất thì thứ kia cũng đồng thời biến 
đi. Bây giờ bản ngã không có đó và thế giới cũng không có 
đó. 

Saraha đang dẫn chứng sự sáng suốt vĩ đại nhất của 
Phật. Phật nói không có chất liệu và không có cái ta. Chất 
liệu không có đó, tất cả đều rỗng không. Và cái ta cũng 
không có bên trong bạn, tất cả chỉ có cái rỗng không. Đi tới 
thấy cái rỗng không này... nhận biết bồng bềnh trong rỗng 
không - nhận biết thuần khiết, nhận biết không bị chặn... 
Nhận biết này là bản thân cái rỗng không, hay cái rỗng 
không này là bản thân nhận biết. Cái rỗng không này chói 
sáng với nhận biết, tràn đầy nhận biết. 

Mật tông là tầm nhìn vĩ đại vào trong mọi vật như 
chúng thực sự như thế. Nhưng nhớ, điều cuối cùng: nó 
không phải là triết lí, nó là sự sáng suốt. Và nếu bạn muốn 
đi vào trong nó, bạn sẽ phải đừng đi qua tâm trí, không có 
tâm trí. 

Vô trí là cánh cửa vào Mật tông. Vô suy nghĩ là con 
đường tới Mật tông. Kinh nghiệm là chìa khoá vào Mật 
tông. 

Đủ cho hôm nay. 


355 


02 / 28 / 10 - 6-178 


356 



10 


Câu hỏi thứ nhất: 


Chỉ viêc nhớ 

m 


Osho kính yêu, tại sao bất kì khi nào tôi rời 
bài giảng của thầy, tôi nhanh chóng trở nên 
bị vỡ mộng với bản thân mình bởi vì tôi 
không thế nào sổng theo những lí tưởng mà 
thầy đã nêu ra trong bài giảng? 


Tôi không thế nào sổng theo những lí tưởng 
thầy đã nêu ra 

Làm sao Mật tông phát triên từ Phật giáo 
mà lại coi dục như cản trở cho thiền? 

'Tuần trăng mật qua đi' nghĩa là gì? 

Đây có phải là ước mơ cuối cùng tốt đẹp hay 
không? 

Tôi muốn làm sannyasỉn nhưng tôi sợ sẽ gặp 
rắc roi. 

Thầy có phải tuyệt đổi cần thiết không? 

Niết bàn là gì? 


Bạn đang nói về điều gì vậy? Lí tuởng sao?... đấy đích 
xác là điều tôi định phá huỷ đấy! Tôi không đua ra bất kì lí 
tuởng nào truớc bạn cả. Tôi không định cho bạn bất cứ 
tuởng tuợng nào về tuong lai; tôi không định cho bạn bất kì 
tuong lai nào hết cả, bởi vì tuong lai là thủ đoạn đế trì hoãn 
hiện tại. Nó là thủ đoạn đế tránh bản thân bạn, cách trốn 
thoát khỏi bản thân bạn. Ham muốn là trò lừa dối, và lí 
tuởng tạo ra ham muốn. Tôi không định cho bạn bất kì cái 
'phải' hay bất kì cái 'không phải' nào, cả khắng định lẫn phủ 
định. Tôi đon giản bảo bạn vứt bỏ mọi lí tuởng và hãy hiện 
hữu. 

Nhung tôi có thế hiểu đuợc câu hỏi của bạn. Bạn tạo ra 
lí tuởng từ nó, bạn bắt đầu nghĩ, "Mình nên thế nào đây?" 
Bạn bắt đầu nghĩ, "Mình phải làm gì để hiện hữu?" Tôi 
đang cố gắng lấy đi lí tuởng và bạn tạo ra lí tuởng từ nó: 
cách vứt bỏ mọi lí tuởng. Bạn hiểu lầm tôi rồi, bạn diễn 
giải sai tôi rồi. Bạn không nghe điều tôi đang nói, bạn cứ 
nghe điều tôi không nói chút nào. Nghe cấn thận vào. 

Điều đó bao giờ cũng xảy ra. Chúng ta không biết Phật 
đích xác nói gì, bởi vì những nguời nói lại là những nguời 
nhu bạn. Chúng ta không biết điều Jesus đã nói, bởi vì 


357 


02 / 28 / 10 - 6-179 


358 



những người kế cũng lại là những người giống như bạn. 
Lời thuật chắc chắn nói điều họ đã nghe, nhưng nó chang 
nói điều gì về điều người nói nói. Và những điều này có thể 
là những điều hoàn toàn đối lập nhau. 

Tôi nói một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Bạn thu nó lại 
thành một thứ gì đó khác - theo ngôn ngữ của bạn; bạn 
bước vào và bạn bắt đầu can thiệp. 

Bạn hỏi: "Tại sao bất kì khi nào tôi rời bài giảng của 
thầy tôi nhanh chóng trở nên bị võ mộng với bản thân 
m ình ..?" 

Bạn trở nên bị võ mộng với bản thân mình bởi vì bạn 
không biết bạn là ai, và bạn có hình ảnh nào đó về bản thân 
mình. Hình ảnh đó không phải là bạn, hình ảnh đó không 
thể là bạn được; hình ảnh đó là một kết cấu tâm trí. Bạn đã 
tạo ra một hình ảnh về chính mình - bạn nghĩ đấy là điều 
mình là như thế. Còn khi bạn lắng nghe tôi và tôi bắt đầu 
diễu cợt bạn, bạn trở nên võ mộng; hình ảnh bạn bị đập võ, 
hình ảnh bạn không còn nguyên vẹn như trước nữa. 

Nhưng bạn không bị đập võ. Trong thực tế hình ảnh 
này không cho phép bạn có không gian, nó không cho phép 
bạn hiện hữu. Hình ảnh này phải bị vứt đi đế cho bạn có thể 
có đủ không gian trưởng thành. Hình ảnh này đã trở nên 
quá khổng lồ, quá mạnh mẽ; nó đã choán toàn bộ ngôi nhả 
của bạn và bạn thì đang sống trong hành lang, nó không 
cho phép bạn đi vào nhà. Còn hình ảnh mà bạn đã tạo ra từ 
các lí tưởng thì cứ tiếp tục kết án bạn, sự bịa đặt cứ tiếp tục 
kết án người bịa đặt. 

Nhìn vào sự xuẩn ngốc của nó, cái lố bịch của nó. Bạn 
tạo ra một hình ảnh, rất đẹp - một cách tự nhiên khi bạn tạo 
ra thì bạn tạo ra hình ảnh đẹp - và thế rồi bởi vì hình ảnh đó 


mà bạn bắt đầu trông xấu đi khi so sánh với nó. Bạn tạo ra 
một hình ảnh rất, rất vĩ đại rằng bạn là thánh nhân, và thế 
rồi bạn thấy mình làm những việc không thật là thánh lắm. 
Bây giờ bạn cảm thấy bị kết án. Hình ảnh này là của bạn, 
và chống hình ảnh này thì hành động của bạn có vẻ rất tồi 
tệ. 

Điều tôi đang nói ở đây, điều Saraha đang nói với nhả 
vua, là ở chỗ hình ảnh đó phải hoàn toàn bị vứt bỏ. Khoảnh 
khắc bạn vứt bỏ hình ảnh này và bạn quên hình ảnh này, cái 
gì là đúng và cái gì là sai? Thế thì ai là tội nhân và ai là 
thánh nhân? Thế thì bạn không có gì để so sánh cả. Thế thì 
bỗng nhiên bạn thấy thoải mái. So sánh biến mất... và kết 
án biến mất. So sánh biến mất... và bản ngã biến mất, bản 
ngã của tội nhân và bản ngã của thánh nhân. Không có lí 
tưởng, bản ngã không thế tồn tại chút nào. Nó tồn tại qua lí 
tưởng, thông qua lí tưởng. Lí tưởng là điều phải có cho bản 
ngã. 

Hoặc bạn nghĩ rằng bạn là tội nhân - bạn tạo ra bản 
ngã, căn cước - hoặc bạn nghĩ bạn là thánh nhân; thế thì 
bạn tạo ra bản ngã, căn cước. Nhưng cả hai chỉ đi vào tồn 
tại thông qua lí tưởng. Neu lí tưởng không có đó, bạn là ai? 
thánh nhân hay tội nhân? tốt hay xấu? xấu hay đẹp? Bạn là 
ai? Bạn đon giản là bản thân mình, không phán xét nào, 
không biện giải nào, không kết án nào. Bạn đon giản có đó 
trong thực tại của mình; đó là điều tôi gọi là 'hiện hữu'. 

Bây giờ bạn phải trở nên bị võ mộng lặp đi lặp lại, bởi 
vì sự nắm giữ của bạn vào hình ảnh này trở nên lỏng ra một 
chút. Bất kì khi nào sự nắm giữ của bạn vào hình ảnh này 
lỏng ra một chút, bạn trở nên sợ hãi. Lí tưởng tạo ra ảo 
tưởng, và bất kì khi nào tôi bắt đầu lấy đi lí tưởng, bạn cảm 
thấy võ mộng. Hoàn toàn võ mộng đi, và đừng tạo ra ảo 


359 


02 / 28 / 10 - 6-180 


360 



tưởng lần nữa - ảo tưởng về lí tưởng - và thế rồi xem cuộc 
sống đạt tới im lặng uy nghi như thế nào. Thế rồi xem sự 
chấp nhận mênh mông nảy sinh như thế nào, phúc lành lớn 
lao bao quanh bạn như thế nào mà chang có lí do gì hết cả. 
Nó là của bạn, chỉ cần hỏi. Bạn không làm gì cả. 

Bạn được Thượng đế chấp nhận như bạn đang thế. 

Đây là toàn bộ thông điệp của tôi, và đây là toàn bộ về 
Mật tông: Bạn được chấp nhận như bạn đang the! 

Nhưng bạn cứ bác bỏ mình. Lí tưởng tạo ra khả năng 
cho bạn bác bỏ, lí tưởng làm cho bạn có thế thảnh nghiệt 
ngã với chính mình, thành độc ác, hung hăng - trở thành kẻ 
tự hành hạ mình. Nỗ lực của tôi ở đây là đế giúp bạn trở 
nên lành mạnh. Chủ nghĩa lí tưởng tạo ra điên khùng, nó 
biến toàn bộ trái đất thành nhà thưong điên. 

Và bạn nói: "Tôi trở nên võ mộng với chính mình bởi 
vì tôi không thế nào sống theo những lí tưởng mà thầy nêu 
ra trong bài giảng." 

Bạn đang nói điều gì vậy? Lí tưởng nào? Tôi không 
nói, "Bạn phải làm cái này." Tôi không nói, "Bạn phải 
giống thế này." Tôi chỉ nói, "Dù bạn là bất kì cái gì, hãy là 
cái đó." Tôi đang cố lấy đi mọi cái 'trở thảnh' từ bạn. Tôi 
đang cố giúp bạn thấy vấn đề là bạn đã ở nhà; bạn chưa bao 
giờ đi đâu và bạn cũng chang có đâu đế mà đi. Đấy đã là 
cảnh ngộ - Thượng đế đang mưa lên bạn. Samadhi đã là 
cảnh ngộ. Dù bạn đang ở đâu bạn vẫn đang trong niết bàn. 

Đây là chứng ngộ... khoảnh khắc này - không lí tưởng, 
không ham muốn, không đâu mà đi. Khoảnh khắc này - 
được hoàn toàn thảnh thoi trong nó, ở đây bây giờ - là 
khoảnh khắc của Thượng đế, khoảnh khắc của chân lí. 


Nhưng bạn nghe tôi và bạn bắt đầu nói như vẹt, bạn 
nghe tôi và bạn bắt đầu lặp lại từng lời. Bạn không theo 
được ý nghĩa, bạn theo từng câu chữ chứ không theo tinh 
thần. 

Tôi đã từng nghe... 

Một thuyền trưởng đại dưong già rắn rỏi mua một con 
vẹt non tại một bến cảng nước ngoài, được đảm bảo nó là 
một con vẹt biết học nói tuyệt vời, và ông ta treo nó trên 
đài chỉ huy. Trở về qua Vịnh Biscay, một đám mây đen dữ 
tợn kéo tới và người hoa tiêu nhận xét, "Sắp tối sầm hết cả 
bây giờ đây!" 

Chang bao lâu sau đó đám mây bột phát thành một con 
mưa dữ dội và thuyền trưởng nói với thuyền phó, "Trời 
đang nổi con thịnh nộ đây!" Con bão càng hung dữ hon, 
con tầu tròng trành và võ ra một lỗ thủng, cho nên một 
người gọi lên, "Chúng ta phải làm gì để được cứu đây?" 
Anh ta nhận được câu trả lời, "Bom đi, đồ tnmg bầy tệ hại! 
Bom đi, đồ ăn mày phát khiếp! Bom đi!" 

Con tầu và mọi người đều bị lạc. Chỉ còn mỗi con vẹt 
ướt sũng, luôn chửi thề là còn sống, và sau một số cuộc 
phiêu lưu thì về tay một người phụ nữ không chồng, đang 
đợi cha xứ. Vì là người thận trọng nên bà ấy che vải lên cái 
lồng, để cho cha xứ được đón chào, con vẹt liền nói, "Sắp 
tối sầm hết cả bây giờ!" Bà này giận tím gan và đặt con vẹt 
ngay dưới vòi nước lạnh, nó hét đinh tai "Trời đang nối con 
thịnh nộ đây!" 

"Không, không, Cô Tantigh! Cô không nên ác độc với 
sinh linh của Thượng đế. Tốt hon là hãy đem nó tới nhà thờ 
vào ngày thờ phụng chúa và đế cho nó nhiễm ảnh hưởng 
tốt." Điều này được thực hiện ngay và con vẹt hành xử hệt 


361 


02 / 28 / 10 - 6-181 


362 



như một thiên thần, thậm chí còn tham gia hát thánh ca. 
Cha xứ, rạng rỡ với thành công của mình, tô hồng thêm cho 
bản thông báo của mình, "Thưa các thầy dòng, hôm nay 
chúng ta hỏi: Chúng ta phải là gì đế được cứu rỗi?", và lẫn 
trong tiếng vỗ cánh là âm thanh the thé của con vẹt, "Bom 
đi, đồ tnmg bầy tệ hại! Bom đi, đồ ăn mày phát khiếp! 
Bom đi!" 

Bạn đừng trở thành con vẹt. Bạn có thế lặp lại những 
điều tôi đang nói nhưng đấy không phải là vấn đề chút nào. 
Hiếu điều tôi đang nói. Việc lặp lại chỉ gây rắc rối cho bạn. 
Chỉ một chút thay đối thanh điệu, sự nhấn mạnh, hơi đối 
một dấu phẩy, một dấu chấm và mọi thứ mất đi. Lắng nghe 
ý nghĩa đi. 

Và có những cách khác đế nghe. Một cách là lắng nghe 
từ tâm trí; thế thì bạn ghi nhớ. Và bạn đã được dạy cách 
lắng nghe qua tâm trí, bởi vì mọi trường phổ thông, cao 
đắng, đại học đều dạy cho bạn cách nhồi nhét. Họ cho bạn 
những khái niệm sai - dường như ghi nhớ là tri thức. Ghi 
nhớ không phải là tri thức, ghi nhớ đơn giản là học vẹt. Bạn 
sẽ biết văn chương, bạn sẽ biết câu chữ, nhưng nó sẽ trống 
rỗng; bên trong chang có ý nghĩa gì, không ý nghĩa nào 
trong nó. Và câu chữ đó là nguy hiếm mà chang có nghĩa 
nào trong đó cả. 

Còn có một cách khác để lắng nghe, và đấy là từ trái 
tim. Lắng nghe qua trái tim đi. Lắng nghe dường như là 
bạn không nghe biện luận mà nghe bài ca. Lắng nghe 
dường như là bạn không nghe triết lí mà là bài thơ. Lắng 
nghe như bạn nghe nhạc. Ngắm tôi như bạn ngắm một vũ 
công. Cảm thấy tôi như bạn cảm thấy người yêu. Thế thì 
văn chương sẽ có đó; nó sẽ được dùng như phương tiện, 
nhưng nó sẽ không phải là vật thực. Phương tiện sẽ bị quên 


lãng, còn ý nghĩa sẽ đi vào trong trái tim bạn và sẽ còn lại ở 
đó. Và nó sẽ thay đổi bản thế bạn, nó sẽ thay đối cách nhìn 
cuộc đời của bạn. 


Câu hỏi thứ hai: 

Osho kính yêu, làm sao Mật tông phát triên 
từ Phật giáo nhưng như tôi biết, Phật giáo 
coi dục như cản trở cho thiền? 

Điều đó có quan hệ với câu hỏi thứ nhất. 

Điều Phật nói phải đã bị hiếu lầm. Vâng, ông ấy đã nói 
rằng đi vào trong thiền người ta phải vượt ra ngoài dục. 
Bây giờ những người nghe lời ông ấy lại nghĩ ông ấy chống 
dục - một cách tự nhiên vậy: ông ấy nói bạn phải vượt ra 
ngoài dục. Họ bắt đầu nghĩ rằng thế thì dục phải là chướng 
ngại, bằng không tại sao bạn phải vượt ra ngoài dục? Họ 
bắt đầu tranh đấu với dục thay vì vượt ra ngoài nó; toàn bộ 
nhấn mạnh của họ đã thay đổi. Họ bắt đầu tranh đấu với 
dục, và Phật giáo trở thành một trong những tôn giác khố 
hạnh nhất trên thế giới. 

Bạn không thế quan sát thấy vẻ duyên dáng mênh 
mông trong các bức tượng hay tranh về Phật hay sao - nó 
có thế bắt nguồn từ khố hạnh được không? Có khả năng 
con người đẹp đẽ này, khuôn mặt duyên dáng này, tình yêu 
này, từ bi này có thế bắt nguồn từ khố hạnh được chăng? 
Những người khố hạnh là những người tự hành hạ mình, và 
khi người ta tự hành hạ mình thì người ta bắt đầu hành hạ 
những người khác nữa, ở mức độ cao hơn bình thường. Khi 


363 


02 / 28 / 10 - 6-182 


364 



một người tự mình trong khổ, người đó không thế nhìn bất 
kì ai khác trong hạnh phúc được; người đó bắt đầu phá huỷ 
hạnh phúc của người khác. Đó là điều cái gọi là mahatmas 
của bạn cứ làm: họ không thể thấy bạn hạnh phúc được, 
cho nên bất kì khi nào bạn hạnh phúc, họ lập tức tới và nói, 
"Phải có cái gì đó sai rồi, người hạnh phúc ngụ ý tội nhân." 

Bạn có thế quan sát điều đó trong chính mình nữa, bởi 
vì qua nhiều thế kỉ cái gọi là những mahatmas và các thảnh 
nhân đã ước định bạn đế cảm thấy mặc cảm bất kì khi nào 
bạn cảm thấy hạnh phúc. Bất kì khi nào bạn đang khổ, mọi 
sự đều tốt. Nhưng nếu bạn cảm thấy vui vẻ lớn, bạn bắt đầu 
cảm thấy có đôi chút không thoải mái - bằng cách nào đó 
điều ấy dường như không phải. Bạn chưa quan sát điều đó 
trong bản thân mình sao? Nó đến từ đâu vậy? Hạnh 
phúc. ..và không đúng sao? Còn khổ thì được. Cái gì đó rất 
đối kháng với cuộc sống - rất phủ định cuộc sống, rất chối 
bỏ cho cuộc sống - đã đi vào trong dòng máu nhân loại. Và 
nó đã tới qua cái gọi là người khố hạnh. Những người khổ 
hạnh này là những người thần kinh: họ là những kẻ tự bạo, 
họ tra tấn mình. Vui vẻ duy nhất của họ là trong việc tạo ra 
ngày càng nhiều khổ. 

Phật không phải là kẻ tự bạo - không thể thế được. Phật 
trông đẹp thế, vui vẻ thế, hạnh phúc thế, cực kì phúc lạc 
thế. Những người đã nghe ông ấy nói chắc phải hiếu lầm ở 
đâu đó. Vâng, ông ấy nói vượt ra ngoài dục - người ta phải 
vượt ra ngoài nó bởi vì nó chỉ là bậc thang đầu tiên của 
chiếc thang. Nhưng ông ấy không nói chống lại nó. Vượt ra 
ngoài không nhất thiết là chống lại. Trong thực tế điều 
tưong phản lại mới là hoàn cảnh: nếu bạn chống dục, bạn 
sẽ chẳng bao giờ có thể vượt ra ngoài nó được. Vượt ra 


ngoài chỉ tới thông qua việc đi qua nó. Bạn phải hiểu dục, 
bạn phải thân thiết với dục. 

Cái gì đó, ở đâu đó, đã bị hiểu sai. Saraha tới như việc 
diễn giải đúng về Phật. Và Saraha phải đã quan sát tai hoạ 
gì đã xảy ra cho hàng nghìn người đi theo Phật: thay vì 
vượt ra ngoài dục họ lại bị nó ám ảnh. Khi bạn liên tục 
tranh đấu với cái gì đó, bạn trở nên bị nó ám ảnh. 

Bạn có thế quan sát nó: người tin vào nhịn ăn trở nên bị 
ám ảnh bởi thức ăn. Mahatma Gandhi bị thức ăn ám ảnh, 
liên tục suy nghĩ về thức ăn - ăn cái gì và không ăn cái gì. 
Dường như là chỉ có mỗi một điều quan trọng nhất trong 
cuộc sống - ăn cái gì và không ăn cái gì. Người thường ít bị 
ám ảnh, họ không nghĩ về điều đó quá nhiều. Bạn cứ thử 
nhịn ăn ba ngày và nghĩ xem cái gì xảy ra trong tâm trí bạn. 
Bạn sẽ nghĩ về thức ăn liên tục. Bây giờ vượt ra ngoài thức 
ăn là tốt, nhưng nhịn ăn không thế là cách thức, bởi vì nhịn 
ăn tạo ra ám ảnh về thức ăn. Làm sao nó có thế là con 
đường để vượt ra ngoài được? Neu bạn thực sự muốn vượt 
ra ngoài thức ăn thì bạn phải ăn cho đúng. Bạn phải ăn 
đúng thức ăn, bạn phải ăn đúng cách và đúng giờ. Bạn phải 
tìm ra cái gì phù họp cho thân thể bạn, cái gì nuôi dưỡng. 

Vâng, điều đó sẽ đưa bạn vượt ra ngoài thức ăn, bạn sẽ 
chang bao giờ nghĩ đến thức ăn nữa. Khi thân thế được 
nuôi dưỡng đầy đủ bạn không nghĩ về thức ăn. Biết bao 
người nghĩ về thức ăn bởi vì theo cách này cách khác họ 
đều đang nhịn ăn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nói điều đó. 
Bạn có thế ăn quá nhiều kem - đấy cũng là một loại nhịn ăn 
bởi vì nó không đủ chất dinh dưỡng, bạn đon giản tống 
những thứ vô giá trị vào bên trong bạn. Chúng không thoả 
mãn bạn; chúng trút đầy bụng bạn nhưng chúng không đáp 


365 


02 / 28 / 10 - 6-183 


366 



ứng cho bạn. Bạn cảm thấy có chất liệu nhưng không có 
nội dung. 

Thức ăn sai sẽ tạo ra không hài lòng, và con đói của 
bạn sẽ không được thoả mãn bởi vì con đói cần chất dinh 
dưỡng, không phải là thức ăn. Nhớ lấy, con đói cần chất 
dinh dưỡng, không phải thức ăn. Và con đói không bận tâm 
nhiều lắm đến ngon miệng. Điều co bản là liệu nó có phù 
hợp cho thân thế bạn hay không, liệu nó có cho thân thể 
bạn năng lượng cần thiết hay không. Neu nó cho đủ năng 
lượng cần thiết thì thế là được. Neu ngon miệng đi cùng với 
dinh dưỡng, bạn sẽ được cực kì thoả mãn. 

Và nhớ, tôi không chống ngon miệng, tôi hoàn toàn 
ủng hộ nó. Nhưng chỉ có ngon miệng thì không thế đủ dinh 
dưỡng. Và chỉ có thức ăn mà không ngon miệng cũng là 
không thông minh, đần độn. Khi bạn có thế có cả hai điều 
đó, sao không nhận? Người thông minh sẽ tìm thấy thức ăn 
đủ dinh dưỡng, thức ăn ngon miệng. Đấy không phải là vấn 
đề quá lớn. Con người có thế lên đến mặt trăng mà chang lẽ 
không thế tìm ra được thức ăn đủ dinh dưỡng cho mình 
sao? Con người đã làm bao nhiêu việc diệu kì mà chang lẽ 
không thể thoả mãn con đói của mình hay sao? Điều này 
dường như không phải là tình huống đúng đắn. Không, con 
người đã không nhìn vào đó. 

Có những người tin vào việc nhịn ăn - họ phá huỷ thân 
thể. Và rồi lại có những người cứ tọng đủ mọi thứ rác vào 
bụng - họ cũng phá huỷ thân thể. Cả hai đều trên cùng một 
con thuyền: cả hai đều đang nhịn ăn, và cả hai đều liên tục 
bị ám ảnh. Một đằng thì bị ám ảnh qua thèm ăn, một đằng 
thì bị ám ảnh qua kìm nén. Chỉ ở giữa mới là điều siêu việt. 

Cho nên đấy cũng là trường họp cho dục, và đấy cũng 
là trường họp cho mọi thứ trong cuộc sống. Saraha phải đã 


trở nên nhận biết rằng những người nói rằng Phật đã nói 
phải vượt ra bên ngoài dục thì thực tế họ lại không vượt ra 
ngoài dục chút nào. Thay vì thế họ ngày càng trở nên bị 
dục ám ảnh nhiều hon và roi sâu hon vào trong vũng lầy 
của nó. 

Có một ni cô trẻ tới gặp Mẹ bề trên trong tâm trạng đau 
buồn, và sau một hồi quanh co lòng vòng mới dám thú thật 
đã có mang. 

"Ai gây ra chuyện này? Ai là thằng đàn ông đồi bại, tội 
lỗi này?" Mẹ bề trên hỏi. 

"Ôi, Mẹ tôn kính, con không phạm vào tội lỗi nhục dục 
với đàn ông đâu," ni cô than thở. 

"Thôi được, đàn bà chắc không thế làm bố được chứ?" 
Mẹ bề trên nói, bắt đầu bực tức. 

"Không, thực mà! Mẹ tôn kính. Bố nó là một trong 
những thiên thần thiêng liêng," ni cô bẽn lẽn mỉm cười. 

"Thiên thần thiêng liêng! Điều vô nghĩa ấy là gì vậy?" 

"Dạ, thưa Mẹ tôn kính, người ấy giáng xuống con vào 
nửa đêm trong giấc ngủ và khi con hỏi người ấy là ai thì 
người ấy nói, "Thảnh Michael," và cho con xem tên người 
ấy trên áo lót đế chứng minh." 

Một khi bạn đang chống cái gì đó, bạn sẽ tìm ra cách để 
thoát ra nó, bạn sẽ tìm thấy cửa sau nào đó. Con người rất 
tinh ranh. Neu bạn kìm nén cái gì đó, tâm trí ranh mãnh sẽ 
tìm ra cách khác nào đó. Đó là lí do tại sao bạn mo về dục... 
thánh nhân của bạn mơ quá nhiều về dục, họ phải mơ như 
thế. Ban ngày họ có thế chối bỏ, nhưng ban đêm... khi họ 
có ý thức họ có thế kìm nén, nhưng khi họ ngủ, thế thì 


367 


02 / 28 / 10 - 6-184 


368 



trong giấc mơ dục thành lớn, đầy mầu sắc rực rỡ, nó trở 
thảnh ảo giác. Và rồi vào buổi sáng họ thấy mặc cảm, và 
bởi vì họ thấy mặc cảm nên họ lại kìm nén nhiều hơn. Và 
khi họ kìm nén nhiều hơn thì đêm sau họ lại có giấc mơ 
đẹp hơn nữa về dục - mà theo họ thì thật khủng khiếp. Điều 
đó phụ thuộc vào cách bạn diễn giải nó là đẹp hay khủng 
khiếp. 

Một cô học trò 'khó tính' muời lăm tuổi đuợc gửi tới 
một nhả tâm lí, nguời đang hỏi cô ta một số câu hỏi rất cá 
nhân, ông ta chắc chắn rằng vấn đề dục là nền tảng cho rắc 
rối và hỏi cô ấy, "Cháu có phải chịu đựng vì dục hay những 
giấc mơ gợi tình không?" 

"Chắc chắn là không!" 

"Cháu có chắc không?" 

"Hoàn toàn chắc," cô gái nói. "Trong thực tế cháu tận 
huởng chúng." 

Vấn đề tuỳ thuộc vào bạn liệu bạn gọi chúng là đẹp đẽ 
hay khủng khiếp. Trong đêm chúng đẹp đẽ, ban ngày 
chúng trở thành khủng khiếp. Trong đêm bạn huởng thú 
chúng, ban ngày bạn chịu đựng. Cái vòng luẩn quẩn đuợc 
tạo ra, và cái gọi là thánh nhân của bạn cứ đi trong cái vòng 
luẩn quẩn này: ban ngày chịu đựng, ban đêm tận huởng; 
ngày ông ta chịu đựng, đêm ông ta tận huởng - và ông ta bị 
xẻ làm đôi giữa hai điều này. 

Và nếu bạn nhìn sâu vào trong bản thân mình bạn sẽ 
thấy điều ấy một cách dễ dàng. Bất kì cái gì bạn kìm nén 
đều sẽ còn lại đó, bạn không thể gạt bỏ nó đi đuợc. Cái bị 
kìm nén còn lại, chỉ cái đuợc bày tỏ mới biến mất. Cái 
đuợc bày tỏ thăng hoa, cái bị kìm nén còn lại - và không 


chỉ còn lại, nó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Khi thời 
gian trôi qua nó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. 

Saraha phải đã nhìn vào điều đã xảy ra hai trăm năm 
sau Phật: diễn giải sai, và mọi nguời gần như bị dục ám 
ảnh. Từ ám ảnh đó của các sư và ni Phật giáo, Mật tông đã 
được sinh ra như sự nổi dậy - sự nổi dậy chống Phật giáo, 
không chống Phật. Qua nối dậy đó mà Saraha đã mang 
tinh thần của Phật trở lại. Vâng, người ta phải siêu việt trên 
dục, nhưng siêu việt lên xảy ra qua hiểu biết. 

Mật tông tin vào hiểu biết. Hiểu biết sự vật một cách 
toàn bộ và bạn sẽ thoát khỏi nanh vuốt nó. Bất kì thứ gì 
không được hiếu đúng sẽ vẫn còn như một vết tích. 

Cho nên bạn phải đấy. Bạn hỏi, "Làm sao Mật tông 
phát triến từ Phật giáo nhưng như tôi biết thì lại coi dục 
như cản trở cho thiền?" Chính xác bởi vì điều đó. Nó là sự 
nối dậy chống lại Phật giáo, và nó là vì Phật. Nó chống lại 
những người theo sau, nhưng không chống lại thầy. Những 
người đi theo đã mang theo câu chữ, còn Saraha đem linh 
hồn. 

Saraha là hoá thân của cùng chứng ngộ như Phật. 
Saraha là vị phật. 


Câu hỏi thứ ba: 

Osho kính yêu, 'Tuần trăng mật qua đi' nghĩa là 

gì? 


369 


02 / 28 / 10 - 6-185 


370 



Tuần trăng mật qua đi nghĩa là phần tuởng tuợng của 
tình yêu của bạn đã kết thúc. Tuần trăng mật là tuởng 
tuợng. Nó là phóng chiếu, nó không phải là thực tại; nó là 
một giấc mơ đuợc phóng chiếu. "Tuần trăng mật qua đi" 
nghĩa là giấc mơ đã qua, và bây giờ bắt đầu hôn nhân, thực 
tại. Tuần trăng mật càng cao, tan vỡ ảo tuởng càng lớn. Đó 
là lí do tại sao hôn nhân vì yêu không thành công. Hôn 
nhân thảnh công nhung không có hôn nhân vì yêu. 

Hôn nhân vì yêu không thế thành công đuợc; thất bại là 
bản chất cho nó. Hôn nhân vì yêu là tuởng tuợng, và điều 
tuởng tuợng không thế thắng đuợc thực tại. Chỉ có một 
cách còn lại trong tuởng tuợng và bao giờ cũng còn lại 
trong tuần trăng mật, và đó là không bao giờ gặp nguời bạn 
yêu. Thế thì điều ấy là có thể: bạn có thế có nó trong cả 
cuộc đời mình - nhung đừng bao giờ gặp nguời mình yêu, 
chớ bao giờ gặp nguời tình của mình. 

Những nguời tình vĩ đại nhất trong lịch sử là những 
nguời không đuợc phép gặp nhau: Laila và Majnu, Shiri và 
Tarihad - đó là những nguời tình vĩ đại. Họ không đuợc 
phép gặp nhau; xã hội đã tạo ra quá nhiều chuớng ngại đến 
mức họ bao giờ cũng vẫn còn trong trạng thái tuần trăng 
mật. Hệt nhu khi thức ăn có đấy nhung bạn không đuợc 
phép ăn, cho nên tuởng tuợng tiếp tục. Neu bạn đuợc phép 
ăn, tuởng tuợng biến mất. 

Hôn nhân vì yêu không thế thành công đuợc. Điều tôi 
ngụ ý 'không thành công' nghĩa là gì? Theo nghĩa là mọi 
nguời muốn nó thành công, nó không thế thành công đuợc. 
Hôn nhân thành công, nhung thế thì không có yêu. Đó là lí 
do tại sao trong quá khứ tất cả các xã hội trên thế giới, theo 
kinh nghiệm, đều quyết định nghiêng về hôn nhân và chống 
tình yêu. Xã hội Àn Độ là một trong những xã hội cố đại 


nhất trên thế giới. Nó đã tồn tại ít nhất năm nghìn năm nay, 
hay nhiều hơn thế nữa. Từ kinh nghiệm lâu dài này Àn Độ 
đã quyết định theo hôn nhân mà không theo tình yêu, bởi vì 
hôn nhân không có tình yêu có thế thành công do chỗ nó 
không có tuần trăng mật trong đó; ngay từ ban đầu nó đã 
rất thực tế, ngay trên đất bằng. Nó không cho phép bất kì 
mơ mộng nào. 

Tại Àn Độ, bản thân các đôi trai gái không đuợc phép 
lựa chọn. Con trai không đuợc phép chọn con gái, con gái 
không đuợc phép chọn con trai; bố mẹ chọn cho chúng. 
Một cách tự nhiên chúng sẽ thực tế hơn, kinh nghiệm hơn. 
Và cũng tự nhiên là chúng không thế rơi vào tình yêu. 
Chúng nghĩ về các thứ khác: tài chính, danh vọng, kính 
trọng, gia đình. Chúng nghĩ tới hàng nghìn thứ, nhung 
chúng không nghĩ về một thứ - tình yêu. Tình yêu không 
đuợc mang vào trong thế giới vật chất chút nào. Chúng đến 
nhả chiêm tinh, chúng hỏi nhà chiêm tinh về mọi thứ - 
nhung không hỏi về tình yêu. Tình yêu không trở thảnh 
chất liệu trong đó. 

Hai nguời không quen biết, đàn ông và đàn bà, đuợc bố 
mẹ, xã hội gắn với nhau và đuợc đế ở với nhau. Một cách 
tự nhiên khi bạn sống với một nguời, có thích thú nào đó 
nảy sinh. Nhung thích thú đó cũng chỉ là thích thú bạn có 
với nguời em gái, đấy không phải là tình yêu. Bởi vì bạn 
đuợc sinh ra trong một gia đình nào đó - bạn đã không 
chọn chị em mình, bạn cũng chang chọn anh em mình; bạn 
không chọn họ, ngẫu nhiên mà bạn đuợc sinh ra với cùng 
bố mẹ - bạn có một thích thú nào đó. sống với nhau thời 
gian dài, cả nghìn lẻ một giao tiếp, và nguời ta bắt đầu 
thích - hay không thích. Nhung nó chang bao giờ là yêu và 
chẳng bao giờ là ghét; nó chẳng bao giờ đi đến cực điểm, 


371 


02 / 28 / 10 - 6-186 


372 



nó rất cân bằng. Cùng trường hợp như thế cũng xảy ra cho 
hôn nhân, hôn nhân được thu xếp. Chồng và vợ sống với 
nhau, và dần dần họ bắt đầu có cảm tình lẫn nhau. 

Một điều khác xã hội làm: xã hội không cho phép bất 
kì quan hệ dục nào ngoài hôn nhân, cho nên một cách tự 
nhiên chồng phải làm tình với vợ, và vợ phải làm tình với 
chồng. Neu bạn chỉ được phép ăn thức ăn này mà không 
được ăn thức ăn khác, bạn có thế đợi được bao lâu? Bạn 
phải ăn thôi. Đây là thủ đoạn của xã hội. Neu dục ngoài 
hôn nhân mà được phép, có mọi khả năng là chồng có thế 
không muốn làm tình với vợ và vợ không muốn làm tình 
với chồng. Chỉ đế cho khao khát mãnh liệt mà không có lối 
ra nào khác họ phải bắt đầu làm tình với nhau. Từ chỗ tuyệt 
vọng họ bắt đầu trở nên liên kết với nhau. Rồi trẻ con được 
sinh ra... và nhiều thứ ràng buộc nữa: các ràng buộc tôn 
giáo, xã hội. Rồi trẻ con và trách nhiệm... và gia đình bắt 
đầu lăn bánh. 

Hôn nhân vì yêu chắc chắn thất bại bởi vì hôn nhân vì 
yêu là hiện tượng thi vị hoá. Bạn yêu và bạn bắt đầu mo 
mộng về đàn bà hay đàn ông, rồi bạn đạt tới đỉnh, cực điếm 
mo mộng. Những mơ mộng này tiếp tục cho tới khi bạn 
gặp người đàn bà, cho tới khi bạn gặp người đàn ông. Rồi 
các bạn tới với nhau, các bạn được thoả mãn; những mơ 
mộng này bắt đầu biến mất. Bây gì lần đầu tiên bạn bắt đầu 
nhìn thấy người kia như con người thực của họ. 

Khi bạn nhận thấy vợ mình như cô ta vẫn thế, khi bạn 
nhận thấy chồng mình thực như anh ta vẫn thế, tuần trăng 
mật trôi qua. Đấy là ý nghĩa của 'tuần trăng mật đã qua'. Và 
điều đó xảy ra không chỉ trong hôn nhân, nó xảy ra trong 
nhiều loại quan hệ. Nó xảy ra ở đây với tôi. Bạn đến tôi và 
bạn có thế có tuần trăng mật, bạn có thể bắt đầu tưởng 


tượng về tôi. Tôi chang có phần nào trong đó cả, tôi không 
phải là một phần trong đó. Nó là cái gì đó bạn làm một 
mình tất cả. Nhưng bạn bắt đầu tưởng tượng, ước muốn: 
điều này sắp xảy ra và điều kia sắp xảy ra, rồi Osho sẽ làm 
cái này và Osho sẽ làm cái kia. Thế rồi một hôm nào đó 
tuần trăng mật qua đi. Trong thực tế tôi bao giờ cũng muốn 
đợi cho tới khi tuần trăng mật qua đi, thế rồi tôi mới bắt 
đầu làm việc, không bao giờ trước nó, bởi vì tôi không 
muốn trở thành một phần trong tưởng tượng của bạn. Tôi 
chỉ bắt đầu làm việc khi tôi thấy rằng bây giờ tuần trăng 
mật đã qua và bạn đã quay trở về mặt đất. Bây giờ cái gì đó 
thực có thể được làm. 

Trong thực tế tôi bao giờ cũng muốn trao danh hiệu 
sannyas khi tuần trăng mật đã qua. Trao danh hiệu sannyas 
trong tuần trăng mật là nguy hiểm, rất nguy hiếm, vì 
khoảnh khắc tuần trăng mật qua đi bạn sẽ bắt đầu cảm thấy 
chống tôi, bạn sẽ bắt đầu nối dậy chống tính chất sannyas, 
bạn sẽ bắt đầu phản ứng. Tốt hơn cả là nên đợi. 

Trong mọi quan hệ - trong tình bạn, trong quan hệ 
thầy-đệ tử - trong bất kì kiểu quan hệ nào bao giờ cũng có 
một phần tưởng tượng. Tưởng tượng đó chỉ là tâm trí bạn: 
các ham muốn bị kìm nén đang bay lượn trong mơ mộng. 
Trong một thế giới tốt hơn, với nhiều hiếu biết hơn, hôn 
nhân sẽ biến mất, và cùng với hôn nhân cả tuần trăng mật 
cũng biến mất. 

Bây giờ lắng nghe xem. Đã từng có những xã hội... 
chẳng hạn xã hội Hindu - xã hội này thủ tiêu tuần trăng mật 
bởi việc thủ tiêu tình yêu, và chỉ có hôn nhân là tồn tại. ớ 
Mĩ người ta lại đang thủ tiêu hôn nhân và cứu tình yêu và 
tuần trăng mật; chỉ có tuần trăng mật tồn tại, không có hôn 
nhân - nó đang biến mất. Nhưng với tôi cả hai đều dấn sâu 


373 


02 / 28 / 10 - 6-187 


374 



trong âm mưu. Tuần trăng mật có thể tồn tại được chỉ nếu 
có kìm nén nào đó, bằng không thì chang có gì đế phóng 
chiếu cả. Và nếu có cái gì đó để phóng chiếu, thế thì tình 
yêu cứ thất bại mãi. Thế thì các học giả Hindu về xã hội sẽ 
tới và họ bắt đầu thu xếp cho hôn nhân bởi vì tình yêu thất 
bại: nó làm cho người ta phát khùng và chang giúp gì cho 
họ sống cuộc đời mình, nó làm cho họ phải tự tử, nó làm 
cho họ thần kinh, tâm thần phân liệt, cuồng loạn. Cho nên 
các học giả Hindu về xã hội phải tới, các tu sĩ và các chính 
khách phải tới đế thu xếp cho hôn nhân, bởi vì tình yêu quá 
nguy hiếm. Và đấy chính là cách xã hội chuyến giữa hai 
cực. 

Đôi khi khi người ta phát chán với hôn nhân, như họ đã 
phát chán ở Mĩ, họ bắt đầu nghĩ tới tình yêu. Khi người ta 
phát chán với tình yêu, chang chóng thì chầy họ sẽ thấy - 
họ đã tìm thấy nó như thế - thế thì họ bắt đầu chuyến sang 
hướng về hôn nhân. Cả hai đều là các cực của cùng một trò 
chơi. 

Đối với tôi cần có một kiểu xã hội khác trong đó hôn 
nhân và lãng mạn cả hai đều biến mất. Hôn nhân biến mất 
bởi vì buộc hai người sống với nhau theo bó buộc pháp lí là 
vô đạo đức. Buộc hai người sống với nhau khi họ không 
muốn sống với nhau là chống tự nhiên và chống Thượng 
đế. Chín mươi chín phần trăm bệnh tật xã hội sẽ biến mất 
nếu mọi người không bị bó buộc. 

Nghe điều này... 

Một người tới cố vấn pháp luật của mình và nói, "Tôi 
rất giầu, cho nên bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, 
nhưng tôi muốn tống khứ mụ vợ, cái mụ lắng lơ mà tôi thì 


không muốn giết người. Vậy ông bảo tôi phải làm sao bây 
giờ?" 

"Mua cho bà ta một con ngựa khoẻ mạnh và nó có thế 
sẽ hất tung bà ta lên." 

Một tháng sau người đó quay lại và nói vợ anh ta bây 
giờ thành người đàn bà cưỡi ngựa giỏi nhất trong quận. 

"Thử thế này vậy, " ông luật sư nói, "mua cho bà ta một 
chiếc Hon đa, và để bà ấy đi lên núi bằng cái xe ấy." 

Người đàn ông này làm theo lời, nhưng rồi bà ấy lái xe 
nhu Stirling Moss, gây nguy hiểm cho mọi người trừ chính 
bà ấy. Ông chồng bảo với vị cố vấn pháp luật rằng ông ấy 
rất lấy làm thất vọng. 

"Thế thì mua cho bà ta một con báo gấm vậy." 

Người đàn ông quay lại sau một tuần, sung sướng. 
"Ông nói giá phải trả cho ông đi," ông ta nói. "Được việc 
đấy." 

"Điều gì đã xảy ra vậy?" 

"Thế này khi bà ấy mở cửa chuồng đế cho con báo ăn 
thì nó đã cắn đứt đầu bà ấy!" 

Hôn nhân tạo ra cả nghìn lẻ một thứ phức tạp và chang 
giải quyết được gì. Thế mà nó lại thành công đấy: nó thảnh 
công trong việc làm cho mọi người thành nô lệ. Nó thảnh 
công trong việc phá huỷ tính cá nhân của con người. Bạn 
không thấy điều ấy tất cả xung quanh sao? Người không 
gia đình có tính cá nhân nào đó còn người có gia đình bắt 
đầu mất đi tính cá nhân của mình; người ấy bắt đầu ngày 
càng trở nên kiểu cách. Người đàn bà chưa xây dựng gia 
đình có vui vẻ, cái gì đó tuôn chảy. Người đàn bà đã có 


375 


02 / 28 / 10 - 6-188 


376 



chồng trở thành tẻ nhạt, thờ ơ, chán ngắt. Điều này là xấu, 
buộc mọi nguời thành buồn tẻ. Mọi nguời ở đây đế hạnh 
phúc, mọi nguời ở đây để tận huởng và lễ hội. Điều này là 
xấu! 

Hôn nhân phải ra đi. Nhung nếu bạn chọn tuởng tuợng 
và tình yêu, bạn sẽ rơi vào cùng cái bẫy hôn nhân, bởi vì 
tình yêu chang bao giờ thành công, chang bao giờ thảnh 
công nhu hôn nhân thành công về mặt tài chính, an toàn, vì 
trẻ con, vì xã hội, vì điều này điều nọ - yêu không bao giờ 
thành công như hôn nhân thành công. Cho nên tình yêu 
nhất định tạo ra một kiếu rắc rối khác. Và tình yêu tồn tại 
bởi vì ham muốn bị kìm nén. Khi hôn nhân biến mất và 
ham muốn không bị kìm nén thì tình yêu sẽ biến đi một 
cách tự động. 

Một xã hội thực của con người sẽ không biết tí gì về 
hôn nhân và sẽ không biết gì về tuần trăng mật. Nó sẽ chỉ 
biết vui vẻ, biết về chia sẻ với mọi người. Chừng nào bạn 
còn có thế chia sẻ thì còn tốt; nếu bạn không thể chia sẻ 
được nữa thì tạm biệt. Hôn nhân biến mất và với việc đó 
cái li dị xấu xí cũng biến theo. Hôn nhân biến mất và với 
nó cả tưởng tượng về tuần trăng mật cũng biến mất. 

Khi bạn được tự do yêu đương, gặp gỡ, sống cùng với 
mọi người, tuần trăng mật sẽ biến mất. Laila và Majnu, rồi 
Shiri và Parihad đều không thế có - chẳng ai ngăn cản con 
đường. Bạn có thế gặp bất kì người đàn bà nào và bạn có 
thế gặp bất kì người đàn ông nào, bất kì ai bạn ham muốn 
và bất kì ai ham muốn bạn; không ai ngáng đường cả. Thế 
thì cần gì phải tưởng tượng nữa? Neu mọi loại thức ăn đều 
có sẵn, bất kì cái gì bạn muốn ăn cũng đều có cả và không 
có ai đứng đó tựa như cảnh sát hay quan toà hay tu sĩ, làm 
bạn sợ hãi và hoảng sợ rằng nếu bạn ăn thức ăn này bạn sẽ 


phải xuống địa ngục, nếu bạn ăn thức ăn kia bạn có thế lên 
cõi trời... rồi thức ăn bạn không muốn ăn lại dẫn lên cõi trời 
còn thức ăn bạn muốn ăn dẫn xuống địa ngục. Bất kì cái gì 
đem đến cho bạn vui vẻ đều dẫn tới địa ngục còn bất kì cái 
gì làm cho bạn khố sở đều dẫn tới thiên đường. 

Khi không có ai đứng ở giữa bạn và ham muốn của 
bạn, khi ham muốn được tự do, sẽ không có kìm nén. 
Không có kìm nén, tuần trăng mật sẽ biến mất. Tuần trăng 
mật là sản phẩm phụ: nó tồn tại với hôn nhân. Nó giống 
như miếng mồi. Bạn đi câu cá, bạn dùng mồi. Tuần trăng 
mật là miếng mồi, nó đưa bạn vào hôn nhân. Đó là lí do tại 
sao đàn bà rất, rất nhấn mạnh về hôn nhân - bởi vì họ biết. 
Họ gần thực tế hơn, kinh nghiệm hơn đàn ông. Đàn ông 
vẫn còn là những tay mơ, họ nghĩ tới các vì sao và mặt 
trăng, còn đàn bà chỉ cười vào cái ham muốn lố lăng của 
họ. Đàn bà biết - cô ấy rất thực tế - cô ấy biết rằng trong 
vòng mười, mười hai, mười lăm ngày, từ hai đến ba tuần lễ, 
tuần trăng mật sẽ biến mất... rồi sao đây? Cô ấy cứ khăng 
khăng phải có hôn nhân. 

Người đàn ông hỏi người đàn bà - anh ta đang yêu - và 
anh ta hỏi cô ấy trong đêm, "Tình yêu hay cái gì đó?" 

Còn người đàn bà trả lời, "Hôn nhân hay không có gì." 

Anh ta lại hỏi, "Tình yêu hay cái gì đó?" 

Còn cô ấy nói, "Hôn nhân hay không có gì hết." 

Tình yêu là không tin cậy được, nó tới rồi nó đi; nó là 
một ý chợt nảy ra, một tâm trạng. Neu tình yêu còn đấy, 
điều đó chỉ đơn giản là kìm nén vẫn còn đấy. 


377 


02 / 28 / 10 - 6-189 


378 



Thế thì trong một xã hội khác sẽ có vui vẻ. 'Tình yêu' 
sẽ không phải là một từ quan trọng như "vui vẻ', 'lễ hội’. 
Hai người muốn chia sẻ năng lượng của mình; nếu họ cả 
hai đều sẵn lòng, chẳng có gì cản trở cả. Sẽ chỉ có giới hạn 
là nếu người kia không sẵn lòng, điều đó kết thúc; thế thì 
nó sẽ không bao giờ bắt đầu được. Tất cả những giới hạn 
khác đều nên bị vứt bỏ. 

Và bây giờ khoa học đã có thể làm cho vấn đề trẻ con 
rất dễ giải quyết. Ngày xưa người ta không may mắn được 
đến thế, bạn bây giờ được may mắn hon nhiều; vấn đề trẻ 
con có thế được giải quyết. Bạn có thể ở với người đàn bà 
cho đến ngày bạn nghĩ rằng bây giờ bạn đã sống chung đủ 
lâu và tình yêu của bạn, vui vẻ của bạn với người đàn bà đó 
còn tăng lên, vui vẻ của bạn với người đàn ông còn tăng 
lên, và bây giờ không thế có sự tách biệt nữa, bạn đã tìm 
thấy người bạn đời tâm hồn của mình - cái ngày bạn cảm 
thấy rằng bạn có thế có con. Bằng không thì chang cần phải 
có con. 

Và trong một xã hội tốt hon, trẻ con nên thuộc về cộng 
đồng. Gia đình phải tan biến. Nên có cộng đồng của mọi 
người: cộng đồng các hoạ sĩ, noi các hoạ sĩ - đàn ông và 
đàn bà - sống với nhau và tận hưởng việc ở cùng nhau, 
cộng đồng các nhà tho, cộng đồng thợ mộc, cộng đồng thợ 
vàng bạc; cộng đồng các loại người khác nhau, những 
người sống cùng nhau, thay cho gia đình. Gia đình là một 
tai hoạ. Nhiều người sống với nhau sẽ tốt hon, họ có mọi 
thứ chung và họ chia sẻ tình yêu cho nhau. Nhưng không 
nên có bất kì hạn chế nào. 

Tình yêu không bao giờ nên trở thành bổn phận, nghĩa 
vụ; chỉ có thế thì nó mới là vui vẻ. Khoảnh khắc nó trở 
thảnh nghĩa vụ nó chết, nặng nề, và nó tạo ra cả nghìn lẻ 


một vấn đề không thể giải quyết trực tiếp được. Đó là toàn 
bộ hiện trạng trong thế giới. Bạn có thế tới nhà phân tâm, 
bạn có thể tới thầy, bạn có thế thiền, bạn có thế làm cái này 
cái nọ - nhưng vấn đề co bản của bạn vẫn chẳng được động 
chạm tới. 

Vấn đề cơ bản của bạn còn lại có liên quan thế nào đó 
tới năng lượng dục của bạn, và bạn cứ khắc phục nó ở đâu 
đó. Bạn cứ cắt lá, tỉa lá mà bạn chang bao giờ cắt gốc rễ. 
Mọi người khổ bởi vì họ chán lẫn nhau. Mọi người buồn 
bởi vì họ không tận hưởng bạn bè lẫn nhau. Mọi người đơn 
giản bị nặng gánh: họ thực thi bổn phận của mình, tình yêu 
không có đó. 

Hôn nhân và tuần trăng mật cả hai đến trong cùng một 
bọc; chúng cả hai phải cùng ra đi. Thế thì mới có thể có 
nhân loại không bị kìm nén, nhân loại diễn đạt đầy đủ, con 
người diễn đạt đầy đủ, người không biết gì ngoài vui vẻ, và 
người quyết định theo vui vẻ. 

Vui vẻ nên trở thành tiêu chuẩn. Đó là điều toàn bộ 
Mật tông là gì: Vui vẻ nên trở thành tiêu chuẩn. 


Câu hỏi thứ tư: 

Osho kính yêu, tôi yêu Ma Prem Savya. Tôi 
muốn cô ẩy sổng với tôi đến chết. Đây có 
phải là ham muốn cuối cùng tốt đẹp hay 
không? 


379 


02 / 28 / 10 - 6-190 


380 



Câu hỏi này là từ Prem Aniket. 

Điều đầu tiên: không ham muốn là điều cuối cùng nếu 
bạn vẫn còn sống. Không ham muốn là ham muốn cuối 
cùng nếu bạn vẫn còn sống - ai biết đuợc về khoảnh khắc 
tiếp? Và làm sao bạn có thể xoay xở đế biết khoảnh khắc 
tiếp? Bạn đã quen biết Savya bao lâu? Mới vài tuần... truớc 
vài tuần này bạn thậm chí đã không mo về cô ấy. Neu điều 
này có thế xảy ra thì điều này có thế xảy ra nữa. Sau ba 
tuần, bạn có thể gặp nguời đàn bà khác. 

Cho đến khi nào bạn chết chang ham muốn nào là ham 
muốn cuối cùng cả; mỗi ham muốn lại tạo ra các ham 
muốn khác. Ham muốn là một dải liên tục. Chỉ có hai điều, 
chết hay chứng ngộ, mới dừng các ham muốn. Và chắc 
chắn cả hai điều này đều chua xảy ra, Aniket này; cả cái 
chết lẫn chứng ngộ đều chua xảy ra đâu. 

Hiếu đuợc ham muốn là điều tốt. Mỗi ham muốn đem 
đến những ham muốn mới, ham muốn nọ tạo ra muời ham 
muốn kia. Nó cũng tựa nhu một hạt mầm nhỏ trở thành cái 
cây lớn, hàng nghìn cành và hàng triệu lá. Từ một ham 
muốn, hạt mầm đó, nhiều ham muốn khác nảy sinh. 

Bạn không thể nói đuợc điều gì về tuơng lai; bạn 
không nên nói, tuong lai vẫn còn đế mở. Đây là một trong 
những nỗ lực lớn nhất của con nguời - kì cục, nhung con 
nguời vẫn cứ tạo ra nó. Một: nguời đó muốn cải tạo quá 
khứ, điều không thế làm đuợc. Bất kì cái gì đã xảy ra đều 
đã xảy ra rồi, không có cách nào làm lại đuợc nó nữa; bạn 
thậm chí không thế chạm vào nó chỗ này chỗ nọ đuợc. Bạn 
không thế làm cho nó tốt hon lên, bạn cũng chang thế nào 
làm cho nó tồi đi hon. Nó đon giản bên ngoài bạn. Nó đã 
xảy ra, nó đã trở thảnh thực tại, và cái đã trở thành thực tại 
không thế nào động chạm tới đuợc. Quá khứ đã kết thúc, 


nó đã hoàn thành con đuờng của nó; bạn không thế quay lại 
và bạn cũng không thế thu xếp lại nó. Nhu thế là tốt; bằng 
không, nếu bạn có thể thu xếp lại quá khứ, nếu bạn có thể 
quay nguợc lại, bạn sẽ phát điên. Thế thì bạn sẽ chang bao 
giờ đến đuợc hiện tại lần nữa, quá khứ quá dài. 

Cũng tốt là cánh cửa quá khứ đã đóng lại. Nhung con 
nguời, tâm trí đần độn của con nguời, vẫn cứ nghĩ về cải 
tiến, cải tạo, làm lại cái gì đó ở đây đó. Đôi khi bạn không 
nghĩ về điều đó: bạn đã không nói điều gì đó, và bạn bắt 
đầu nghĩ điều đó sẽ tốt hon sao? Bạn đã không làm điều gì 
đó - như thế sẽ tốt hon chăng? Và trong tưởng tượng của 
bạn, bạn cố nói điều đó và làm điều đó. Nhưng bạn chỉ làm 
lãng phí thời gian; bây giờ chang cái gì có thể làm được 
nữa, nó đã trượt khỏi tay bạn. 

Quá khứ không thể sửa đổi được, và tưong lai không 
thế dự đoán trước được. Cả điều đó nữa con người cũng 
vẫn cứ làm: con người muốn dự đoán tưong lai. Tưong lai 
là cái còn chưa xảy ra. Tưong lai vẫn còn đế mở; tính mở là 
điều tưong lai là gì. Tưong lai là không định trước. Nó 
không phải là thực tại, nó chỉ là có thế; chẳng có gì chắc 
chắn được về tưong lai. Không có gì chắc chắn về tưong lai 
cả. Nhưng con người ngốc nghếch: lần nữa con người lại 
đến các nhả chiêm tinh, tra cứu Kinh dịch, bói bài, điếm 
báo. Con người ngốc nghếch đến mức cố gắng bằng cách 
nào đó tìm ra cách thức đế có thể biết trước tưong lai sẽ 
như thế nào. Nhưng nếu bạn có thế biết trước về nó thì nó 
đã là quá khứ, nó không còn là tưong lai nữa. Chỉ quá khứ 
mới có thể được biết, tưong lai vẫn còn là cái chưa biết. 
Đấy là phẩm chất cố hữu của tương lai - chưa biết. Tất cả 
đều là có thế và chang cái gì chắc chắn cả - đó chính là 
tương lai. Tất cả đã xảy ra, không có gì thêm nữa có thế 


381 


02 / 28 / 10 - 6-191 


382 



xảy ra - đó là quá khứ. Và hiện tại chỉ là bước chuyển từ 
thực tại tới tiềm năng, từ đóng tới mở, từ chết tới sống. 

Bây giờ bạn hỏi: "Đây có phải là ham muốn tốt đẹp 
cuối cùng không?" Bạn muốn rằng đấy là ham muốn cuối 
cùng của bạn, nhưng rồi bạn sẽ phải tự tử, hoặc thực sự 
hoặc biếu tượng. Bạn sẽ phải tự tử nếu bạn muốn nó là ham 
muốn cuối cùng. Hoặc bạn phải đi và nhảy vào trước tầu 
hoả, hoặc nhảy xuống biển, nhảy xuống vực - tự tử thực - 
thế thì bạn có thế có ham muốn đó là ham muốn cuối cùng. 
Hoặc tự tử về mặt về mặt tâm lí, điều nhiều người đã làm. 
Không nhìn vào bất kì người đàn bà khác nào nữa; nhắm 
mắt lại, trở nên sợ hãi. Bám vào bất kì ai bạn yêu và không 
đi đâu hết, ở đấy, lạc lối; thậm chí không nghĩ, thậm chí 
không mo... đấy là tự tử về tâm lí. 

Nhưng theo cả hai cách bạn sẽ không có khả năng 
sống, bởi vì bạn sẽ không có tưong lai nào để sống. Neu 
bạn thực sự muốn sống - và bạn muốn sống; trong thực tế 
đấy là điều bạn đang hỏi: bạn muốn sống với Savya. Đe 
sống bạn phải sống động. 

Bạn đừng nghĩ theo kiếu 'ham muốn cuối cùng'. Và tại 
sao, tại sao bạn muốn nó là cái cuối cùng? Tại sao bạn 
không thể chia sẻ năng lượng của mình một ngày nào đó 
với người đàn bà khác nào đó? Tại sao keo kiệt thế? Tại 
sao vô nhân đạo đến thế? Những người đàn bà khác không 
thiêng liêng như Savya hay sao? Thượng đế chang đã xuất 
hiện dưới nhiều, nhiều hình dạng, hàng triệu dạng quanh 
bạn đó sao? Tại sao bám víu vào một hình dạng? Tại sao 
có bám víu này? 

Bám víu này đến từ kìm nén, bởi vì bạn đã kìm nén 
ham muốn của mình. Rồi một hôm bạn tìm thấy người đàn 
bà, người đang hướng tình yêu về bạn và bạn bám lấy. Bạn 


sợ mất cô ấy, vì bạn biết tất cả những đêm dài khi bạn một 
mình. Neu bây giờ người đàn bà đó ra đi, lần nữa bạn lại 
một mình. Bây giờ người đàn bà này cũng sợ đon độc của 
mình; cô ấy bám lấy bạn. Cô ấy sợ rằng một ngày nào đó 
bạn có thế đi tới ai đó khác; bạn có thế không hướng về cô 
ấy nữa, và cô ấy sẽ bị bỏ lại đon độc. Đã trải qua biết bao 
đêm dài đon độc rồi, thôi bây giờ không thế nữa. "Chúng ta 
đã tìm thấy nhau, chúng ta phải bám vào nhau; chúng ta 
phải sở hữu lẫn nhau và chúng ta phải canh chừng cho 
nhau, để cho không ai đi bất kì đâu nữa." 

Nhưng từ canh chừng này, nhìn điều đã xảy ra: mọi 
người đều chán. Bạn cần người yêu, không phải là người 
gác; bạn cần người được yêu, không phải cai ngục. Bạn 
muốn tuôn chảy, không bị cầm tù. Nhìn vào cái ước muốn 
mâu thuẫn này đi: bạn muốn sống và yêu, nhưng bất kì cái 
gì bạn làm cũng phá rối tình yêu của bạn, phá huỷ tình yêu 
của bạn, tạo ra trở ngại cho dòng chảy. Bạn muốn yêu và 
sống, và bạn muốn sống vui vẻ, nhưng bất kì cái gì bạn làm 
cũng đều đi đến chống điều đó, đều chống điều đó. 

Tại sao đây phải là ham muốn cuối cùng? Nhớ lấy, tôi 
không nói rằng điều này không nên là ham muốn cuối 
cùng. Chớ hiểu lầm tôi. Tôi không nói rằng điều này không 
nên là ham muốn cuối cùng, tôi đang nói, đon giản nói, tại 
sao nó phải là ham muốn cuối cùng? Neu sự việc xảy ra là 
các bạn vẫn còn lại với nhau, nếu sự việc xảy ra là bạn 
chẳng bao giờ tìm thấy người đàn bà đẹp hon, người đàn bà 
đáng yêu hon - thì tốt, bạn là người may mắn. Neu sự việc 
xảy ra là Savya chang bao giờ tìm thấy người đàn ông khác 
đáng yêu hon, sinh động hon bạn - thì thật may mắn. 
Nhưng nếu cô ấy tìm được người đàn ông đáng yêu hon, 
người có thể làm cho cô ấy vui vẻ hon, người có thể đem 


383 


02 / 28 / 10 - 6-192 


384 



đến cho cô ấy những đỉnh cao cực lạc lớn hon, thì sao? Cô 
ấy vẫn phải bám víu vào bạn sao? Thế thì cô ấy đang chống 
chính cô ấy. Tại sao cô ấy phải bám víu vào bạn? 

Và nếu cô ấy bám víu vào bạn, cô ấy sẽ chang bao giờ 
có thể tha thứ cho bạn, bởi vì đấy sẽ là vì bạn mà cô ấy đã 
phải bỏ lõ nguời đàn ông tuyệt vời đó; cô ấy sẽ luôn luôn 
giận dữ bạn. Đó là lí do tại sao vợ giận dữ, chồng giận dữ. 
Giận dữ đó có co sở tự nhiên cho nó. Giận dữ đó không 
phải là điều trần tục; đấy không phải vì trà không đủ nóng, 
không phải vậy. Ai bận tâm khi bạn yêu nguời đàn bà dù 
trà có nóng hay không? Khi tình yêu còn nồng, mọi thứ đều 
nhiệt tình. Khi tình yêu đã lạnh lẽo, mọi thứ duờng như 
cũng lạnh theo, vấn đề không phải là ở chỗ đôi dép lê của 
bạn không có ở chỗ nó phải có khi bạn ngủ dậy. Khi bạn 
yêu người đàn bà, ai bận tâm? 

Nhưng khi tình yêu biến mất, nhiệt tình đó cũng biến 
mất. Thế thì bạn giận dữ, và giận dữ đến nỗi bạn không thế 
nói được điều đó và xã hội không cho phép điều đó. Giận 
dữ đến mức bạn không thể còn đúng về nó nữa. Có thế bạn 
đã kìm nén nó sâu sắc đến mức bạn thậm chí không trở nên 
nhận biết được nó, bạn thậm chí không ý thức được về nó - 
đến mức bạn giận dữ bởi vì bây giờ, bởi vì người đàn bà 
này, nên những người đàn bà khác trở thành không sẵn có 
cho bạn... bởi vì người đàn bà này cứ vây quanh bạn và 
thường xuyên theo dõi bạn... bởi vì người đàn ông này cứ 
theo dõi bạn và không cho phép bạn đi và có cuộc sống 
theo cách riêng của bạn, cách thức bạn muốn nó bây giờ. 

Những hứa hẹn quá khứ của bạn đã trở thành nhà tù. 
Thế thì bạn giận dữ. Và giận dữ chang liên quan tới bất kì 
cái gì nói riêng, nó là giận dữ nói chung, cho nên bạn thậm 
chí không thể nói được nó ở đâu, tại sao có nó, nó như thế 


nào. Thế rồi bất kì cớ nào cũng bật ra - trà không nóng, 
thức ăn không có khi bạn muốn ăn. 

Bám níu này tạo ra giận dữ. Và chúng ta không có ở 
đây để bị thừa trong giận dữ. Tại sao? Đe làm gì? Với mục 
đích nào? Neu Savya gặp người đẹp trai nào đó và bỗng 
nhiên cảm thấy rằng bây giờ cô ấy đã tìm được đúng người, 
cô ấy phải làm gì? Cô ấy có phải bám lấy bạn không? Có 
ấy phải không phản bội bạn sao? Từ này thật xấu: 'phản 
bội'... Trong thực tế nếu cô ấy vẫn còn với bạn, cô ấy đang 
phản bội chính con người cô ấy, nếu cô ấy vẫn còn với 
bạn, cô ấy đang phản bội tình yêu của mình, cô ấy đang 
phản bội vui vẻ của mình, cô ấy đang phản bội Thượng đế. 
Bây giờ Thượng đế đã kêu gọi từ một cánh cửa khác; cô ấy 
đang phản bội Thượng đế. Và cô ấy sẽ chang bao giờ có thế 
yêu bạn thêm nữa; điều đó là không thể có. Thượng đế đã 
kêu gọi từ đâu đó khác. Đôi mắt khác nào đó đã trở thảnh 
cánh cửa và cửa số, hình dạng khác đã trở nên sinh động và 
hấp dẫn. Cô ấy có thể làm gì bây giờ? Cô ấy có thể tránh 
nhìn người đó, nhưng làm sao cô ấy sẽ có thế tha thứ cho 
bạn được? Bây giờ giận dữ sẽ bắt đầu bùng ra. Bây giờ cô 
ấy sẽ giận dữ chẳng vì lí do nào, và giận dữ sẽ phá huỷ tình 
yêu của bạn. Nó đã căng phồng ra. 

Nhớ lấy, tình yêu là làn gió thoảng. Nhìn xem... chưa 
có gió thoảng ngay bây giờ đâu, cây vẫn còn im ắng. 
Chúng có thể làm gì? Chúng không thể tạo ra gió được. Bất 
kì khi nào gió tới, thì nó tới. Khi gió tới cây sẽ đung đưa 
với vui vẻ. Khi gió qua đi, tức là nó hết rồi. Cây phải đợi. 
Tình yêu giống như làn gió thoảng. Khi nó tới là nó tới - ai 
biết được nó tới từ phưong nào, từ người nào, từ ai. 

Đây là giải phóng của Mật tông. Mật tông là triết lí 
nguy hiểm, nó là tôn giáo nguy hiểm. Nó còn chưa được 


385 


02 / 28 / 10 - 6-193 


386 



thử trên qui mô rộng hơn, loài người còn chưa có đủ dũng 
cảm đế thử nó trên qui mô rộng hơn - chỉ có vài cá nhân, 
rất ít và thưa thớt, mới thử nó, và họ đã phải chịu đựng rất 
nhiều bởi vì xã hội không cho phép... xã hội nghĩ đây hoàn 
toàn là tội lỗi. Nhưng Mật tông nói phải sống với người đàn 
bà mà dòng chảy tình yêu của bạn đã dừng, với người mà 
bạn không còn vui vẻ nữa, là tội lỗi. Việc làm tình với 
người đàn bà mà bạn không yêu là cưỡng hiếp. Việc làm 
tình với người đàn ông mà bạn không yêu là cưỡng hiếp; 
đấy là mãi dâm. 

Đây là thái độ của Mật tông về cuộc sống. Mật tông tin 
vào vui vẻ bởi vì Mật tông nói vui vẻ là Thượng đế. vẫn 
còn đúng cho vui vẻ và hi sinh mọi thứ cho vui vẻ. Đe cho 
vui vẻ là Thượng đế duy nhất, và hi sinh mọi thứ - bất kì 
cái gì cần tới. vẫn còn tuôn chảy. 

Bạn nói: "Tôi yêu Ma Prem Savya. Tôi muốn cô ấy 
sống với tôi đến khi tôi chết..." Bạn có nghĩ đến việc chết 
rất sớm không? Ai biết được bạn có thế sống bao lâu? Ngay 
chỗ đầu tiên tại sao bạn lại nghĩ về tương lai? Nghĩ về 
tương lai là bỏ lỡ hiện tại. Bạn nghĩ rằng bạn đang nghĩ đến 
những điều lớn lao... bạn đã đọc những thứ như thế của 
những nhà thơ ngớ ngẩn. Các nhà thơ bao giờ cũng gần 
như ngớ ngẩn; họ không có kinh nghiệm thực về cuộc 
sống, họ chỉ mơ. 

Bây giờ nhìn xem: bạn nghĩ đây là tình yêu lớn - rằng 
bạn muốn sống với cô ấy cho tới khi bạn chết. Đây không 
phải là tình yêu lớn, bạn sợ. Trong thực tế ngay bây giờ bạn 
không tận hưởng nó, đó là lí do tại sao bạn đang lan toả 
vào tương lai. Ngay bây giờ bạn đang bỏ lỡ nó, cho nên 
bạn muốn có nó bằng mọi cách - có thế không phải hôm 
nay, thì ngày mai, ngày kia - đó là lí do tại sao nỗi sợ nảy 


sinh. Bạn muốn sống với cô ấy cả đời bạn, đế cho bạn có 
thê xoay xở theo cách nào đó. 

Nhưng tại sao không bây giờ? Neu nó có thế đã có, thì 
nó có thế đã có từ ngay bây giờ. Bạn không biết cách sống 
ngay bây giờ, cho nên bạn nghĩ về tương lai. Và thời gian 
là ảo tưởng lớn. Chỉ có bây giờ là tồn tại. Ngày mai sẽ là 
hôm nay. Ngày kia sẽ là hôm nay. Sau một năm lại sẽ là 
hôm nay. Bao giờ cũng hôm nay. Thượng đế bao giờ cũng 
trong hiện tại. Neu bạn muốn sống, sống ngay bây giờ. Tại 
sao nghĩ đến tương lai? Đe cho tình yêu của bạn được 
mạnh mẽ, như ngọn lửa, đến mức nó đốt cháy toàn bộ bạn 
ngay bây giờ. 

Và bây giờ bạn đang nghĩ "cho đến khi tôi chết..." Ai 
có thể nói được? ít nhất tôi không định nói gì về việc ấy cả, 
bởi vì tôi muốn bạn vẫn còn tự do và tôi cũng muốn Savya 
được tự do. Gặp gỡ nhau như hai cá nhân tự do đi, gặp gỡ 
nhau như hai sự tự do đi. Và để cho việc gặp gỡ có đó trong 
khi tự do kéo dài. Khi việc gặp gỡ của bạn bắt đầu phá hoại 
tự do, tách ra ngay; thời điểm đã tới để nói lời chia tay. 
Cảm thấy biết ơn những ngày bạn đã sống với người đàn bà 
hay người đàn ông đó. Cảm thấy cực kì biết ơn những ngày 
đó đã được làm thành sẵn có cho bạn qua người kia. Cảm 
thấy biết ơn về tất cả những kinh nghiệm đó. Nhưng bạn có 
thế làm được gì? Với nước mắt lưng tròng, với lòng biết 
ơn, với tình yêu, với tình bạn, với lòng từ bi - tách ra. Cơn 
gió thoảng không còn thối theo cách này nữa. Bạn có thế 
làm được gì? Cảm thấy bất lực, nhưng tách ra. Đừng níu 
bám, bằng không các bạn sẽ phá huỷ lẫn nhau. 

Neu bạn thực sự yêu người kia, khoảnh khắc tình yêu 
tan biến bạn sẽ làm cho người kia được tự do. ít nhất thì thì 
tình yêu nhiều nhặn này cũng vì... đế làm cho người kia 


387 


02 / 28 / 10 - 6-194 


388 



được tự do, đế cho ở đâu đó khác, ở cánh đồng cỏ nào đó, 
tình yêu có thế đâm chồi, nở hoa. ít nhất đây là điều bạn có 
thế làm cho người kia, rằng tình yêu - nếu nó đã tan biến 
giữa các bạn - vẫn có thể đâm chồi và nở hoa ở đâu đó khác 
với ai đó đó khác. Tình yêu là Thượng đế. Nó xảy ra ở đâu, 
nó xảy ra giữa ai - giữa A và B, hay c và D, hay E và G, 
điều ấy chang can hệ gì. Nó xảy ra ở đâu chang can hệ gì. 
Neu nó xảy ra thì thế là tốt. Thế giới đã trở nên không có 
tình yêu đến thế bởi vì chúng ta bám víu vào mọi người khi 
tình yêu đã hết. Thế giới sẽ đầy tình yêu nếu mọi người 
không bám víu và vẫn còn tự do. 

Tự do trong tình yêu của bạn. Gặp gỡ từ tự do, và khi 
tự do bị phá huỷ, để cho đó là một chỉ dẫn rằng tình yêu đã 
biến mất - bởi vì tình yêu không thế phá huỷ tự do: tình yêu 
và tự do là hai tên gọi cho cùng một điều. Tình yêu không 
thế phá huỷ tự do. Neu tự do bị phá huỷ, cái gì đó khác 
đang giả làm tình yêu - ghen tuông, thù hận, chi phối, an 
toàn, an ninh, danh vọng, tôn kính xã hội - cái gì đó khác 
đã bước vào. Trước khi nó đi vào và làm hư hỏng bạn và 
đầu độc bạn quá nhiều, thoát khỏi nó đi. 


Câu hỏi thứ năm: 

Osho kính yêu, tôi muốn làm sannyasin và 
tôi đã chờ đợi điều ẩy nhiều năm, nhung tôi 
sợ sẽ gặp rắc roi vì nó. Tôi phải làm gì đây? 


Tôi chỉ có thể hứa rằng bạn sẽ gặp rắc rối thôi, tôi 
không thể nói rằng bạn sẽ không gặp rắc rối. Trong thực tế, 
đấy là một phưong cách đế tạo ra hỗn loạn trong cuộc sống 
của bạn. Nhưng có hai loại rắc rối: rắc rối huỷ hoại và rắc 
rối sáng tạo. Tránh rắc rối huỷ hoại, bởi vì chúng đon giản 
phá huỷ. Có rắc rối sáng tạo, cái sẽ sáng tạo, cái đưa bạn 
lên bình diện tâm thức cao hon. Bạn đã có đủ rắc rối rồi. 
Chắc chắn tôi không định thêm rắc nào rối thuộc loại đó. 

Chuyện xảy ra... 

Có người đàn bà trong một toa xe lửa đi cùng với 
người đàn ông với cả một bầy trẻ con nhếch nhác và kém 
văn hoá. Trước khi họ đi thật xa ông này cho một trong 
những đứa trẻ một trận đòn dữ tợn. 

"Này," người đàn bà nói, "ông hãy dừng việc đánh 
thằng bé lại ngay bằng không tôi sẽ làm cho ông bị rắc rối 
đấy." 

"Bà làm gì?" 

"Tôi nói, tôi sẽ làm cho ông bị rắc rối đấy!" người đàn 
bà hét to. 

"Nghe đây, thưa bà, vợ tôi đã tấu thoát cùng với một 
thằng da đen cuỗm sạch từng đồng xu tôi đã dàng dụm; tôi 
đang trên đường đưa những đứa trẻ này về nhà người họ 
hàng, người này say mèn; đứa con gái ở góc kia mới mười 
lăm và có mang tám tháng. Thằng bé đằng kia bị loạn nhịp 
thở, đứa bé vừa ném chai rượu ra khỏi cửa sổ, và đứa tôi 
vừa đánh đã nuốt hết vé của tôi. Vì nghỉ việc, tôi đã bị thải 
hồi. Bà nói bà định làm cho tôi bị rắc rối hon - còn rắc rối 
nào hơn nữa đây?" 

Không, tôi không định làm cho bạn bị rắc rối thêm 
cùng kiểu như bạn đã sống trong toàn bộ cuộc đời mình. 


389 


02 / 28 / 10 - 6-195 


390 



Tôi sẽ giới thiệu những loại rắc rối mới trong cuộc sống 
của bạn. Dũng cảm lên. 

Và bạn đã phải đợi lâu - bạn nói bạn đã từng nghĩ về 
điều đó trong nhiều năm... 

Có một trận đá bóng giữa chuột và sâu bọ. Hiệp đầu tỉ 
số là sáu đều, và đến cuối tỉ số là muời một-muời nghiêng 
về phía chuột. Cho nên sâu bọ về hang của của rết và nói, 
"Tại sao cậu không tham gia trận đấu?" 

"Tớ còn bận xỏ giầy vào chân chua xong," rết trả lời. 

Đen bao giờ bạn mới xỏ xong chân vào giầy? Trận đấu 
chang mấy chốc mà kết thúc! Xin hãy làm mọi thứ nhanh 
hon. 


Câu hỏi thứ sáu: 

Osho kính yêu, tôi có thê tự nhảy một mình 
được không? Thầy có phải tuyệt đối cần thiết 
không? 

Hai anh chàng, Pete và Dave, đang làm việc trên giàn 
giáo. Một nguời đi qua đế tìm nguời làm việc cho câu lạc 
bộ tạp kĩ, và nguời đó đứng ngay duới ngôi nhà. Bỗng 
nhiên nguời đó thấy Pete đang nhảy lộn ba vòng trên đỉnh 
giàn giáo, tiếp đó là nhảy lộn nguợc, rồi nhảy lộn vòng hai 
lần, và hạ xuống đất cạnh chân mình. 


Anh chàng trên mặt đất nghĩ rằng thật là phi thuờng 
cho nên anh ta đến gần Pete và nói, "Anh có muốn tới và 
làm xiếc cho tôi không?" 

"Có chứ, đuợc thôi." 

"Anh muốn đuợc trả bao nhiêu?" 

"Một trăm đồng bảng." 

"Những một trăm đồng bảng co à?" 

"Thế này, năm muơi đồng cho tôi, còn năm muoi đồng 
cho Dave, nguời nện vào chân tôi bằng búa." 

Một mình bạn sẽ không có khả năng đi đuợc. Bạn sẽ 
cần thầy đế thúc bạn. Cuộc hành trình không quen thuộc 
thế, cuộc hành trình đi vào vực thắm. Chừng nào ai đó chua 
thực sự đấy mạnh bạn, bạn không định nhảy, bạn sẽ phải bị 
gõ búa. 


Và câu hỏi cuối cùng: 

Osho kính yêu, niết bàn là gì? 

Niết bàn là câu chuyện này... câu chuyện cổ của nhà 
phật. Một nguời đàn bà trẻ trung xinh tuoi ngoại lệ, 
Enyadatta, chẳng thích gì ngoài việc ngắm mình trong 
guong. Cô ấy cũng hoi lập dị nữa, nhu mọi nguời đều thế. 
Một sáng khi đang ngắm nhìn mình trong guong thì hình 
trong guong không có đầu. Enyadatta trở nên phát hoảng 
và chạy lung tung kêu hét lên, "Tôi bị mất đầu rồi, đầu tôi 


391 


02 / 28 / 10 - 6-196 


392 



đâu? Ai lấy đầu tôi? Tôi sẽ chết nếu tôi không tìm thấy 
đầu!" 

Mặc cho mọi nguời bảo đảm với Enyadatta rằng đầu cô 
ấy vẫn còn trên vai, cô ấy vẫn từ chối tin họ. Mỗi lần cô ấy 
nhìn vào guong, đầu cô ấy đều không có đó, cho nên cô ấy 
tiếp tục tìm kiếm điên cuồng, kêu la khóc lóc nhờ giúp đỡ. 
Lo sợ về sự lảnh mạnh của cô, bạn bè và họ hàng của 
Enyadatta lôi cô về nhà và buộc cô vào cột nhả đế cho cô 
không thể làm mình bị thuong. 

Bạn bè của Enyadatta tiếp tục tái bảo đảm với cô rằng 
đầu cô vẫn còn trên vai và dần dần cô bắt đầu tự hỏi liệu họ 
có nói đúng sự thật hay không. Bỗng nhiên một trong 
những nguời bạn của cô cắm một chiếc đinh sắc trên đầu 
cô. Cô kêu rú lên đau đớn, còn nguời bạn thì than thở, "Đấy 
là đầu bạn đấy! Nó đây rồi!" Enyadatta lập tức hiếu ra rằng 
bằng cách nào đó cô ấy đã tự lừa dối mình trong suy nghĩ 
rằng cô không có đầu, trong khi thực tế cô ấy bao giờ cũng 
có nó. 

Niết bàn cũng vậy. Bạn chua bao giờ ra khỏi nó, bạn 
chua bao giờ xa khỏi nó. Nó là trong bạn, bạn là trong nó. 
Nó đã có đấy, bạn chỉ cần trở nên tỉnh táo hon một chút. 
Bạn cần một cái đinh trên đầu. 

Cái đầu có đó: bạn không thế thấy đuợc nó bởi vì bạn 
đang nhìn sai huớng hay nhìn vào guong giả. Bạn không 
thế thấy nó bởi vì bạn không có sáng tỏ đế thấy. Bằng 
không thì niết bàn chang phải là một mục tiêu nào đó ở đâu 
đó, nó không phải là kiếp sau, nó là ở đây và bây giờ. 

Niết bàn là chất liệu tạo nên bạn. 


Nó là trong từng tế bào, nó là trong từng thớ thịt của 
con nguời bạn. 

Nó là bạn. 

Chỉ việc nhớ là cần. 

Chỉ việc nhớ ... 

Đủ cho hôm nay. 


393 


02 / 28 / 10 - 6-197 


394 



Vê Osho 

Osho sinh ra tại Kuchxvada, Madhya Pradesh, Àn Độ, 
vào ngày 11 tháng 12 năm 1931. Từ thiếu thời ông đã là 
một tinh thần độc lập và nổi dậy, nhấn mạnh tới chứng 
nghiệm chân lí cho chính mình thay vì thu nhận tri thức và 
niềm tin do nguời khác trao lại. 

Sau khi chứng ngộ ở tuổi hai muoi mốt, Osho hoàn 
thành học tập hàn lâm và dành nhiều năm giảng dạy triết 
học tại Đại học Jabalpur. Đồng thời, ông đã du hành trong 
toàn Àn Độ đế nói chuyện, thách thức các nhà lãnh đạo tôn 
giáo chính thống trong các cuộc tranh luận công khai, đặt 
câu hỏi về những niềm tin truyền thống và gặp gõ mọi 
nguời từ mọi nẻo đuờng cuộc sống, ông đọc rất nhiều, mọi 
thứ ông có thế tìm thấy để mở rộng hiếu biết của mình về 
hệ thống niềm tin và tâm lí của con nguời hiện đại. 

Đen cuối những năm 1960 Osho đã bắt đầu phát triến 
các kĩ thuật thiền động duy nhất của mình. Con nguời hiện 
đại, ông nói, bị quá nặng gánh với những truyền thống lạc 
hậu của quá khứ và những lo âu của cuộc sống hiện đại đến 
mức nguời đó phải trải qua quá trình tẩy rửa sâu sắc truớc 
khi nguời đó có thế hi vọng khám phá ra trạng thái thảnh 
thoi, vô suy nghĩ của thiền. 

Trong quá trình làm việc của mình, Osho đã nói về mọi 
khía cạnh thực của việc phát triến tâm thức con nguời. ông 
đã cô đọng tinh hoa của điều có ý nghĩa cho việc truy tìm 
tâm linh của con nguời hiện đại, dựa trên không chỉ hiếu 
biết trí tuệ mà đuợc kiểm nghiệm lại theo kinh nghiệm sống 
của riêng ông. 


Ông không thuộc về tín nguõng nào cả - “Tôi là nguời 
bắt đầu cho tâm thức tôn giáo hoàn toàn mới,” ông nói. 
“Xin đừng gắn tôi với quá khứ - điều đó thậm chí chang 
đáng nhó.” 

Bài nói của ông cho các đệ tử và nguời tìm kiếm tâm 
linh đã đuợc xuất bản trong hon sáu trăm năm muoi tập, và 
đã đuợc dịch sang hon bốn muoi ba thứ tiếng. Và ông nói, 
“Thông điệp của tôi không phải là học thuyết, không phải 
là triết lí. Thông điệp của tôi là giả kim thuật nào đó, khoa 
học về biến đổi, cho nên chỉ những ai sẵn sàng chết như họ 
hiện tại và được sinh ra lần nữa trong cái gì đó mới đến 
mức họ không thể nào hình dung ra được điều đó ngay bây 
giờ... chỉ vài người dũng cảm mới sẵn sàng lắng nghe, vì 
lắng nghe là sắp nguy hiếm. 

“Lắng nghe, bạn đã bước đi bước đầu tiên hướng tới tái 
sinh. Cho nên đấy không phải là triết lí mà bạn có thế chỉ 
choàng vào người và đi khoác lác về nó. Đấy không phải là 
học thuyết mà bạn có thế tìm ra khuây khoả cho những câu 
hỏi phiền nhiễu. Không, thông điệp của tôi không phải là 
truyền giao bằng lời nào đó. Nó còn nguy hiếm hon thế 
nhiều. Nó không gì khác hon là chết và tái sinh.” 

Osho rời khỏi thân thế ngày 19 tháng 01 năm 1990. 
Công xã khống lồ của ông ở Àn Độ tiếp tục là trung tâm 
trưởng thành tâm linh lớn nhất trên thế giới hấp dẫn hàng 
nghìn khách thăm quốc tế, người tới đế tham dự vào thiền, 
trị liệu, các chưong trình sáng tạo, hay chỉ để chứng 
nghiệm bản thế trong phật trường. 


395 


02 / 28 / 10 - 6-198 


396 



Công xã Osho quốc tế 

Pune, Ấn Độ 

Công xã này là trường phái kì diệu cho việc thám hiểm 
bên trong. Đó là phiêu lưu lớn lao nhất có đó, và cũng là lễ 
hội lớn nhất. 

Con đường bạn phải đi qua, bạn sẽ phải đi một mình; 
nhưng biết rằng bao nhiêu người cũng đang du hành một 
mình sẽ đem lại cho bạn động viên lớn lao. 

Một ốc đảo nhỏ mà trong đó cuộc sống đang diễn ra 
với tầm nhìn hoàn toàn khác; noi cuộc sống diễn ra có mục 
đích, ý nghĩa, noi cuộc sống diễn ra có phưong pháp, noi 
cuộc sống diễn ra trong tỉnh táo, nhận biết, tỉnh thức; noi 
cuộc sống không phải chỉ là điều ngẫu nhiên, noi cuộc sống 
bắt đầu trở thành ngày một trưởng thành hon theo chiều 
hướng nào đó. 

Và đây không phải là tu viện Àn Độ; đây là công xã 
quốc tế, noi gặp gõ của Đông và Tây. Công xã này đại diện 
cho toàn bộ loài người, không phải về quá khứ mà là về 
tưong lai. 

Nỗ lực của chúng tôi là đế làm cho thiền trở thành có 
sẵn cho từng người và mọi người; bất kì ai muốn thiền, 
thiền đều sẵn có tưong ứng với kiểu của người đó. Neu 
người đó cần nghỉ ngoi, nghỉ ngoi cũng nên là thiền của 
người đó. “Ngồi im lặng không làm gì, rồi xuân tới và cỏ tự 
nó mọc lên” - đó sẽ là thiền của người đó. Chúng ta phải 
tìm ra thật nhiều chiều hướng cho thiền, nhiều như số 
người trên thế gian này. Và khuôn mẫu phải đừng quá cứng 
nhắc, vì chang có hai cá nhân nào giống nhau cả. Đây là 


cuộc cách mạng. Cá nhân phải không bị gò khít vào khuôn 
mẫu; nhưng khuôn mẫu thì phải vừa vặn với cá nhân. Đó là 
lí do tại sao bạn thấy có nhiều cách thiền thế đang diễn ra ở 
đây. Cách thức thì có thể là tích cực hay thụ động, cũng 
chẳng thảnh vấn đề gì, mục tiêu là một: làm sao làm cho 
bạn thành im lặng đến mức tất cả mọi suy nghĩ đều biến 
mất và bạn chỉ còn là tấm gưong, phản chiếu cái đang đấy. 

Đa đại học Osho 

Trong công xã này có ít nhất năm mưoi nhóm trị liệu 
đang tiến hành, bởi những lí do nào đó. Đấy chỉ là cách làm 
cân bằng lại hàng nghìn năm kìm nén. Đấy chỉ là đế đem 
lại nhẹ nhàng cho tất cả những cái bạn đã kìm nén - như 
người Ki tô giáo, người Hindu giáo, Phật tử. Nó chỉ hoàn 
tác lại cái hại của hàng thế kỉ cũ kĩ đã gây cho bạn. Các 
nhóm trị liệu này không phải là cứu cánh; chúng chỉ chuấn 
bị cho bạn để thiền, chứng kiến thụ động về các ý nghĩ, tình 
cảm và hành động mà không đánh giá hay đồng nhất. 

Sự bừng sáng của mỗi ngày là việc gặp gõ vào buổi tối: 
một buối lễ hai giờ với âm nhạc, nhảy múa và thiền im lặng 
theo dõi một trong những bài nói của Osho. 

“Đấy không phải là bài học; đấy chỉ đon thuần là 
phưong tiện đế làm cho bạn thành im lặng, vì nếu yêu cầu 
bạn phải im lặng không nỗ lực gì, bạn sẽ thấy rất khó khăn. 
Tôi đang làm cho bạn im lặng mà không phải nỗ lực gì về 
phần bạn cả. Việc nói của tôi trước hết là đế dùng như một 
chiến lược tạo ra im lặng trong bạn.” 


397 


02 / 28 / 10 - 6-199 


398 



Đe biết thêm thông tin 

http://www.osho.com 


Osho Commune International 

17 Koregaon Park 
Pune411 011 (MS) 

India 

Tel: +91 (212)628 562 

Fax: +91 (212)624 181 

Email: osho-commune@osho.com 


Osho International 

37 Upper Brook Street, 

London W1K 7PR 
United Kingdom 

Tel. +44. (0) 207 493 5001 
Fax. +44. (0) 207 493 1203 

Office email: 

oshointemational@o shointernational . c om 
http://www.osho.com/oshointemational 

Đe xem các trích đoạn bài nói của Osho, các bạn có thế 
ghé thăm trang web 

http://www.thiencungyoga.edu.vn/forum 


399 


“Lời thầy hàm chứa im lặng quanh đó, lời thầy không 
phải là tiếng động. Lời thầy có giai điệu, có nhịp điệu, có 
âm nhạc và tại chính cốt lõi của lời thầy là im lặng hoàn 
toàn. Neu bạn có thể hiểu thấu lời thầy, bạn sẽ đi xuyên vào 
im lặng vô hạn này. Nhung để hiểu thấu lời của Phật, cách 
thức không phải là phân tích, cách thức không phải là biện 
luận, cách thức không phải là tranh luận. Cách thức là chìm 
vào quan hệ với thầy, trở thành hoà họp với thầy, đồng bộ 
với thầy. Trong hoà hợp đó, trong sự chân thành đó, nguời 
ta đi vào trong chính cốt lõi lời thầy. Và ở đó bạn sẽ không 
tìm thấy bất kì âm thanh nào, bất kì tiếng động nào; ở đó 
bạn sẽ thấy im lặng tuyệt đối. Và nếm trải nó là hiểu thầy.” 

Osho, Dhammapada: Con đường của Phật, 5 

“Từ lời tôi bạn có thế bùng cháy, nhung bạn sẽ không 
thể nào tìm ra bất kì lí thuyết, học thuyết nào. Bạn có thế 
tìm ra cách sống, nhung không tìm ra đuợc giáo lí đế thuyết 
giáo. Bạn có thể tìm ra tính cách nổi dậy hay tiêm nhiễm 
nhung bạn sẽ không tìm thấy chủ đề cách mạng nào đuợc 
tổ chức. 

“Lời tôi không chỉ là ngọn lửa. Tôi đang đặt thuốc no 
đây đó, chúng sẽ nổ tung trong nhiều thế kỉ. Tôi đang đặt 
nhiều hon là sự cần thiết - tôi chua bao giờ tính hết co hội. 
Gần nhu từng câu đều dự định để tạo ra rắc rối cho bất kì ai 
muốn tổ chức tôn giáo quanh tôi.” 

Osho, Từ cá tính tới cả nhăn 


- 6-200 


400 


Sách Osho đã dịch sang tiếng Việt 


1 . Con đường tôi con đường của mây trắng 1997 

2. Biến chuyển Mật tông 1997 

3. Ngón tay chỉ trăng 1997 

4. Thiền là gì? 1997 

5. Đi tìm điều huỵền bí, tập 2 1998 

6. Thiền: Tự do đầu tiên và cuối cùng 1998 

7. Kinh Kim Cưong 1998 

8. Tôi là lối cổng 1998 

9. Nhịp đập của tuyệt đối 1998 

10. Tâm Kinh 1998 

1 1. Mưa rào không mây 1999 

12. Nhạc cổ trong rặng thông 1999 

13. Dhammapada: Con đường của Phật, t. 1 1999 

14. Con thuyền rỗng 1999 

15. Tín Tâm Minh: Sách về cái không 1999 

16. Từ dục tới Siêu tâm thức 1999 

17. Từ Thuốc tới Thiền 1999 

18. Cưong lĩnh Thiền: Tự do với chính mình 2000 

19. Vô trí: Hoa của vĩnh hằng 2000 

20. Bồ đề đạt ma: Thiền sư vĩ đại nhất 2000 

21. Và hoa đã mưa xuống 2000 

22. Đạo: Ba kho báu, tập 1 2001 

23. Kinh nghiệm Mật tông 2001 

24. Bản kinh cuối cùng, tập 6 2001 

25. Chiều bên kia cái biết 2001 

26. Kỉ luật của siêu viêt, tập 3 2002 

27. Con đường bên ngoài mọi con đường 2002 

28. Không nước không trăng 2002 

29. Om Mani Padme Hum 2002 

30. Nansen: Điểm khởi hành 2003 


31. Joshu: Tiếng gầm của sư tử 2003 

32. Mã Tổ: Tấm gưong trống rỗng 2003 

33. Rinzai: Bậc thầy của điều phi lí 2003 

34. Hyakujo: Đỉnh Everst của Thiền 2003 

35. Isan: Không dấu chân trên trời xanh 2003 

36. Kyozan: Con người thực của Thiền 2004 

37. Dogen Thiền sư: Tìm kiếm và hoàn thảnh 2004 

38. Yakusan: Thắng tới điếm chứng ngộ 2004 

39. Đi tìm điều huyền bí, tập 1 2004 

40. Dhammapada: Con đường của Phật, t. 2 2004 

41. Từ Thuốc tới Thiền (chỉnh lí) 2004 

42. Trưởng thành: Trách nhiệm là chính mình 2005 

43. Sáng tạo: Khoi nguồn sức mạnh bên trong 2005 

44. Dũng cảm: Vui sống hiểm nguy 2005 

45. Dược khoa cho linh hồn 2005 

46. Cân bằng thân tâm 2005 

47. Ta là cái đó 2006 

48. Tình yêu, tự do, một mình 2006 

49. Dhammapada: Con đường của Phật, t.3 2006 

50. Kỉ luật của siêu việt - tập 1 2006 

5 1 . Kỉ luật của siêu việt - tập 2 2006 

52. Kỉ luật của siêu việt - tập 4 2007 

53. Vui vẻ: Hạnh phúc từ bên trong 2007 

54. Chuyến bay của một mình tới một mình 2007 

55. Nhận biết: Chìa khoá sống trong cân bằng 2007 

56. Tự do: Dũng cảm là bản thân mình 2007 

57. Dhammapada: Con đường của Phật, t.4 2007 

58. Trục giác: Việc biết bên ngoài logic 2007 

59. Dhammapada: Con đường của Phật, t.5 2008 

60. Dhammapada: Con đường của Phật, t.6 2008 

61 . Thân thiết: Tin cậy bản thân mình và 

người khác 2008 


401 


02 / 28 / 10 - 6-201 


402 



62. Dhammapada: Con đường của Phật, t.7 2008 

63. Từ bi: Việc nở hoa tối thượng của tình yêu 2008 

64. Đạo: lịch sử và giáo huấn 2008 

65. Dhammapada: Con đường của Phật, t.8 2009 

66. Dhammapada: Con đường của Phật, t.9 2009 

67. Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười 2009 

68. Dhammapada: Con đường của Phật, 1. 10 2009 

69. Dhammapada: Con đường của Phật, 1. 1 1 2009 

70. Dhammapada: Con đường của Phật, 1. 12 2009 


403 


02 / 28 / 10 - 6-202 


404 



